Urgyen Sangharakshita 


LÝ TƯỞNG 
CỦA NGƯỜI BÒ-TÁT 


Hoang Phong 


chuyên ngữ 


Lời giới thiệu của người chuyển ngữ 


Trước khi phân tích và đi sâu vào chủ đề "Lý tưởng của người bồ-tát", thiết nghĩ 
chúng ta cũng nên tìm hiểu xem Phật giáo là gì, có phải là một tôn giáo hay không? Chữ "tôn 
giáo" (religion) là một thuật ngữ của người Tây phương, xoay quanh ý niệm về một Vị Trời 
Sáng Tạo ra thể giới và cả con người. Do vậy con người phải chấp thủ quy luật do vị Sáng 
Tạo an bài, và điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn được "cứu rỗi" thì phải chấp hành các 
phán lệnh của Vị ấy. Dhamma - tiếng Phạn là Dharma - hay Đạo Pháp do Đức Phật đưa ra 
hoàn toàn trái ngược với ý niệm đó. Dhamma là cách hướng vào bên trong con người của 
mình để tìm hiểu các nguyên nhân quá khứ và cả trong hiện tại đưa đến sự hiện hữu của mình 
đang trong lúc này, và ngay cả sự hiện hữu đó của mình cũng luôn ở trong tình trạng chuyển 
động và đổi thay bằng cách liên kết và tương tác với vô số các điều kiện khác trong thiên 
nhiên và vũ trụ. Tu tập Phật giáo là tìm hiểu các nguyên nhân nào đã tạo ra sự hiện hữu trói 
buộc đó của mình để hóa giải chúng, giúp mình thoát ra khỏi sự chuyển động mang tính cách 
tương tác và lệ thuộc đó của chính mình. 


Như vậy thì Dhamma của Đức Phật không phải là một "tôn giáo" theo cách hiểu của 
người Tây phương. Thế nhưng dưới một khía cạnh nào đó thì Phật giáo cũng rõ ràng là một 
tôn giáo, cũng có chùa chiên, lễ lạc, tượng ảnh, bông hoa, cờ xí. Ngoài các hình thức sinh 
hoạt phụ thuộc và phiến diện đó, người tu hành hoặc bắt cứ ai bước theo con đường do Đức 
Phật vạch ra cũng cần phải có "đức tin" bên trong nội tâm mình, thế nhưng "đức tin" đó là 
một sự "tin tưởng", một sự "vững tin”, căn cứ vào các chứng nghiệm về hiện thực, dựa vào 
các cảm nhận thực nghiệm, hợp lÿ, sắc bén và sâu xa của lý trí. Tất cả các thứ ấy, từ chùa 
chiên, lễ lạc đến "đức tin" chỉ là các phương tiện "thiện xảo" giúp chúng ta đến gân với 
Dhamma của Đức Phật, một "Giáo Lý” hình thành trong một khung cảnh yên lặng của một 
khu rừng hoang vắng. 


Quyển sách Lý tưởng của nguời bô-tát - The Bodhisattva ldeal - của nhà sư Urgyen 
Sangharakshita sẽ đưa chúng ta vào một thế giới có phần "nhộn nhịp" hơn so với khu rừng 
"vên lặng" đó. Thể nhưng cái thể giới đây màu sắc đó cũng vô cùng sâu sắc và phong phú. 
Cái thế giới mở rộng đó đã khoác lên thêm cho Dhamma của Đức Phật một chiếc áo cà-sa 
mới là Mahayana (Đại thừa). Chiếc áo này thật rộng thế nhưng cũng rất đa dạng và phức 
tạp. Sự đa dạng và phức tạp đó đôi khi khiến chúng ta hoang mang, không biết là mình phải 
bước theo con đường nào. Đức Đạt-lai Lạt-ma thường cảnh giác chúng ta là nếu muốn bước 
theo con đường Đại Thừa một cách đúng đắn, thì trước hết phải thấu triệt Phật giáo Tiểu 
thừa, đại diện ngày nay là Phật giáo Theravada. Nhà sư Urgyen Sangharakshita qua quyển 
sách này sẽ góp phần giúp chúng ta tìm hiểu cốt lõi của Đại thừa là gì hầu giúp chúng ta 
bước theo con đường đó một cách nghiêm chỉnh và đúng đắn hơn. 


Urgyen Sangharakshita (1925-2018) là một nhà sư người Anh, xuất gia năm 18 tuổi 
và ft tập theo Phát giáo Theravada, thế nhưng sau 20 năm lưu ngụ tại Ẩn-độ và các nước 
khác như Tích Lan và Singapore, và từng được dịp học hỏi với nhiều nhà sư Tây Tạng nổi 
tiếng thì ông đã bước theo con đường Đại thừa. Nhiễu người xem ông là một trong số các nhà 
sư uyên bác nhất của thế kỷ XX. 


Quyển sách của ông nêu lên ba chủ để lớn: trước hết là sự hình thành của "bô-đề tâm" 
(bodhicitta) hay "Tỉnh thân giác ngộ" của người bô-tát, và đó cũng là điểm "then chốt" nhất 
của toàn thể Đại thừa; sau đó là phần bình giải về tập luận nổi tiếng của nhà sư người Ấn thể 
kỷ thứ VIH là Santideva (Tịch Thiên), tập luận mang tựa là Bodhicaryavatara ("Con đường 
đưa đến Giác Ngộ", kinh sách Hán ngữ gọi là "Bô-đề hành luận"); và sau cùng trong phần 
thứ ba, nhà sư Sangharakshita sẽ giải thích thế nào là lý tưởng của người bồ-tát và động hóa 
lý trởng đó với điểm tiễn hóa tột đỉnh của tri thức, trên phương diện cá nhân và cả tập thể 
nhân loại. 


Quyển sách của ông được nhà xuất bản Windhorse ở Mỹ ấn hành lẫn đẫu năm 1999, 
sau đó đã được tái bản nhiêu lần, ấn bản mới nhất là năm 2019 với hơn 700 trang. Độc giả 
cũng có thể xem bản dịch tiếng Pháp của quyền sách này trên trang mạng của Trung tâm 
Phật giáo Triratna Paris (Centre bouddhiste Triratna de Paris). Sách gồm tám chương, mỗi 
chương gôm nhiều phân đoạn. Mỗi phân đoạn nêu lên một chủ đề với đây đủ ý nghĩa của nó, 
vì thế trong bản chuyển ngữ tiếng Việt dưới đây xin đề nghị gọi các phân đoạn này là các 
"bài giảng", sâm tắt cả 56 bài đánh số theo thứ tự để dễ tìm khi cần xem lại. Dưới đây là tám 
chương trong sách và số bài trong mỗi chương: 


L_ Lý tưởng của người bô-tát - Nguôn gốc và sự hình thành (9 bài) 
HH... 5 bừng tỉnh của con tim giác-ngộ (6 bài) 
II. Lời nguyện của người bô-tát (6 bài) 
IV. Lòng vị tha và chủ trương cá nhân trong cuộc sống tâm linh (8 bài) 
V. Nam tính và nữ tính trong cuộc sống tâm linh (7 bài) 
VỊ. Trước ngưỡng cửa của sự giác ngộ (7 bài) 
VIIL Các cấp bậc của người b-tát (6 bài) 
VIII Đức Phật và người bô-tát - vĩnh cửu và thời gian (7 bài) 


Chương I 


Lý tưởng của người Bô-tát 
Ngồn gốc và sự hình thành 


tt: 


Bài I- Lý tưởng của người bồ-tát - nguồn gốc và sự hình thành. 

Bài 2- Hồ sâu giữa con người và ngôn từ. 

Bài 3- Phật giáo là gì? 

Bài 4- Lòng từ bi của Đức Phật. 

Bài Š5- Sự dũng cảm của Đức Phật. 

Bài 6- Sự bình lặng của Đức Phật. 

Bài 7- Đức Phật và Ananda. 

Bài 8- Sự giác ngộ của Đức Phật và sự giác ngộ của các đệ tử của Ngài. 
Bài 9- Tiểu thừa, Đại thừa và Kim cương thừa là gì? 


Bài 1 
Lý tưởng của người bồ-tát - Nguồn gốc và sự hình thành 


Một hôm, như thường lệ Đức Phật cùng với vài đệ tử đi sâu vào một khu rừng để tránh 
cái nóng bức lúc giữa trưa. Trong khi đang đi thì Đức Phật cúi xuống nhặt một nằm lá 
sừmsapa (tên khoa học là Dalbergia sisso, còn gọi là Indian redwood, ngày nay được trồng 
rất nhiễu tại các vùng bắc Ấn và Bangladesh). Đức Phật thường không thuyết giảng cầu kỳ 
mà chỉ nêu lên những øì thật đơn giản và trực tiếp, lần này cũng vậy Đức Phật hỏi các tỳ-kheo 
như sau: 


- "Các tỳ-kheo nghĩ thế nào, nắm lá trong tay ta ít hơn hay nhiều hơn số lá trong cả 
khu rừng này?" 


Các tỳ-kheo đáp lại: 
- "Tất nhiên là số lá trong tay Thế Tôn thật ít so với lá trong cả khu rừng". 
Đức Phật lại nói tiếp: 


- "Cũng tương tự như vậy, sự thật mà ta đủ sức nêu lên quả thật ít ỏi so với tất cả 
những sự thật mà ta đã nhận thức được" (kinh Simsapa-Sutta, Samyuita Nikaya / Tương Ứng 
Bộ Kinh, SN 56. 31T). 


Điều quan trọng không phải là những sự thật mà Đức Phật cảm thấy không có cách 
nào nói lên [để chúng ta hiểu] mà là những sự thật mà Ngài nghĩ rằng không đáng để mang ra 
giảng dạy. Sau đó bài kinh tiếp tục cho biết là các sự thật đó không giúp gì cho các đệ tử của 
Ngài thoát khỏi khô đau và đạt được giác ngộ. 


Thật hết sức rõ ràng, kê từ thời đại của Đức Phật đến nay, con số kinh sách phát sinh 
từ Giáo huấn của Ngài đã trở thành cả một khu rừng. Thế nhưng dù cho con số kinh sách đó 
có to lớn đến đâu đi nữa thì cũng chỉ biểu trưng một phần thật nhỏ sự hiểu biết của một vị 
Phật. 


Điều này cũng đúng với chủ đề mà chúng ta đang tìm hiểu. Thật vậy lý tưởng của 
người bồ-tát là một chủ đề thật rộng lớn, và cũng là khía cạnh chủ yếu nhất suốt trên dòng tiễn 
hóa của Phật giáo gọi là Mahayana (Đại Thừa). Dòng tiến hoá đó kéo dài khoảng 500 năm - 
từ năm 0 đến năm 500 thuộc kỷ nguyên của chúng ta - thế nhưng ngày nay vẫn còn được 
nhiều người tiếp tục tu tập đưới nhiều hình thức khác nhau: từ Phật giáo Tây Tạng đến Thiền 


học Zen. Tìm hiểu vấn đề này cũng chẳng khác gì như đặt bàn tay của mình lên ngực của cả 
Phật giáo để cảm thấy một con tim đang đập (Đại thừa là một cái gì đó rất sinh động). 


Trước việc tìm hiểu với tầm cỡ thật rộng lớn đó, chúng ta cũng chỉ có thể đề cập một 
cách khái quát về vài chủ đề chính yếu mà thôi. Chủ đích của chúng ta trong quyền sách này 
do vậy cũng chỉ giới hạn trong một vài khía cạnh liên quan đến lý tưởng của người bồ-tát, với 
mục đích giúp chúng ta chọn cho mình một đường hướng tu tập có thể mang lại cho mình các 
kinh nghiệm cảm nhận tâm linh [sâu sắc,] nhưng chỉ cần một số chỉ tiết tối thiêu về lịch sử và 
giáo lý (chỉ cần một số hiểu biết khái quát về lịch sử hình thành của Phật giáo và cũng không 
cân phải vùi đầu vào kinh sách). 


Dù chỉ là một nắm giáo huấn ít ỏi trong lòng bàn tay của Đức Phật thế mà ngày nay đã 
đưa đến sự hình thành của lý tưởng người bồ-tát với vô số lá, đến độ chúng ta không còn biết 
là phải chọn chiếc lá nào (¡ó số tông phái và học phái đã được hình thành trên dòng tiến hoá 
của Phật giáo, tạo ra một con đường với hàng trăm hướng, khiến người tu tập không còn biết 
là phải bước theo hướng nào, tương tự như đang đứng trước một ngã tư đường với hàng trăm 
mũi tên chỉ hướng). 


Chữ "bồ-tát" có nghĩa là gì 


Thiết nghĩ trước hết nên bắt đầu tìm hiểu xem chữ “Bồ-rát" ! Bodhisatva có nghĩa là 
gì. Tiền ngữ bodi trong tiếng Phạn có nghĩa là sự hiểu biết, với ý nghĩa một sự hiểu biết tối 
thượng, một sự hiểu biết thuộc lãnh vực tâm linh, một sự hiểu biết hướng vào thực tại. Thế 
nhưng chữ bodh¡ cũng có nghĩa là sự "thức tỉnh" (awakening / évell), với ý nghĩa một sự 
"thức tỉnh về sự thực tối hậu", nói một cách khác là một sự hiểu biết xuyên thắng vào tâm 
điểm của sự hiện hữu [của con người và cả thế giới]. Do đó, thuật ngữ này thường được dịch 
là sự "giác ngộ", cách dịch này khá phù hợp với chúng ta khi mới bắt đầu bước vào con 
đường Phật giáo, và đó là cách gián tiếp nhắc chúng ta không nên tìm hiểu ngôn từ qua nền tư 
tưởng thuần lý của thế kỷ XVIII (câu này là dành cho người Tây Phương, thế kỷ XVIHI tại Âu 
châu là thế kỷ khởi đầu của nên triết học duy lý và cả khoa học kỹ thuật) mà phải tìm cách 
nắm bắt ý nghĩa sâu xa của ngôn từ trong lãnh vực tâm linh, kế cả trong lãnh vực siêu nhiên. 
Tóm lại bodhi là một sự hiểu biết tâm linh thượng thặng, đưa đến một sự giác ngộ vô cùng 
rộng lớn, và sự giác ngộ đó cũng chính là mục đích tối hậu trong việc tu tập Phật giáo. 


Chữ safva (hậu ngữ của chữ bodhisatva / người bồ-tát) chỉ có nghĩa là "chúng sinh", 
và chúng sinh ở đây không chỉ đơn giản có nghĩa là "con người" mà là "tất cả mọi sinh vật", 
từ một con thú đến một con côn trùng nhỏ bé (( điều đó có nghĩa là tất cả mọi thể dạng của sự 
sống đêu có thể đạt được giác ngộ. Tuy nhiên trong thế giới mà chúng ta đang sống thì con 
người là chúng sinh có nhiều khả năng hơn cả đề đạt được sự giác ngộ đó). Tóm lại, chữ 
bodhisaffva, có nghĩa là một chúng sinh "giác ngộ”, một chúng sinh "thức tỉnh", một chúng 
sinh đồn tất cả đời mình và sinh lực của mình vào việc tu tập để đạt được giác ngộ. 


Theo một số học giả thì nên dịch chữ bodhisaffa trong tiếng Pali sang tiếng Phạn là 
bodhisakfa hầu có thê chỉ định được một người nào đó đã đạt được điểm tuyệt đỉnh (suzunun 
/ đẹp nhất và cao nhát) của Phật giáo, bởi vì hậu ngữ sakfa có nghĩa là sự cô gắng hay nỗ lực 
(đây là một điểm tế nhị trên phương diện thuật ngữ: chữ satta trong tiếng Pali và sattva trong 
tiếng Phạn chỉ có nghĩa là chúng sinh, trong khi đó chữ sakta trong tiếng Phạn có nghĩa là sự 
kiên trì hay bên chí, ImỘt sự cố găng vượt bực. Đề nghị này nói lên một ý niệm rất sâu sắc: 
người Bô-tát không phải là một người đã đạt được giác ngộ mà là một người luôn ở thể dạng 
nổ lực và kiên trì đề đạt được thể dạng đó; thế nhưng trên lý thuyết người bồ-tát sẽ chẳng bao 
giờ đạt được thể dạng đó cả mà chỉ là một người cô găng triển miên trước lý tưởng đó). Thế 
nhưng chữ bodhisarva vẫn được mọi người tiếp tục sử dụng với hậu ngữ “sa/a" có nghĩa là 
một chúng sinh với ý nghĩa thông thường của nó, như tôi đã giải thích trên đây. Chăng hạn 
như trường hợp nêu lên chữ sarvasafva - có nghĩa là "tất cả chúng sinh" - thì chữ này không 
nói lên được các phẩm tính to lớn (ức là sự có gắng và nổ lực) trong chữ sakra. Thế nhưng từ 
nguyên thủy thuật ngữ bodhisafxa dường như tự nó cũng đã hàm chứa sẵn ý nghĩa (øhẩm 
tính) đó. Dầu sao cũng không có một chút nghi ngờ nào cả, lý tưởng đó (sự kiên trì và cố 
găng đó) thật cao cả: người bồ-tát là một chúng sinh thật /zyệ¡ vời. Người ta có thể bảo rằng 
người bồ-tát là một chúng sinh dành trọn đời mình để tu tập và mong cầu đạt được giác ngộ. 
Chính vì vậy mà người bồ-tát là một người Phật giáo lý tưởng. "Một người Phật giáo lý 
tưởng" là một người dành trọn đời mình để bước theo giáo huấn của Đức Phật, hầu đạt được 
cho mình các cảm nhận của sự giác ngộ, tương tự như Đức Phật đã thực hiện được cho chính 
mình. [Trong khi đó] "Lý tưởng của người bô-tát" vừa là lý tưởng biến cải cá nhân mình vừa 
là lý tưởng giác ngộ của toàn thể nhân loại. Thật vậy, ý niệm về người bồ-tát đã được nâng 
lên rất cao: người bồ-tát được xem là một người dôn tất cả nỗ lực của đời mình hướng vào sự 
giác ngộ, thế nhưng sự nỗ lực đó không phải là vì mình mà là để giúp tất cả chúng sinh đều 
đạt được cái thể dạng đó cho chính mình. 


Quả cũng lạ, các kinh sách xuất hiện trước khi ý niệm về lý tưởng của người bô-tát 
được hình thành (có ngiữa là các Kinh điển Pali), không mấy khi nói đến ý niệm về chủ đích 
đạt được giác ngộ là vì sự tốt lành của tất cả chúng sinh, dù rằng đó là cốt lõi của cả một cuộc 
đời tu tập. Tuy nhiên người ta cũng tìm thấy trong Kinh điển Pali nhiều đoạn nói đến ý niệm 
này, chẳng hạn như trong trường hợp Đức Phật nêu lên bốn thể loại người: 


- thể loại người không giúp ích được gì cho mình, cũng chẳng giúp ích được gì cho kẻ 
khác. 

- thể loại người có thê giúp ích kẻ khác, nhưng chăng giúp ích được gì cho bản thân 
mình. 

- thể loại người người chỉ biết lo toan cho cá nhân mình, nhưng không quan tâm gì đến 
kẻ khác. 

- thể loại người giúp ích được cả hai: chính mình và cả kẻ khác. 


(Cách phân biệt bốn thể loại người trên đây được nêu lên trong một bài kinh ngắn 
mang tựa Sikkha-Sutta / "Bài kinh giảng về sự luyện tập" - Anguttara Nikaya / Tăng Chỉ 
Bộ Kinh - AN -4.99) 


Những gì trên đây nêu lên thật rõ ràng lý tưởng của người bồ-tát (đó là thể loại người 
thứ tư: giúp ích cho mình và cả kẻ khác). Trong kinh Mahavagga (Con đường rộng lớn) trong 
Vinaya Pitaka (Tạng Luật) thuộc Kinh điển Pali, có nêu lên trường hợp Đức Phật thuyết giảng 
cho sáu mươi vị arahant (A-la-hán) đầu tiên - nghĩa từ chương của chữ arahant là những 
người thượng thặng đã đạt được giác ngộ bằng cách tu tập dựa vào giáo huấn của Đức Phật. 
Trong dịp này Đức Phật có nói với họ như sau: 


- "Này các tỳ-kheo, hãy dấn thân với tất cả lòng từ bỉ của mình, vì sự tốt lành của 
thật nhiều kẻ khác". 


(Trong Tạng Luật có nêu lên sự kiện sau khi 60 tỳ-kheo đầu tiên trong Tăng đoàn đạt 
được cấp bậc arahant / a-la-hán, thì Đức Phật triệu tập họ và nói với họ như sau: ""Này các 
f)-kheo, hãy bước vào thế giới để quảng bá Dhamma vì hạnh phúc và sự ích lợi của thật 
nhiều người". Và đó cũng chính là bốn phận và lý tưởng của người bô-tát, thế nhưng đông 
thời Đức Phật cũng đưa ra một điều luật thật rõ ràng là chỉ giảng cho những ai yêu cầu mình 
ba lần. Việc quảng bá Dhamma của Phật giáo không phải là một sự cải đạo / proselytism. 
Ngày nay chúng ta cũng nên tự nhắc nhở mình về giới luật này, thế nhưng khi nào có Hgười 
"yêu cầu mình ba lân" thì mình phải hết lòng với họ. Tuy nhiên nếu muốn nói chuyện về 
Dhamma với họ một cách trung thực và nghiêm chỉnh thì chính mình cũng phải luôn "kiên 
irì" và "cố găng “ học hỏi, tạo cho mình một cung cách hành xử tương tự như một người bê- 
tát). 


Những gì trên đây (rong Kinh điển Pali) cho thây thật rõ ràng việc tu tập không phải 
là vì mình mà là vì kẻ khác. Tuy vậy cũng có thể có một số điều không thấy nói đến trong 
Kinh điển Pali, mà chỉ được đưa vào kinh sách sau này, chẳng hạn như trong một số kinh Đại 
thừa, lòng từ bi - tức là lý tưởng hướng vào kẻ khác - được nâng lên một cấp bậc thật cao (ếu 
nhìn lại bài kinh Metta Sutta - Samyutta Nikaya / Tương Ung Bộ Kinh, SN 46.54 - nói về bốn 
thể dạng vô biên của tâm thức, thì lòng từ bỉ được xếp vào hàng thứ hai, cao hơn lòng nhân ái 
một cấp bậc). Thế nhưng khi nhìn vào Kinh điển Pali thì người ta cũng sẽ thấy không hiếm 
các quan điểm nêu lên lý tưởng nguyên thủy của Phật giáo không phải là một sự giải thoát chỉ 
vì cá nhân mình (Đức Phật chuyển bánh xe Dhamma không phải là vì Ngài hay bản thân 
Ngài). 


Người ta có thể nghĩ rằng vào thời đại của Đức Phật con người cảm thấy không cần 
phải nhân mạnh đến vấn đề trên đây (con người vào thời cổ đại dường như sống gân nhau và 
giúp đỡ nhau nhiều hơn, lòng từ bi là một cái gì đó thật tự nhiên. Trong các xã hội tân tiến 
ngày nay, sự trợ giúp chủ yếu là do luật pháp quy định và quản lý, chẳng hạn như luật bảo 
hiểm xã hội do nhà nước điều hành hoặc các hội ái hữu, v. v. Điều đó có thể đã khiến con 
người ỷ lại quá đáng vào các thể chế chính trị và xã hội, và do đó dường như đã khiến họ trở 


nên cá nhân và ích kỷ hơn chăng?). Nêu hình dung Đức Phật đang đứng trước mặt mình thì 
quả hết sức khó tạo ra cho mình một cuộc sống tâm linh khác hơn với chính Ngài. Thế nhưng 
thời buổi ngày nay, như chúng ta từng thấy, xu hướng cá nhân đã trở thành quá mạnh, và đấy 
chính là lý do khiến chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cung cách hành xử ngược lại. Nếu 
muốn hiểu được tại sao điều đó đã xảy ra như vậy, và tại sao phải cần nêu cao lý tưởng giác 
ngộ là "vì sự tốt đẹp của tất cả chúng sinh”, thì phải nhìn vào nguồn sốc đưa đến sự hình 
thành của cả Phật giáo, bằng cách căn cứ vào một số khía cạnh căn bản của bản chất con 
người (hãy nêu lên một thí dụ nhỏ: vào thời đại của Đức Phật, các thôn làng nghèo nàn mỗi 
sáng cúng đường thức ăn cho các đoàn người tu hành khát thực, ngày nay chùa chiên phải tổ 
chức các bữa cơm "xã hội có ca nhạc giúp vui” để kiếm đôi chút lợi nhuận dùng vào việc 
Phật sự. Lý tưởng của người Bồ-tát là đề không chế sự thúc dục của các thứ bản năng sinh 
tôn, truyền giống và sợ chết - nhất là bản năng sinh tôn - đưa đến mọi sư tính toán, bon chen 
và ích kỷ, đã ăn sâu vào da thịt và tâm thức của mỗi cá thể). 


Bures-Sur-Y vette, 23.03.20 


10 


Bài 2 
Hồ sâu giữa con người và ngôn từ 


Khi nhìn vào vấn đề trên đây (sự khác biệt giữa con người và lời nói) thì chúng ta sẽ 
nhận thấy ngay có một sự cách biệt to lớn giữa ngôn từ do một người nào đó nói ra và con 
người của chính họ. Thí dụ một nhà phân tâm học có thê viết cả một quyền sách nói về tình 
thương yêu, chăng hạn như sự phát triển của nó, làm thế nào đề bảo toàn nó, phải xử sự ra sao 
khi mọi chuyện xoay chiều một cách tôi tệ..., và đại loại như thế. Dù nhà phân tâm học không 
gặp một khó khăn nào khi đề cập đến tình thương yêu, thế nhưng cuộc sống của riêng mình 
thì chưa hăn đã nói lên được tình thương yêu do chính mình mô tả. Trong khi đó một số người 
khác, qua cuộc sông của họ, quả thật là hiện thân của lòng nhân từ, sự trìu mến, lòng ưu ái, 
thế nhưng họ lại không tìm được lời nào để bộc lộ hay phương cách nào đề giải bày các điều 
đó, dù là họ đang đứng trước những người thân thiết với mình cũng vậy. Tắt cả chẳng qua là 
vì họ không hè ý thức được các điều đó [bên trong chính mình]. Do vậy thường có cả một cái 
hồ thật sâu phân cách một bên là "con người và hành động" và một bên là "lời ăn tiếng nói". 


Ngôn từ là một hình thức nối dài của con người, thế nhưng không nhất thiết là các 
ngôn từ ấy phản ảnh trung thực những gì mà chúng ta tin là các ngôn từ đó nói lên, hoặc 
mong muốn kẻ khác cũng phải hiểu đúng theo những gì mà các ngôn từ đó muốn nói. Thái 
độ hành xử của mình cũng vậy, đôi khi lại không thích nghi với những lời mình nói. Thí dụ có 
một người nào đó hỏi các bạn: 


- "Mục đích của Phật giáo là gì?" 
Và các bạn sẽ trả lời rằng: 


- "Thật hiển nhiên, mục đích của Phật giáo chính là sự giác ngộ, một sự giác ngộ tối 
thượng, một sự kết hợp giữa trí tuệ và lòng từ bi ở một cấp bậc cao nhất của nó". 


Trong lãnh vực ngôn từ thì quả đúng là như vậy, thế nhưng chẳng có một chút liên hệ 
gì giữa những gì là [con người] của các bạn và những gì mà các bạn vừa nói lên (/ếu nhìn vấn 
đề trên đây qua một góc cạnh khác, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngôn từ chỉ là các "công thức" 
và "quy ước" dùng để trao đổi sự hiểu biết giữa con người với nhau. Các "công thức" và "quy 
ước" thuộc lãnh vực âm thanh đó không liên hệ gì với chủ thể - tức là con người - nêu lên các 
"công thức" và "quy ước" đó. Nếu nhìn qua một góc cạnh khác nữa thì ngôn từ chỉ là "sản 
phẩm của tâm thức", các "tạo tác tâm thần", liên hệ đến rất nhiều yếu tô từ nội tâm đến bồi 
cảnh bên ngoài, không hoàn toàn trung thực với dòng tri thức sâu kín và cả sự hiện hữu của 
chính mình). 


11 


Người ta có thể hình dung ra hai vòng tròn, một vòng tròn thật lớn biểu trưng cho 
ngôn từ, và một vòng tròn nhỏ hơn biểu trưng cho cung cách hành xử của chính mình. Mục 
đích là làm thế nào cho cả hai vòng tròn đó đều có một kích (đường kính) thước ngang nhau. 
Nếu một người nào đó có những lời nói không phù hợp với cung cách hành xử của mình thì 
người khác tất sẽ nhận thấy ngay. Emerson (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, triết gia và 
thi sĩ người Mỹ) có nói như sau: 


-"Bạn không [cần phải] nói lên điều gì cả. Những gì là chính bạn đang hiện ra trước 
mặt bạn" 


Hàn huyên về chủ đề tình thương với một tâm trạng bực dọc không phải là cách bộc lộ 
tình thương, mà chỉ là cách biểu lộ tâm trạng bực tức của mình. GIữa ngôn từ và thái độ của 
mình thường có một sự khác biệt rất lớn: người ta có thể quả quyết rằng Đức Phật, dù là trong 
quá khứ hay hiện tại, luôn là một chúng sinh đã hoàn toàn giác ngộ, thế nhưng thật hết sức 
khó cho chúng ta có thể tưởng tượng ra được điều ấy có nghĩa là gì (chúng ta chỉ hiểu đại 
khái Đức Phật là một chúng sinh giác ngộ, thế nhưng sự giác ngộ ấy của Đức Phật thì chúng 
ta chỉ có thể hình dung một cách mơ hỗ qua sự tưởng tượng của mình mà thôi). Chúng ta đọc 
sách và hiểu rằng Đức Phật có thể nhận biết được hiện thực, Ngài rất từ bi và trí tuệ, đại loại 
như vậy, thế nhưng đấy cũng chỉ đơn giản là ngôn từ. Chúng ta phải có gắng lắm thì mới hình 
dung ra được ý nghĩa của các ngôn từ đó, và tạm hiểu được một chúng sinh hoàn toàn giác 
ngộ là như thế nào. Trên thực tế, nếu chúng ta có địp tiếp xúc với một con người thật sự giác 
ngộ, thì chưa hắn chúng ta có đủ khả năng đề nhận biết được con người ấy có đúng là một con 
người đã đạt được giác ngộ hay không. 


Các cảm nhận nội tâm của một vị Phật trước hết được biểu lộ qua con người và hành 
động của vị ấy, những lời mà vị ấy nói ra chỉ giữ một vai trò thứ yếu. Dù rằng ngày nay vẫn 
còn lưu lại thật nhiều giai thoại chính xác liên quan đến những lời thuyết giảng của Đức Phật 
về sự giác ngộ, thế nhưng những lời nói đó không hoàn toàn biểu lộ được hết thê dạng nơi con 
người của chính Ngài. 


Các giai thoại đó được ghi chép trong Kinh điển Pali và đã chứng minh thật rõ ràng sự 
kiện trên đây. Chăng hạn như trường hợp Đức Phật giảng cho một người mà Ngài gặp trên 
đường trong lúc đang đi khát thực, hoặc trả lời các câu hỏi do một người nảo đó nêu lên, hoặc 
kể cả trong những buổi thuyết giảng bình thường, thì Ngài thường sử dụng những lời thật bình 
dị, thế nhưng tác động của những lời giảng đó - ngày nay vẫn cỏn ghi chép trong kinh sách - 
không khỏi khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc: những người được nghe các lời giảng ấy đã vụt 
đạt được giác ngộ. Tất cả cũng chỉ đơn giản như vậy (những gì chúng ta nói lên chỉ là các 
công thức và quy ước, các thứ ấy là giả tạo, không thật với chính mình. Những lời của Đức 
Phát nói ra là hiện thân của Ngài, sự hiện hữu của chính Ngài. Sự hiện hữu đó vượt lên trên 
sự hiểu biết quy ước và công thức, xuyên thẳng vào tâm hôn chúng ta, mang theo với chúng 
cả con người của chính Ngài. Nói một cách khác thì hiện thân của Ngài, sự hiện hữu của 
Ngài cũng chỉ là một tấm lòng từ bi vô biên và tỉnh khiết. Tấm lòng từ bi đó hướng về phía 
chúng ta, xuyên thẳng vào chúng ta, làm bùng dậy sự giác ngô bên trong chúng ta. Những lời 


12 


nói của Ngài chỉ là phương tiện chuyển tải lòng từ bi tỉnh khiết đó của Ngài. Cũng tương tự 
như vậy, đôi khi - tiếc thay - chúng ta cũng chỉ trông thấy ảnh tượng, lễ lạc và bông hoa, 
nhưng không trông thấy những gì đích thật phía sau những thứ ấy). 


Tại sao lại có thể như vậy được? Nếu cứ thắc mặc theo kiểu đó thì sẽ không sao tiễn 
bộ được. Dù cố gắng đọc đi đọc lại hàng trăm lần cùng một lời nói ây [của Đức Phật], thế 
nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra với mình cả (chẳng công hiệu gì cả, trong khi đó những người 
xưa sau khi được nghe những lời đó thì vụt đạt được giác ngộ). Tuy nhiên điều đó cũng có thể 
mang lại cho chúng ta đôi chút hiểu biết sơ khởi nào đó khiến chúng ta có thể nghĩ rằng: 
"Thật hiển nhiên quả đúng là như vậy, không nghỉ ngờ gì cả" (bững lời Phật dạy quá hay, 
thế nhưng những gì mà chúng ta tiếp nhận được hay rút tỉa được chỉ là các công thức và quy 
ước), thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta vụt đạt được "giác ngộ” tương tự như một mũi 
tên bắn lên cao. Cũng chỉ là những lời nói đó thế nhưng nếu là do Đức Phật trực tiếp thốt ra 
thì lại tạo ra các tác động vô cùng ngoạn mục. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng đấy là nhờ 
người nghe đã từng tu tập nhiều năm trước đó, thế nhưng những gì chủ yếu hơn mà chúng ta 
phải nghĩ đến là [hiện thân của] chính Đức Phật. Các lời nói ấy không hiện ra giữa không 
trung mà là do chính Đức Phật nói lên. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Nói một cách khác thì 
những lời mà Đức Phật nói ra không quan trọng bằng hiện thân của chính Ngài. Những gì là 
chính [con người của| Ngài mới thật sự tạo ra các tác động đó. 


Cung cách hành xử của các kẻ khác [chung quanh chúng ta] cũng sẽ ảnh hưởng đến 
chúng ta theo cùng một cách thức như vậy (không những các người chung quanh mà cả tập 
thể xã hội cũng ảnh hưởng ít nhiễu đến các sự cảm nhận của từng mỗi thành phần trong xã 
hội đó). Chúng ta thường có một cảm nhận rõ rảng về một người nào đó trước khi hàn huyên 
với người ấy, kế cả trước khi trông thấy người ấy. Cũng vậy, cách hiện hữu của Đức Phật có 
thê biến cải được những con người bình dị, [tất nhiên là] nếu họ biết mở rộng lòng mình 
(rong nguyên bản là chữ receptive / thụ cảm, tiếp nhận). Đức Phật không thê áp đặt cách hiện 
hữu (way øƒ being /ƒacon d'être) của Ngài [cho bất cứ ai], mà luôn phải có một sự tương kết 
xảy ra. Những người khác [chung quanh chúng ta] cũng có thể tạo ra các tác động ảnh hưởng 
đến chúng ta, kế cả làm biến đổi cả thể dạng tâm thần của chúng ta nữa, thế nhưng một sự 
biến cải lâu bền chỉ có thể xảy ra khi nào chính mình tự phát huy cho mình một sự quán thấy 
sâu xa về bản chất đích thật của mọi sự vật (có nghĩa là phải tự mình tu tập. Chùa chiên, kinh 
sách, người Thây hay Đức Phật cũng chỉ có thể tạo ra cho mình một dịp may hay một khung 
cảnh thuận lợi, mở ra cho mình một con đường, thế nhưng chính mình phải bước ẩi, bởi vì 
mức đến chỉ hiện ra ở cuối con đường). Dù là một vị Phật cũng không khởi động được sự 
quán thấy sâu xa cho người khác, mà chỉ có thể tạo ra một khung cảnh thuận lợi để các người 
khác tự phát huy sự quán thấy sâu xa đó cho chính mình. 


Vậy nếu muốn thực hiện được điều đó thì phải chăng cũng cần phải có một khả năng 
thụ cảm (ốp nhận) bén nhạy? Thắc mắc này cũng là chủ đề tranh luận trong khoa thần học 
của Ki-tô giáo: các bạn cần phải có một sự ân sủng của Chúa thì mới được cứu TỖI, thế nhưng 
các bạn cũng không thê hoàn toàn thụ động mà phải có đủ khả năng để tiếp nhận sự ân sủng 
đó. Điều này phải chăng cũng có nghĩa là phải có một sự ân sủng khác đã được ban cho mình 


13 


từ trước, hầu giúp mình hội đủ khả năng để tiếp nhận cái ân sủng đó? Điểm then chốt trong 
Phật giáo cũng gần giống như vậy: phải chăng chúng ta cũng cần sự trợ giúp của một vị Phật 
để mở rộng lòng mình, hầu tiếp nhận quyền năng của vị Phật ấy? Ở một cấp bậc nào đó thì 
quả đúng là như thế, tuy nhiên đấy cũng chỉ là một sự diễn tiễn thụt lùi của tư duy (muốn 
được ân sửng thì phải có một sự ân súng khác trước đó giúp mình tiếp nhận ân sủng ấy, nếu 
muốn tiếp nhận quyên năng của một vị Phật thì cũng phải có một sự "tương tác” nào đó với vị 
Phật ấy. Nếu cứ tiếp tục lý luận theo cách thoái lùi như thể thì sẽ đi đến chỗ bề tắc, chẳng 
hạn như nếu muốn có mình thì phải có cha mẹ mình, muốn có cha mẹ mình thì phải có ông bà 
nội và ông bà ngoại mình, v.v., trái lại nên nhìn ra phía trước, có nghĩa là nhìn vào sự tiễn 
hóa sinh học), do đó tốt hơn không nên chọn cho mình cách diễn tiến đó, điều quan trọng hơn 
là phải mở rộng lòng mình để tiếp nhận tất cả những gì Đức Phật ban cho mình (ái nhiền còn 
tùy vào khả năng tiếp nhận của mỗi người). 


Sự hiện diện của một vị Phật 


Người ta có thể nghĩ rằng nếu muốn được trực tiếp ảnh hưởng bởi một vị Phật thì phải 
có sự hiện diện của vị ấy. Chúng ta sẽ thấy rằng Mahayana (Đại thừa) rất thực tế và đã từng 
nghĩ đến trường hợp của một người nguyện cầu được tái sinh vào một thời điểm và một 
không gian nhất định nào đó, hầu giúp mình gặp được một vị Phật. Tuy nhiên sự kiện mang 
tính cách giả thiết đó không nhất thiết là một điều kiện không thể thiếu sót (ức là bắt buộc 
phải tải sinh trong các điều kiện thuận lợi thì mới gặp được một vị Phật), bởi vì các thể dạng 
tâm thần vượt khỏi các ranh giới của không gian và cả thời gian: bất cứ ai đủ sức tạo ra cho 
mình một sự thụ cảm (khả năng tiếp nhận thật bén nhạy / recepfiviy) đều có thể cảm nhận 
được sự hiện diện của một vị Phật (chẳng hạn như trong lúc tập trung sự chú tâm để theo dõi 
dòng tư tưởng của nhà sư Urgyen Sangharakshita qua các dòng chữ này, thì biết đâu chúng 
fq cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chính vị ấy? Tát cả đêu là do khả năng thụ 
cảm của mình. Hãy nêu lên một thí dụ khác: chẳng hạn chúng ta hồi tưởng lại một khoảng 
thời gian nào đó trong tuổi trẻ của mình, thì các niềm đau, các xúc cảm thương nhớ hay vui 
buôn cùng với hình ảnh của những người thân thiết, theo đó cũng sẽ hiện lên với mình rất 
thật, nhự mới ngày hôm qua. Các thể dạng tâm thân đó - nếu thật mạnh - sẽ vượt khỏi các 
ranh giới không gian và thời gian). Trong phép thiền định của người Tây Tạng có các phương 
pháp giúp quán thấy một vị Phật hay một vị Bồ-tát, là trong mục đích đó. Đấy là cách tạo ra 
một hình ảnh tâm thần về một vị Phật hay một vị Bồ-tát, hình ảnh đó gọi là samayasaffxa (là 
tiếng Phạn) có nghĩa là một "chúng sinh bằng hình ảnh". Phép thiền định này không phải chỉ 
đơn giản là cách làm hiện lên hình ảnh của một chúng sinh, mà phải làm cho chúng sinh ấy 
trở thành sống thực. Điều này không phải dễ, thế nhưng khi nào thực hiện được điều đó, thì sự 
quán thấy sưmayasatva (chúng sinh bằng hình ảnh) sẽ biên thành một sự cảm nhận 
jnanasattva - tức là một "chúng sinh trí tuệ" (/iên ngữ tiếng Phạn jnana có nghĩa là trí tuệ, tức 
là một sự hiểu biết mang bản chất giác ñgộ) - một sự cảm nhận rất thật về một vị Phật hay 
một vị Bồ-tát [mà mình quán tưởng]. 


Phép luyện tập trên đây là bằng chứng cụ thê về bản chất đích thật trong giáo huấn của 
Đức Phật. Dù Ngài thuyết giảng những bài kinh thật dài hoặc không nói ra một lời nào cũng 


14 


vậy, Ngài luôn ảnh hưởng đến kẻ khác qua những gì từng là Ngài và cả cách hành xử của 
Ngài, hơn là những gì mà Ngài đã nói. Thông điệp mà Ngài gửi gấm cho chúng ta chính là 
Con Người của Ngài, một Con Người Giác ngộ. Chúng ta có thể bảo rằng Phật giáo là Đức 
Phật và Đức Phật cũng chính là Phật giáo, tất cả chỉ là như vậy. 


Nhiều người từng đạt được giác ngộ trong cuộc sống của mình, không phải chỉ đơn 
giản nhờ những lời do Đức Phật nói ra - các lời này lúc nào cũng sẵn có trong kinh sách - mà 
còn phải nhờ vào sự hiện diện thật tuyệt vời của chính Ngài. Thật vậy, không có bất cứ gì Đức 
Phật nói lên có thể phản ảnh chính xác hiện thân của chính Ngài. Và đấy cũng chính là ý 
nghĩa đích thật trong câu chuyện về nắm lá sửzsapa: những gì mà Đức Phật thuyết giảng và 
những sì từng là Con Người của Ngài, cả hai đều là vô tận (giáo huấn và hiện thân của Đức 
Phật tương tự như số lá trong cả khu rừng, ngôn từ mà Ngài có thể nói ra và chúng ta có thể 
hiểu được, thì chỉ vỏn vẹn là một nắm lá trong lòng bàn tay. Lời giảng và con người của Đức 
Phật là hai vòng tròn có càng một đường kính vô biên). 


Bures-Sur-Y vette, 23.03.20 


15 


Bài 3 


Phật giáo là gì 


Sự tịch diệt của Đức Phật không phải là cái chết theo ý nghĩa thông thường như chúng 
ta hiểu, mà gọi là parinirvana (nhập-niễt-bàn). Parimirvana là một thể dạng kéo dài („ð/ sự 
tiếp nói không gián đoạn) của sự cảm nhận giác ngộ (an extension of the experience of 
Enlightenment), và nếu nhìn theo khía cạnh đó thì tất cả mọi sự sẽ trở nên khác hắn. Các câu 
chuyện thuật lại về parinirvana của Đức Phật đều mang ít nhiều mâu thuẫn, thế nhưng tất cả 
đều nhất loạt cho biết là sau parinirvana của Ngài, thì hầu hết các đệ tử cùng họp nhau lại để 
bàn thảo về một chủ đề vô cùng trọng đại: Phật giáo là gì? 


(Câu hỏi khá bất ngờ trên đây có thể khiến một vài độc giả ngày nay cũng phải ngạc 
nhiên, bởi vì khi nhìn vào các sinh hoạt nơi chùa chiên, nào là tượng ảnh, cờ xí, chuông mõ, 
lỄ lạc, tụng niệm..., họ có thể yên trí các thứ ấy là "Phật giáo”. Ngay sau parinirvana của 
Đức Phật, các đệ tử của Ngài cũng đã bắt đâu thắc mắc: Dhamma của Đức Phật là gì? 
Chẳng qua là vì trước đó họ chỉ biết nghe giảng và tu tập, nay thì phải xác định Dhamma là 
gì hâu bảo tôn để cùng nhau bước theo. Trước khi nhập-niễt-bàn Đức Phật cũng không chỉ 
định người thay mình để quảng bá Dhamma, cũng không đề cử người lãnh đạo Tăng đoàn, 
mà chỉ đơn giản khuyên tất cả mọi người hãy nhìn vào bên trong chính mình và tự thắp đuốc 
để soi đường cho mình. Sự sáng suốt vô song đó đã giúp cho Dhamma trường tôn đến ngày 
nay. Nếu giao trọng trách đó cho một người khác thì Dhamma của Đức Phật cũng sẽ chấm 
đứt và không còn là Dhamma của Ngài nữa. Lý do thứ nhất là vì những gì mà Ngài có thể 
thuyết giảng và người khác có thể hiểu được chỉ là một ít lá trong lòng bàn tay, vì thế khó có 
một người nào khác có thể thay Ngài để quảng bá Dhamma, các đệ tử của Ngài dường như 
cũng chỉ đạt được thể dạng Arahamt. Lý do thứ hai là sự giác ngộ ở bên trong chính mình, 
thuộc vào dòng tri thức sâu kín của mình. Sự giác ngộ bao la như cả một khu rừng, do đó 
chính mình phải tự thắp đuốc để khám phá ra nó, không ai có thể thay mình trong việc đó 
được. Đức Phật chỉ có thể vạch ra con đường, nhưng không thể mô tả cho chúng ta hiểu được 
những gì ở cuối con đường. Vậy chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta đã bước đi như thế nào 
trong suốt hơn 2500 năm qua). 


Ngày nay không những vấn đề trên đây vẫn còn nguyên vẹn mà lại trở nên khân thiết 
hơn nữa. Đối với một người Phật giáo thì câu hỏi trên đây (Phật? giáo là gì?) không thuộc lãnh 
vực lý thuyết mà là ở mặt thực hành (giáo huấn của Đức Phật thật phong phú, ngày nay đã 
được hệ thống hóa và dịch ra hẳu hết các ngôn ngữ lớn trên thể giới, và cũng đã được nhiễu 
nhà sư uyên bác cùng các triết gia đủ mọi khuynh hướng, kể cả các khoa học gia đủ mọi 
ngành, phân tích và bình giải. Giáo huấn đó đã vượt qua các thử thách trong không gian và 
thời gian và cả các nên văn hóa khác nhau. Hơn nữa người tu tập cũng đã tự mình chứng 
nghiệm sự chính xác của giáo huấn đó qua các kinh nghiệm sống của riêng mình, do đó 


16 


người Phật giáo nói chung không còn nghỉ ngờ hay thắc mắc gì về giá trị và sự siêu việt của 
giáo lý Dhamma. Trái lại những gì khiến họ thắc mắc là trên thực tế phải bước theo hướng 
nào để bắt kịp các giá trị siêu việt trong giáo huấn của Đức Phật, khi đứng trước vô số các 
hình thức tu tập đôi khi rất đại chúng ngày nay). Những gì mà người tu tập muốn biết là: 
"Con đường nào sẽ có thể giúp tôi đạt được giác ngộ? Phải làm thế nào để tôi có thể tìm thấy 
Phật tính bên trong chính tôi?". 


Sau parinirvana của Đức Phật, dường như có hai nhóm đệ tử biểu trưng cho hai quan 
điểm khác nhau, hai trào lưu tư tưởng khác nhau. Một nhóm cho rằng Phật giáo chính là giáo 
huấn của Đức Phật gồm: Bồn sự thật Cao quý (Tứ Diệu Đề), Con đường Cao quý gồm Tám 
yếu tô (Bát Chánh Đạo), Ba đặc tính của sự hiện hữu trói buộc (sự bất toại nguyện hay khổ 
đau, sự đổi thay hay vô thường, không có cải tôi hay vô ngã, nói chung là ba đặc tính hay ba 
yếu tô chủ yếu tạo ra cầu trúc của toàn thể hiện thực), Mười hai mối dáy trói buộc tạo ra sự 
xoay vẫn của bánh xe của sự sống (Thập nhị nhân duyên), v.v... Những người thuộc vào 
nhóm [thứ nhất] này cho rằng nền tảng giáo huấn trên đây của Đức Phật chính là Phật giáo 
(nhóm này gọi là Sthaviravada, tiền ngữ sthavira trong tiếng Phạn có nghĩa là những người 
lớn tuổi/senior, với ý nghĩa là những người có khuynh hướng bảo thủ, kinh sách Hán ngữ goi 
là "Trưởng lão bộ" hay "Thượng tọa bộ"). Điều này khá hữu lý bởi vì đó là những gì do chính 
Đức Phật thuyết giảng khi còn tại thế. 


Nhóm thứ hai không đồng ý [như vậy]. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ không 
chấp nhận giáo huấn của Đức Phật, mà trái lại còn nâng lên một cấp bậc sâu xa hơn. Những gì 
mà họ không hoàn toàn đồng ý là giới hạn Phật giáo trong khuôn khổ những lời thuyết giảng 
của Đức Phật (có nghĩa là ngoài những lời thuyết giảng còn có những thứ khác sâu xa hơn). 
Nếu chúng ta chấp nhận quan điểm đó thì chúng ta sẽ thuộc cùng một nhóm với họ và đường 
như nhóm này cũng là nhóm đa số (ức là nhóm Mahasanghika, kinh sách Hán ngữ gọi là 
"Đại chúng bộ". Nói chung điều này cũng cho thấy là tư tưởng Đại thừa đã thành hình rất 
sớm, trước khi các kinh sách Đại thừa bằng tiếng Phạn xuất hiện vào hậu bán thể kỷ thứ l 
trước Tây lịch). Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến một yếu tố thứ hai: đó là cuộc sống và tắm 
sương của chính Đức Phật. Theo quan điểm của họ đức nhóm đa số) thì yếu tô này (con 
người và tấm gương của Đức Phậ¡) quan trọng hơn là những lời giảng huấn liên quan đến 
giáo lý của Ngài (Phật giáo không phải chỉ là một triết học, một trào lưu tư tưởng, mà là một 
tín ngưỡng với đây đủ ý nghĩa của nó, và đó cũng là chủ trương của nhóm Mahasanghiaka / 
Đại chúng bộ). 


Vậy nguyên nhân nào đã khiến họ suy nghĩ như vậy? Người ta sẽ không bao giờ tìm 
được câu trả lời cho thắc mắc đó, tuy nhiên người ta cũng có thể tiếp cận thật gần với vấn đề 
này bằng cách tự đặt mình vào vị trí của họ. Và đây cũng là cách trực tiếp giúp chúng ta khám 
phá ra nguồn gốc đưa đến sự hình thành của lý tưởng người bô-tát. Sau khi Đức Phật tịch diệt, 
và theo các câu chuyện thuật lại thì các đệ tử của Ngài rất đau buồn. Dầu sau thì cũng không 
phải là hoàn toàn tất cả, dù các thiên nhân và các người chưa giác ngộ đều bị chấn động cực 
độ, nhưng cũng có các vị gọi là arahant (A-la-hán), tức là là những người đã giác ngộ, thì vẫn 
trầm tĩnh và không hề xao xuyên. Theo quan điểm của họ thì dù là Đức Phật đi nữa thì cũng 


17 


không phải vì thế mà Ngài tránh khỏi cái chết, có nghĩa là thân xác vật chất của Đức Phật 
cũng phải đi đến chỗ chấm dứt của nó. Sự ý thức sâu xa đó đã khiến họ không cảm thấy một 
sự mất mát nào cả. Thật vậy, nào họ có mất mát gì đâu? Bởi vì một khi đã đạt được giác ngộ 
thì họ luôn có Đức Phật bên trong chính mình, và dưới một góc nhìn khác thì chính họ cũng là 


NẶ! 


Đức Phật (Đức Phát đang ở bên trong con người của họ). Sự giác ngộ không phải là "của 
họ”, cũng vậy sự “giác ngộ” của Đức Phật cũng không phải là "của Ngài”: không có một sự 
chiếm hữu mang tính cách cá nhân nào cả (sự giác ngộ ở khắp nơi, bên trong Đức Phật và cả 
bên trong chính mình). Chính vì vậy nên đôi với họ không có một sự biến đổi căn bản nào cả. 
Tuyệt nhiên họ không hề đánh mất Đức Phật, bởi vì Phật tính (bản £hể của Phái) vẫn còn 
nguyên vẹn bên trong chính mình, và chính cái Phật tính đó đã biến một vị Phật trở thành một 
vị Phật. 


Trước parimirvana của Đức Phật các vị arahant vẫn giữ được sự thanh thản (sự £hanh 
thản ở đây không có nghĩa là vô tình, mà là một thể dạng nội tâm bình lặng, thăng bằng, 
không xao xuyến, tiếng Anh gọi là equanimity, tiếng Pali là Upekkha, trong tiếng Việt dường 
như không có từ nào nói lên được đây đủ thể dạng tâm thân này, kinh sách Hán ngữ gọi là 
"xả" / †ầ, cũng không đúng, chữ "xả" là một động từ nói lên một hành động, chữ upekkha / 
equanimity là một thể dạng tâm thân, một phẩm tính của tâm thức). Trong khi đó đối với 
những người không giác ngộ thì họ liên kết sự giác ngộ với thân xác vật chất của Đức Phật. 
Khi Đức Phật không còn nữa thì cũng tương tự như sự giác ngộ theo đó cũng tan biến hết 
trong vũ trụ (họ nghĩ rằng sự giác ngộ là một cái gì đó ở bên ngoài chính mình, là một sự gia 
hộ của Đức Phật, hay một thứ gì đó đặc thù của Phật giáo, trực tiếp liên hệ với giáo lý Phật 
giáo, nhưng họ không hè nghĩ rằng sự giác ngộ là ở bên trong chính mình, là bản thể của 
chính mình, là Phật tính nằm sâu trên dòng luân lưu của tri thức mình). Vài người trong số họ 
có thê sẽ thốt lên: "Thế là con mắt của thế gian đã mất hút!" 


Dù không đúng thật là như thế - chắng hạn như có một đám mây kéo đến che khuất 
mặt trời thì mặt trời vẫn cứ chiếu sáng - thế nhưng sự kiện đó (đim mây hay sự tịch điệt của 
Đức Pháo) đôi với họ (tức là những người liên kết sự giác ngộ với thân xác vật chất của Đức 
Phát) là rất thật, khiến họ cảm thấy vô cùng đớn đau. Theo các câu chuyện thuật lại thì ngay 
cả thú vật cũng bị xao động. Nghệ thuật Phật giáo, nhất là tại Trung quốc, thường minh họa 
khung cảnh tôn nghiêm đó (cảnh Đức Phật nhập-niễt-bàn / parinirvana) trong một khu rừng 
giữa một khóm cây sala (iên khoa học của loại cây này là Shorea robusta). Ngày nay các cây 
sala vẫn còn thấy khắp nơi trong khung cảnh thiên nhiên tại Ân-độ, thân cây sz/z nhỏ và 
thắng, lá to và mướt, hoa trắng rất đẹp. Các bức tranh mô tả cảnh tượng đó cho thấy Đức Phật 
nằm trên mặt đất, giữa một khóm cây sala. Các đệ tử của Ngài được minh họa rất sinh động, 
nào là các nhà sư, vua chúa, hoàng hậu, vương gia, con buôn, thợ thuyền, các vị bà-la-môn và 
cả những người bán hoa, tất cả bao quanh Ngài với đáng vẻ thật đau buồn, hậu cảnh là thú 
rừng và gia súc. Từ người đến thú, tất cả đều ràn rụa nước mắt trước sự ra đi của Đức Phật. 


Dù cảm thấy dường như ánh sáng của cả thế gian tắt lịm, thế nhưng các đệ tử của Đức 
Phật cũng dần dần hồi phục, niềm đau cũng lắng dần, nào có khác gì đâu với chúng ta trước 
các cảnh huống tương tự. Họ bắt đầu nhìn vào thực trạng trước mặt mình. Thật vậy, một giai 


18 


đoạn mới vô cùng gay go đang chờ đợi họ, Đức Phật không còn nữa và họ thì phải sống trong 
một thế giới vắng hắn bóng Ngài. Riêng đối với những người từng sống trước đó bên cạnh 
Ngài qua những năm tháng dài, thì sự mất mát đó quả là một biến có kinh hoàng. Tuy thế, sau 
cùng thì tất cả cũng đành phải chấp nhận sự mất mát đó. Một vài người trong số họ, có thê là 
những người trí thức, nghĩ rằng: "Đảnh phải chấp nhận mà thôi, dầu sao thì chúng ta vẫn còn 
nhớ được những lời mà Ngài đã thuyết giảng; nào là giáo lý, giới luật, và cả các thứ khác nữa, 
bấy nhiêu cũng đã thừa đủ". 


Chúng ta có thể xem nhóm người này là những người an phận. Họ tiếp tục tu tập bằng 
cách phân tích, tìm hiểu và hệ thống hóa những lời giảng huấn của Đức Phật. Thái độ hành xử 
đó chính là nguyên nhân đưa đến sự hình thành của truyền thống Kinh điển Pali gọi là 
Abhidharma (4bhidharma là tiếng Phạn, Abhidhamma là tiếng Pali, kinh sách tiếng Việt gọi 
là A-t} Đạt-ma tức là giáo lý trong Tạng Luận. Tỉ hiết nghĩ có thể xem thuật ngữ Abhidhamma 
là tên gọi thích nghỉ nhất đối với "truyền thống Kinh điển Pali". Các cách gọi "Theravada" 
hay "Phật giáo Theravada" cũng chỉ bắt đầu xuất hiện kế từ thế kỷ thứ IV sau Tây lịch, do 
Tăng đoàn của Đại tự viện / Mahavihara trên đảo Tích Lan - do con trai của vua Azoka xây 
dựng từ thế kỷ thứ LII trước Tây lịch - tự đặt ra để goi đường hướng tu tập của mình dựa vào 
Kinh điển Pali. Tên gọi xưa hơn của truyền thống Phật giáo này là Vibhajjavada, là một học 
phái được thành lập dưới triều đại của vua Azoka, và chính học phái này cũng được xuất phát 
từ học phái Sthaviravada, tức là chủ trương của nhóm "bảo thủ " hay "thiểu số" của những 
người "lớn tuổi" mà nhà sư Sangharakshita nói đến trên đây. Mạn pháp dài dòng là để cho 
thấy nhà sư Sangharakshita có một cách viết rất đơn giản, dễ hiểu, tóm lược thật tài tình sự 
diễn tiến và hình thành của Phật giáo trong giai đoạn đâu tiên sau parinirvana của Đức 
Phậtr). Nhiều người khác trong số các đệ tử của Đức Phật (óc vào nhóm đa só), dù không 
hề có ý đi ngược lại giáo huấn và giới luật do Đức Phật đưa ra, thế nhưng họ vẫn cảm thấy 
thiếu một chút gì khác trong cuộc đời tu tập của mình sau pazimirvana của Đức Phật (rước đó 
họ có Đức Phật với họ, nay đã vắng bóng Ngài). Người ta có thê nghĩ rằng dù lúc nào họ 
cũng chú tâm vào giáo huấn [của Đức Phật], học thuộc lòng danh sách các thuật ngữ chuyên 
biệt [trong giáo huấn đó], thế nhưng các chuyện ấy không cắm cản họ nghĩ đến Đức Phật, hồi 
tưởng lại các giai đoạn trong cuộc đời của Ngài phản ảnh các phẩm tính nơi bản thân của 
chính Ngài 


(Các cảm tính sâu xa hướng vào hiện thân của Đức Phật và cả các phẩm tính nơi con 
người của Ngài là nguồn gốc sâu xa nhất đưa đến sự hình thành của cả Đại thừa. Tuy vậy, 
ngày nay khi nhìn vào các nước Phật giáo Theravada, thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy lòng 
thương nhớ và thành kinh vô biên đối với Đức Phật nơi những người tu tập. Trong khi đó tại 
các nước theo Đại thừa, thì người Phật tử đôi khi lại hướng quá nhiều vào các vị Phật biểu 
frưng và các Vị Bồ-tát huyền thoại để câu xin, đưa đến một hình thức Phật giáo đại chúng, và 
đông thời thì dường như họ cũng đã quên mất Đức Phật lịch sử, từng gây dựng một nên tư 
tưởng thượng thặng và thành lập một tín ngưỡng siêu việt trong lịch sử nhân loại. Tóm lại bài 
thứ ba trên đây đã giải thích thật ngắn gọn sự hình thành của hai đường hướng Phật giáo lớn 
ngày na: Phật giáo cổ xưa và Phật giáo Đại thừa. Dâu sao sự khác biệt giữa hai đường 
hướng này cũng chỉ thuộc lãnh vực thực hành, không hệ là một sự "ly giáo" / schism như 


19 


thường thấy nơi một số các tín ngưỡng khác. Và để trả lời cho câu hỏi: "Phật giáo là gì”, thì 
theo bài giảng trên đây câu trả lời sẽ là: Phật giáo chính là Đức Phật và Đức Phật cũng 
chính là Phật giáo). 


Bures-Sur-Y vette, 27.03.20 


20 


Bài 4 
Lòng Từ bi của Đức Phật 


Hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, một SỐ người hắn còn nhớ câu chuyện Đức Phật viếng 
thăm những nơi ấn cư của các tỳ-kheo và trông thấy trong một túp lều có một vị sư lớn tuôi bị 
tiêu chảy, nằm dưới đất thật thảm thương. Rõ ràng vị sư này đã phải nằm dưới đất nhiều ngày 
nhưng chẳng có ai nâng đỡ. Đức Phật hỏi vị sư già vì lý do gì mà các vị sư khác không chăm 
sóc cho mình. VỊ sư già đáp lại: "Tôi đã già, không còn ích lợi gì cho ai nữa, vì thế họ nào còn 
bận tâm đến tôi làm gì?". Đức Phật sai Ananda đi tìm nước đun lên cho ấm. Hai người nâng 
vị sư già lên giường, lau người và dọn lại chỗ nằm. Sau đó Đức Phật cho gọi tất cả các tỳ- 
kheo lại và bảo với họ: "Này các tỳ-kheo, các bạn không có cha, chăng có mẹ, anh chị em 
cũng không. Đã rời bỏ thế giới thì các bạn phải xem nhau như anh em hay cha mẹ của chính 
mình. Nếu có ai trong số các bạn muốn chăm sóc cho ta thì cứ hãy chăm sóc cho kẻ ốm đau" 
(câu chuyện trên đây được trích trong Tạng Luật: Vinaya- Mahamagga, Mn 6.26. I-8, độc 
giả có thể xem bản chuyển ngữ trong phân Phụ lục dưới đây). 


Câu chuyện về người phụ nữ Kisagotami 


Các câu chuyện như trên đây cùng với nhiều giai thoại khác nói lên thật hiển nhiên 
lòng từ bi của Đức Phật, và đã in đậm trong tâm trí và cả con tim các đệ tử của Ngài. Trong số 
họ, nhiều người hắn còn nhớ câu chuyện về người phụ nữ Kisagotaml (côn được viết là Kisa- 
Gorzmi). Tại Ấn vào thời bấy giờ - kế cả ngày nay - chỉ số tử vong của trẻ em rất cao - có một 
phụ nữ còn trẻ tên là Kisagotami có một đứa con duy nhất được vài tuổi vừa qua đời. Người 
phụ nữ đau đớn cực độ, như điên như dại (rong kinh cho biết thêm là người phụ nữ không tin 
rằng con mình đã chết), đi hết nhà này sang nhà khác van nài hãy cứu con mình. Sau cùng có 
một người khuyên nên tìm Đức Phật, may ra Ngài có thê cứu được. Người phụ nữ nghe theo 
tìm được Đức Phật và xin Ngài hãy cứu con mình sống lại. 


Đức Phật không thoái thác, nhưng cũng không thuyết giảng gì cả, bởi vì trước niềm 
đau của người phụ nữ, thuyết giảng chỉ là vô ích mà thôi. Đức Phật không đáp lại lời khẩn cầu 
của người phụ nữ mà chỉ nói với người này răng: "Hãy đi tìm cho ta vài hạt cải (hạt cải là một 
thứ gia vị dùng để nấu nướng) tại bất cứ một nhà nào không có người chết". Thế là người phụ 
nữ đi hết nhà này đến nhà khác, nơi nào cũng sẵn sàng cho hạt cải, nhưng trước câu hỏi: 
”TIrong nhà có ai đã từng qua đời hay không?", thì mọi người đều trả lời: "Xin đừng gợi lại 
những nỗi đau buồn của chúng tôi, người đang sống thì ít, người đã khuất thì nhiều". Tại bất 
cứ nhà nào người phụ nữ cũng chỉ học được một sự thật duy nhất: cái chết không chừa ai cả. 
Sau cùng người phụ nữ bồng xác con đặt vào một khu rừng (trong kinh là một nơi hỏa táng) 
và quay lại tìm Đức Phật. Người phụ nữ Kisagotami ngồi xuống dưới chân Đức Phật, yên 
lặng không nói một lời nào. Sau một lúc lâu thì ngỏ lời với Đức Phật như sau: "Xin Ngài ban 
cho con một nơi an trú". Và người phụ nữ Kisagotami sau đó đã trở thành một mi sư (câu 


21 


chuyện được trích từ bài kinh Kisagotami-Sutta trong Therigatha/Trưởng lão Ni kệ, Thig 10 
hoặc PTS, Thig 213-217). 


Chúa Giêsu làm phép cho La Xu Rơ sống lại 


Câu chuyện trên đây [về người phụ nữ Kisagotami] trái hắn lại với câu chuyện Chúa 
Giêsu làm phép cho La Xu Rơ (Lazarus/Lazare) sống lại. Nếu cả hai câu chuyện đều thật thì 
tất nhiên sẽ có một sự khác biệt rất lớn trên phương diện giáo lý. Đức Phật nêu lên thật tế nhị 
cái chết là một sự kiện tự nhiên, không ai tránh khỏi cả, trong khi đó thì Chúa Giêsu đưa ra 
một thông điệp khác hắn. Phúc âm cho thấy một điều thật hiển nhiên: Chúa Giêsu không hề 
có khuynh hướng thuyết giảng [về giáo lý], hoặc đôi khi nếu có thuyết giảng cho một vài 
người, thì cũng chỉ là những lời chứng minh rằng mình đúng thật là con của Chúa Trời (khoa 
thân học Ki-tô giáo chỉ bắt đâu xuất hiện khá giản lược từ cuối thế kỷ thứ II sang thế kỷ thứ 
IH, và chỉ trở nên khúc triết hơn từ thời Trung cổ, ảnh hưởng bởi tư tưởng của triết gia 
Thomas d'Aquin. Khoa thân học "tân tiến" ngày nay xuất hiện trong khoảng thời gian từ thể 
kỷ XƯI đến XIX. Thần học Tin Lành xuất hiện từ thế kỷ XVII dựa vào quan điểm của triết gia 
Œ. W. Leibniz). Phúc Âm theoThánh Gioan (Saint John / Saint Jean, Tìn Lành thì gọi là 
Thánh Giăng) từng thuật lại khi Chúa Giêsu hay tin bạn mình là La Xu Rơ bị bệnh thì bảo 
rằng: "Bệnh tật không hề đưa đến cái chết. Cái chết sở dĩ xảy ra là để vinh danh Thiên Chúa, 
và mang lại sự vinh quang cho con của Thiên Chúa" (độc giả có thể xem câu chuyện này 
trong "Phúc Âm Thánh Gioan" 11.1-57). 


Nếu bạn tin rằng Trời là vị Sáng Tạo ra thế giới và cả nhân loại, là chủ nhân ông của 
sự sống và cái chết - có nghĩa là có thê làm sống lại một người đã chết - thì điều đó chứng tỏ 
bạn có một quyền lực vượt lên trên những kẻ trần tục khác (mình là con của Trời, kẻ khác thì 
không), kể cả có thể xem bạn như là một vị Trời. Các người Ki-tô giáo vào thời bấy giờ 
(rong đó có Thánh Gioan) đều tin vào các phép lạ của Chúa Ki-tô và xem đấy như là bằng 
chứng xác nhận Ngài đúng thật là con của Thiên Chúa. 


Đức Phật không cần những sự xác nhận như vậy. Ngài cũng chăng nghĩ đến sự kiện 
mình đã đạt được giác ngộ (để cảm thấy hơn kẻ khác). Điều quan tâm duy nhất của Ngài là 
làm thế nào để có thể chỉ dẫn con đường đưa đến giác ngộ cho những ai mong muốn bước 
theo con đường đó. Khi người phụ nữ Kisagotami cầu khẩn Ngài thì vấn đề không phải là tìm 
cách làm cho đứa con qua đời của người phụ nữ này sống lại, cũng không phải là một dịp để 
chứng minh một điều gì cả về bản thân mình, mà chỉ là để nói lên sự thật liên quan đến sự 
sống và cái chết, với tất cả lòng từ bi của mình. Người Phật giáo và người Ki-tô giáo không 
có cùng một ý niệm như nhau về phép lạ. Trong Kinh điển Pali cũng có thuật lại nhiều câu 
chuyện thật khác thường, [đến độ] có thể khiến nhiều người phải nghi ngờ [về tính cách đích 
thật của] các câu chuyện ấy. Thế nhưng điều này không phương hại gì đến sự tỉnh anh trong 
giáo huấn của Đức Phật. Kinh sách thuật lại các phép lạ từng xảy ra, chăng hạn như trường 
hợp Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) âm mưu ám hại Đức Phật. Theo Kinh điển Pali thì Devadatta là 
một người phản bội, và sự giác ngộ còn rất xa vời với người này (Davadafta là anh em họ và 
cũng là đệ tử của Đức Phật, nhiều lần tìm cách ám hại Đức Phật nhưng không thành). 


22 


Câu chuyện về người phụ nữ Kisagotami quả hết sức lạ lùng: chỉ vì một biến cố xảy ra 
(cái chết của con mình ) mà một người phụ nữ đã dành trọn đời mình vào việc tu tập. Điều đó 
khiến chúng ta không khỏi thắc mắc: phải làm thế nào để vượt lên trên những biến cố đau 
buồn mà không đánh mất dịp may tạo ra cho mình một cuộc sông mới (khổ đau cũng có thể 
đánh thức mình trước hiện thực, giúp mình bước theo một hướng đi mới trong cuộc đời 
mình). Chúng ta thường hay chóng quên [những nỗi khổ đau của mình], trong một số trường 
hợp điều đó cũng có thể là điều đáng mừng, thế nhưng thông thường hơn thì chóng quên lại là 
một điều bất hạnh, chắng qua vì những gì tích cực tạo ra bởi các hoàn cảnh đớn đau thì chúng 
ta thường hay quên (chúng ta thường không trông thấy các khía cạnh tích cực của khổ đau, 
hoặc dù có trông thấy đi nữa thì cũng chóng quên. Ý thức về sự thật của khổ đau đôi khi có 
thể mang tính cách tích cực, giúp chúng ta bước theo một hướng đi khác hơn trong cuộc đời 
mình). Nếu muốn bảo toàn được sự quán thấy sâu xa đó (khía cạnh tích cực của khổ đau) thì 
phải thật cảnh giác, không nên quay lại với các thú vui trong cuộc sống của mình trước đây 
nữa, mà phải nắm ngay lẫy dịp may đó (các khổ đau đó) để biến cải chính mình, giúp mình 
bảo toàn và củng cô thêm sự quán thấy đó. 


Thật hết sức lạ lùng, chúng ta có thể tạo cho mình một sự cảm nhận thật mãnh liệt 
(một quyết tâm, một sự nhận thức thật mạnh), thế nhưng sau một đêm thì sự cảm nhận đó 
cũng sẽ chăng còn lại được bao nhiêu, điều này có thê xảy ra với tất cả mọi người. Tuy vậy 
nếu biết cố gắng thì chúng ta cũng có thể bảo toàn được sự cảm nhận sâu xa đó nhờ một sự 
chú tâm thật bền vững, cùng sự trợ giúp của bè bạn chung quanh (/ức là những người cùng 
bước đi với mình trên con đường thánh thiện, đặc biệt trong trường hợp trên đây thì người 
phụ nữ Kisagotami đã tạo được cho mình sự quyết tâm đó sau khi ngôi một lúc lâu thật yên 
lặng dưới chân của Đức Phật và Đức Phát cũng giữ một sự yên lặng thật sâu xa và êm ả bên 
cạnh người phụ nữ). Phần kết thúc của câu chuyện trên đây cho thấy thấy thật rõ ràng người 
phụ nữ Kisagotami có thể bảo toàn được sự cảm nhận ấy của mình, và đồng thời cũng giúp 
cho mọi người trông thấy hiệu quả mang lại từ lòng từ bi vô cùng tế nhị của Đức Phật (Ðức 
Phật biến niềm đau của một người phụ nữ trở thành một sự quán thấy sâu xa, và người phụ 
nữ thì biển tình thương yêu con mình trở thành tình thương yêu tất cả chúng sinh, trong số đó 
có mình và cả con mình. Tất cả các sự biến cải đó đều hiện lên từ những sự yên lặng thát sâu 
x4). 


Phụ lục 


Câu chuyện về nhà sư bị kiêt ly 
Kucchivikara-vatthu: The Monk with Dysenfery 
(Vimnaya-Mahavagga, Mv §.26.1-8) 


Lúc bây giờ có một nhà sư bị tiêu chảy, năm lên phân và cả nước tiêu của mình, bê bêt 
và hôi thôi. Lúc đó đâng Thê Tôn đi thanh tra các nơi trú ngụ [của các tỳ-kheo] có cả Ananda 


23 


đi theo, khi cả hai cùng đi đến túp lều của vị sư này thì trông thấy vị ấy đang nằm trên mặt 
đất, bê bết phân và nước tiểu. Thấy thế Đức Phật tiến đến gần và hỏi: "Tỳ-kheo đau bệnh gì 
thế?" 


- "Thưa Thế Tôn, tôi bị kiết ly" 


"Vậy có ai chăm sóc cho tỳ-kheo không?” 


"Thưa Thế Tôn, không có ai cả" 
- "Tại sao lại chẳng có tỳ-kheo nào chăm sóc cho tỳ-kheo vậy?" 


"Tôi chăng hề làm gì cho họ, vì thế họ cũng chăng ngó ngàng gì đến tôi" 


Đắng Tế Tôn bèn quay sang nói với Ananda: "Này Ananda, hãy đi lấy nước, chúng ta 
sẽ tắm rửa cho vị tỳ-kheo này". Ananda đáp: "Vâng, thưa Thế Tôn", và ngay sau đó thì đi lẫy 
nước. Đắng Thế Tôn xối nước lên thân người tỳ-kheo, Ananda thì kỳ cọ. Sau đó Đắng thế 


Tôn nâng đầu người tỳ-kheo, Ananda đỡ hai chân, nhắc bổng người tỳ-kheo lên giường. 


Trước cảnh tượng đó, Đắng Thế Tôn bèn tập họp tất cả các tỳ-kheo lại và cất lời hỏi 
họ: "Dường như nơi gian lều đằng kia có một tỳ-kheo đang ốm đau, có đúng thế hay không?" 


- "Thưa Thế Tôn, quả đúng thế " 


"Tỳ-kheo ấy bị bệnh gì vậy?" 


- "Thưa Thế Tôn, vị ấy bị kiết ly" 

- "Vậy có ai chăm sóc cho ông ta không?" 

- Thưa Thế Tôn, không có ai cả". 

- "Vậy tại sao các tỳ-kheo lại không đứng ra chăm sóc cho ông ấy?" 

- Thưa Thế Tôn, ông ta chẳng làm gì cho ai cả, nên chẳng có ai chăm sóc cho ông ta". 

-"Này các tỳ-kheo, các tỳ-kheo không có mẹ, cũng chẳng có cha (ø›ững người tu hành 
là những kẻ rời bỏ gia đình) vậy thì ai vào đây để chăm lo cho các tỳ-kheo? Ngoài các tỳ- 


kheo ra thì nào có ai khác chăm sóc cho các tỳ-kheo đâu. Nêu có ai muôn chăm sóc cho ta thì 
hãy cứ chăm sóc cho những kẻ ôm đau. 


"Nêu có một người frợ giáo (preceptor) bên cạnh, thì người này phải chăm sóc cho 
người ôm đau - suôt cả đời mình nêu cân - cho đên khi người ôm đau hôi phục. 


Nêu có một người £háy (teacher) bên cạnh, thì người này phải chăm sóc cho người ôm 
đau - suôt cả đời mình nêu cân - cho đên khi nào người ôm đau hôi phục. 


Nêu có một người đøng fu học (student) bên cạnh, thì người này phải chăm sóc cho 
người ôm đau - suôt cả đời mình nêu cân - cho đên khi nào người ôm đau hôi phục. 


24 


Nêu có một người mới bã đâu học hỏi (apprentice) bên cạnh, thì người này phải 
chăm sóc cho người ôm đau - suôt cả đời mình nêu cân - cho đên khi nào người ôm đau hồi 
phục. 


Nêu có một đệ £ứ đang fw học (a fellow student) với một vị frợ giáo, đang bên cạnh 
người ôm đau thì người [đệ tử] này phải chăm sóc cho người đau ôm - suôt cả đời mình nêu 
cân - cho đên khi nào người ôm đau hôi phục. 


Nêu có một đệ £ mới băt đâu học hỏi (a fellow apprentice) với một vỷ £hấy, đang bên 
cạnh ôm đau, thì người này phải chăm sóc cho người đau ôm - suôt cả đời mình nêu cân - cho 
đên khi nào người ôm đau hôi phục. 


Nếu không có một vị trợ giáo nào, một vị thầy nào, một người đang tu học nảo, một 
người mới bắt đầu tu học nào, một người đệ tử của một người trợ giáo nào, một người đệ tử 
của một vị thầy nào bên cạnh, thì tất cả Tăng đoàn phải đứng ra chăm sóc cho người ốm đau. 
Nếu không thì tất cả [mọi người trong Tăng đoàn] sẽ phạm vào cung cách hành xử không 
xứng đáng. 


Người lâm bệnh có năm thứ khiếm khuyết khiến người khác thật khó chăm sóc cho 
mình là: không biết làm những gì thích hợp với việc chữa trị bệnh tật của mình, không biết 
cân lường các món món thuốc trị liệu cho mình (vào thời bấy giờ thuốc có thể cũng chỉ là các 
pha chế từ cây cỏ và khoáng chất), không chịu uống thuốc, dù có một người chăm sóc bên 
cạnh thì cũng không biết khai với người này các triệu chứng đang xảy ra với mình, chẳng hạn 
như đang gia tăng hay thuyên giảm, hoặc vẫn như trước, và tự mình không có sức chịu đựng 
những sự đau đớn trên thân thể quá gay gắt, buốt nhói, xé thịt hoặc bức rức, có thể đưa đến 
cái chết. Với một người bệnh như thế thì rất khó chăm sóc cho họ. 


"Một người bệnh có năm phẩm tính giúp cho việc chăm sóc được dễ dàng là: tự mình 
biết làm những øì thích hợp với việc chữa trị bệnh tật của mình, biết cân lường các món thuốc 
trị liệu, chịu khó uống thuốc, biết nói lên các triệu chứng bệnh tật của mình, nếu có một người 
chăm sóc bên cạnh thì biết khai các triệu chứng đang xảy ra với mình, chăng hạn như đang 
gia tăng hay thuyên giảm, hoặc vẫn như trước, và tự mình có thể chịu đựng được các sự đau 
đớn trên thân thê thật gay gắt, buốt nhói, xé thịt, hoặc bức rức, có thể đưa đến cái chết. Đối 
với một người bệnh có năm phẩm tính đó thì sẽ dễ chăm sóc cho họ hơn. 


"Một người chăm sóc bệnh nhân có năm điều khiếm khuyết không thích nghi để chăm 
sóc người đau ốm là: không biết pha chế thuốc đúng cách (chọn thuốc và sắc thuốc chẳng 
hạn), không biết món thuốc nào cần hay không cần để chữa trị cho người bệnh, không biết 
mang lại cho người bệnh những gì họ cần hoặc mang đi những gì họ không cần, chỉ biết nghĩ 
đến lợi lộc, không phát động được các xúc cảm nhân từ (bên frong chính mình), kinh tởm khi 
phải lau chùi cứt đái, nước dãi hay ói mửa, không đủ khả năng giải thích, thuyết phục, nâng 
đỡ tinh thần và khuyến khích người đau ốm, bằng cách mượn dịp đề nói với họ về Dhamma. 


25 


Một người chăm sóc bệnh nhân có năm khiếm khuyết trên đây không thích nghi để chăm sóc 
người đau ốm. 


"Một người chăm sóc bệnh nhân có năm phẩm tính thích nghi để chăm sóc người đau 
ốm là: biết cách pha chế thuốc men, biết món thuốc nào cần hay không cần, lấy đi những gì 
người bệnh không cần và mang lại những gì cần thiết cho người bệnh, biết khơi động lòng 
nhân từ (Đên frong chính mình), không màng lợi lộc, không kinh tởm khi phải lau chùi cứt 
đái, nước dãi hay ói mửa, biết giải thích, thuyết phục, nâng đỡ tinh thần người đau ốm, 
khuyến khích và mượn dịp để nói với họ về Dhamma. Một người chăm sóc bệnh nhân có nắm 
phẩm tính trên đây là người thích nghi để chăm sóc người đau ốm. 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Câu chuyện trên đây được trích từ Tạng Luật (Vinaya), do đó không phải là một "bài 
kinh" (sutta) mà chỉ là một "câu chuyện” (vatthu). Kucchivikara-vafthu nghĩa từ chương là 
"Câu chuyện về đau bụng". Sở dĩ mạn phép đưa thêm phụ lục này vào bài viết trên đây của 
nhà sư Sangharakshita là trước hết để tìm hiểu thêm một vài chỉ tiết về cách tô chức và sự 
sinh hoạt của Tăng đoàn vào thời bấy giờ, và sau đó là để mở rộng thêm chủ đề về lòng từ bi 
của Đức Phật và của Phật giáo nói chung. Câu chuyện trên đây thường được nhiều học giả và 
các nhà sư Tây phương trích dẫn. Bản chuyên ngữ tiếng Việt trên đây được dựa vào bản dịch 
tiếng Anh của nhà sư Thanissaro Bhikkhu. 


Câu chuyện trên đây cho thấy các tỳ-kheo trong Tăng đoàn không mang các phẩm trật 
hay tước vị như ngày nay, sự phân biệt chỉ dựa vào khả năng và kinh nghiệm tu tập của từng 
người. Cấp bậc cao nhất là các vị frợ giáo (preceptor), là những người có nhiều khả năng nhất 
để giảng dạy. Thật hiển nhiên, Đức Phật không thể thuyết giảng cho tất cả mọi người mà phải 
có những người giỏi về giáo lý thay Ngài đứng ra giảng dạy cho người khác. Sau đó là các vị 
thây (teacher), là những người tu tập lâu năm, nhiều kinh nghiệm, đạt được một trình độ thiền 
định và các thành quả nào đó, thế nhưng về phương diện giảng huấn và lý thuyết thì có thê là 
chưa bắt kịp các vị trợ giáo. Sau đó là các f)-kheo còn đang trong giai đoạn học tập 
(student), và thấp hơn nữa là các Ø-kheo mới bắt đầu học tập (apprentice). Người trợ giáo có 
quyền có các đệ tử trong số các tỳ-kheo đang trong giai đoạn học tập, và các vị thầy thì có thể 
có các đệ tử trong SỐ các tỳ-kheo mới bắt đầu học tập. Tóm lại mỗi vị trợ giáo và mỗi vị thầy 
với các đệ tử của riêng mình là một "đơn vị" trong tập thể Tăng đoàn. Tất cả mọi người sinh 
hoạt chung trong một khu đất hoang hay một góc rừng, mỗi "đơn vị" hay mỗi cá nhân có một 
cái lều - ngày nay gọi là cái "cốc" - quây quần chung quanh một tịnh xá chắng hạn. Cuộc sống 
của người tu hành không nhất thiết là lúc nào cũng trong cảnh nay đây mai đó. Vai trò của 
Đức Phật khác hơn đôi chút, là vì Ngài phải ra đi khắp nơi để quảng bá Dhamzna. Thật vậy 
một vị Phật không bao giờ biết mệt mỏi trước sự thúc dục của lòng từ bị vô biên. 


Điều đáng lưu ý thứ hai trong câu chuyện trên đây là trong số tất cả các tín ngưỡng, thì 
dường như Phật giáo đưa ra nhiều giới luật nhất. Ngoài một số giới luật căn bản do Đức Phật 


26 


đưa ra ngay từ lúc đầu khi mới thành lập Tăng đoàn, các giới luật khác được thiết lập đần dần 
tùy theo các sự kiện và biến cố xảy ra trong sự sinh hoạt của Tăng đoàn. Chúng ta có thể nêu 
thêm một thí dụ khác, có một lần Đức Phật an cư kiết hạ gần nơi kinh đô Savatthi (Xá vệ) của 
vương quốc Kosala (Kiều-tát-la), rất xa với các nơi kiết hạ trước đó tại VƯƠơng quốc Masadha 
là nơi quê hương của Ngài. Trong dịp này có một nhóm đông tỳ-kheo rủ nhau cùng đến 
Savatthi để an cư bên cạnh Đức Phật. Thế nhưng trên đường họ gặp mưa bão triền miên, khi 
đến được Savatthi thì mùa kiết hạ đã chấm dứt. Trước một đoàn tỳ-kheo đến muộn, quần áo tả 
tơi, rách nát, Đức Phật không cầm lòng được bèn nới lỏng giới luật, cho phép người tỳ-kheo 
được nhận vải mới của người thế tục cúng đường để may mặc. Việc nới lỏng giới luật này đã 
đưa đến ngày lễ "Dâng y" của Phật giáo Theravada ngày nay. 


Phía sau các câu chuyện trên đây, dù là nới lỏng hay thắt chặt giới luật, đều thể hiện 
lòng từ bị sâu xa của Đức Phật. Ở một cấp bậc bao quát hơn là giới luật cấm sát sinh mà Đức 
Phật đã đưa ra ngay sau khi thành lập Tăng đoàn, một giới luật mà Đức Phật không cho phép 
một ngoại lệ nào cả, kế cả các trường hợp vô tình cũng phải cố tránh. Ân cư vào mùa mưa là 
để tránh giẫm đạp lên côn trùng dưới chân trong mùa sinh sôi và phát triển. 


Lồng từ bi ở một mức độ sâu xa hơn nữa là ahữmsa hay "phi-bạo-lực"”, nói lên một sự 
yên lặng tuyệt đối, một sự dừng lại của mọi xúc cảm, tư duy, ngôn từ và hành động. Bất cứ 
một sự chuyển động nào của tâm thức, một lời nói nào, một cử chỉ nào trên thân thể cũng có 
thể gây ra một sự xao động, một hình thức "bạo lực”, làm mất đi sự bình lặng và an bình nơi 
mình hay kẻ khác, hoặc nơi mình và cả kẻ khác. Ahimsa là một sự yên lặng thật sâu và khó 
thăm dò, thể hiện một tắm lòng từ bi vô biên. 

Người phụ nữ Kisagotami ngồi yên dưới chân Đức Phật, và Đức Phật cũng ngồi yên 
bên cạnh người phụ nữ. Sự yên lặng đó của người phụ nữ thể hiện tình thương đối với con 


mình, và của Đức Phật thì thê hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng ta. 


Bures-Sur-Y vette, 01.04.20 


27 


Bài 5 
Sự dũng cảm của Đức Phật 


Sự đũng cảm và thanh thản (/hanh thản ở đây có nghĩa là một thể dạng an nhiên và 
bình lặng của tâm thức, tiếng Anh là €qHaHImI1), tiếng Pali là upekkha), cũng như các phẩm 
tính khác của Đức Phật, luôn là các phâm tính thật mạnh mẽ. Các phẩm tính đó nêu lên một 
sự trái ngược hoàn toàn với người anh em họ của Ngài là Devadetta (Đề-bà Đạt-đa), một 
người vô cùng tham vọng. Devadatta từng tu tập nhiều năm, là một người hành thiền lão 
luyện, đạt được nhiều khả năng phi thường, nhưng cũng là một người rất kiêu hãnh và nhiều 
tham vọng. 


Một hôm, khi Đức Phật đã trọng tuổi, Devadatta nói với Ngài như sau: "Ta Ngài, tại 
sao Ngài lại chưa nghĩ đến chuyện rút lui để hưởng tuổi già trong an nhàn và hạnh phúc. Xin 
Ngài chớ ngại, tôi sẽ thay Ngài điều khiển Tăng đoàn". Không lạ gì tâm địa của Devadatta, 
Đức Phật trả lời như sau: "7a không thể nào bỏ rơi Tăng đoàn được, kể cả giao phó cho 
Sariputta (Xá-lợi-phất) hay Moggallana (Mục-kiễn-liên) (là hai đệ tử kỳ cựu và uyên bác của 
Đức PhậU, đối với Ngài thì lại càng không thể được". 


Trước những lời đó, Devadatta cảm thấy bị xúc phạm và nỗi giận, bèn quyết định giết 
Đức Phật (có thể cũng không phải là vì các lời nói trên đây mà vì muốn sớm điều khiển Tăng 
đoàn theo quan điển và chủ trương cực đoan của mình). Devadatta âm mưu với người bạn 
thân thiết là vua AJatasattu (A-xà-thế) một vị vua rất đê hèn, mượn tay người khác làm sông 
chuồng một con voi điên để giết Đức Phật đang đi trên đường. Thế nhưng khi vừa trông thấy 
Đức Phật thì con voi bỗng trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Devadatta lại càng căm hận hơn 
nữa. Biết Đức Phật thường hay đi dưới chân một đỉnh núi cao là đỉnh Kên Kên (Gridhrakuta/ 
đỉnh Linh Thứu), Devadatta từ trên cao đây một tảng đá lớn hướng vào Đức Phật. Tảng đá 
nhảy chồm trên triền dốc nhưng lăn trật sang một bên, chỉ có một mảnh đá vỡ gây thương tích 
và làm chảy máu chân của Đức Phật. 


Sau khi xảy ra các sự kiện đó, các đệ tử của Đức Phật rất lo ngại cho sự an toàn của 
Ngài, họ trang bị gậy gộc, thay nhau canh gác chung quanh túp lều nơi Đức Phật nằm nghỉ 
trong đêm (sưu khi bị thương ở chân). Thế nhưng giữa khuya khi bước ra bên ngoài để ngồi 
thiền, thì Đức Phật bất chợt trông thấy các toán tỳ-kheo đang canh gác chung quanh. Ngài hỏi 
họ: "Chuyện gì xảy ra vậy? Các tb-kheo đang làm gì thế?". Họ đáp lại: "Thưa Thế Tôn, chúng 
tôi canh gác để bảo vệ Thế Tôn". Đức Phật bèn bảo họ: "Là Phật (Bodhi/một người đã giác 
ngô) thì chẳng cân phải bảo vệ. Các tỳ-kheo nên về đi". Các đệ tử của Đức Phật tuân lời và 
cùng nhau rút lui, để Đức Phật được yên một mình trong đêm. Sự dũng cảm và can trường 
của Đức Phật là như vậy. 


Một vị Phât có thể bị giết hay không 


28 


Theo Phật giáo xưa (có nghĩa là truyền thống Phật giáo có xu hướng bảo thủ, tu tập 
nhất thiết dựa vào căn bản giáo lý trong Tam Tạng Kinh, đại diện ngày nay của xu hướng này 
là Phật giáo Theravada), thì sự kiện Đức Phật bị giết là chuyện không tưởng (Ðức Phật là 
một đáng thiêng liêng không thể bị giết như một kẻ trần tục). Chúng ta không thê khẳng định 
chắc chắn là quan điểm giáo lý đó xuất hiện từ thời kỳ nào, thế nhưng lại hoàn toàn phù hợp 
với khuynh hướng của giới trưởng giả (aristocratic / giới thượng lưu, thanh lịch, cầu kỳ và lý 
thuyết, ngược lại với quan điểm "đại chúng") của Phật giáo cỗ xưa. Những người Phật giáo 
đầu tiên thường có một sự sùng kính rất cao trước phẩm giá của các vị giác ngộ nói chung, họ 
không thể hình dung một vị giác ngộ lại có thể lâm vào các cảnh tượng như vậy (øó: cái chết 
thảm thương). Bản chất tự nhiên của vũ trụ là không đề một sự bất hạnh nào có thê Xảy ra VỚI 
một vị Phật cả. Các người Phật giáo xưa không thể hình dung được là Đức Phật lại có thể bị 
làm nhục và bị giết chết, như là những người Ki-tô giáo đối với trường hợp của Chúa Giêsu. 
Kế cả sau này đối với Mahayana (Đại thừa) cũng vậy, trào lưu Phật giáo này cho rằng người 
bồ-tát cũng có thể phải gánh chịu các cảnh đớn đau và khổ nhọc, nhưng họ không thể nào 
hình dung được một vị bồ-tát lại có thể bị làm nhục và bị hành quyết (rong các thời kỳ Pháp 
nạn, các nhà sư có thể bị phỉ báng, đánh đáp, tù tội, tự thiêu, V.V., thế nhưng nếu có một vị bô- 
tát bị hành quyết, thì thật khó cho người tu hành và cả kẻ thể tục hình dung hay chấp nhận). 


Tuy nhiên, nếu nhìn vấn đề này ngoài các quan điểm giáo lý trên đây, thì không có lý 
do gì một vị Phật lại không thể chết vì các nguyên nhân bất thường. Có nhiều trường hợp các 
vị arahant (A-la-hán) từng bị giết: chắng hạn như trường hợp của Moggallana (M⁄c-kiên-liên, 
được xem như một vị Siddhi / Tất-đạt đâu tiên. và cũng là một trong số các đệ tử đâu tiên của 
Đức Phật, có khả năng thực hiện nhiều phép thân thông thật khác thường, thế nhưng đã bị 
những người thuộc một giáo phái khác ganh tị, thuê một bọn cướp giết chết), hoặc trường hợp 
của một vị tu hành ấn dật là Milarepa (Már-lặc Nhật-ba, một vị thánh nhân Táy Tạng đã đạt 
được giác ngô) bị đầu độc. Nhiều vị đại sư khác cũng đã từng gặp phải các cảnh huống tương 
tự. Dường như quan điểm giáo lý cho rằng một vị Phật không thể nào bị giết không thuộc vào 
bản chất căn bản của Phật giáo, mà chỉ là một sự tin tưởng mang tính cách đại chúng thuộc 
lãnh vực văn hóa và tín ngưỡng của xã hội Ân-độ, nhất là đối với những người thuộc đăng 
cấp cao nhất trong xã hội thời bấy giờ (xã hội Ấn trong lịch sử được chia thành bốn đẳng cấp, 
thêm một giới "tiện dân" được xem là "thấp kém" không có đẳng cấp nào cả). 


Thế nhưng nếu nhìn qua một góc cạnh khác thì phải chăng sự kiện một vị Phật bị giết 
cũng có thể là một chuyện không thể nào xảy ra được. Sự vận hành chung của vũ trụ dường 
như không để xảy ra một chuyện như thế. Niềm tin nơi sức sống của vụ trụ nào có phương hại 
đến ai đâu. Ý niệm về một vũ trụ không có sức sống chỉ là một thứ gia tài của cuối thế kỷ XIX 
mà chúng ta thừa hưởng. Cái vũ trụ đó giống như một chiếc xe hơi hơn là một con người 
(cuối thế kỷ XIX là giai đoạn phát triển cao độ của các ngành thiên văn và vật lý học, với xu 
hướng xem vũ trụ là vật chất). Thê nhưng qua một số các khía cạnh tương đồng nào đó, nếu 
có thể xem vũ trụ là một chúng sinh hàm chứa một sức sống, thì biết đâu cũng có thể ích lợi 
hơn là xem nó như là một thứ gì khác, và thật ra thì đây cũng là cách nhìn của một số người, 
chẳng hạn như những người chủ trương "lý tưởng" ("piafonic", có nghĩa là những người theo 


29 


chủ thuyết triết học platonicism của triết gia Hy Lạp Plato, thế kỷ thứ V-IV trước Tây lịch, 
chủ trương một hiện thực vượt lên trên cả hiện thực, có nghĩa là vượt lên trên cả các sự cảm 
nhận bình thường). Trên thực tế vũ trụ không những có thể hình dung như một chúng sinh 
mang một sức sống mà còn hàm chứa cả một cấu trúc sinh động, kế cả có thể gồm chung 
trong đó các khía cạnh đạo đức và tâm linh, có thể chuyển đổi được các sự chuyên động bất 
bình thường đưa đến sự giết hại một vị Phật. Một số cơ quan trong cơ thể giữ thật nhiều chức 
năng giống như là chúng có một trí thông minh nào đó. Cái "trí thông minh" đó, dù không 
phải là một thứ tri thức cá nhân đi nữa, thế nhưng ít ra cũng có thê là một thứ gì đó cao hơn là 
một chuỗi dài phản ứng tự động (mang tính cách vật lý và hóa học của các cơ quan trong 
thân thể). Trong thế giới, và cả vũ trụ cũng vậy, đường như cũng có một cái gì đó tương tự 
như cái trí thông minh mang tính cách tiềm-thức trên đây, và trong trường hợp này thì nó có 
thể giúp bảo toàn sự tốt lành và an vui cho cả thế giới và cũng có thể là cả vũ trụ. 


Dù một vị Phật không thê bị giết đi nữa, thế nhưng điều đó không phương hại gì cả đến sự 


dũng cảm cá nhân của Đức Phật. Dầu sao người ta cũng có thể bảo rằng sự can trường của Đức Phật là 
một trong số các phẩm tính thật quý giá của Ngài, góp phần vào việc bảo vệ an toàn cho chính Ngài. 


Bures-Sur-Yvette, 13.04.20 


30 


Bài 6 
Sự bình lặng của Đức Phật 


Trong kinh điển có rất nhiều giai thoại nêu lên các phâm tính của Đức Phật, tất 
cả đều rất tuyệt vời. 


Sự bình lặng (caÙm/⁄equanimity/upekkha/sự trầm tĩnh, yên lặng và thanh thản) nơi 
Ngài cùng sự yêu thích sự tĩnh lặng của Ngài, hiện lên thật rõ nét qua sự hiện hữu của chính 
Ngài. Phẩm tính đó được nêu lên qua một câu chuyện nỗi tiếng về vị Jivaka (Kỳ Bà) là y sĩ 
của Ngài và của cả vua AJatasattu (A-xà-thê). 


Một hôm, vua Ajatasattu cùng với triều thần ngồi ngắm trăng trên sân thượng của 
hoàng cung, một con trăng tháng mười thật rạng rỡ, đúng vào mùa hoa sen nở. Họ cùng nây ý 
mượn đêm tuyệt vời đó để viếng thăm một vị thánh nhân. Tục lệ này rất thông thường trong 
sinh hoạt xã hội của nước Ân: một đêm trăng tuyệt vời không phải là dịp để kéo nhau ăn uống 
trên bãi biển, mà là dịp giúp mình viễng thăm một vị thánh nhân nào đó. 


Xuất hành ra khỏi hoàng cung là cả một nghi lễ long trọng. Kinh sách cho biết 500 con 
voi được thắng yên, trên lưng mỗi con voi là một cung phi (hình ảnh 500 cung phi trên lưng 
500 thớt voi giải thích phân nào lý do tại sao Ajatasattu đã giết vua cha để sớm lên ngôi), dẫn 
đầu là vua Ajatasattu cùng với người hướng dẫn là Jivaka (/ức là vị y sĩ của Đức Phật, của 
vua tiễn nhiệm Bimbisara / Tần-bà Sa-la và cả của vua đương thời là 4jatasatu).Cả đoàn lên 
đường viếng thăm Đức Phật trong một khu rừng thật sâu (cu chuyện này được trích từ kinh 
Samannaphala-Sutta / Kết quả mang lại từ cuộc sống suy tư / Kinh sách Hán ngữ gọi là Sa- 
môn quả - Trường bộ kinh / Digha Nikaya, DN 2). 


Thế nhưng khi vừa tiễn vào rừng thì quang cảnh âm u cũng bắt đầu hiện ra, khiến mọi 
người đều lo lắng, nhất là đối với vua Ajatasattu. Thật vậy, ngoài công việc đa đoan và các 
mối lo lăng nơi hoàng triều, Ajatasattu còn bị ám ảnh bởi những cảm nghĩ tội lỗi trong lòng vì 
việc lên ngôi bất chính của mình (4/zasafu nhốt cha là vua Bambisara vào ngục, và bỏ đói 
đến chết để sớm lên ngôi). Vua AJatasattu bắt đầu hoảng sợ và có ý ngờ vực, bèn ra lệnh cho 
cả đoàn dừng lại và hỏi Jivaka: "Này Jivaka, có phải ông định đưa ta lọt bẫy hay sao?". Jivaka 
đáp lại: "Thưa Hoàng thượng, xin Hoàng thượng chớ ngại, sắp đến nơi rồi. Đức Phật ở thật 
sâu trong rừng”. 


Đoàn người lại tiếp tục tiến sâu thêm, quang cảnh lại càng âm u và yên lặng hơn. 
Ngoài tiếng sột soạt của 500 thớt voi - dù chúng bước đi thật yên lặng - không ai nghe thấy 
một tiếng động nào khác. Ajatasattu lại hỏi Jivaka: "Ông có chắc là không đưa ta lọt bẫy 
chứ?". Jivaka trấn an: "Thưa Hoàng Thượng, chớ ngại chẳng có cái bẫy nào ở đây cả". 


31 


Thế nhưng Ajatasattu vẫn không yên lòng: "Ông từng bảo với ta là Đức Phật sống với 
một Tăng đoàn 2500 tỳ-kheo (rong kinh và theo bản dịch của Thanissaro Bhikkhu là 1250 tf)- 
kheo, sự sai lệch có thể là do cách viết số trong tiếng Pali (?), dẫu sao cũng chỉ lả một chỉ 
iế/) vậy thì cách xa một dặm cũng phải nghe thấy tiếng động của họ chứ, tại sao cảnh vật lại 
cứ im phăng phắc như thế này?". Jivaka lại trấn an: "Xin Ngài đừng quá lo sợ. Trông kìa! 
Ngài có trông thấy tí đằng kia ánh sáng leo lét hắt ra từ gian lều của Đức Phật hay không". 
Thật ra, Đức Phật đang ngồi im giữa một khu rừng thưa, chung quanh là 2500 đệ tử, tất cả 
đang lắng sâu vào một sự yên lặng mênh mông, dưới ánh trăng rạng rỡ của một đêm rằm. 


Ajatasattu, trong lòng lúc nào cũng canh cánh sợ hãi và ngờ vực, chợt cảm thấy bàng 
hoàng trước quang cảnh [êm ả và bình lặng] trước mắt mình, bèn thốt lên với Jivaka như sau: 
“Tuyệt vời thay! Này Jivaka, ta ước mơ con trai ta cũng sẽ cảm nhận được một sự bình an như 
thế trong lòng mình " (AJafasaffu thốt lên ước mơ đó phải chăng là vì lo sợ cho tương lai của 
chính mình, một sự lo sợ từ bên trong tiềm thức của mình? Bởi vì chính mình là một người 
con đã giết cha để lên ngôi ?). 


Tại Ân-độ người ta thường chú trọng đến con trai [cả] trong gia đình và cầu mong mọi 
sự tốt đẹp sẽ xảy đến với người con ấy (rong trường hợp này là chính vua Ajafasatti mong 
muốn con mình sẽ tìm thấy được sự bình an trong tâm thức, không như mình đã giết cha để 
lên ngôi. Jivaka là một người rất khôn khéo và tế nhị, luôn tìm cách và tìm dịp khiến 
Ajatasatu hối hận về hành động bạo ngược của mình trước đây với chủ đích biến cải 
Ajatfasariu). Thêm một lần nữa, [qua câu chuyện trên đây], Đức Phật đã truyền lại cho chúng 
ta một thông điệp thật tiêu biểu, phản ảnh từ con người của chính Ngài: đó là lòng yêu thích 
sự an bình, cảnh cô quạnh và yên lặng. Lại thêm một lần nữa, dù Đức Phật không còn bên 
cạnh, thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cảm nhận được cái thông điệp đó của Ngài, tất cả là nhờ 
các đệ tử của Ngài vẫn còn nhớ được những gì mà Ngài muốn lưu lại cho chúng ta hôm nay 
(qua một quãng đường thật dài hơn 2500 năm, không biết bao nhiêu vị bồ-tát đã gánh trên 
lưng cái thông điệp đó để trao lại cho chúng ta hôm nay. Là những người đi sau, chúng ta có 
cảm thấy chăng cái trách nhiệm đó mà họ đã để lại cho chúng ta hay không ?). 


Ngoài ra các đệ tử của Đức Phật cũng còn nhớ được nhiều câu chuyện khác, có thể 
xem như là các phép lạ vậy. Họ từng nghe thấy hoặc trông thấy nhiều hiện tượng thật lạ lùng 
hiện ra chung quanh sự hiện diện của Đức Phật. Các hiện tượng hay sự kiện đó thật khó giải 
thích bằng sự hiểu biết thông thường, chẳng hạn như trường hợp họ thuật lại khi Đức Phật 
nằm nghỉ giữa đêm khuya, họ trông thấy các đeva - tức là các "thiên nhân” - hiện lên chung 
quanh Ngài. Họ còn cho biết thêm là các thiên nhân ấy sở dĩ hiện lên là để được học hỏi với 
Ngài. Đức Phật thuyết giảng Dhamưna cho các deva trong đêm, và ban ngày thì thuyết giảng 
cho con người. 


Sự hiển hiện của các đeva không phải là một phép lạ, mà là một prafiharya. (tiên ngữ 
prati trong tiếng Phạn có nhiều nghĩa, trong trường hợp này có nghĩa là sự chứng nhận, và 
arya là cao quý). Pranharya là các giai thoại nêu lên trong Mahavastu, (vastu có nghĩa là sự 


32 


kiện hay câu chuyện, Mahavastu có nghĩa là "Các câu chuyện lớn” - kinh sách Hán ngữ gọi 
là “Kinh Đại-sư” - là một trước tác của một học phái xưa là Lokottaravada, thuật lại các câu 
chuyện tiền thân Đức Phật), cho biết Đức Phật có thể bay bổng lên cao và bước đi trong 
không trung, tỏa ra các ánh lửa và cả các tia nước. Vào thời đại của Đức Phật sự hiển hiện của 
các deva là một sự kiện hiển nhiên, không cần phải tìm hiểu hay giải thích gì cả (các hiện 
tượng thật tự nhiên đối với con người vào các thời đại xa xưa). Các đeva ấy là các chúng sinh 
"phi thường”, sự hiển hiện của họ chung quanh Đức Phật là một hiện tượng "phi thường", 
vượt khỏi khả năng thị giác bình dị và vật chất (của chúng fa ngày nay). Các deva ấy không 
phải là các phép lạ do Đức Phật tạo ra, dù rằng Ngài có một khả năng "phi thường" có thê tạo 
ra những gì mà con người gọi là đeva. 


Dầu sao thì các sự kiện trên đây cũng như các câu chuyện khác, kế cả các giai thoại 
khác, đều in sâu trong ký ức và cả con tim của các đệ tử của Đức Phật. Trong số họ có nhiều 
người, qua các câu chuyện đó, đã cảm nhận được một cái gì đó thật to lớn và thật quan trọng 
mà giáo lý chính thức không thể mang đến cho họ được. Cái gì đó chính là một sự cảm nhận 
mà Đức Phật tạo ra cho những ai tiếp cận được với chính Ngài, có nghĩa là với một đẳng Giác 
Ngộ, một sự cảm nhận vượt cao hơn và xa hơn tất cả mọi thứ ngôn từ. 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Chủ đề của chương I là nguồn gốc và sự hình thành của lý tưởng người bồ-tát, thế 
nhưng qua các bài 4, 5 và 6 trên đây chúng ta lại thấy nhà sư Sangharakshita mô tả các phẩm 
tính từ bị, can trường và sự bình lặng của Đức Phật. Thật vậy, người bồ-tát được sinh ra từ các 
phẩm tính đó nơi Ngài. Lòng từ bi không cho phép người bồ-tát đạt được giác ngộ cho riêng 
mình, sự can trường và đũng cảm không cho phép người bồ-tát thu mình trong chiếc áo của 
một nhà sư ngoan ngoãn, tình thương yêu vô bờ bến ẩn nấp kín đáo phía sau sự bình lặng 
mênh mông là một sức mạnh giúp người bồ-tát đương đầu với những thử thách trong thế giới 
này. 


Các phẩm tính đó tỏa rộng từ con người của Đức Phật đã làm cho con voi điên trở 
thành hiền lành, và tác động đến sự vận hành tự nhiên của thế giới hiện tượng khiến một tảng 
đá nhảy chồm và lăn theo một hướng khác tránh ra xa Đức Phật. 


Trước một con voi điên đang xông tới, chúng ta có thể sẽ khiếp sợ, cuống cuồng, la 
hét và căm thù con vật. Thế nhưng Đức Phật thì vẫn bình lặng, lòng từ bi tỏa rộng trước một 
con vật bệnh hoạn, đáng thương, làm tôi mọi cho con người. Lòng xót thương đó, sự bình 
lặng và trầm tĩnh mênh mông đó là một sức mạnh, một liều thuốc, một cái gì đó thật êm ả, 
hàn gắn những đớn đau sâu kín bên trong con vật phải làm kiếp nô lệ cho con người. 


"Imasmim sati idam hoti, 
imass' uppada idan uppaJjati". 


33 


“Cái này có, cái kia có 
Cái này sinh ra, cái kia hình thành” 


Câu nói trên đây của Đức Phật ghi chép trong rất nhiều bài kinh nói lên khái niệm 
tương liên, tương kết và tương tạo giữa mọi hiện tượng, tiếng Phạn là pratityasamutpada, là 
một nguyên lý toàn cầu chỉ phối sự vận hành của toàn thể vũ trụ. Sự xót xa và tình thương yêu 
của Đức Phật đã xoa dịu những khổ đau của con vật, trong khi đó tiếng la hét và sự sợ hãi của 
chúng ta là những nhát dao làm toác thêm các vết thương sâu kín bên trong con vật. Nhà sư 
Sangharakshita đã thấy được cái nguyên lý tương liên đó không những trong thế giới hiện 
tượng mà cả trong lãnh vực tâm linh: một vị Phật không thể rơi vào một cảnh tượng đau 
thương một khi trong lòng mình không có một sự sợ hãi hay căm thù nào để có thể liên kết 
với các cảnh huống như thế. Lòng từ bi, một con tim đũng cảm, một tâm thức thanh thoát và 
bình lặng phải chăng đã che chở cho Đức Phật, khiến con voi hết bệnh và hòn đá lăn đi hướng 
khác? 


Đến đây chúng ta hãy trở lại với câu chuyện vua Ajatasattu viếng thăm Đức Phật, 
thuật lại trong kinh Samannaphala-Sufta (DN 2). Tắt cả các nhân vật trong câu chuyện này 
đều là các nhân vật lịch sử, tức là các nhân vật có thật. Vua Ajatasattu lên ngôi vào khoảng 
năm -492 (trước Tây lịch), Đức Phật sống tám năm sau cùng trong kiếp nhân sinh này của 
Ngài dưới triều đại của vua Ajatasattu. Khi Devadatta âm mưu với vua Ajatasattu ám hại Đức 
Phật thì lúc đó Đức Phật cũng đã lớn tuổi, ít nhất là trên 72 tuổi. Devadatta là một người chủ 
trương một đường hướng tu tập rất khắc nghiệt và cực đoan, sở dĩ âm mưu ám hại Đức Phật 
phải chăng là để lãnh đạo Tăng đoàn nhằm sớm thực thi các chủ trương tu tập của mình? 
Ajatasattu cũng vậy, vì tham vọng cố tình đề cha chết đói trong ngục để sớm lên ngôi. 


Jivaka chỉ giữ một vai trò "bên cạnh” Phật giáo, thế nhưng là một nhân vật thật tài g1ỏi 
và khác thường, được mệnh danh là vị "Thánh Lương y". Ông là y sĩ bên cạnh Đức Phật và 
cũng là y sĩ của hoàng triều Ajatasattu và của cả vua cha trước đó là Bimbisara. Kinh sách 
bằng tiếng Phạn, Pali và Hán của hầu hết các học phái đều có nói đến ông. Các tư liệu y khoa 
của Trung quốc từ thế kỷ thứ IV đến thứ X đều có nêu lên nhiều phương pháp và phương 
thuốc điều trị bệnh tật do ông khám phá. Ông từng gợi ý với Đức Phật nên cho phép các tỳ- 
kheo may mặc bằng vải mới, vì vải nhặt được ở các nơi hỏa táng dễ gây nhiễm bệnh tật. Ngày 
nay ông được xem là vị tổ lương y các ngành y khoa cô truyền của Án-độ và Thái Lan. Người 
Thái xem khoa bấm huyệt và xoa bóp của họ là do Jivaka phát minh. Đức Phật từng giảng 
riêng cho ông hai bài kinh, một trong Tăng Chị Bộ Kinh (Anguttara Nikaya, AN 8.26) và một 
trong Trung Bộ Kinh (MaJjhima Nikaya, MN 55). 


34 


Chạm nỗi: Jivaka quỳ gối đang băng bó vết thương ở chân của Đức Phật 


Trở lại với câu chuyện viếng thăm Đức Phật thì đây là cả một sự dàn xếp khéo léo của 
Jivaka giúp cho vua Ajatasattu thức tỉnh và hối lỗi trước hành động gian ác của mình. Sau hết 
cũng xin mạn phép nhắc thêm là bài kinh Samannaphala-Suira (DN 2) thuật lại câu chuyện 
trên đây đã được nhà sư người Mỹ ThanmIssaro Bhikkhu, người đã dịch hàng ngàn bài kinh, 
xem là một trong sỐ các kiệt tác trong Kinh điển Pali. Thật vậy, đây là một bài kinh dài và 
quan trọng, nêu lên các phép tu tập và cả các khái niệm căn bản, mở ra một tầm nhìn bao quát 
về toàn bộ giáo huấn của Đức Phật. 


Bures-Sur-Yvette, 13.04.20 


35 


Bài 7 
Đức Phật và Ananda 


Ananda (A-nan-đà) là người anh em họ với Đức Phật, và từng là người phụ tá của 
Ngài trong hơn hai mươi năm, vì thế nên khó có ai có thê hiểu Đức Phật hơn Ananda được. 
Mỗi khi Đức Phật được mời dự tiệc thì Ananda cũng đi theo, trong các buổi thuyết giảng thì 
Ananda cũng đều có mặt. Khi Đức Phật tiếp những người đến viếng hoặc trả lời các câu hỏi 
thì Ananda cũng có ở đó. Lúc nào Ananda cũng ở bên cạnh Đức Phật, chăng khác gì như hình 
với bóng. Nêu lên các điều trên đây là đề thấy rằng đối với Ananda thì Đức Phật là tất cả. Tất 
nhiên những giây phút trong khoảng thời gian cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập-niết- 
bàn đã khiến Ananda đau đớn hơn bất cứ một người nào khác. Theo kinh Mahaparinibbana 
(Kinh Đại-bát Niếr-bàn), Ananda tìm đến một tịnh xá sần đó, gục đầu vào thành cửa và nghĩ 
đến Đức Phật đang sắp ra đi, trong vài ngày hay vài giờ nữa mà thôi. Ananda đã khóc thật 
thảm thiết và thốt lên: "Thế là vị Thầy từng yêu quý mình vô vàn lại sắp từ bỏ mình để ra đi". 


Những lời than thở đó mang thật nhiều ý nghĩa và đã được các vị đồng tu nghe thấy 
(nhờ vậy, cứ chỉ đó và cả những lời than khóc đó của Ananda đã được các tỳ-kheo khác ghỉ 
nhớ và lưu lại đến ngày nay). Suốt hai mươi năm bên cạnh Đức Phật, Ananda từng được nghe 
thật nhiều bài giảng và các lời giáo huấn, mà phần lớn mang nhiều ý niệm thật phức tạp, khúc 
triết, thật cao siêu hoặc huyền bí. Ananda cũng từng được nghe các câu trả lời của Đức Phật 
trước những câu hỏi đủ loại. Ananda rất kính phục trí thông minh, sự khả ái cùng các sự giải 
thích lưu loát và giản dị của Ngài trước các câu hỏi thật khúc mắc. Ngoài ra Ananda cũng đã 
từng chứng kiến nhiều hiện tượng thật phi thường. Thế nhưng sự kính phục Đức Phật của 
Ananda không phải chỉ vì trí tuệ của Ngài, sự hiểu biết sâu sắc của Ngài, cách lập luận lưu 
loát của Ngài, quyền năng tạo phép lạ của Ngài, cũng không phải là sự đũng cảm hay nghị lực 
phi thường của Ngài, tất cả các thứ ấy chỉ là những gì phát sinh từ tâm thần Ngài. Đối với 
Ananda lòng nhân ái của Đức Phật mới chính là phẩm tính phi thường nhất nơi Ngài. Qua 
những năm tháng bên cạnh Đức Phật, Ananda từng cảm nhận được nhiều điều, nhất là cảm 
tính của Đức Phật đối với mình, và cảm tính đó có thê thu gọn trong một câu nói: "Đức Phật 
quả hết lòng thương yêu ta". 


Một nửa Phật giáo nằm bên trong câu nói đó (?ình thương của Đức Phật đối với 
Ananda và sự hy sinh của Ananda đối với Đức Phật biểu trưng cho một mửa Phật giáo, giáo 
huấn là một nửa còn lại: "tình thương" là lòng từ bị, "giáo huấn" là trí tuệ ). Trở lại với chủ 
đề của chúng ta, thì câu nói trên đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến sự hình thành của lý 
tưởng người bô-tát. Trí tuệ của Đức Phật không phải chỉ phản ảnh từ giáo huấn của Ngài, mà 
cả từ tình thương yêu và lòng từ bị của Ngài, hiện lên từ cuộc sống sương mẫu của chính 
Ngài, và đó là những gì đã in đậm trong tâm trí của Ananda. Một số đệ tử của Ngài đã cảm 
nhận được điều đó, có nghĩa là họ không thể nào quy hết Phật giáo vào những lời giảng dạy 


36 


của Đức Phật (ngoài giáo lý côn có cả tình thương yêu và lòng từ bi). Theo họ Phật giáo 
không chỉ đơn giản là trí tuệ có nghĩa là giáo huấn, mà còn là tình thương yêu và lòng từ bị, 
hiện lên từ cuộc sống của chính Đức Phật. Nói đến Phật giáo thì phải nghĩ ngay đến cả hai 
khía cạnh đó. Thật vậy, chúng ta phải đạt được sự giác ngộ hầu giúp mình trông thấy sự thật: 
đây là khía cạnh trí tuệ. Thế nhưng chúng ta cũng phải cố gắng đạt được trí tuệ vì mục đích 
mang lại phúc hạnh cho tất cả chúng sinh: đấy là khía cạnh của lòng từ bi. Hai khía cạnh đó 
gộp chung với nhau sẽ làm hiện lên lý tưởng của người bồ-tát. Đây chính là phương thức và 
nguyên nhân đưa đến sự hình thành của lý tưởng người bồ-tát. 


Ananda hết lòng chăm lo cho Đức Phật, không nghĩ gì đến sự thăng tiễn tâm linh của 
mình, vì thế người ta có thể xem Ananda như là người bồ-tát đầu tiên. Nếu có thể tin vào 
những điều thuật lại trong kinh sách thì sau khi Đức Phật nhập diệt, Ananda đã tiếp tục con 
đường của Ngài, tức là đi hết nơi này đến nơi khác để thuyết giảng Dhamzna, bước theo sau là 
cả một đoàn các tỳ-kheo đông đảo. Thế nhưng chính cung cách hành xử đó của Ananda cũng 
đã từng bị chỉ trích (cho rằng Ananda không màng đến sự giải thoát và giác ngộ cuối cùng 
cho riêng mình). Tuy nhiên nêu như có một người nào đó hành xử gần nhất với Đức Phật, thì 
nhất định người ấy sẽ không phải là ai khác hơn là Ananda. Các câu chuyện thuật lại đôi khi 
không được trung thực (rách Ananda không quyết tâm tu tập cho riêng mình); không thê tin 
hết được. Thế nhưng dầu sao Ananda cũng đã vượt qua lịch sử Phật giáo như là một nhân vật 
tạo được nhiều sự chú ý nhất, không có một vị arahant (A-la-hán) nào sánh kịp, kế cả 
Mahakassapa (Ma-ha Ca-diếp) và cả Mogsallana (Mục-kiền-liên). 


Một số người cho rằng Ananda có ý trì hoãn việc tu tập của mình là để có thì giờ chăm 
lo cho Đức Phật, vì thế nên không đạt được giác ngộ trước khi Đức Phật nhập-niết-bàn. Cách 
suy nghĩ đó khá hời hợt, bởi vì đấy là cách cho rằng sự chăm lo cho kẻ khác không liên hệ gì 
đến sự thăng tiến tâm linh của mình. Thế nhưng phải hiểu rằng phục vụ kẻ khác cũng chính là 
một thành phần của việc tu tập. Hơn thế nữa người ta có thể bảo rằng lý tưởng phục vụ kẻ 
khác là một trong số các con đường phát triển tâm linh hữu hiệu nhất. Trên con đường đó, 
người tu hành sẽ vượt lên trên cái tôi (cái ngã) của mình, các quyền lợi cá nhân và các tham 
vọng của mình, và đấy cũng là những gì mà Ananda đã làm. 


Ananda chăm lo cho Đức Phật không hề là cách chọn cho mình con đường dễ dãi và 
hời hợt. Kinh sách đã rất dứt khoát về điểm này: Ananda trì hoãn việc phát triển tâm linh của 
mình là để nhận lãnh một trọng trách khác cao quý hơn. Thật vậy, Kinh điển Pali cho biết 
Ananda chỉ đạt được cấp bậc arahant (A-la-hán) sau parinirvana (nhập-niết-bàn) của Đức 
Phật, thế nhưng không hề có ý nêu lên sự trể nãi đó là vì lý do Ananda phải chăm lo cho Đức 
Phật. Thế nhưng, thiết nghĩ chúng ta cũng nên suy nghĩ thêm về sự kiện đó, sở dĩ sự trễ nãi đó 
đã xảy ra phải chăng là vì Ananda không xem cuộc đời tu tập của mình là để đạt được một 
mục đích nhất định nào đó như các vị arhant khác. Dường như Ananda không quan tâm mấy 
đến mục đích đó của mình. Nếu muốn làm sáng tỏ về vẫn đề này thì phải cần thêm nhiều khảo 
cứu khác nữa. Đối với nhiều thê dạng tu tập khác cũng vậy, cũng cần phải nghiên cứu thêm. 
Người ta có thể suy đoán được ý nghĩa tâm linh về các thể dạng tu tập đó, thế nhưng nguồn 
gốc lịch sử thì hết sức khó truy tìm (n„hững gì trên đây cho thấy sự cô gắng của nhà sư 


37 


Sangharakshita trong việc từn hiểu và truy tìn nguyên nhân và nguôn gốc đưa đến lj tưởng 
của người bô-tát và cũng có nghĩa là của cả Đại thừa. Trên phương diện tín ngưỡng thì điễu 
đó có thể "suy đoán" được, thế nhưng trên phương diện sử học thì thật hết sức khó chứng 
mình các điều "suy đoán" đó). 


Cũng vậy, thật khó giải thích tại sao lý tưởng của người bồ-tát lại xuất hiện dưới hình 
thức một trào lưu tu tập nêu lên một sự khác biệt với quan điểm của những người không bước 
theo cùng một đường hướng tu tập với mình. Thế rồi vào một ngày nào đó, họ tự gọi cách tiếp 
cận ấy của mình là Ä⁄ahayana, có nghĩa là "con đường rộng lớn" hay "cỗ xe lớn", và gọi 
những người không chấp nhận cùng một phương cách tiếp cận như họ là những người bước 
theo Hinayana, là "con đường nhỏ" hay "cỗ xe nhỏ" (Trong số tất cả các học phái xưa, đại 
diện duy nhất ngày nay của con đường Hynayana là Phật giáo Theravada. Lời ghi chú này là 
của dịch giả bản dịch tiếng Pháp, tuy nhiên cũng có thể xem Phật giáo Theravada là cốt lỗi 
của Phật giáo nóí chung. Nếu muốn bước theo Phật giáo Đại thừa một cách đúng đắn và 
nghiêm chỉnh thì trước hết phải thấu friệt và nắm vững "cốt lõi” đó của toàn bộ Phật giáo. 
Mahayana là một "cỗ xe lớn" có thể chuyên chở được nhiều người, thế nhưng dường như 
cũng khá nặng nê và kênh càng. Một cỗ xe nhỏ trái lại đôi khi cũng có cái lợi của nó. Dầu 
Sao trí tuệ cũng phải cân đến từ bi và ngược lại từ bi cũng phải cân đến trí tuệ. Trí tuệ không 
từ bi hay từ bì không trí tuệ có thể đưa đến những sự tai hại khôn lường). 


Các sự kiện lịch sử đôi khi thiếu chính xác. Giáo huấn do Phật giáo Theravada lưu giữ, 
tuy phải trải qua một thời gian thật dài gồm nhiều thế ký, thế nhưng vẫn bảo toàn được một 
phần lớn tinh thần và cả các lời giảng trong giáo huấn nguyên thủy của Đức Phật. Vậy nếu 
những người "hynayana" (iều ha) không mấy quan tâm đến cuộc đời của Đức Phật [mà chỉ 
nghĩ đến giáo lý] thì tại sao trong Kinh điển Pali các câu chuyện về cuộc sông của Đức Phật 
lại được ghi chép tỉ mi đến như thế? Điều đó phải chăng đã cho thấy không những họ chú tâm 
Vào giáo huấn của Đức Phật mà cả cuộc đời của Ngài nữa. 


Tuy nhiên người ta cũng có thể bảo rằng họ lưu giữ kinh điển chủ yếu chỉ là để bảo 
toàn giáo huấn của Đức Phật, nhưng đồng thời thì họ cũng ghi chép luôn cả những gì mà họ 
có thê làm được, nhưng không hề quan tâm đến các thứ ấy. Dầu sao chúng ta cũng phải biết 
ơn họ về những gì mà họ đã làm, bởi vì nếu không có các kinh sách mà họ lưu giữ được thì 
ngày nay làm gì mà chúng ta có được một ý niệm về Phật giáo trong các thời kỳ tiên khởi. Tất 
nhiên chúng ta không thê nào hình dung được Phật giáo là gì qua các trước tác của Mahayana 
(Đại thừa). Các trước tác đó trên phương diện tổng quát cho thấy một sự cố gắng tái lập một 
cấu trúc mới cho toàn thể giáo huấn Phật giáo, với chủ đích không những chỉ quan tâm đến 
Đức Phật lịch sử mà cả những gì mà người ta gọi là cuộc sống mẫu mực (&#„ôn mẫu, lý tưởng 
⁄ archetypal) của Ngài (có nghĩa là Đức Phật là hiện thân của một chúng sinh siêu nhiên, 
ngoài trí tuệ còn hàm chứa cả một quyên năng thiêng liêng. Và đấy cũng là những gì đưa dân 
giáo huấn của Đức Phật đến gần hơn với một tín ngưỡng). 


Các phần cuối trong Kinh điển Pali (ức là phân bình giải trong Tạng Luận) dù đã 
được chọn lọc cần thận, thế nhưng vẫn còn giữ được một số khía cạnh nguyên thủy trong giáo 


38 


huấn, giúp chúng ta tìm hiểu thêm về giáo huấn này. Một số kinh sách Mahayana (Đại thừa), 
chẳng hạn như các bài kinh trong Rafnakuta (Bảo tích kinh, một bô kinh của Đại thừa, gôm 
49 bài kinh, nêu lên một đường hướng tu tập cân bằng giữa từ bi và trí tuệ) dường như cũng 
hàm chứa một vài dấu vết nguyên thủy trong giáo huấn của Đức Phật. Thế nhưng một số 
khác, chăng hạn như kinh Hoa Sen (Suddharmapundarihasutra, là một bộ kinh có xu hướng 
chú trọng đến các phương tiện thiện xảo / upaya nhiều hơn là "giáo huấn". Đây cũng là một 
điểm tế nhị, có thể khiến người tu tập không trông thấy rõ con đường do Đức Phật vạch ra, có 
nghĩa là dễ bị lạc hướng trong các ngõ ngách của các phương tiện thiện xảo. Ngoài ra cũng 
cần lưu ý là chữ Đại thừa / Mahayana lân đầu tiên được nêu lên trong bộ kinh này) gần như 
không có một sự liên hệ nào với giáo huấn lịch sử của Đức Phật cả. Qua các kinh sách 
Mahayana (Đại thừa) người ta có thể tạo ra cho mình một sự hiểu biết khá đầy đủ về tinh thần 
Phật giáo, thế nhưng nêu muốn tìm lại những lời thuyết giảng nguyên thủy mà tinh thần Phật 
giáo đó [của Đại thừa] đã được hình thành, thì nhất thiết phải quay lại với Kinh điển Pali. Dầu 
sao đi nữa, như đã được trình bày trên đây, chúng ta cũng có thể tìm thấy trong các các kinh 
sách bằng tiếng Pali các mẫu chuyện thật sinh động về con người và cả cuộc sống của Đức 
Phật. 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Bài viết trên đây cho thấy một sự cố gắng vượt bực của nhà sư Sangharakshita trong 
việc truy tìm nguồn góc tiên khởi nhất đưa đến lý tưởng của người bồ-tát và cũng là của toàn 
thể Đại thừa. Nguồn gốc đó phát sinh từ Con người và Cuộc sống của Đức Phật và của cả 
người đệ tử bên cạnh Ngài là Ananda. Các học giả Tây phương nói chung thường quan tâm 
đến những gì thật chính xác, trên phương diện sử học cũng như triết học, riêng đối với tôn 
giáo thì các nhân vật lịch sử thường thu hút họ nhiều hơn là các nhân vật sáng tạo mang tính 
cách tín ngưỡng, do đó tư liệu tìm hiểu về Ananda của người Tây phương thật đồi dào và 
phong phú. 


Ananda được gia nhập Tăng đoàn hai năm sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ và bắt 
đầu thuyết giảng. Ananda được chính Đức Phật thụ phong và cũng là một trong số các đệ tử 
lâu đời nhất luôn bên cạnh Ngài và từng chứng kiến giây phút parinirvana (nhập-niễt-bàn) 
của Ngài. Tóm lại Ananda là một trong số các đệ tử chịu nhiều ảnh hưởng của Đức Phật nhất, 
và cũng được thừa hưởng nhiều giáo huấn nhất, ngược lại Ananda cũng là người tạo được 
nhiều ảnh hưởng đối với Đức Phật. Sau đây chỉ xin đơn cử vài sự kiện đáng lưu ý. 


Ananda từng thuyết phục Đức Phật cho phép mẹ nuôi của mình là Mahaprajapati 
Gautami được gia nhập Tăng đoàn, đánh dấu sự thành lập của Tăng đoàn tỳ-kheo-ni đầu tiên. 
Một sự kiện khác đáng để suy nghĩ là sau hơn bốn mươi năm gia nhập Tăng đoàn cho đến khi 
Đức Phật nhập diệt, Ananda vẫn chưa đạt được cấp bậc arahant (A-la-hán). Thế nhưng nếu 
muốn tham gia vào ban điều hành của Đại hội kết tập Đạo Pháp tổ chức lần thứ nhất sau 
parimirvana của Đức Phật thì ít ra cũng phải đạt được thể dạng arahant. Trong khi đó hầu hết 
các đệ tử khác lúc bấy giờ đều cho rằng sự tham gia của Ananda vào ban điều hành không thể 


39 


nào thiếu sót được, vì thế Ananda dã phải ra sức biệt tu trong một khu rừng cho đến khi kiệt 
lực, sần như ngất xỉu, để đạt được cấp bậc này. Kinh sách cho biết Ananda có một trí nhớ phi 
thường, một mình Ananda nhớ được 82000 bài kinh, các tỳ-kheo khác mỗi người chỉ nhớ 
được khoảng 200 bài. 


Thế nhưng thiết nghĩ dường như sự kiện đáng lưu ý nhất và cũng quan trọng nhất 
trong cuộc đời tu tập của Ananda là trở thành người phụ tá thường trực của Đức Phật sau 20 
năm đầu tiên sinh hoạt với Tăng đoàn. Trong suốt thời gian này các tỳ-kheo luân phiên nhau 
làm phụ tá cho Đức Phật, thế nhưng một hôm Đức Phật triệu tập toàn thể Tăng đoàn và cho 
biết là Ngài muốn chọn một người phụ tá thường trực bên cạnh Ngài. Nhiều tỳ-kheo tỏ ý 
muốn nhận lảnh trách vụ đó, thế nhưng Ananda thì lại không tỏ lộ gì cả. Đức Phật bèn hỏi 
Ananda tại sao lại không có ý kiến gì, và chỉ khi đó Ananda mới cho biết là mình rất muốn 
làm phụ tá cho Đức Phật, thế nhưng Ananđa cũng xin Đức Phật chấp nhận tám điều kiện do 
mình đưa ra. Tám điều kiện đó gồm chung trong ba điểm chủ yếu: điểm đầu tiên là Đức Phật 
sẽ không ban tặng hoặc dành riêng bất cứ một sự ưu ái nào cho cá nhân mình; điểm sau đó là 
Ananda có quyền từ khước hoặc chấp thuận lời mời Đức Phật của bất cứ ai, và đồng thời cũng 
có quyền khước từ hoặc chấp thuận lời thỉnh cầu yết kiến Đức Phật của bất cứ ai; điểm sau 
cùng là Đức Phật chấp nhận trả lời các câu hỏi do mình nêu lên và được phép lập lại những 
lời thuyết giảng của Đức Phật trong khi Ngài vắng mặt. Đức Phật đã chấp thuận những lời 
thỉnh cầu đó, và bắt đầu từ đó Ananda đã trở thành người phụ tá của Đức Phật cho đến ngày 
Ngài nhập-niết-bàn. Sau 20 năm gia nhập Tăng đoàn và sau đó là hơn 20 năm làm phụ tá cho 
Đức Phật, gồm chung tất cả là hơn 40 năm, Ananda đã sống bên cạnh Đức Phật. 


Thế nhưng phía sau sự kiện trên đây còn có những gì khác hơn và sâu xa hơn khiến 
chúng ta phải suy nghĩ hay không? Phải chăng Đức Phật đã có ý chọn Ananda làm người phụ 
tá cho mình trước khi nêu lên ý định đó trước đại hội, thế nhưng Ngài không chỉ định ngay 
trước đại hội mà chờ Ananda đưa ra điều kiện và sau đó thì mới chấp thuận? Đó là cách tránh 
mọi sự ganh tị và phân bì có thể xảy ra trong Tăng đoàn, và phải chăng đấy cũng là một tầm 
nhìn xa về sự tiếp nói của con đường Dñhzmna do Ngài vạch ra? 


Trước khi nhập diệt, Đức Phật đưa ra các lời di huấn, nhưng không chỉ định một đệ tử 
nào thay mình giảng dạy và hướng dẫn Tăng đoàn. Trong bài viết trên đây nhà sư 
Sangharakshita nêu lên hình ảnh Ananda, sau øarimrvana của Đức Phật, đã tiếp tục con 
đường của Ngài, tức là đi hết nơi này đến nơi khác để thuyết giảng, với cả một đoàn tỳ-kheo 
đông đảo bước theo sau. Phải chăng Đức Phật đã trông thấy hình ảnh đó từ hơn hai mươi năm 
trước? 


Ngoài ra trong bài viết trên đây, nhà sư Sangharakshita cũng đã nêu lên cho thấy sự hy 
sinh của Ananda đối với Đức Phật và lòng nhân từ vô biên của Đức Phật, là hai yếu tố đưa 
đến sự hình thành của lý tưởng người bô-tát. Cái lý-tưởng đó là một sức mạnh, một cái gì đó 
từ bên ngoài thu hút chúng ta nhìn vào đó để bước theo. Thế nhưng trong khi bước đi trên con 
đường đó, thì sức mạnh đó, lý tưởng đó, sự thu hút đó lại tạo ra các tác động hướng vào bên 
trong con người của mình, biến cải tâm thức của chính mình. Thật vậy khi nào nhận thấy 


40 


được thật sâu xa và chân thật khổ đau của từng mỗi chúng sinh và của tất cả chúng sinh, từ 
trong quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai, trên hành tinh này và cả trong cùng khắp vũ 
trụ, thì khi đó chúng ta cũng sẽ nhận thấy được sự rộng lớn của lý tưởng đó, cái trọng trách 
bao la đó nơi người bô-tát. Cái lý tưởng hay trọng trách đó không nhất thiết chỉ hiện ra trước 
mắt mình qua hình ảnh của Đức Phật, của Ananda hoặc của đoàn người bước theo họ, mà là ở 
bên trong chúng ta, hiện lên từ con tim và khối óc của chúng ta, từ Phật tính của từng mỗi 
chúng ta. Cái trọng trách đó, cái sức mạnh đó, cái lý tưởng đó đường như không có một điểm 
chấm dứt nào cả. 


Bures-Sur-Y vette, 24.04.20 


41 


Bài § 


Sự giác ngộ của Đức Phật 
và sự giác ngộ của các đệ tử của Ngài 


Những người bước theo Đại thừa (Mahayana) sẽ phải biện minh như thế nào trước các 
bạn đồng tu với mình (ức là những người tu tập theo Tiểu thừa / Hinayana)? Thắc mắc này 
đưa chúng ta trở lại vấn đề đã được nêu lên trước đây (nguyên nhân nào đã đưa đến sự hình 
thành của Đại thừa, nói đến trong bài 7). Có những sự khác biệt nào giữa sự giác ngộ của 
Đức Phật và sự giác ngộ của các đệ tử của Ngài hay không? Lý tưởng của sự giác ngộ có thể 
bị biến thể hay không? 


Điểm tiên khởi nhất là Bodhicitta / "Bồ đề tâm" (chữ này là đầu mới của cả Đại thừa. 
Bodhicita được gọi là “Bản thể của Phật", "Phật tâm" hay "Tĩnh thân giác ngộ”. Chữ bodhi 
có nghĩa là giác ngộ, hậu ngữ cita có nghĩa là tâm thức, Bodhicita là Tâm thức giác ngộ, nói 
chung là một sự hiểu biết hướng vào một quan điểm nào đó vỀ sự giác ngộ đưa đến sự hình 
thành của Đại thừa Phật giáo). Lý tưởng của Đức Phật là giúp tất cả mọi người, nam cũng 
như nữ, đạt được sự giác ngộ như chính mình đã đạt được cho mình. Khi nào các đệ tử của 
mình đạt được mục đích đó đức ià sự giác ngộ). và thật ra thì cũng đã có nhiều người thực 
hiện được mục đích, thì dường như Đức Phật không hề phân biệt giữa những gì hàm chứa bên 
trong sự giác ngộ đó của họ và của chính mình. Kinh sách có ghi chép câu nói sau đây của 
Đức Phật: 


"Này các f)-kheo ta đã được giải thoát khỏi tất cả mọi sự trói buộc, trên phương 
diện con người và cả thánh nhân (divine / thiêng liêng). Đối với các f)-kheo cũng vậy, tất cả 
cũng sẽ được giải thoát khói mọi sự trói buộc, trên phương diện con người và cả thánh 
nhân ". 


(Câu phát biểu trên đây của Đức Phật rất nồi tiếng, thường được các triết gia và học 
giả Tây phương trích dẫn: "O monks, I am ƒreed from all bond, human as divine. You too are 
reed from all bond, human as divine"”. Câu này được ghi chép trong Tạng Luật - Vinaya, 
phẩm Mahavagsa, chương 12) 


Qua câu nói đó Đức Phật đã xác nhận sự giác ngộ của các tỳ-kheo và của mình cũng 
chỉ là một thứ. Điểm khác biệt duy nhất là Đức Phật thực hiện được sự thật đó trước nhất, và 
các đệ tử thì thực hiện được sau Ngài, bằng cách nhờ vào giáo huấn của Ngài (chính vì vậy 
mà sự giác ngộ của họ được xem là "anubodhi", có nghĩa là "sự giác ngộ xảy ra sau". Tiên 
ngữ "anw" trong chữ "anubodhi" là tiếng Phạn, có nghĩa là "phía sau" hay "tiếp theo sau" - 
ghi chú này là của dịch giả tiếng Pháp của quyền sách The BodhisatIva ldeal trên trang mạng 
thebouddistcenter.com). 


42 


Sự khám phá ra con đường đưa đến sự giác ngộ của Đức Phật đã biến Ngài trở thành 
một người tiên phong, độc nhất và phi thường, hiện thân của cả một "biểu tượng” để mọi 
người hướng vào đó. Tương tự như vậy, các vị arahant (A-la-hán) cũng đạt được đúng những 
gì mà Đức Phật đã đạt được cho mình, thế nhưng tại sao sự tịch diệt của Đức Phật lại tạo ra 
cho họ một sự mất mát to lớn đến như vậy? Kinh sách đường như cũng nêu lên cho thấy Đức 
Phật có một cái gì đó mà các đệ tử đã đạt được giác ngộ của Ngài không hề có được. Dù rằng 
họ cũng đã đạt được sự giác ngộ không khác gì với Đức Phật, thế nhưng dường như Đức Phật 
có một cá tính và nhiều điểm cá biệt hơn hắn họ. Giáo lý muộn sau này của Đại thừa cho rằng 
Đức Phật nhờ vào punya (chữ này là tiếng Phạn, có nghĩa là công đức hay phước đức hay 
những điều đạo hạnh) của mình - tức là những điều "xứng đáng" của mình - để có được một 
vóc dáng uy nghỉ, chẳng hạn như cao lớn, vai rộng, đẹp đẽ, tiếng nói trong trẻo... Thế nhưng 
tất cả những thứ ấy không giúp Ngài có thêm nhiều trí tuệ hơn, mà chỉ là cách tạo ra thêm cho 
trí tuệ của Ngài một phương tiện hữu hiệu (//iệ» xảo), và đây cũng chính là những gì đã giúp 
Đức Phật tạo được nhiều ảnh hưởng hơn [so với các đệ tử giác ngộ của Ngài] (các đệ tử của 
Đức Phát cũng đạt được giác ngộ như Đúc Phát, thể nhưng trong quá khứ họ không tạo được 
nhiễu công đức như Ngài). 


Trong Kinh điển Pali đôi khi cũng thấy nói đến các vị arahant (A-la-hán) - chắng hạn 
như Sariputta (Xá-lợi-phất) - từng tạo được nhiều mến mộ qua cách thuyết giảng của họ, thế 
nhưng Đức Phật có một khả năng truyền cảm vượt xa hơn nhiều. Tuy nhiên cũng có một số 
các đệ tử khác, cũng đã đạt được giác ngộ, nhưng khi thuyết giảng thì vẫn gặp nhiều khó 
khăn, nếu có thể nói như vậy. Lý do có thể là họ không có được cái thiên tư (donafion / don / 
năng khiếu, tư chất) của Đức Phật. Thê nhưng điều đó phải chăng cũng là một sự nghịch lý 
đối với giáo lý muộn của Đại thừa khi cho rằng khả năng truyền cảm gần như là một thành 
phần bất khả phân của sự giác ngộ, và khả năng đó là một thể dạng paya, một "phương tiện 
thiện xảo" của Đức Phật /mà Ngài đã có được nhờ vào sự giác ngộ của chính Ngài). Vì thế 
người ta cũng có thể bảo rằng khi nào các bạn đạt được giác ngộ thì các bạn cũng sẽ truyền 
đạt hữu hiệu hơn các kinh nghiệm cảm nhận của mình, và chính các bạn cũng tự mình muốn 
làm được như thế. Điều đó cũng tương tự như các bạn đạt được trí tuệ thì các bạn cũng sẽ 
phát huy được lòng từ bị. 


Vì thế phải chăng người ta cũng có thê kết luận rằng Đức Phật đương nhiên giác ngộ 
hơn [các đệ tử đã đạt được giác ngộ của Ngài|. Giác ngộ không hề là một sự dừng lại hoàn 
toàn. Chúng ta thường có xu hướng cho rằng sự giác ngộ là một thể dạng cuối cùng mà chúng 
ta có thê đạt được, và chúng ta sẽ dừng lại ở đó (/hường trú bên trong sự giác ngộ đó, không 
có gì thay đổi hay biến đổi nữa), thể nhưng chúng ta cũng nên hình dung sự giác ngộ như là 
một sự phát triển bất tận. Sau một cấp bậc nào đó thì chúng ta sẽ không còn theo kịp Đức Phật 
được nữa. Kinh Dhammapada (nguyên nghĩa là "Những câu Dhamma", Hán dịch là "Pháp 
Cú", chữ "Pháp" ở đây có nghĩa là Dhamma, chữ "cú" có nghĩa là "câu văn" hay "câu thơ”) 
gọi Đức Phật là "người không ai theo kịp" (đây là câu số 29 trong kinh Dhammnapada, câu 
này như sau: "Cảnh giác so với những kẻ lơ là, tỉnh thức trước những kẻ u mê, vị hiển triết 
lướt nhanh như con ngựa hăng say, bỏ lại phía sau những con ngựa yếu đuối), thể nhưng 
điểm mất hút đó của Đức Phật, tức là điểm vượt xa hơn khả năng trông thấy của chúng ta, 


43 


không nhất thiết là mục đích phải đạt được, mà đúng hơn là một sự mở rộng phía sau điểm 
mắt hút đó (Giác ngộ là một sự thăng tiến tuân tự, theo từng cấp bậc một, từ hiểu biết này đến 
hiểu biết khác, từ dễ đến thật khúc triết. Cũng vậy, con đường mà chúng ta đang bước đi cũng 
gồm có nhiều chặng, và đồng thời con đường cũng ngày càng mở rộng thêm. Sự hiểu biết dù 
là thông thường hay siêu nhiên cũng vậy, cũng gôm có nhiễu "cấp bậc" và "kích thước" khác 
nhau. Các đệ tử của Đúc Phát dù đã đạt được giác ngộ thế nhưng vẫn không theo kịp các 
"cấp bậc" đó hay các "kích thước" đó trong sự Giác Ngộ của Đức Phật). Thể nhưng những 
người tu tập Phật giáo, hết thế hệ này đến thế hệ khác, vẫn cứ tiếp tục cảm thấy một sự khác 
biệt giữa sự giác ngộ của Đức Phật và các cảm nhận của các vị giác ngộ sau Ngài. Đức Phật là 
vị tiên phong, là người đã phát hiện trở lại Dhamma trong một thời đại mà Dhaưmưna đã hoàn 
toàn mai một. Đức Phật đã phải luyện tập paramira (ba-la-mật) có nghĩa là các phép "hoàn 
thiện", xuyên qua vô lượng kiếp để có thể thực hiện được sự khám phá đó. Các vị arahant (A- 
la-hán) không cần phải làm công việc ấy, có nghĩa là họ không cần phải luyện tập gay go qua 
một thời gian thật dài như thế, chính vì vậy nên kết quả mà họ gặt hái được cũng phải kém 
hơn so với Đức Phật. Thiết nghĩ chúng ta nên suy luận theo chiều hướng đó (không nên tuyên 
bố là mình học Phật hay niệm Phật để trở thành Phật, với hậu ÿ là ngang hàn với Phật). 


(Các vị giác ngộ sau Đức Phật chỉ là những người bước theo con đường do Đức Phật 
đã vạch sẵn. Đức Phật là người tiên phong khám phá ra hiện thực của vũ trụ, bản chất của 
sự sống, thực thể của con người và tất cả chúng sinh. Đức Phật đã khám phá ra các sự hiểu 
biết đó dưới một cội bô-đề trong một khu rừng, gân thôn ấp Uruvilva (Âu-lâu-tần-loa). Sau 
đó Ngài lưu lại nơi này thêm bảy tuân lễ nữa để tiếp tục thiên định và suy tư. 


Khám phá đó vô cùng rộng lớn, phức tạp và sâu sắc, vượt khỏi khả năng hiểu biết của 
nhiều người. Ngài đã phải lưu lại thêm một thời gian trong khu rừng cạnh cội bô đề để kiểm 
chứng và suy luận thêm về sự hiểu biết mênh mông mà Ngài đã khám phá ra, hâu thiết lập 
một hệ thống tư tưởng mạch lạc và chặt chẽ hơn. Từ hệ thống đó Ngài lại tiếp tục thiết lập 
một cầu trúc hiểu biết mang tính cách thực dụng và thiết thực, thuộc tầm tay của tắt cả chúng 
ta. Cầu trúc hiểu biết đó mang một mục đích thật thật rõ rệt là “giải thoát” con người ra khỏi 
"thể giới hiện tượng", nhưng không phải là để "thành Phật"). 


Sau khi thiết lập xong cấu trúc đó thì Đức Phật mới quyết định rời khỏi khu rừng và 
cội bồ-đê đề đưa cấu trúc hiểu biết đó vào thế giới. Cấu trúc mang tính cách thực dụng đó 
tiếng Pali gọi là Dhamma, tiếng Phạn là Dharma, và được cụ thể hóa bằng hình ảnh một 
"Con Đường”. Khi gặp lại năm vị đồng tụ VỚI mình trước kia thì Đức Phật nêu lên với họ nội 
dung của cấu trúc đó, gôm Bồn Sự Thật (Tứ Diệu Đề) và Một Con Đường gồm tám yếu tổ 
(Bát chánh đạo). Các vị A-la-hán là những người đâu tiên đã bước lên con đường đó và đã 
vượt được một quãng đường thật xa. Tiếp theo sau là các Vị bê-tát và có thể là cả chúng ta 
hôm nay. Thế nhưng các vị bê-tát thì đôi khi có vẻ bận rộn hơn, "khuân vác” nhiều hơn, 
chúng ta thì tham gia vào những chuyện hai bên đường nhiêu hơn và ham chơi hơn. Nhìn ra 
trước mặt thì dường như bóng dáng của Đức Phật đã mắt hút, Ngài "lướt nhanh như một con 
ngựa hăng say”. Sự Giác Ngộ của Đức Phật khác hơn với sự giác ngộ của những người bước 
theo sau Ngài là như vậy, dù rằng các vị A-la-hán, các vị bô-tát, và cả chúng ta hôm nay và 


44 


cả Đức Phật từ hơn hai ngàn năm trăm năm truóc, tát cả cùng bước đi trên một con đường 
như nhau). 


Sau một khoảng thời gian thật dài gồm nhiều trăm năm sau khi Đức Phật tịch diệt, 
dường như lý tưởng của sự giác ngộ - hay ít ra cũng là sự hiểu biết về lý tưởng đó - có vẻ trở 
nên cứng nhắc. Trong suốt khoảng thời gian đó dường như lý tưởng của người arahant (A-la- 
hán) đã dần dần suy thoái và trở thành một ý niệm về sự giác ngộ với ít nhiều giới hạn và cá 
nhân hơn. Ý niệm nguyên thủy về lý tưởng đó của những người Phật giáo cổ xưa (vào thời 
đại của Đức Phát) có thể đã được hình dung cởi mở và thanh thoát hơn. Các học phái hình 
thành sau đó, qua cách nhìn của mình, thường nêu lên hình ảnh những người arahant (A-la- 
hán) với ít nhiều châm biếm, chăng hạn như xem họ là những người vô cảm. Dầu sao đi nữa 
thì những người Đại thừa cũng không hoàn toàn chấp nhận quan điểm đó [về người arahant] 
như là một thể dạng lý tưởng cao nhất nêu lên trong giáo huấn của Đức Phật. Thái độ không 
chấp nhận đó đã mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới lạ trong lịch sử Phật giáo, và đây cũng là 
nguyên nhân đưa đến một cái gì đó mà người ta gọi là lý tưởng của người bô-tát. 


Cuối cùng, người ta không thể nào hình dung được sự giác ngộ như là một cái gì đó 
dành cho cá nhân mình, nhưng cũng không phải là không dành cho cá nhân mình, hoặc là vì 
kẻ khác, thế nhưng cũng không phải là chỉ vì kẻ khác. Trong việc phát triển tâm linh, không 
thê tách rời hai khía cạnh cá nhân và vị tha được (uên hiểu rằng mở rộng lòng mình với kẻ 
khác thật ra là một cách tạo ra các tác động hướng ngược vào chính mình, hâu mở rỘng con 
tim và cả khối óc của mình, biến mình trở thành nhân từ và cao cả hơn. Tác động cụ thể đối 
với kẻ khác dường như cũng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi). Một số kinh "Mahayana" (Đại 
thừa) nhận thấy cần phải phân biệt rõ rệt giữa hai trào lưu (ý ứưởng của người arahamt và lý 
tưởng của người bô-tát), và cô ý chỉ trích các học phái gọi là "Hinayana" (Tiểu thừa), vì cho 
rằng con đường đó kém hơn, chủ trương một sự giác ngộ thu hẹp trong khuôn khổ cá nhân. 
Một số kinh "Mahayana" khác không những một mặt nêu cao lý tưởng của người bồ-tát mà 
một mặt khác còn đi xa hơn nữa là xem lý tưởng của người arahant (A-la-hán) thấp kém hơn. 
Chăng hạn như trong kinh Vữmalakirtimirdesa (Duy-ma-cật sở thuyết kinh) Sariputta (Xá-lợi- 
phát) được nêu lên như là một người thiển cận, chỉ biết dựa vào sự hiểu biết từ chương, vả 
luôn bị Vimalakrrti (Duy-ma-cật) chế nhạo, bởi vì Sariputta chỉ hiểu mọi chuyện một cách 
cứng nhắc. Dầu sao đi nữa cũng không thể nào đồng hóa Tăng đoàn nguyên thủy (vào fhời 
đại của Đức Phái) với những gì mà người ta gọi là Hinayana được hình thành sau này (xi 
hưu ý là Hinayana / Tiểu thừa là một thuật ngữ do Mahayana / Đại thừa đặt ra để phân biệt 
với trào lưu mang tính cách "mở rộng” của mình). 


(Xm lưu ý kinh Vimalakirinirdesa là một bộ kinh Đại thừa, bản sốc đã bị thất truyễn, 
do đó không biết được chính xác kinh này đã được trước tác vào thời điểm nào. Có nhiễu bản 
dịch sang tiếng Hán, bản xưa nhất do Kumarajiva / Cưu-ma-la-thập - cha là người Ấn, mẹ là 
người Tân cương - dịch vào năm 406. Nhà sư Huyền Trang cũng đã dịch kinh này sang tiếng 
Hán năm 650. Dâu sao thì kinh này cũng là một bộ kinh xuất hiện muộn, tức là được trước 
tác vào thời kỳ phát triển của Đại thừa. Gần đây hơn, vào năm 1999, các khảo cứu gia Nhật- 
bản đã tìm thấy một bản viết tay bằng tiếng Phạn của tập kinh này, cất giữ trong lâu đài 


45 


Potala tại Tây Tạng. Kinh Vimalakirtinirdesa nêu lên một số nguyên lý căn bản của Phật giáo 
qua những lời thuyết giảng của Vimalakirti, một đệ tử trực tiếp và "cư sĩ tại gia" của Đức 
Phật. Tóm lại, kinh này là một bộ kinh của Đại thừa, tức là được trước tác nhiễu thế kỷ sau 
thời đại của Đức Phật, thế nhưng các câu chuyện và các nhận vật trong kinh thì lại thuộc vào 
thời đại của Đức Phật. Vậy sự thật ở đâu? Các câu chuyện trong kinh là có thật hay là một sự 
tạo dựng? Các lời giảng của Vimalakirtl có mang tính cách lịch sử hay chỉ là những lời luận 
giải mang tính cách "thời đại"? Mạn phép dài dòng là để nêu lên sự "chênh lệch" về yếu tổ 
thời gian giữa bô kimh và các câu chuyện cùng các nhân vật trong kinh. Nhà sư 
Sangharakshita sẽ giải thích lý do về các sự "lệch lạc" này dưới đây). 


Tại sao các tác giả trước tác kinh sách Đại thừa lại phải mượn chiến thuật trên đây (có 
nghĩa là phải mượn các nhân vật từ thời đại của Đức Phật khi còn tại thế để trình bày và diễn 
đạt các khái niệm Đại thừa)? Lý do cũng có thê là khá đơn giản đối với họ (họ ở đây là các 
tác giả trước tác kinh sách), thê nhưng lại vô cùng khó hiểu đối với chúng ta ngày nay. Ý 
niệm về sự diễn tiễn của lịch sử hoàn toàn xa lạ đối với người Ấn trong các thời kỳ cô đại 
(nên văn hóa cổ đại của Ẩn-độ cho rằng "sự thật” và "chán lý” vượt lên trên các yếu lô "thời 
gian" và cả "không gian". Khái niệm này là nguyên nhân đưa đến tình trạng các niên biểu và 
các sự kiện lịch sử của nên văn minh Ẩn-độ rất mù mờ vì không được ghi chép rõ ràng. Trải 
lại nên văn minh Tì rung quốc khá chính xác trên phương diện lịch sử, niên biểu và các sự kiện 
được ghỉ chép cẩn thận hơn, mang một mốc thời gian rõ rệt hơn). Đỗi với chúng ta (người 
Tây phương) cách suy nghĩ phù hợp với sự diễn tiến lịch sử là điều tự nhiên, tự nhiên đến độ 
chúng ta không thể làm gì khác hơn được (không thể lẫn lộn chuyện xưa với chuyện nay), thế 
nhưng đối với những người Phật giáo Ân-độ vào các thời kỳ cô đại thì điều đó (hái độ không 
chấp nhận sự lẫn lộn về thời gian của người Tây phương) không phải là một điều tự nhiên. 
Đối với lý tưởng của người arahant (A-la-hán), thì họ (ức là những người Phật giáo vào thời 
đại của Đức Phật) dù có nhận thấy khó chấp nhận đi nữa, thế nhưng họ vẫn cứ chấp nhận, bởi 
vì đó là những lời do chính Đức Phật thuyết giảng. Đối với họ không thê nào lại có thể nghĩ 
rằng Đức Phật lại giảng một cái gì đó khác hơn (&hông hợp ly), và họ cũng không ngờ rằng 
giáo huấn đó lại có thể bị biến thể qua thời gian đề trở thành một lý tưởng mang tính cách tiêu 
cực (iêu cực ở đây có nghĩa là theo Đại thừa thì lý tưởng của người A-la-hản kẽm hơn so với 
lý tưởng của người bô-tát). Đúng ra họ (những người Phật giáo xưa) nên xem tất cả dòng tiễn 
hóa [tư tưởng] trong cuộc đời của Đức Phật, cũng như toàn bộ các hình thức giáo huấn 
(Hinayana và cả Mahayana) kể cả các mục đích lý tưởng đều là do Đức Phật nêu lên. 


(Đoạn trên đây rất khúc triết và tỉnh tế. Chúng ta hãy thử nhìn những gì trình bày trên 
đây qua một góc nhìn khác hơn. Đức Phật thuyết giảng cho những người sống vào một thời 
đại xa xưa, chưa có chữ viết. Thế nhưng qua thời gian, xã hội và văn hoá biến đổi, cuộc sống 
xã hội và tư tưởng con người cũng trở nên "phức tạp" hơn. Giáo huấn của Đức Phật cũng đã 
phải thích ứng với sự tiễn hóa đó để trở nên phù hợp hơn với các đòi hỏi trong xã hội. Thí dụ 
cụ thể là Nagarjuna / Long Thụ diễn đạt và giải thích nhiều khái niệm do Đức Phật nêu lên 
qua góc nhìn của triết học siêu hình, Asanga / Vô Trước thì nêu lên các khia cạnh tâm lý học, 
Dignaga / Trần-na thì lập luận trên phương diện lô-gic học, v.v. Sự thích ứng đó tiếp tục cho 
đến ngày nay qua sự phát sinh của nhiều tông phái và học phải khác nhan). 


46 


Họ hiểu rằng sự bất đồng quan điểm đó (giữa /1ynayana và Mahayana) sở đĩ xảy ra là 
vì Đức Phật đã phải thuyết giảng các lý tưởng khác nhau cho những người mang các xu 
hướng tâm linh khác nhau. Họ cũng nên ý thức rằng Đức Phật đã thuyết giảng lý tưởng của 
người arahant (A-la-hán) phù hợp với sự hiểu biết của họ, thế nhưng đấy cũng chỉ là những 
lời thuyết giảng mang tính cách tạm thời, dành cho những người tương đối ít phát triển hơn 
trên phương diện tâm linh. Trước những người sẵn sàng tiếp nhận những lời giáo huấn cao 
hơn thì Đức Phật sẽ nêu lên lý tưởng của người bồ-tát. Đấy là cách giải thích dựa vào sự lý 
luận và cũng là một trong số các đề tài quen thuộc nêu lên trong nhiều trước tác của Đại thừa 
(cách nhận định này của Đại thừa cho rằng cách tu tập của mình “cao” hơn Tì yêu thừa, thế 
nhưng nếu không có Tiểu thừa thì Đại thừa cũng sẽ không trông thấy một con đường nào cả 
để đặt chân lên đó). 


Sau khi học phái Tiên-tai (còn viết là Tiemai, kinh sách tiếng Việt gọi là Thiên thai 
tông hay Pháp Hoa tông) xuất hiện vào thế kỷ thứ VI tại Trung quốc, thì một tầm nhìn lịch sử 
[mang tính cách khá mới lạ] cũng đã được hình thành. Toàn bộ giáo huấn của Đức Phật đã 
được sắp xếp theo năm thời kỳ phát triển lớn, có nghĩa là mỗi thời kỳ gồm có một số kinh 
điển riêng. Thế nhưng khi nhìn vào dòng tiễn hóa của tư tưởng phương Tây trong các thời kỳ 
cận đại, thì người ta mới bắt đầu liên tưởng đến một sự tiến hóa tương tự như thế đối với Phật 
giáo. Sự diễn tiến đó cũng đã được nhận thấy trong Ki-tô giáo, hoặc trong bất cứ một tôn giáo 
nào khác (Phật giáo goi đó là bản chất "vô thường" của mọi hiện tượng, và tin ngưỡng cũng 
chỉ là một hiện tượng, cũng biến đổi như các hiện tượng khác). Qua góc nhìn đó người ta có 
thể cho rằng không nên nhìn lý tưởng của người arahant (A-la-hán) thu hẹp trong một khuôn 
khổ cứng nhắc, mà phải nghĩ rằng Đức Phật ngay từ lúc ban đầu đã nêu lên lý tưởng của sự 
giác ngộ thật toàn diện, phù hợp với những gì mà Ngài có thể làm được vào thời đại của Ngài, 
và chúng ta cũng có thê nghĩ rằng những người vào thời đại đó và cả các thế hệ về sau đều 
hiểu đúng với ý nghĩa mà Đức Phật đã nói lên. Thế nhưng qua dòng thời gian sự hiểu biết đó 
đã bị suy thoái (ý nghĩa đó được hiểu khác hơn và trở thành lệch lạc). Một sự khác biệt hiện 
ra giữa sự giác ngộ của Đức Phật và của các vị arahant (A-la-hán), và sự giác ngộ của các vị 
arahant (A-la-hán) thì được xem là có thể kém hơn. Đây là lý đo đã khiến Đại thừa phải thiết 
lập lại toàn bộ giáo huấn, hầu khai triển và nhân mạnh thêm một số điểm mà Đức Phật đã 
từng gợi ý. Và đấy cũng là sự cô gắng của những người Đại thừa trong việc hợp nhất các quan 
điểm để nêu lên cùng một mục đích chung, có nghĩa là không nên chỉ biết nhìn vào lý tưởng 
của người arahant (A-la-hán) thuộc một cấp bậc kém hơn, mà phải hướng vào sự giác ngộ tối 
thượng (gốm chung cả hai lý tưởng). 


Thật ra không có một dữ kiện chính xác nào về sự kiện trên đây (ức là sự hợp nhất 
giữa hai quan điểm Tiểu thừa và Đại thừa), vì thể quả hết sức khó quyết đoán sự hợp nhất đó 
sẽ đưa đến các kết quả cụ thể như thế nào. Tuy nhiên người ta cũng có thê liên tưởng đến các 
câu chuyện do một sỐ người Trung quốc hành hương tại Ẩn-độ thuật lại, chăng hạn như nhà 
sư Huyền Trang viếng Ấn độ vào thế kỷ thứ VII và đã từng trông thấy tận mắt các người 
"Tiểu thừa" (Hynayana) và "Đại thừa" (Mahayana) củng tu tập chung với nhau trong một ngôi 
chùa duy nhất, và cùng tuân thủ các giới luật khá tương tự như nhau, chỉ có một điều khác 


47 


biệt duy nhất là các nhà sư Đại thừa thì ngoài các kinh Agama (kinh sách Hán ngữ gọi là 
"Ngũ Bộ kinh" là các kinh điển cổ xưa do các học phái xưa chẳng hạn như Sarvastivada, 
Mahasangghika... lưu giữ bằng tiếng Phạn, gân tương đương với Tam Tạng Kinh bằng tiếng 
Pali của Phật giáo Theravada) gần giỗng với các kinh Nikaya trong Kinh điển Pali nhưng 
được viết bằng tiếng Phạn, họ còn học hỏi thêm kinh sách Đại thừa và tôn thờ lý tưởng khuôn 
mẫu của người bằ-tát (Nhà sư Sangharakdhita đã mượn những gì mà nhà sư Huyền Trang đã 
trông thấy tại Ẩn-độ vào thể kỷ thứ VII đề kết luận cho bài viết này của ông) 


Qua một sự liên tưởng nào đó, chúng ta cũng có thê nghĩ rằng trường hợp trên đây (sự 
khác biệt giữa hai xu hướng Hinayana và Mahayana) cũng tương tự như trường hợp từng xảy 
ra với hai học phái "Giáo lý cao" (High Church / Haute Église / Giáo lý cấp thượng) và "Giáo 
lý thấp" (Low Church / Basse Église / Giáo lý cấp hạ) trong hội thánh Tin Lành Anglican của 
nước Anh (cỏn gọi là Anh giáo). Trong cùng một nhà dòng, người ta cũng có thể nhận thấy 
một số các vị có đạo tu tập theo "Giáo lý thấp" và một số khác thì tu tập theo "Giáo lý cao", 
thế nhưng tất cả đều thuộc cùng một "Hội thánh chung" (a common Church). 


Bures-Sur-Y vette, 03.05.20 


48 


Bài 9 
Tiểu thừa, Đại thừa và Kim cương thừa là gì? 


Sự tách biệt giữa "Hinayana” ("Tiểu thừa") và "Mahayana" ("Đại thừa) khi mới phát 
sinh cũng không đến nỗi nào quá quan trọng đề chúng ta phải quan tâm, mà chỉ trở nên lộ liễu 
hơn sau khi "Vajrayana" ("Kim cương thừa") xuất hiện cùng với sự sụp đồ của các giới luật 
nơi tự viện. 


Quả hết sức khó cho những người tu tập theo Kim cương thừa tiếp tục sinh hoạt trong 
khung cảnh chùa chiền, một khi họ không còn tôn trọng các giới luật áp đặt cho các nơi này 
được nữa. Thật vậy người ta từng biết có nhiều người đã từ bỏ cuộc sống trong chốn thiền 
môn, nhất là những người noi theo lý tưởng của các vị siddha (siddha là những người tu tập 
đã thành đạt, nhưng lại chọn cho mình một cuộc sống phiêu bạt, trà trộn với cuộc sống thể 
tục, hoặc biệt tu nơi các hang động hẻo lánh. Độc giả có thể xem thêm về các vị siddha trong 
phân ghỉ chú dưới đây). Thật vậy, cho đến khi nào những người tu tập Tiểu thừa và cả Đại 
thừa vẫn còn tiếp tục tôn trọng các giới luật chung áp đặt cho sự sinh hoạt nơi tự viện, thì khi 
đó dường như họ vẫn cảm thấy không cần phải sống tách biệt nhau trong các ngôi chùa khác 
nhau, duy nhất chỉ vì quan điểm khác nhau. 


Điều đó vẫn còn đúng đối với các tập thể những người tu hành ngày nay, có nghĩa là 
họ có thê cùng sinh hoạt chung với nhau: thiền định vào buôi sáng và lúc chiều tối, ăn chay, 
không uống rượu và cùng giữ gìn đạo đức như nhau, v.v. Một số thì nghiên cứu kinh sách Đại 
thừa, một số khác thì tìm hiểu Kinh điển Pali, và một số khác nữa thì vùi đầu vào các bản dịch 
thuật từ các trước tác tantra của Tây Tạng. Cho đến khi nào họ vẫn còn giữ được một phong 
cách sống tương tự nhau, cùng tôn trọng các nguyên tắc đạo đức như nhau, thì khi đó họ vẫn 
có thê cùng sinh sống hài hòa với nhau. Một khung cảnh sinh hoạt tương tự như thế đã từng 
diễn ra trên đất Án vào thời Trung cô, tất cả là nhờ vào Wi»ayz (Luật Tạng), tức là tập sách 
liệt kê các giới luật quy định sự sinh hoạt nơi chốn chùa chiền, áp dụng chung cho Tiểu thừa 
và cả Đại thừa. 


Thế nhưng trên phương diện quan điểm thì không có cùng một tập thể chung. Sau khi 
xảy ra sự tách biệt (giữa Tiểu thừa và Đại thửa) thì không mấy khi có các cuộc thảo luận hay 
tranh biện được tổ chức giữa hai bên, chẳng qua là vì các học phái Tiểu thừa không biết gì 
nhiều (không có một ý niệm nào) về Đại thừa, ngày nay thì Phật giáo Theravada cũng vẫn 
không mấy quan tâm đến Đại thừa. Trong Abhidhamma (tức là phần Bình giải trong Tạng 
Luận) của Phật giáo Theravada có một phân đoạn gọi là Ka/ha-vafthu có nghĩa là "Các quan 
điểm tranh luận" (đây là văn bản đúc kết các kết quả tranh luận về giáo lý trong lần kết tập 
Dhamma lần thứ ba dưới triều đại của vua Azoka. Văn bản này đã được đưa vào Tạng Luận 
trong Tam Tạng Kinh, và cũng là nên tảng chủ yếu của Phật giáo Theravada ngày nay) nêu 


49 


lên nhiều quan điểm tranh luận giữa các học phái Theravada và các học phái Tiền-Đại-thừa, 
thế nhưng chúng ta cũng chỉ có một bản đúc kết duy nhất theo chiều hướng đó mà thôi (ức ià 
theo quan điểm nêu lên trong bản đúc kết Katha-vatthu nói đến trên đây, và dựa vào bản đúc 
kết này một học phái mới đã được thành lập mang tên là Vibhajjavada, tiền ngữ vibhajja 
trong tiếng Pali có nghĩa là phân tích hay mình định, hậu ngữ vada có nghĩa là quan điểm 
hay "con đường”. Vibhajjavada do đó có nghĩa là một học phái mìỉnh bạch và chính xác, Hán 
dịch là "Phân biệt bộ". Học phái này được đưa vào Tích Lan và đến thế kỷ thứ IV thì mang 
một tên gọi mới là Theravada. Cũng xin ghỉ chú thêm là một số các học giả Tây Phương cho 
răng lần kết tập Dhamma lân thứ ba trên đây dưới triều đại của vua Azoka không phải là một 
"đại hội" mà chỉ được tổ chức bởi các học phái bảo thú, bởi vì lần kết tập này chỉ thấy nói 
đến trong các kinh sách của Phật giáo Theravada mà thôi). 


Trên dòng thời gian cả hai trào lưu tư tưởng trên đây (Tiểu và Đại thừa) đã tự cô lập 
hóa trên phương diện địa lý (Đại thừa trong thung lũng sông Hằng và Theravada trên đảo 
Tích Lan). Sở đĩ Phật giáo Theravada đã được bảo toàn đến nay là nhờ được giữ gìn nghiêm 
túc trên hòn đảo Tích Lan, và cũng theo Phật giáo Theravada thì Kinh điển Pali cũng đã được 
ghi chép bằng chữ viết lần đầu tiên trên hòn đảo này, vào dịp kết tập Dhamzna lần thứ IV tổ 
chức tại tự viện Alu-vihara vào thế kỷ thứ I trước Tây lịch. Những người Phật giáo Theravada 
trên đảo từng quyết liệt ngăn chận các xu hướng nghiêng theo Đại thừa khi trào lưu này bắt 
đầu đặt chân lên đảo. Vào thời bấy giờ trên đảo Tích Lan có hai tự viện lớn là Abhayagiri- 
vihara và Mahavihara (Mahavihara nguyên nghĩa là "Đại tự viện" là một tự viện nổi tiếng và 
cũng là tự viện đâu tiên trên đảo do chính con trai của vua Azoka xây dựng từ thế kỷ thứ III 
trước Tây Lịch, sau khi đã đưa Phật giáo vào nơi này), thể nhưng tự viện Abhayagiri-vihara 
dường như có khuynh hướng ngã theo Đại thừa và do đó đã bị dẹp bỏ vào thế kỷ XII với sự 
tiếp tay của vua Parakkama. Thật ra người ta cũng không biết gì nhiều về những gì đã được 
giảng dạy tại tự viện này. Qua các nguồn tư liệu của Phật giáo Theravada, người ta có cảm 
giác dường như vào thời bấy giờ không có một người tu tập Theravada chính thống nào có 
thể đặt chân vào tự viện này (ức là tự viện Abhayagiri-vihara được xem là có xu hướng 
nghiêng theo Đại Thừa) đề tìm hiểu thêm, quả là một điều đáng tiếc (dâu sao sự quyết liệt của 
Phật giáo Theravada đã bảo tôn được một sự chính thống nào đó trong giáo huấn nguyên 
thủy của Đức Phát. Nếu nhìn thát sẵn vào các sinh hoạt của một số các nước Á châu tự nhận 
mình là theo Phật giáo Đại thừa thì chúng ta sẽ thấy phân lớn các sự sinh hoạt đó chỉ là các 
phương tiện thiện xảo mang tính cách đại chúng mà thôi, không có gì có thể gọi là lý tưởng 
giác ngộ của người tu tập cả. Quả đó cũng là một điều đáng tiếc). 


50 


Quang cảnh các tu viện Mahavihara (H.1 và 2), Alu-vihara (H.2và 3) và Abhayagiri-vihara (H.4 và 5) 
ngày nay trên đảo Tích Lan (Hình internet do người chuyển ngữ ghép thêm) 


Trong khi đó thì Phật giáo Đại thừa bành trướng tại Tây Tạng, Trung quốc và Nhật- 
bản, tách dần ra khỏi nền tảng tu tập của Tiểu thừa, đồng thời một hiện tượng phức tạp hóa 
cũng đã xảy ra đưa đến sự thiết lập Vinaya của Đại thừa (ức là một hệ thống giới luật mới 
dành riêng cho những người bước theo con đường Đại thừa). Các giới luật này sau đó đã 
được ghép thêm vào các giới luật sẵn có của Tiểu thừa, trước hết là tại Án-độ và sau đó là tại 
Tây Tạng, điều này cũng có nghĩa là người bồ-tát phải chấp thủ thêm một số giới luật mới. 
Cuối cùng thì người tu tập Phật giáo nói chung phải tuân thủ toàn bộ tất cả các giới luật đó. 


Vì các lý do trên đây, hai trào lưu Phật giáo (Tiểu và Đại thừa) xác định con đường 
mang lại giác ngộ theo hai đường hướng thật khác biệt nhau. Vì thế nếu có ai thắc mắc về hai 
đường hướng giác ngộ đó có phải là một thứ hay không, thì cũng không nên chấp nhất làm gì. 
Tuy nhiên cũng cần nhắc lại là chủ đích tu tập của cả hai trào lưu đó đều hướng vào Đức Phật 
và các kinh nghiệm cảm nhận về sự giác ngộ của chính Ngài, hầu tạo ra cho mình một nguồn 
cảm ứng thiêng liêng. Và đấy cũng chính là điểm khởi đầu trên con đường tu tập của chính 
mình. Qua toàn bộ việc tìm hiểu này về lý tưởng của người bồ-tát (ức là chủ đích của toàn bộ 
quyển sách này của nhà sư Sangharakshita), chúng ta phải luôn xem trọng các điểm tương 
hợp giữa hai cách tiếp cận của cả hai trào lưu trên đây, lý do thật dễ hiểu là vì thái độ đó rất 
tích cực trong việc tu tập tâm linh. Qua cách nhìn đó về sự diễn tiến lịch sử của Phật giáo 
(nhìn các điểm tương hợp giữa Tiểu thừa và Đại thừa để biết quý trọng) thì chúng ta sẽ rút tỉa 
và học hỏi được những gì giá trị hàm chứa trong cả hai đường hướng. Thế nhưng khi mới bắt 
đầu bước vào con đuờng Phật giáo thì không nên tìm hiểu ngay các sự phức tạp mang tính 
cách lịch sử trên đây, mà chỉ cần nhìn thắng vào cuộc đời của Đức Phật và cuộc sống tâm linh 
của Ngài trên một bình diện thật bao quát, và đó cũng chính là trí tuệ và lòng từ bi mà Phật 
giáo nêu lên như là lý tưởng của mục đích tu tập. Điều chủ yếu mà những người Phật giáo 
Tây phương cần phải làm là chọn lọc những gì hữu ích trong tín ngưỡng Phật giáo, những gì 
đúng thật là do Đức Phật giảng dạy, nhất là những gì có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống 
tâm linh của mình (:hiết nghĩ lời khuyên này thật hết sức khẩn thiết đối với những người Phật 


51 


giáo Á đông, có thể là hơn cả đối với những người Phật giáo Tây phương, bởi vì dường như 
các phương tiện thiện xảo mang tính cách đại chúng tại các nước Phát giáo Đông phương đã 
đánh lạc hướng ít nhiều một số người tu tập trên con đường hướng vào lJ tưởng giác ngộ và 
sự giải thoát). 


Người ta có thê bảo rằng sau khi sự phân tách giữa Tiểu và Đại thừa xảy ra thì những 
người Đại thừa dành trọn cho mình tinh thần giáo huấn Phật giáo, trong khi đó những người 
Tiểu thừa thì chỉ biết bám chặt vào ngôn từ và chữ nghĩa. Thế nhưng sự kiện các bạn bước 
theo một học phái nào đó không có nghĩa là các bạn đương nhiên hướng vào tỉnh thần hay là 
bám vào chữ nghĩa; không có trường hợp nào cho thấy một người nào đó luôn luôn là Đại 
thừa hay Tiểu thừa. Tùy từng trường hợp hay từng bối cảnh tu tập, một người nào đó cũng có 
thể hành xử theo cung cách mà người ta gọi là Tiểu thừa, có nghĩa là mang tính cách cá nhân, 
hoặc trái lại cũng có thể hành xử theo cung cách mà người ta gọi là Đại thừa, có nghĩa là 
mang tính cách phố quát. Có nhiều người Đại thừa bám chặt vào "chữ nghĩa" nêu lên trong 
kinh sách Đại thừa, trái ngược lại với tỉnh thần Đại thừa, trong khi đó cũng có rất nhiều người 
Tiểu thừa trong cuộc sống tâm linh của mình hướng vào tinh thần nhiều hơn là chữ nghĩa nêu 
lên trong các kinh điển Theravada. Điều quan trọng hơn cả là phải thường xuyên nhìn vào 
cung cách hành xử của mình, để hiểu rằng cần phải chọn cho mình cung cách ứng phó nào 
thuận lợi nhất đối một phép thiền định nào đó hay một công việc nào đó của mình. 


Điểm tiên quyết nhất đối với người tu tập là phải luôn ghi nhớ không được phép đặt 
Đức Phật và tinh thần từ bi của Ngài ra bên ngoài Phật giáo. Đối với những người Phật giáo 
quyết tâm bước vào con đường tu tập mang tính cách sùng kính thì điều vô cùng quan trọng là 
phải thực thi các nghỉ thức gọi là puÿja (fức là các nghỉ lê). Puja (các nghỉ lê) sẽ giúp mình 
trực diện với Đức Phật, nếu có thể nói như vậy, đấy là cách tập trung tinh thần nhìn vào ảnh 
tượng của Đức Phật trên bàn thở để cảm thấy mình đến gần với Ngài. Trong khi nhìn vào các 
ảnh tượng đó đôi khi chúng ta cũng có thể trong một thoáng không nghĩ đến giáo huấn của 
Đức Phật, thế nhưng chính trong những phút giây ngắn ngủi đó biết đâu chúng ta cũng có thể 
trực nhận được Bản thể của Ngài (7c là Bodhicuta / Bồ đề tâm hay Tỉnh thần giác ngộ của 
Ngài), hầu giúp mình tiếp xúc với Bản thê đó để chiêm nghiệm và để nhận biết được bản thê 
đích thật của chính mình. 


Đối với lý tưởng của ngưòi bồ-tát thì phải phát huy được cả trí tuệ và cả lòng từ bi thì 
mới có thể đạt được giác ngộ, điều đó có nghĩa là trong cuộc đời tu tập của mình, chúng ta 
phải vừa quay nhìn vào chính mình nhưng cũng phải vừa hướng vào kẻ khác để thương yêu. 
Hai khía cạnh tu tập đó sẽ tạo ra cho mình một hướng đi, gồm có sự giác ngộ hiển lộ bên 
trong nội tâm mình nhờ vào trí tuệ, và sự giác ngộ đó sẽ phát lộ ra bên ngoài nhờ vào lòng từ 
bị. Và đấy chính là bản chất của người bồ-tát, một con người quyết tâm đạt được sự giác ngộ 
vì phúc hạnh của tất cả chúng sinh. 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


52 


Trên đây nhà sư Sangharakshita có nói đến những người tu hành từ bỏ cuộc sống nơi 
chùa chiền gọi là siđ4ha. Vậy họ là ai và là những người như thế nào? Chữ si trong tiếng 
Phạn có nghĩa là thành đạt hay tạo được kết quả và siddha là những người đã tạo được các 
thành quả đó, kinh sách Hán ngữ gọi họ là các "thành tựu giả”. Chữ Siddhartha / ST-đạt-ta là 
tên gọi của Đức Phật cũng mang ý nghĩa đó, có nghĩa là “Người đã đạt được mục đích”. 


Nói chung s/đ4ha là những người đã phát huy được các khả năng phi thường trên bước 
đường tu tập của mình. Đặc biệt hơn nữa là họ có một phong cách và một lỗi sống thật khác 
thường, thoát ra khỏi khuôn mẫu và nề nếp của một vị a-la-hán hay một vị bỒ-tát thông 
thường, có nghĩa là họ không còn thể nào khép mình trong khuôn phép giới luật áp đặt cho 
chốn chùa chiền nữa. Họ hòa mình vào cuộc sống thế tục, tham gia vào các sinh hoạt xã hội, 
ăn mặc, âm thực và hành nghề như tất cả mọi người, hoặc biệt tích nơi rừng núi thâm u, sống 
cô lập trong các hang động với một vài đệ tử. Thế nhưng tất cả họ đều mang một quyết tâm 
duy nhất, một hoài bão chung là giúp đỡ chúng sinh bằng các quyền năng mầu nhiệm mà 
mình đã đạt được. Người ta thường gọi họ một cách tôn kính là các vị Mahasiddha / Đại 
thành tựu giả hoặc U/amasiddha (tiếng Phạn „ama có nghĩa là tối thượng hay siêu việt), có 
nghĩa là những vị đã đạt được "thành quả của con đường". Họ phát huy được các sự hiểu biết 
khác thường và kỳ diệu trong khi lắng thật sâu vào thiền định. Các sự hiểu biết hay các khả 
năng khác thường đó tiếng Phạn gọi là abbhjÿna, gồm có sáu thứ: vượt qua các chướng ngại 
vật chất, trông thấy xuyên qua các ngăn chận vật chất, nghe thấy âm thanh của con người và 
cả thần thánh thật sần hoặc thật xa, hiểu được tư duy của người khác, nhớ lại được các tiền 
kiếp của mình, ý thức được sự tắt nghỉ của các thứ ô nhiễm tâm thần, có nghĩa là cảm nhận 
được thê dạng thoát tục hay giải thoát (tiếng Phạn là øhsarana / emancipation). Xin lưu ý là 
các hiểu biết hay khả năng này chỉ có thể đạt được bởi các vị Mahasiddha hoặc những người 
đã "đạt được thành quả của con đường" nói chung. Riêng đối với khả năng thứ sáu - cảm nhận 
được sự giải thoát - thì chỉ có các vị Phật và các vị bồ-tát cao quý (aryabodhisattva) mới có 
thể đạt được mà thôi. 


Nói chung họ là những người tu tập theo Kim cương thừa, tận dụng phương pháp kết 
hợp giữa các "phương tiện thiện xảo" (chăng hạn như phép thiền định quán thấy) và trí tuệ / 
"prajJna", giúp họ trực tiếp phát hiện sự tính anh trong giáo huấn của Đức Phật, mang lại cho 
họ sự thành đạt thật nhanh chóng, ngay trong kiếp sông này. Họ sống vào một giai đoạn lịch 
sử kéo đài từ thế kỷ thứ VII đến XII, trước khi Phật giáo gần như hoàn toàn biến mắt trong 
thung lũng sông Hằng vào thế kỷ XIII dưới sự xâm lược của các đạo quân Hồi giáo. Tiếc thay 
giai đoạn trên đây cũng là giai đoạn hưng thịnh nhất của lịch sử Phật giáo trong vùng thung 
lũng sông Hằng. Đại học Nalanda trong các thời kỳ phát triển cao độ từng có hơn 10 000 nhà 
sư tu học. Song song với đại học này là đại học Vikramasila, thành lập vào thế kỷ thứ VIH, 
cũng đông đảo và nhộn nhịp không kém, thế nhưng chương trình giảng dạy thì lại có xu 
hướng nghiêng về một tông phái mới được hình thành là Kim cương thừa. Trong bất cứ một 
tổ chức, một đường hướng sinh hoạt hay một nền tư tưởng nào cũng vậy, tất cả đều phát sinh 
các quan điểm khác biệt hoặc trái ngược nhau, tức là một hình thức đối lập nào đó. Những 
người không còn chấp thủ được các giới luật nơi tự viện và sự thuần lý trong giáo huấn là 
những người mahasiddha nói đến trên đây. Vào thế kỷ thứ VIII, nhà sư Shantideva / Tịch 


53 


Thiên đã trốn khỏi đại học Nalanda và biệt tích trong xã hội, sau khi để lại hai tác phẩm, một 
trong hai tác phâm này là tập thơ trường thiên Bodhicaryavatara / Con đường đưa đến giác 
ngộ, một kiệt tác của cả Đại thừa. 


Theo kinh sách thì các ÄM⁄ahasiddha gồm có 84 vị tất cả, trong số này có 4 vị là nữ 
giới, thế nhưng thật ra con số 84 chỉ là một con số tượng trưng mang tính cách thiêng liêng 
trong nền văn hóa Ẩn-độ, nói lên một số lượng rất lớn, chăng hạn như 84 000 phương tiện 
thiện xảo (wpaya), các nhà toán học có thể cho chúng ta biết các đặc tính của con số này (2). 
Trong số 84 vị Mahasiddha có những vị là các nhân vật lịch sử, thường là những người khởi 
xướng các dòng truyền thừa, nhưng cũng có nhiều vị mang tính cách huyền thoại, không xác 
nhận được tông tích của họ trên phương diện sử học, có thể họ chỉ là các biểu tượng phản ảnh 
các thể dạng tâm thần hay giác ngộ nào đó, hoặc họ cũng có thể là có thật, thế nhưng đã được 
thôi phồng thêm về sau này. Ngoài ra trong Phật giáo Trung quốc người ta cũng thấy nêu lên 
18 vị La-hán, dường như chỉ là các nhân vật đã được tạo dựng qua hình ảnh của các vị 
Mahasiddha trong thung lũng sông Hằng, nhưng mang hình-tướng của người Trung quốc. 
Thật vậy Phật giáo đã phải chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa đầy "sáng tạo" của Trung 
quốc sau khi được đưa vào nơi này. Trên phương diện kinh sách thì có rất nhiều ngụy tác, trên 
phương diện "thiện xảo” thì có rất nhiều các vị bồ-tát được sáng tạo, kế cả một cõi "cực lạc" 
với thật nhiều hứa hẹn. 


Điểm đáng lưu ý thứ hai là có những sự khác biệt nào giữa các vị a-la-hán và các vị 
bồ-tát đối với vị trí và các thể dạng giác ngộ của họ trên đường tu tập hay không? "A-la-hán" 
và "bồ-tát" phải chăng là hai thuật ngữ mang hai ý nghĩa khác nhau, chỉ định hai thể loại 
người tu hành khác nhau, mang các hoài bão khác nhau, bước theo hai đường hướng tu tập 
khác nhau, hay chỉ là hai thuật ngữ mang cùng một ý nghĩa chỉ định một con người tu hành 
duy nhất qua các thể dạng giác ngộ khác nhau, mang hai hoài bão khác nhau? 


Người a-la-hán, tiếng Pali là araham, tiếng Phạn là arzr, là người tu tập đã quán thấy 
được bản chất của sự sống Và Sự chuyên động của các hiện tượng trong thế giới, và đến khi Sự 
sống của mình chấm dứt thì họ sẽ không còn tái sinh nữa. Đây là cách định nghĩa căn bản, 
tổng quát và thông thường về người a-la-hán. Tuy nhiên gần như mỗi học phái xưa đều đưa ra 
một cách định nghĩa về người a-la-hán phù hợp với quan điểm giáo lý của học phái mình, và 
hầu hết đều cho rằng người a-la-hán chưa phải là một vị Phật thật sự. Duy nhất chỉ có Phật 
giáo Theravada là xem vị a-la-hán là một vị Phật đúng nghĩa của nó. Trong Tạng Luận và 
trong phần bình giải của Buddhagosa / Phật âm vào thế kỷ thứ V, thì cho rằng vị a-la-hán đã 
"đi đến cuối con đường giác ngộ", và gần đây hơn nhà sư Bhikkhu Bodhi (1944-) căn cứ vào 
các lời giảng trong Tạng Kinh, cũng xác nhận là Đức Phật từng cho biết mình là một vị a-la- 
hán. 


Chữ arahamr / a-la-hán bắt nguồn từ chữ araha, có nghĩa là “chiến thắng", chiến thắng 
ở đây có nghĩa là chiến thắng kẻ thù, vậy kẻ thù ấy là ai hay là gì? Kẻ thù trong trường hợp 
này chính là mình, là các mối lo buồn và các niềm đớn đau (afflictions) bên trong chính mình, 
tiếng Pali gọi là &i/esa, tiếng Phạn là k/esa, kinh sách Hán ngữ gọi là "phiền não" (2). Chữ 


54 


arahant / a-la-hán do đó cũng hàm chứa một ý nghĩa sâu xa và mở rộng hơn, đó là sự "loại bỏ 
các dục vọng và thèm khát" giúp mình thoát ra khỏi sưmsara / "cõi luân hồi". Theo sự hiểu 
biết ngày nay trong các lãnh vực triết học và khoa học thì "cối luân hồi” chính là ” 
hiện tượng” mà chúng ta đang sống trong đó, bị "trói buộc" bởi các hiện tượng tương kết và 
tương liên ở thể dạng chuyên động và biến đổi không ngừng trong thế giới đó. Và đấy cũng là 
cách định nghĩa nguyên thủy và căn bản nhất về người a-la-hán theo Kinh điển Pali. 


thế giới 


Nếu muốn đạt được sự "chiến thắng" đó hay sự "giải thoát" đó, tức là loại bỏ được mọi 
đau buôn và khổ nhọc (kilesa) cùng các thứ dục vọng và thèm khát che lấp tâm thức mình, 
hầu giúp mình thoát ra khỏi thế giới hiện tượng, thì sẽ có ba phương pháp hay ba con đường: 


I- Con đường thứ nhất là cách nghe giảng giúp mình đạt được giác ngộ, tiếng Phạn là 
"Sravaka-buddha" (têng Pali là Savaka-buddha, chữ savaka có nghĩa là người "nghe" hay 
"bước theo"), kinh sách Hán ngữ gọi là "Thanh văn thừa", có nghĩa là nghe thuyết giảng và 
thấu triệt giáo huấn của Đức Phật, giúp mình đạt được thể dạng a-la-hán (savaka-bodhi / giác 
ngộ bằng cách nghe giảng), và đây cũng là sự giác ngộ ở cấp bậc thông thường và phổ biến 
nhât. 


2- Con đường thứ hai là cách tự mình mang lại cho mình sự giác ngộ, nói một cách 
khác là tự thực hiện thể dạng a-la-hán cho mình bằng sự tu tập của chính mình, tiếng Phạn gọi 
là Pratyekabuddha (tiếng Pali là Pacekka-buddha), nguyên nghĩa là "thành Phật bằng cách 
nhờ vào chính mình" (prafyeka-bodlhi / giác ngộ bởi chính mình), kinh sách Hán ngữ gọi là 
"Độc giác Phật". Thế nhưng ở thê dạng này và cả ở thể dạng "thanh văn" trên đây người a-la- 
hán không thê thuyết giảng cho kẻ khác được, có nghĩa là không giúp được gì nhiều cho kẻ 
khác. 


3- Con đường thứ ba là con đường của người bồ-tát, tức là con đường mang lại thể 
dạng a-la-hán với tư cách là một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, tiếng Phạn là Samyaksambuddha 
(tiếng Pali là Sammasam-buddha, chữ samưna có nghĩa là đúng thật hay đích thật, sm có 
nghĩa là thực hiện được, đạt được), tức là một người đã đạt được sự giác ngộ trọn vẹn và tinh 
khiết, hàm chứa khả năng thuyết giảng Dharmma / Dhamma cho người khác. Con đường của 
người bồ-tát là con đường sẽ mang lại thể dạng a-la-hán ở cấp bậc tối thượng, có nghĩa là một 
vị Phật toàn năng (omniclent / all-knowing / hiểu biết tất cả). 


Khái niệm về ba cấp bậc giác ngộ trên đây cũng là cách định nghĩa chung và tông quát 
về người a-la-hán, và dường như tất cả các tông phái và học phái ngày nay đều chấp nhận. 
Thật vậy, sau khi Đức Phật nhập-niết-bàn thì các đệ tử đều cảm thấy bơ vơ, không còn ai để 
tham vấn. Mỗi người diễn đạt giáo huấn theo một cách tùy theo khả năng hiểu biết và các xu 
hướng cùng những đòi hỏi nội tâm của riêng mình. Do đó mỗi học phái cũng giải thích khái 
niệm về người a-la-hán với ít nhiều khác biệt. Qua một tầm nhìn bao quát hơn thì có thể gom 
các khái niệm đó theo hai quan điểm khác nhau: quan điểm thứ nhất có xu hướng giới hạn sự 
giác ngộ của người a-la-hán, tức là dưới hình thức giác ngộ bằng cách nghe giảng hoặc bằng 
sự tu tập của riêng mình, và sự giác ngộ đó chỉ có thể mang lại sự giải thoát cho riêng cá nhân 


55 


mình; quan điểm thứ hai chủ trương một sự giác ngộ tối thượng của một vị Phật toàn năng 
(ommnicient). Hai quan điểm chủ trương hai thể dạng giác ngộ khác nhau đó đã đưa đến sự 
tách biệt dứt khoát giữa các học phái xưa trong lần kết tập Dñhamưna thứ ba tổ chức tại 
Pataliputra (Hoa Thị Thành) khoảng năm -250 (trước Tây lịch) dưới triều đại của vua Azoka. 
Sự tách biệt này đã đưa đến sự hình thành của học phái Vibhajjavada, và sau đó đã trở thành 
học phái Theravada. Quan điểm thứ hai chủ trương một sự giác ngộ tối thượng đã dần dần 
đưa đến sự hình thành của Đại thừa khoảng hai thế kỷ sau đó. Các điều ghi chú ngắn gọn trên 
đây nhất thiết được dựa vào kinh sách và một số tư liệu nhằm mục đích giúp chúng ta có một 
ý niệm nào đó về các thành quả mà người tu tập có thê đạt được trong cuộc sông tâm linh của 
mình. . 


Dầu sao vấn đề này cũng thật rộng lớn, khó nắm bắt được một cách chính xác, chẳng 
qua là vì trên dòng lịch sử, giáo huấn của Đức Phật không tránh khỏi đôi chút biến dạng nào 
đó. Nắm vững được sự diễn tiễn của toàn bộ Phật giáo trong lãnh vực lịch sử, cũng như sự 
thấu triệt chính xác và sâu xa cốt lõi của giáo huấn của Đức Phật, cũng có thể giúp chúng ta 
rất nhiều trên đường tu tập, nhất là loại bớt các "phương tiện thiện xảo" không cần thiết. Dầu 
sao các điều đó cũng không phải là một sự đòi hỏi cấp bách hay các điều kiện không thẻ thiếu 
sót đối với những người mới khởi sự tu tập. Theo nhà sư Sangharakshita thì những người mới 
bước vảo con đường chỉ cần nhìn vào chính Đức Phật và cuộc đời của Ngài như một tắm 
gương soi, và hướng vào những lời giáo huấn của Ngài như là một con đường giúp mình bước 
theo. Tắm gương đó sẽ ngày càng tỏa sáng và con đường sẽ dần dần ngắn lại. 


Bures-SurYvette, 13.05.20 


56 


Chương II 


` 
^ 


Sự bừng tỉnh của con tim bô-đề 


2s 


Bài 10 - Sự bừng tỉnh của con tim bồ-đề hay bodicia-utpada 
Bài 11 - Bodicitta tuyệt đối và tương đối 

Bài 12 - Quyết tâm đạt được Giác ngộ 

Bài 12 - Lịch sử Phật giáo 

Bài 13 - Sự xuất hiện của bodhicitta 

Bài 14- Bốn yếu tố của Vasubandhu 


57 


Bài 10 


` 
^ 


Sự bừng tỉnh của con tim Bồ-đề 
hay bodhicifta-utpada 


Đến đây chúng ta đã có một ý niệm về người bồ-tát, và vấn đề kế tiếp là phải làm thế 
nào để trở thành một người bồ-tát? Bước đầu tiên để bước vào lý tưởng tuyệt vời ấy là gì? 
Câu trả lời khá ngắn gọn là: nếu muốn trở thành một người bồ-tát thì phải đánh thức "con tim 
bồ-đề" của mình, và chính mình phải vận dụng tất cả con người của mình để hướng vào sự 
Giác ngộ, với mục đích tối thượng là sự tốt lành của tất cả chúng sinh, 


Tiếng Phạn gọi sự kiện ấy là bodhicita-utpada. Thuật ngữ này là một trong SỐ các 
thuật ngữ quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa. Như chúng ta đã biết, chữ bodhi trong chữ 
bodhicitta có nghĩa là sự bừng sáng hay tỉnh ngộ (/hức tính). Chữ cia trong Phật giáo có 
nghĩa rất rộng mang nhiều sắc thái khác nhau, chữ này có thể hiểu là tâm thức (spirit / mind / 
esprIf), tư duy (thought / pensée), tri thức (concIousness / awareness / consclence), tim (heart / 
coeur / tâm)..., hoặc cũng có thê hiểu một cách thật bao quát gộp chung tất cả các thứ ấy (điêu 
này cho thấy tâm thân hay tâm thức (mìnd) của chúng ta vô cùng phức tạp, hiện ra dưới nhiễu 
thể dạng khác nhau, tạo ra cho mình các tư duy và xúc cảm đủ loại. Các tw duy và xúc cảm ấy 
luôn ở thể dạng dấy động, tạo ra cho chúng ta các cấp bậc "hiểu biết" khác nhau, từ u-mê cho 
đến sáng suốt. Sự sinh hoạt đa dạng đó của tâm thức được diễn đạt bằng nhiều thuật ngữ 
khác nhau tùy theo từng trường hợp. ” Cita” là một thuật ngữ mang ý nghĩa bao quát nói lên 
sự vận hành đa dạng đó của tâm thức. Tu tập Phát giáo là tìm hiểu sự vận hành đó của cida 
để biến cải nó). Chữ uftpada (trong chữ bodhicitta-utpada) đơn giản chỉ có nghĩa là dâng lên, 
bùng lên, nói một cách thi vị hơn thì đây là sự thức tỉnh. Tóm lại thuật ngữ bodhicita-uftpada 
thường được dịch lả "sự dâng cao (dâng trào, bàng lên) của tư duy Giác ngộ”, thế nhưng cách 
gọi đó lại hoàn toàn lầm lẫn (bodhicita không hẳn là một cái gì đó của riêng mình, một thứ tư 
duy hay xúc cảm nào đó của chính mình, bùng lên bên trong tâm thức mình). 


Chúng ta có thể tha hồ suy nghĩ về sự Giác ngộ, đọc thật nhiều sách nói về Giác ngộ, 
ngầm nghĩ về Giác ngộ, nói lên sự Giác ngộ, và sau đó chúng ta kết luận: "Giác ngộ gồm có 
trí tuệ và cả từ bi". Chúng ta cứ nghĩ rằng khi đã nói lên được câu đó thì có nghĩa là mình đã 
hiểu được hết về chủ đề này. Thế nhưng dù chúng ta có nói lên hoặc suy nghĩ như thế nào đi 
nữa, thì cũng sẽ không thể nào làm cho bodhicitta (bồ-đề tâm) dâng cao bên trong chính mình 
được. Suy tư về Giác ngộ nhất định sẽ không đủ đề biến mình trở một người bồ-tát. Tóm lại, 
bodhicitta không phải chỉ đơn giản là một sự "suy nghĩ" về Giác ngộ, mà là một cái gì đó to 
lớn hơn nhiều. Guenther (GŒher Anders, 1902-1992, là một triết gia người Áo, gốc Đức) 
dịch chữ này là "thái độ tỉnh giác" (awake aftitude / aftitude éveillée / thái độ tỉnh thức), thế 
nhưng đối với cá nhân tôi, thì tôi vẫn thích dịch chữ này là "quyết tâm Giác ngộ" (awakened 
will / volonté d'Éveil / ý chí Giác ngộ), hoặc trong trường hợp trên đây thì thiết nghĩ nên dịch 


58 


là "con tim giác ngộ” (bodhi heart / coeur de bodh) (có nghĩa là bodhicitta không phái chỉ là 
tư duy, tức thuộc lãnh vực lý trí, mà còn là một sự "giác ngộ của con tìm” mình). 


Các cách dịch trên đây về chữ bodhicitta (hái độ tỉnh giác, quyết tâm giác ngộ, con 
tìm giác ngộ) sát nghĩa hơn so với cách dịch là "tư duy Giác ngộ" (xin nhắc lại là chữ 
bodhicitta được dịch sang Hán ngữ là b-đề tâm / #iRib). Thật ra không có một cách dịch 
nào hoàn toàn trung thực cả. Thế nhưng đấy không phải là lỗi của tiếng Anh (hay tiếng Pháp, 
tiếng Hán, tiếng Việt hoặc bất cứ một thứ tiếng nào) mà đúng hơn là lỗi của chữ nghĩa (ngôn 
fừ) nói chung. Thật vậy, chữ "bodhicitta" là một thuật ngữ lệch lạc, không nói lên được ý 
nghĩa của bodhicitta là gì. Bodhicitta hoàn toàn không phải là một thể dạng tâm thần, một sự 
sinh hoạt hay một chức năng nào cả. Đương nhiên bodhicitta cũng không phải là một thứ tư 
duy mà các bạn cũng như tôi có thê có (có thể tạo ra hay hiện ra trong tâm trí mình). Chuyện 
ây (bodhicita hay bồ-đê tâm) không dính dáng gì với tư duy cả, cũng không phải là một thứ 
quyết tâm nào cả, như chúng ta vẫn thường nghe nói. Bodhicitta không phải là một thứ quyết 
tâm của riêng mình, nhưng cũng không phải là một sự "ý thức”, với ý nghĩa là một sự "ý 
thức" về sự kiện có một cái gì đó gọi là sự Giác ngộ. 


Bodhicitta biểu trưng cho một sự hiển lộ (maniƒestation / biểu lộ, phát lọ, bộc lộ), có 
thể hiểu như là một sự bùng dậy (ruption / trối dậy, bộc phát, tuôn trào) bên trong chính 
mình về một cái gì đó thật siêu việt (ượt hơn chính mình): một sự hiển lộ từ bên trong những 
cảm nhận bình dị của mình về một cái gì đó mang bản chất hoàn toàn khác hắn với mình. 


Năm skandha 


Tác giả của một trước tác ngắn nhưng thật sâu sắc mang tựa là Bodlhiciiavivarana 
("Bình giải về Bodhicita" một trước tác nồi tiếng của Nagarjuna / Long Thụ, gốm 112 tiết 
thơ, Hán dịch là "Bồ-đề tâm luận “) cho biết bodhicitta là một cái gì đó "vượt lên trên tất cả 
những gì có thể dùng để xác định nó", có nghĩa là nó không thuộc vào năm thể loại skandha" 
(kimh sách tiếng Hán dịch chữ skandha là "uẩn", người chuyển ngữ các dòng này lâu nay dịch 
là "cấu hợp", vậy chúng ta hãy kiên nhẫn xem nhà sư Sangharakshita sẽ giải thích như thể 
nào về chữ skandha dưới đây). 


Skandha thông thường được xem là các thành phần có thể mô tả và phân loại được, tạo 
ra bất cứ một sự hiện hữu nào (nội con người hay một cá thể nào) và bất cử một hình thức 
cảm nhận nào [của cá thể ấy] về mọi hiện tượng (phenomenal experiences). Sự phân loại (mổ 
xẻ, phân tích) này vô cùng quan trọng trong tư tưởng Phật giáo (Phát giáo phân tích, xác định 
và phân loại các thành phân từ vật chất, giác cảm cho đến tâm thân tạo ra một cá thể, đưa 
đến một khái niệm triết học, một sự hiểu biẾ! siêu việt, nói lên một tắm nhìn thát bao quát về 
sự hiện hữu của con người trên cả hai phương diện "vật lý" và "tâm lý"). Nếu muôn nắm bắt 
được một vài hiểu biết nào đó về triết học và siêu hình học Phật giáo thì nhất thiết phải nắm 
vững ý nghĩa của năm skandha (năm cấu hợp / ngũ uẩn) là gì. 


59 


Thêm một lần nữa chữ skandha là một thuật ngữ sần như không thể nào dịch được 
đúng với ý nghĩa mà nó muốn nói lên (chữ skandha cũng như chữ bodhicitta trên đây là các 
thuật ngữ đặc thù của Phật giáo, rất sâu sắc và khó dịch, kinh sách Tây phương giữ nguyên 
tiếng Phạn, Phật giáo Việt Nam dùng tiếng Hán). Nghĩa từ chương của nó là "thân cây" (tree 
trunk / tronc đ'arbre), (skandha là tiếng Phạn, tiếng Pali là khandha, có nhiều nghĩa: "thân 
của một cội cây", "một đạo quân", "một đồng hỗn tạp"... thế nhưng các ý nghĩa này dường 
như cũng nói lên được một khía cạnh nào đó của chữ skandha, chẳng hạn như “thân cây” là 
một hình thức trung gian: một mặt làm phát sinh ra cành lá, hoa, quả trong không gian, một 
mặt bắt rễ frong đất, rút tỉa các "chất liệu" tôn lưu trong một nơi sâu kín, để liên kết với "môi 
trường” gốm oxy, khí các-bon, ánh sáng, nhiệt độ... để tạo ra cành lá và hoa quả. Một đạo 
quân thì gôm có binh sĩ các cấp, giữ các vai trò khác nhau biểu trưng cho các chức năng của 
cơ thể, vị lãnh đạo đoàn quân là tâm thân. Một đạo quân thua trận, chạy tán loạn, ném cờ xí 
và vũ khí, cũng tương tự như sự "trồng không" hay tánh không của một cá thể) và cách dịch 
thường thấy là sự "kết hợp" (aggregate / agrégat / một sự liên kết hay nối kết), đôi khi cũng 
được dịch là "một khối", "một đống" (mass, pile, amas) (kinh sách Hán ngữ dịch chữ này là 
"wẫn", năm skandha là "ngũ uẩn" / hắã, chữ uẩn / Ÿã có nghĩa là "tích chứa", "som góp". 
Người chuyển ngữ các dòng này lâu này thường dịch chữ skandha là "cầu hợp" với ý nghĩa là 
một sự "hiên kết" và “tương tác " giữa các thành phân tạo ra một cái gì đó). 


Skhanda thứ nhất là rupa có nghĩa là "'hình-tướng của thân thể" ("body shape", 
chẳng hạn như vóc dáng, màu da, tiếng nói, mùi hôi..., Hán dịch là "sắc" hay "sắc giới". Xin 
lựu ý skandha là một khái niệm nhất thiết áp dụng cho sự hiện hữu của một cá thể, các chữ 
"sắc" hay "sắc giới" mang ý nghĩa tổng quát, do đó không được sát nghĩa lắm), tức là những 
gì có thê nhận biết được bởi các cơ quan giác cảm (/ức là màu da, vóc dáng, mập ôm, râu tóc, 
tiếng nói, v.v. như đã được ghỉ chú trên đây). Skandha thứ hai là vedana tức là "cảm giác" 
("sensation"/có nghĩa là các cảm nhận, chẳng hạn như thích thú, đón đau, hay không thích 
thụ cũng không đớn đau, Hán dịch chữ này là "thọ uấn"). Skandha thứ ba là samjna, chữ này 
thường được dịch một cách khái quát là sự "nhận thức” ("perception", tức là sự diễn đạt của 
tâm thức về các đối tượng mà nó nhận biết, Hán dịch là "tưởng uấn”"), nhận thức ở đây có 
nghĩa là nhận biết một cái gì đó như là một sự kiện hay một vật thể nào đó, chẳng hạn như 
nhận thấy một cái gì đó trước mặt mình và gọi cái ấy là một cội cây (a tree) (/rông thấy một 
cái gì đó là lù trước mặt và nhận biết được đấy là một sốc cây, sự nhận biết đó là sự "diễn 
đạt” của tâm thức). Skandha thứ tư là samskara, chữ này thường được một số học giả dịch là 
"sức mạnh hướng dẫn" (governing ƒorces / forces dirigeamtes, tức là các động lực xui khiến, 
thúc dục mình tạo ra các xu hướng tâm thân, và cũng là nguyên nhân sâu xa nhất làm phát 
sinh ra karma / nghiệp, kinh sách tiếng Hán dịch chữ samkara là "hành uẩn "), tuy nhiên 
cũng có thê dịch chữ này dễ hiểu hơn là "các sinh hoạt tâm thần mang tính cách chủ ý hay chủ 
tâm (volitional activities / acts oƒ will, đó là các "hành động tâm thân mang tính cách cố 
tình", nói lên một sự tính toán hay hoạch định nào đó. Tì hiết nghĩ cũng có thể dịch chữ 
samskara là "tác ý", vừa ngắn gọn và vừa nói lên được một "hành động chủ tâm và ý thức" 
bên trong tâm thân. Sau hết cũng xin mạn phép nhắc lại là karma / nghiệp cũng sẽ bắt đầu 
phát sinh và ghỉ khắc trong tâm thức cùng lúc và song hành với sự phát sinh của "tác ý"). Sau 


“ “Ai 


hết skandha thứ năm là vÿnana hay "ri thức" (consciouness), là sự ý thức xuyên qua năm 


60 


chức năng của năm giác quan vật lý (gữ giác) và tâm thức (mind / spirit / tâm thân, tức là 
giác quan thứ sáu) ở các cấp bậc khác nhau (sự "ý thức" có thể là một tình trạng u mê, lầm 
lần - chẳng hạn như sự ý thức của những người bệnh tâm thần - hoặc tỉnh tế và sáng suốt, v.V. 
Đối với Phật giáo, tâm thân hay tâm thức - / mind / spirit - cũng là một giác quan, do đó một 
cá thể có sảu giác quan: ngũ giác và não bộ. Sự vận hành của "não bộ" làm phát sinh ra tư 
duy và xúc cảm, sự phát sinh đó được dựa vào và căn cứ vào các cảm nhận của ngũ giác khi 
tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ những gì tôn lưu 
và cất chứa bên trong nội tâm từ trước của một cá thể, chẳng hạn như các kinh nghiệm cảm 
nhận từ trước của cá thể ấy, các ảnh hưởng của giáo dục mà cá thể ấy đã được tiếp nhận, 
v.y., nói chung là karma /nghiệp của chính cá thể ấy). 


Những gì trên đây rất khúc triết và tế nhị, do đó xin mạn pháp nêu lên thêm vài ghỉ 
chú nhằm xác định ý nghĩa của một vài thuật ngữ có thể gây ra lẫm lẫn, chẳng hạn như các 
chữ "Tâm thức” / spiri, mìnd, và “Trì thức” / consciousness. Hai thuật ngữ này có nghĩa như 
thế nào? 


Tâm thức là một thuật ngữ mang ý nghĩa rất rộng, có thể hiểu như là "tâm thân" hay 
"nội tâm”, phản ảnh sự sinh hoạt tâm lý hỗn độn và phức tạp bên trong một cá thể. Sự sinh 
hoạt đó gôm tư duy và xúc cảm đủ loại, các thứ này phát sinh từ hai nguồn cung ứng: nguồn 
cung ứng thứ nhất là các cảm nhận vỀ mồi trường bên ngoài xuyên qua sự vận hành của lục 
giác - gâm ngũ giác và não bộ, nguồn cung ứng thứ hai là các ảnh hưởng tạo ra bởi các kinh 
nghiệm cảm nhận cá nhân từ trước, cùng các ảnh hưởng của giáo dục, và sâu kín hơn nữa là 
các tác động của karma / nghiệp ghi khắc và tôn lưu trên dòng "tri thức" của một cá thể 


Trì thức trái lại được hình dung như một dòng luân lưu của sự hiểu biết, liên hệ mật 
thiết với thời gian và không gian, hoặc cũng có thể xem như là mang "bản chất" không gian 
và thời gian, nếu có thể nói như vậy. Vai trò của trí thức là tôn lưu và chuyển tải các dấu vết 
ghỉ khắc và lưu lại bởi các sự sinh hoạt của tâm thức / spirit / mỉnd - nhất là các "tác ý" - và 
các hậu quả tạo ra bởi các hành động trên thân thể, chẳng hạn như ngôn từ và các động tác. 
Phật giáo gọi các dấu vết ghi khắc trên dòng tri thức đó là karma / nghiệp). 


Trong toàn bộ các thê dạng hiện hữu vật-lý và tâm-lý (psycho-physical existence) của 
chúng ta, không có bất cứ một thứ gì lại không thuộc vào các thê loại đó (ức là năm skandha 
hay năm "cấu hợp" nói đến trên đây). "Tâm kinh" (Prajnaparamita-sura) một bản kinh của 
Đại thừa, mở đầu bằng câu chuyện về VỊ Bồ-tát Avalokiteshvara (Quán-thế-âm) lắng sâu vào 
thể dạng Hoàn thiện của Trí tuệ (Perƒection oƒ Wisdom, chữ Perƒection “hoàn thiện được dịch 
từ chữ Paramita trong tiếng Phạn, có nghĩa là “sang được bờ bên kia" hay "đạt được mục 
đích" và cũng có nghĩa là "một sự hiểu biết hoàn hảo, siêu việt". Kinh sách Hán ngữ dịch âm 
chữ Paramita là Ba-la-mátr) đề chiêm nghiệm về thê giới, và nhận thấy trong thế giới chỉ gồm 
có năm thứ skandha mà thôi, ngoài ra không có gì khác cả (đây là một câu tóm lược ngắn gọn 
và để hiểu của nhà sư Sangharakshita. Trong kinh Paraprajnaparamita-sutra/ "Tâm Kinh", 
Sariputra /Xá-lợi-Phất hỏi Bồ-tát Quán-thế-âm: "Nếu muốn luyện tập về sự Hoàn thiện sâu 
xa của Trí tuệ thì phải làm thế nào?". Bô-tát Quán-thế-âm trả lời như sau: "Phải suy tư đúng 


61 


đắn và thường xuyên về sự kiện năm thứ cấu hợp / skandha hoàn toàn "trồng không" về bản 
chất nội tại", có nghĩa là trong thế giới chỉ toàn là skandha, ngoài e ác thứ đó ra thì chỉ là sự 
trồng không mà thôi). Vị Bồ-tát Avalokiteshvara nhận thấy sự hiện hữu tâm-lý và vật-lý (ức 
là một cá thể sốm Sự sống và các sinh hoạt tâm thân ), có nghĩa là toàn thể một sự hiện hữu 
phát sinh từ điều kiện (enire condiioned existence) cũng chỉ vỏn vẹn gồm có năm thứ ấy, 
không có gì khác cả. Ở cấp bậc của sự hiện hữu do điều kiện mà có (conditioned co- 
production), không có gì [thật sự] hiện hữu cả, chẳng có gì xảy ra cả, cũng chẳng có bất cứ 
một thứ gì mà lại không thuộc vào một hay nhiều thứ trong số năm thứ skandha. 


Sau đó Ngài Sariputra, qua sự cảm ứng của Đức Phật, đã cất lời hỏi vị "Bôồ-tát Đại 
chúng sinh cao quý Avalokiteshvara" (Quán Thế Âm) như sau: "Vậy các người con trai (sons) 
của dòng tu tập phải làm thế nào để đạt được sự hoàn thiện (paramitra) sâu xa của trí tuệ?”. VỊ 
Bồ-tát Đại chúng sinh cao quý Avalokiteshvara bèn trả lời Ngài Sariputra như sau: "Này 
Sariputra, nếu các người con trai (sons) và con gái (daughters) của đòng tu tập mong cầu đạt 
được sự hoàn thiện sâu xa (paramia / ba-la-mmậr) của trí tuệ thì phải thường xuyên suy tư thật 
đúng đắn về sự kiện năm thứ cấu hợp, tự nơi chúng, hoàn toàn trống không về bản chất nội tại 
(năm thứ skandha / cấu hợp chỉ là "trồng không" hay "tánh không", nói một cách khác mở 
rộng hơn thì đó là sự "trồng không" của mọi hiện tượng trong thế giới và của cả thế giới. 
Người chuyển ngữ cũng xin mượn dịp này để nhắc lại là chữ "tánh không" không nói lên 
được ý nghĩa của chữ sunyata trong tiếng Phạn là sự "trồng không" /emptiness, bởi vì khi đã 
là "trống không" thì nó không có cái "tánh" nào cả). 


Thế nhưng cũng có một thứ không thuộc vào năm thể loại skandha: đó là bodhicitta / 
bồ-đề tâm. Điều đó có nghĩa là bodhicitta là một cái gì đó hoàn toàn nằm ra bên ngoài thế 
giới, vượt lên trên thế giới. Bodhicitta không phải là một tư duy, một xu hướng tâm thần, một 
sự suy nghĩ hay một khái niệm nào cả, tuy nhiên nếu bắt buộc phải dùng ngôn từ để nói, thì 
bodhicitta là một kinh nghiệm cảm nhận sâu xa (a deep experlence) ở một cấp bậc siêu nhiên, 
có thê làm chuyên biến toàn diện con người của mình. 


Suy tư về Tròi 


Quyền sách Bodhicitavivarana (tập sách bình giải về bodhicita của Long Thụ đã 
được nói đến trên đây), tiếp tục cho biết đặc tính chủ yếu của bodhicitta là một sự trống 
không vĩnh viễn (perpetual emptiness). Điều này có thê khiến chúng ta liên tưởng (»ên hiểu 
đây chỉ là một sự liên tưởng, không phải là một sự tương đồng, câu này là lời ghỉ chú thêm 
của người dịch tiếng Pháp) đến một sự kiện nào đó trong Kitô giáo. Khi một người Ki-tô 
giáo "nghĩ đến Trời" (think of God/ penser à Dieu), thì dù mình là một người rất ngoan đạo đi 
nữa, thì điều đó cũng chỉ có thể xem như là một hình thức cảm nhận tâm linh (a spiritual 
experience). Dù nghĩ đến Trời như là một vị lớn tuổi ngồi trên mây, hoặc một con người thật 
tinh khiết, hay bất cứ gì khác, thì người này cũng chỉ đơn giản "nghĩ" đến Trời thế thôi. Thế 
nhưng nếu người này cho biết thêm là mình cảm nhận được Chúa Thánh Thần (Holy Spirit / 
Saint Esprit) "hiện xuống" với mình, thì đấy lại là chuyện khác. Nếu chúng ta cho rằng giữa 
sự suy nghĩ về sự Giác Ngộ và sự suy nghĩ về Trời có một sự tương đồng nào đó, thì giữa sự 


62 


hiển hiện của bodicitta và sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần mang đây sức mạnh, cũng sẽ 
có một sự tương đông như thê. 


Thế nhưng trên phương diện khái niệm thì sự tương đồng trên đây không thể khỏa lấp 
được sự khác biệt giữa bodhicitta và Chúa Thánh Thần. Nếu đem so sánh hai khái niệm thì tất 
chúng ta sẽ thấy rằng khái niệm bodhicitta thuộc lãnh vực tâm lý (psychological concept) 
không phải là một khái niệm về vũ trụ học (cosmological concept). Có một sự khác biệt thật 
rõ ràng giữa khái niệm về Trời, với ý nghĩa chính thống (orthodox) nêu lên trong tín ngưỡng 
Ki-tô, và khái niệm về bodhicitta đuợc hiểu với ý nghĩa chính xác của nó. Dầu sao cũng 
không nên quá bám víu vào ngôn từ, nếu nêu lên thuật ngữ về "Trời" với ý nghĩa thật rộng, 
chẳng hạn như là một thành phần siêu nhiên nào đó trong vũ trụ, thì phải chăng cũng có thể 
xem ý niệm về Trời hàm chứa một cái gì đó chung với khái niệm về boddhicitta (dù rằng hai 
khái niệm này trên phương diện khái quát nêu lên hai bối cảnh tâm linh hoàn toàn trái ngược 
nhau, câu này là lời ghỉ chú thêm trong bản dịch tiếng Pháp. Thật vậy, khái niệm về Trời dù 
được hiểu thật bao quát đi nữa thì cũng là một sức mạnh trong thiên nhiên đề những người có 
đức tin dựa vào đó để câu khẩn, trong khi đó bodhicitta cũng là một sức mạnh, thế nhưng là 
một sức mạnh nội tâm, một sự dâng trào của sự ý thức và hiểu biết bên trong nội tâm của con 
người). 


Sự hiển hiện của bodhicitta là một sự cảm nhận tâm linh thật sâu xa. Tuy nhiên sự cảm 
nhận đó không phải là một kinh nghiệm cảm nhận mang tính cách cá nhân. Thật vậy 
boddicitta còn có một đặc tính căn bản khác được nêu lên trong tập sách Bodhicitavivarana 
(rước tác của Nagarjuna đã được nói đến trên đây), đó là đặc tính phi-cá-nhân. Người ta có 
thể bảo rằng bodhicitta hiện lên bên trong người này hay người khác, hoặc cũng có thê nghĩ 
rằng có thật nhiều bodhicitta khác nhau (chăng hạn như boddhicitta của bạn, của người ấy hay 
của tôi) tương tự như nhiều thứ tư duy rạng ngời hiện lên riêng biệt bên trong người này hay 
người khác. Người ta có cảm giác là có vô số bodhicitta thật tuyệt vời hiện lên với vô số 
những con người khác nhau, khiến mỗi người trở thành một vị bồ-tát. Thế nhưng không đúng 
là như vậy. Chỉ có một bodhicitta duy nhất và tất cả mọi người đều dự phần trong đó, hoặc tất 
cả mọi người cùng làm cho nó hiển lộ, [chỉ có một điều khác biệt duy nhất là] ở các cấp bậc 
khác nhau [tuy theo trình độ của mỗi người]. 


Điều đó có nghĩa là boddhicitta dường như chỉ có thê hiện lên trong một tập thể tâm 
linh (một Tăng đoàn chẳng hạn), trong một bôi cảnh tương giao và tương trợ thật mạnh trên 
phương diện tâm linh. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng sự thăng tiến trong việc tu tập tâm linh 
cũng có thê thực hiện được một mình, và nhiều người cũng đã thành công. Thế nhưng hầu hết 
trong số chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ của những người khác cùng bước theo một con 
đường tu tập chung (việc hành thiển cũng vậy, tự mình có thể hành thiên, thế nhưng hành 
thiên chung với nhiều người khác sẽ có một sự trợ lực giữa tất cả mọi người. Hành thiên 
chung trong một khung cảnh thiêng liêng, trang nghiêm với một sự yên lặng bao trùm, chẳng 
hạn như trong một thiên đường / dojo thì sự trợ lực đó sẽ càng mạnh và càng hữu hiệu hơn. 
Hành thiên một mình tương đối khó hơn, thế nhưng đôi khi cũng thuận lợi hơn, phù hợp hơn 
với sự sinh hoạt thường nhật của mình. Dâu sao khi mới bắt đầu học hỏi thì tốt hơn hết nên 


63 


hành thiên chung với nhiều người khác, nhất là cần có mỘt Vị thầy lão luyện chỉ cho mình tư 
thế ngôi thật đúng). Dù là đơn độc, chắng hạn như trong lúc ân cư một mình, chúng ta vẫn có 
thể tiếp xúc với các thành viên khác trong cùng một tập thể, bằng cách nghĩ đến sự hiện diện 
của họ (bên trong tâm thức mình). Sự kết nỗi đó giữ một vai trò vô cùng tích cực, thế nhưng 
khả năng liên kết mang tính cách tâm thần đó không phải là một lý do để không quan tâm 
đúng mức đến các phương tiện tiếp xúc trực tiếp hơn. Bodhicitta mang tính các siêu-cá-nhân 
(supra-individual), nhưng cũng không phải là tập thể (collective), khái niệm này quả không 
phải dễ năm bắt. 


Hãy trở thành một con người tự chủ 


Nếu muốn đạt được một sự cảm nhận siêu-cá-nhân (supra-individual) thì trước hết 
phải tạo được cho mình một cấp bậc thật sự nào đó về tích cách cá thể (mdividuality) và sự tự 
chủ (autonomy), và điều này không phải là dễ. Có nhiều giai đoạn [luyện tập] được xác định 
thật rõ rệt giúp mình trở thành một con người tự chủ. 


Ở giai đoạn khởi đầu, tình trạng tự chủ chưa xảy ra, mà chỉ là một thể loại (SpecIes) 
hay một nhóm nào đó (khi mới bước vào con đường tu tập, chúng ta chưa nhận thấy được vị 
trí của mình ở đâu cả). 


Sau đó thì sự tự chủ mới dần dần hiện ra, thế nhưng đấy cũng chỉ là giữa những người 
trong cùng một nhóm mà thôi. Dựa vào đó người ta có thể phân biệt được ba thể loại người: 
thể loại thứ nhất là những người bị chi phối bởi toàn thể nhóm, thê loại thứ hai là những 
người chỉ biết đến cá nhân mình (individualist), loại người thứ ba là những người nổi loạn 
(rebe]) chống lại nhóm, thế nhưng vẫn tự xem mình là thuộc chung trong nhóm. 


Giai đoạn tiếp theo là một người nào đó đã hoàn toàn thoát ra khỏi nhóm, và xa hơn 
nữa người này hoàn toàn tự do kết đoàn với những người tự chủ khác, điều này có thể được 
xác định như là một tập thê tâm linh (spiritual community) (một tăng đoàn nào đó chẳng 
hạn). 


Thế nhưng người ta vẫn có thể tiếp tục tiễn xa hơn nữa. Sự hiển hiện của bodhicitta là 
một sự cảm nhận vượt lên trên và xa hơn cấp bậc mà một số người tự chủ cùng kết hợp và 
hợp tác với nhau một cách tự do (bodhicifta vượt cao hơn và xa hơn sự sinh hoạt của một 
tăng đoàn). Thế nhưng sự hiển hiện đó của bodhicitta [chỉ có thể] được sinh ra từ sự tương tác 
thật cường mạnh giữa những người tự chủ với nhau. Sự hiển hiện đó không mang tính cách cá 
nhân, tương tự như một người với tư cách là một cá thể, nhưng cũng không phải là tập thẻ, 
một cái gì đó thuộc chung của tất cả mọi người. Ở cấp bậc này quả hết sức khó để giải thích 
bằng ngôn từ về những gì xảy ra. Thế nhưng, sau cùng thì thật hết sức rõ ràng, người ta có thê 
bảo rằng khi nào tri thức hiện ra với một số người tự chủ nào đó ở một cập bậc thật cao, thì 
bodhicitta cũng sẽ hiển hiện (đăng đoàn thì đông, nhưng dường những người tự chủ thì hiếm 
hoi, trong trường hợp đó phải chăng bodhicita chỉ là một cảm tính yếu ớt? Đối với một tập 
thể dân tộc cũng vậy, những người ngoan ngoãn và những người chỉ biết đến cá nhân mình 


64 


thì rất động, trái lại những người tự chủ ý thức được bổn phán và trách nhiệm mình đối với 
con người và dân tộc, tức là những người nói, loạn thì lại hiêm hoi. Thê nhưng cả ba thê loại 
người ấy đêu sông chung với nhau trong một tập thê dân tộc). 


Sự kiện nêu lên bodhicitta (bồ-đề tâm) không hề là một thứ sở hữu hay một sự thành 
đạt mang tính cách cá nhân, được đề cập trong một phân đoạn của một bản kinh Đại thừa 
mang tựa là Vimalakirti-nirdesa (Giáo huấn của Vimalakirii, còn được gọi là Kinh Duy-ma- 
cái). Kinh này thuật lại câu chuyện 500 licchavi trẻ tuổi (Hcchavi là người dân của một vương 
quốc mang tên là Licchavi, ngày nay thuộc bang Bihar. Kinh đô của vương vương quốc này 
vào thời bấy giờ là Vaisali / Xá-vệ, nơi cư ngụ của Vimalakirti / Duy-ma-cật. Theo học giả 
người Đức Hans Wolfeang Schuman trong quyển Le Bouddha historique / Đức Phát lịch sử, 
bản dịch tiếng Pháp, nxb Sully, 2011, thì Đức Phật từng ấn cư kiết hạ hai lần tại nơi này: đó 
là lần kiết hạ thứ 5 vào năm -524, và lần kiết hạ thứ 45 vào năm -484) cầu mong đạt được 
bodhiocitta và cùng nhau hiến dâng lên Đức Phật 500 chiếc lọng. Đức Phật bèn biến 500 
chiếc lọng đó trở thành một tắm màn thật rộng lớn. Không cần phải nói, ai cũng biết là chuyện 
đó không phải là dễ như mình tưởng. 


Năm trăm chiếc lọng ráp lại thành một tắm màn duy nhất. Tắm màn đó nói lên một sự 
cảm nhận trong một bối cảnh hoàn toàn mới lạ (nội tắm màn rộng lớn), vượt lên trên tất cả 
mọi ý niệm về cá tính và cả sự khác biệt. Phật giáo nhìn hiện thực như là một sự đa dạng, 
nhưng cũng là một sự đồng nhất giữa những sự khác biệt, hoặc là những sự khác biệt bên 
trong sự đồng nhất (bodhicitta hiện lên với một cá thể, nhưng cũng là của tất cả chúng sinh, 
và đó cũng chính là cốt lõi của Đại thừa. Đáy cũng là một cái gì đó thật khẩn thiết đối với các 
xã hội vô cùng ích kỷ ngày nay). 


Kinh Avafamsaka-Sutra (Kinh Hoa nghiêm) nói lên ý niệm này qua hình ảnh các tia 
sáng đủ màu, tỏa ra khắp hướng, đan vào nhau và hòa lẫn với nhau. Toàn thể không hóa thành 
một cái gì đó duy nhất thế nhưng lại là một đơn vị đơn thuần. Sự khác biệt phản ảnh sự đơn 
thuần và sự đơn thuần làm hiển hiện sự khác biệt (rong số gần tám tỉ người trên hành tỉnh 
này, không có hai người giống nhau. Thể nhưng chỉ có một nhân loại "duy nhất", và một nhân 
loại duy nhất thì tạo ra gần tám tỉ người khác nhau. Một người tu hành chân chính trông thấy 
"toàn thể nhân loại" xuyên qua "một con người duy nhất", và nhìn vào "một con người duy 
nhất" để trông thấy "toàn thể nhân loại"). 


Một khía cạnh khác của bodhicitta được nêu lên trong Đại thừa qua hình ảnh của một 
con trăng tròn: bodhicitta hiện lên với từng người, tương tự như mặt trăng phản chiếu trong 
từng vũng nước, từng ao hồ cũng như trong toàn thể các đại dương. Hình ảnh mang tính cách 
biểu trưng trên đây nói lên một khía cạnh nào đó của bodhicitta, thế nhưng nếu là hình ảnh, 
thì cũng như tất cả những hình ảnh khác, đều có một giới hạn. Bodhicitta không có nghĩa là 
một vật thể bất động nào đó ở tận trên trời và chỉ có các hình ảnh phản chiếu của nó hiện lên 
bên trong mỗi con người: bodhicitta trên thực tế năng động hơn như thế rất nhiêu. 


Bures-Sur-Y vette, 31.05.20 


65 


Bài 11 
Bodhicitta tuyệt đối và bodhicitta tương đối 


Phật giáo Mahayana (Đại thừa) đặc biệt chú trọng đến bản chất năng động (linh hoạt) 
của bodhicitta (bổ-đề tâm, tỉnh thần Giác ngộ) qua cách nêu lên hai thể dạng bodhicitta khác 
biệt nhau: "bodhicitta tuyệt đối" và "bodhicitta tương đối". 


Bodhicitta tuyệt đối 


Thiết nghĩ cũng nên thú nhận ngay là sẽ không có gì nhiều để nói về bodhicitta tuyệt 
đối cả, bởi vì ý nghĩa sâu xa và tối hậu của nó vượt lên trên tư duy và ngôn từ. Tuy nhiên một 
SỐ các vị đại sư vẫn có một cái gì đó để nói lên, chẳng hạn như họ bảo rằng bodhicitta tuyệt 
đối cũng chính là sưnyafa ("sự trồng không" / tánh không). tức là một sự trống không từ bản 
chất, điều đó có nghĩa là bodhicitta tuyệt đối cũng là một thứ với hiện thực tối hậu (ultimate 
reality / réalité ultime). Bodhicitta tuyệt đối được thâm đượm bởi sự tỉnh túy của lòng từ bị. 
Bodhicitta tuyệt đối không phải là một sự bất động tuyệt đối (absolute inert), và "vô danh 
tính" (anonymous), tương tự như một trang giấy trắng (không mang tên tuổi hay dấu tích của 
một cá thể nào cả ). Bodhicitta tuyệt đối là một sự rung động, hiển hiện từ sự năng hoạt của cả 
một cuộc sống tâm linh (xả fhân vì kẻ khác), và đó là những gì mà người ta gọi là lòng từ bi. 
Bodhicitta tuyệt đối giống như một luông ánh sáng trắng tinh khiết, rạng ngời, không bị vấy 
bân. Không có gì có thể làm cho nó bị sứt mẻ, ô uế hay xao động được. Hơn thế nữa, 
bodhicitta tuyệt đối còn vượt lên trên không gian và cả thời gian. Quả là một sự thần bí! 
Chúng ta có thể bảo rằng bodhicitta tuyệt đối, dù là cùng một thứ với hiện thực (reality), có 
nghĩa là vượt lên trên mọi sự biến động (đúng hơn là vượt lên trên sự đối nghịch giữa chuyển- 
động và phi-chuyển-động), thế nhưng cũng không phải là bất động (static) tương tự như như 
một vật thê cố định nào đó (bodhicitta không phải là một "sự kiện" hay một "vật thể" nào cả, 
mà là một thứ xúc cảm tỏa rộng, một sự cảm nhận sâu xa và thiêng liêng). 


Bodhicitta tương đối 


Bodhicitta tương đối dễ hiểu hơn và cũng dễ thực hiện hơn. Người ta có thể bảo rằng 
bodhicitta tương đối là hình ảnh phản chiếu của bodhicitta tuyệt đối, hiện lên trên tắm màn 
hiện hữu do điều kiện mà có ("ẩm màn hiện hữu do điều kiện mà có" ở đây có nghĩa là một 
con người nào đó hay một cá thể nào đó. Con người ở thể dạng cá thể là kết quả mang lại từ 
sự kết hợp và tương tác giữa vô số nguyên nhân và điều kiện. Bodhicita / bồ-đề tâm hiện lên 
với cá thể ấy hay con người ấy - dưới hình thức một tấm màn hiện hữu do điều kiện mà có - 
chỉ là bodhicita tương đối mà thôi), hoặc là một làn sóng dồn dập của thời gian, hoặc một 
quá trình chuyên động của vũ trụ (các hình ảnh này nói lên sự biến động và tính cách giới hạn 
của bodhicita tương đói, trong khi đó thì bổ-đề tâm tuyệt đối mang tính cách siêu nhiên và 
trường tôn). Đối với hình ảnh thì chúng ta phải luôn thận trọng, chăng qua là vì ý nghĩa của 


66 


hình ảnh thường là rất giới hạn: hình ảnh phản chiếu và vật mà nó phản chiếu là hai thứ khác 
nhau (hình ảnh mặt trăng trong các vũng nước hay ao hô không phải là mặt trăng trên không 
trung). Bodhicitta tương đối hiện ra rất thật với một số người nào đó, thế nhưng thật ra thì đấy 
cũng chỉ có vẻ là như thế mà thôi (bodhicita hiện ra với chúng ta không thật sự đúng là 
bodhicra), đây chỉ là một sức mạnh năng hoạt nhằm vào mục đích phục vụ thế SIỚI (nhưng 
không phải là một yếu tổ giác ngộ). Vì vậy nếu dịch chữ "bodhicitta tương đối" là "quyết tâm 
Giác ngộ" thì có thể là thích nghỉ hơn (đúng hơn), nhất là trong trường hợp nêu lên sự khác 
biệt giữa bodhicitta tương đối (phục vụ chúng sinh) và bodhicrtta tuyệt đối (mang lại sự Giác 
ngộ). 


Vì lý do bodhicitta tuyệt đối và tương đối mang cùng một tên gọi chung (/à 
bodhicira), nên dễ gây ra lầm lẫn, trên thực tế mỗi thứ mang một bản chất riêng biệt. Quả hết 
sức khó có thể tìm hai thuật ngữ khác biệt nhau để chỉ định hai thể dạng bodhicrtta trên đây. 
Có hai giải pháp: hoặc tìm hai thuật ngữ khác nhau mang ý nghĩa cũng khác nhau đề chỉ định 
hai thể loại bodhicitta trên đây, hoặc chọn một thuật ngữ duy nhất chung cho cả hai và xem 
hai thể loại bodhicitta là một thứ. Trong trường hợp chọn một thuật ngữ chung, tức là xem 


rz 
LỄ 


bodhicitta là duy nhất nhưng gồm có hai thể dạng khác nhau: "tuyệt đối" và "tương đối", thì 
đây là cách chủ trương sự "đồng nhất tính" (identity) (bodhicitta là duy nhất, thể nhưng ở hai 
dạng thể hay hai cấp bậc khác nhau: tuyệt đối và tương đổi), trái lại nêu chọn cho mỗi thứ 
một tên gọi riêng thì đấy là giải pháp cực đoan (2 khoái). Sự nan giải trên đây có thể một 
phần là do cách dùng chữ "tuyệt đối" mà ra cả. Trong trường hợp nếu dịch chữ paramartha 
bodhicitta là bodhicitta tuyệt đối, thì trên phương diện triết học cũng không nên xem đó là sự 
hiện hữu của một cái gì đó mang tính cách tuyệt đối và độc nhất (unitary), gộp chung tất cả 
mọi thứ khác (bodhicita tương đối không phải là thuộc chung trong bodhicitta tuyệt đối mà 
là một thể dạng bodhicitta riêng biệt chỉ mật thiết liên hệ với bodhicitta tuyệt đối mà thôi ). 
Chữ paramartha bodhiciita được dịch một cách từ chương là “bodhiciffta ở cấp bậc tối thượng 
của nó”, cách dịch này chính xác và vừa dễ hiểu hơn cả (không nên dịch là "“bodhicitta tuyệt 
đối", vì chữ tuyệt đối cũng có nghĩa là duy nhất, gộp chung bodhicita tương đối tức là lòng 
từ bi và hành động..., mà nên dịch là "bodhicita ở cấp bậc tối thượng", có nghĩa là còn có 
các cấp bậc khác thấp hơn. Chữ paramartha trong chữ paramartha bodhicita là tiếng Phạn 
và có nghĩa là “hiện thực", "sự thật lối thượng”, hay sự "hiểu biết siêu nhiên trong lãnh vực 
tâm linh". Mạn phép xin nhắc lại: "bodhicita tương đối" là bodhicita "thường tình" nhằm 
khơi động lòng từ bi bên trong chúng ta, thúc đẩy chúng ta dẫn thân trong thể giới, trong khi 
đó "bodhicitta tuyệt đối" là sự "Giác ngộ lối thượng " hay “Paramartha bodhicita", là một 
cái gì đó vượt lên trên bodhicitta tương đối của mình, kế cả chính mình và thể giới). 


Các sự tìm hiểu trên đây thật hết sức quan trọng. Người ta có thê bảo rằng bodhicita 
tương đối biểu trưng cho "con đường" và bodhicitta tuyệt đối là "mục đích". Nếu nói hai thứ 
ấy giống như nhau hoặc nói hai thứ ấy hoàn toàn khác biệt nhau thì đều là sai cả, quan điểm 
đó sẽ làm sụp đồ cả cuộc đời tu tập của mình (xếu xem hai thứ như nhau thì sẽ không bao giờ 
thăng tiền được vì còn vướng mắc và lần quần với bodhicitta tương đối, nếu xem hai thứ hoàn 
toàn khác biệt nhau thì mình sẽ không biết được vị trí của mình là ở chỗ nào trên con đường). 
Bodhicitta tuyệt đối và tương đối không phải là một thứ, nhưng cũng không phải là hai thứ 


67 


khác nhau. Cách gọi hai thứ ấy là: samvrffi bodhicia (samvrti là tiếng Phạn có nghĩa là các 
mối quan tâm "thường tình" và "thường nhật" của mình, và cũng có nghĩa là lòng từ bi và sự 
dấn thân của mình trong thế giới, nói một cách khác tức là con đường) và paramartha 
bodhicita (đã được giải thích trên đây, đó là "bodhicita ở cấp bậc tối thượng" hay 
"bodhicitta tuyệt đối", tức là mức đến) có thê là cách gọi thích nghi hơn cả, vừa bảo toàn được 
"tính đồng nhất", vừa nói lên "sự khác biệt". Hai thể loại mang cùng một tên gọi (ià 
bodhicitta) sẽ nói lên được tính đồng nhất, trong khi đó hai tĩnh từ khác nhau (“xu đối" và 
"tương đối") sẽ nói lên được sự khác biệt. 


Sự khác biệt giữa hai thê loại bodhicitta tuyệt đối và tương đối sẽ gợi lên một hiện 
thực mà chúng ta đang cố gắng thực hiện. Hiện thực đó không xa lạ với mình (bodhiciia 
tương đối hiện lên từ bên trong chính mình và cũng là con đường mà mình đang bước đi), và 
mình thì cũng không xa lạ gì với nó (5odhicifa tuyệt đối là mục đích hay mức đến của con 
đường mà mình cảm thấy ngày càng gân hơn với nó), dù rằng đang trong lúc này thì mình vẫn 
còn đang có gắng để thực hiện được nó, và dường như là mình khác với nó (con đường và 
mục đích có vẻ như là hai thứ, thế nhưng điểm hội tụ của cả hai là ở bên trong chính mình). 
Angelius Silesius một nhà thần bí người Đức (1624-1677, là y sĩ, văn sĩ, thi sĩ, triết gia, thần 
học, V.V.) sống vào thời Trung cổ, đã dựa vào chủ thuyết tân-Plato (neoplatonism, Plato là 
một triết gia Hy lạp thời cô đại) khi cho rằng mắt không thể nào trông thấy được mặt trời nếu 
trong mắt không có một cái gì đó tương tự như mặt trời. Cũng vậy bodhicitta không thể nào 
hiện lên với mình nếu không có một cái gì đó tương tự như thế bên trong chính mình. 


Trong tập luận “Sự /hức tỉnh của lòng tin trong Đại thừa" (Treatise oƒ the awakening 
oƒ faith according to the Mahayana) một trước tác của Trung quốc vào thế kỷ thứ V (/heo 
Phật giáo Trung quốc thì tập sách này gốc từ tiếng Phạn, mang tựa là 
Mahayanasraddhotpada-sastra, được Paramartha / Chơn Đề dịch sang tiếng Hán lần đâu 
năm 550, tựa là &3#lš†e / "Đại thừa khởi tín luận", sau đó lại được Siksananda / Thực-xoa 
Nan-đà dịch thêm một lần thứ hai năm 770. Thế nhưng các học giả Tây phương thì lại cho 
rằng tập luận này chỉ là một ngụy tác / apocryphal của Trung quốc, vì không có bản tiếng 
Phạn nào như thế cả), có nói răng hiện-thực và phi-hiện-thực cùng "xông hương" cho nhau. 
Có một chút tuyệt đối nào đó ăn sâu vào bên trong con người của chúng ta, bất chấp tất cả các 
thứ khác, và đấy cũng là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào tây xóa đi được, tương tự 
như sau khi xức nước hoa thì một tí xíu mùi thơm dính vào da thịt mình. Là một người Phật 
giáo, mục đích mà chúng ta mong cầu không hề là một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ với mình: 
chúng ta gắn chặt với nó qua một mối quan hệ họ hàng thật sâu kín, dù cho mối quan hệ đó có 
khó nhận thấy đến đâu cũng vậy. Thiếu mối dây họ hàng đó thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt 
được mục đích cả. Bodhicitta là kích thước "tuyệt đối" của một cái gì đó có sẵn từ bên trong 
chúng ta, thế nhưng chúng ta chỉ cảm nhận được nó dưới hình thức "tương đối" mang một 
tầm cỡ giới hạn mà thôi (dù một người hung dữ đến đâu đi nữa, thế nhưng trước sự hung bạo, 
bất công và tàn ác, thì dường như một chút xao động nào đó, một chút cảm tính từ bi nào đó 
cũng có thể hiện lên với người ấy, Đối với một người Phật giáo thì cảm tính đó bùng dậy thật 
mạnh, đó là sự bừng tỉnh của bodhicita. Thế nhưng bodhicita ấy chỉ mang tính cách tương 
đối, giúp mình dẫn thân sâu hơn và xa hơn trong thế giới. Bodhicita tuyệt đối vừa hàm chứa 


68 


các thứ ấy, hiện lên từ các thứ ấy và đồng thời cũng vượt lên trên các thứ ấy hấu mang lại 
cho chúng ta sự Giác ngộ). 


Trên đây là cách sử dụng ngôn từ qua các ý nghĩa sâu xa của nó, điều đó có nghĩa là 
phải luôn cảnh giác và thận trọng giúp mình bảo toàn sức khỏe tâm linh của mình (Uiểu sai, 
hời hợt hoặc phiến diện các ngôn từ có thể sẽ đánh lạc hướng việc fu tập của mình và làm gia 
tăng thêm vô mình sẵn có trong tâm thức mình). Người ta có thê bảo rằng bodicitta là một 
tiềm năng tự tại bên trong chính mình, thế nhưng nếu muốn phát huy được nó thì phải làm 
một cái gì đó, không phải chỉ ý thức về sự hiện hữu của nó là đủ. Hầu hết trong số chúng ta 
thường là phải trải qua một quá trình tu tập lâu dài với thật nhiều cố gắng. Mục đích của 
bodhicitta cũng có thể xem như liên hệ với các lãnh vực thời gian và không gian, và cũng 
chính vì thế nên người ta thường nghĩ rằng sự Giác ngộ là điểm tột đỉnh của một chuỗi dài 
tiến hóa, điều đó có nghĩa là việc tu tập phải cần đến một quá trình thăng tiến. 


Quả hết sức khó tạo ra sự hòa hợp về mặt ý nghĩa giữa các ngôn từ trong cả hai lãnh 
vực thời gian và không gian (heo nhà sư Sangharakshita thì thời gian là một cái gì đó luân 
hưu và trôi chảy, và không gian là một cái gì đó tỏa rộng và bất biến. Thế nhưng theo vật lý 
học, toán học, kề cả qua một góc nhìn nào đó của triết học hiện đại, thì thời gian và không 
gian liên hệ mật thiết với nhau, đưa đến một khái niệm chung gọi là "không-gian-thời-gian / 
space-time concepr). Bodhicitta tuyệt đối không tùy thuộc vào thời gian (bởi vì thời gian là 
một cái gì đó chuyển động), mà phải hình dung nó trong lãnh vực không gian, có nghĩa là bất 
động, trường tồn và bất biến. Bodhicitta tương đối trái lại được hiểu như thuộc vào lãnh vực 
thời gian, có nghĩa là hàm chứa một sự đổi thay nào đó. Nếu hình dung hiện thực tối hậu 
trong lãnh vực không gian thì đấy là cách liên tưởng đến bodhicitta tuyệt đối. Trái lại khi suy 
nghiệm về bản chất của thời gian thì đấy là cách liên tưởng đến bodhicitta tương đối. Thế 
nhưng cả hai thứ đều giống như nhau, hoặc đúng hơn thì chúng "không phải là hai thứ" khác 
nhau, điều đó cũng tương tự như trường hợp nêu lên samsara (cối /uân hồi) và nirvana (cõi 
niễt-bàn) "không phải là hai thứ" khác biệt nhau. Một mặt sự Giác ngộ là một cái gì đó đạt 
được một cách vĩnh cữu, một mặt khác thì nó vẫn còn đang trên đà thăng tiễn bất tận, thế 
nhưng trên phương diện tối hậu thì cả hai cùng hội nhập với nhau. 


Tóm lại bodhicitta không phải là một thứ "tư duy" đơn giản về sự Giác ngộ, mà đúng 
hơn là một cái gì đó mang bản chất siêu nhiên và siêu-cá-nhân. Đặc tính năng hoạt của nó 
phản ảnh thật rõ rệt qua cách dịch chữ "bodhicitta" là "quyết tâm Giác ngộ" (bodhicia hay 
bồ-đề tâm là một sự bùng dậy của lòng từ bi khiến mình "quyết tâm" đạt được Giác ngộ, giúp 
mình hội đủ khả năng để mang lại sự tốt lành cho tất cả chúng sinh). Thê nhưng quyết tâm đó 
lại không phải là một quyết tâm riêng tư của người này, hay là một thứ tư duy cá nhân của kẻ 
khác. Nếu tiếp tục tìm cách diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta cũng có thê sẽ đi đến chỗ cho 
rằng bodhicitta là một hình thức quyết tâm mang kích thước vũ trụ (cosmic volition) (hậ¿ hết 
sức quan trọng không nên hiểu ỷ niệm này một cách từ chương hoặc trong lãnh vực khoa học, 
mà chỉ nên xem đó là một cách diễn đạt thi vị - câu này là lời ghỉ chú thêm trong bản dịch 
tiếng Pháp). Bodhicitta là một sự quyết tâm được hun đúc trong vũ trụ, mang ý nghĩa của một 
sự chuộc tội (rzedemption / sự hồi lỗi) mang kích thước toàn cầu, nói lên sự giải thoát hay sự 


69 


Giác ngộ, hiện hữu thật sâu kín bên trong tất cả chúng sinh. Hoặc người ta cũng có thể nghĩ 
rằng bodhicitta chính là một tinh thần Giác ngộ, bàng bạc trong thế giới, hướng dẫn từng cá 
thể chúng sinh vượt lên các cấp bậc ngày càng cao hơn của sự hoàn thiện tâm linh (praja- 
paramita / trí tuệ ba-la-mật / sự hoàn thiện trí tuệ). 


Những gì trên đây cho thấy thật rõ ràng các cá thể không hề chiếm giữ (possess) được 
bodhicitta (không thể năm bắt được nó và biến nó trở thành sở hữu của mình), nêu các bạn 
nghĩ rằng mình chiếm hữu được nó thì đấy không phải là bodhicitta, chính bodhicitta nắm bắt 
các cá thê là các bạn. Đối với những ai đã bị bodhicitta nắm bắt - nếu có thể nói như vậy - thì 
tất nó sẽ hiện lên với họ, khơi động bên trong chính họ và biến họ trở thành những người 
bodhisattva (những người bâ-tát). 


Điều đó có nghĩa là họ sống vì mục đích Giác ngộ: có nghĩa là cô gắng biến tất cả các 
tiềm năng tối thượng tích chứa trong vũ trụ trở thành hiện thực, hầu mang lại sự tôt lành cho 


tất cả chúng sinh. 


Bures-Sur-Y vette, 09.06.20 


70 


Bài 12 
Quyết tâm Giác ngộ 


Nêu lên quyết tâm Giác ngộ (will to Awaken) thì cũng tương tự như nói đến quyết tâm 
của Trời (God's will) đối với người Ki-tô giáo. Đấy là một cái gì đó thật huyền bí. Bạn có thể 
bảo rằng quyết tâm của chính mình hòa lẫn vơí quyết tâm Giác ngộ. Thế nhưng điều đó không 

có nghĩa là bạn trở thành một bộ máy cơ khí thụ động, điều khiên từ bên ngoài (cđu này rất cô 
đọng: tnuất tâm dấn thân của mình vì sự tốt lành của chúng sinh" sẽ hòa lần với "quyết tâm 
Giác ngộ", thế nhưng cái quyết tâm Giác ngộ đó không phải là một "sức mạnh bên ngoài" 
hay "từ trên cao" điều khiển mình, mà quyết tâm đó là từ bên tronh chính mình). Bodhicitta là 
chính bạn, thế nhưng bạn không còn là một cái gì đó mang bản chất hiện tượng nữa (con 
người hay một cá thể là một hiện tượng cấu hợp, quyết tâm Giác ngộ sẽ giúp cho con người 
đó, cá thể đó, vượt lên trên thể dạng hiện tượng do điều kiện mà có của mình). Bạn đã được 
chuyên hóa và biến thành một cái gì đó siêu nhiên, hay một cái gì đó mang bản chất siêu 
nhiên đang nây mầm bên trong các bạn (cái quyết tâm đó từ bên trong chính mình biến mình 
trở thành cao đẹp và siêu nhiên hơn). 


Trong trường hợp bạn yêu quý một người nào đó thật mãnh liệt, và người này nhờ bạn 
làm một việc gì đó, bạn làm ngay. Vậy thì công việc đó là do nơi quyết tâm của bạn hay là 
quyết tâm của người ấy? Quả hết sức khó trả lời. Sở đĩ bạn làm là vì quyết tâm của người ấy 
nhưng cũng là quyết tâm của chính bạn. Những gì xảy ra không có nghĩa là người ấy khống 
trị bạn, điều khiển bạn như là một con rối (puppet / marionnette), mà đúng hơn là quyết tâm 
của người ấy hòa lẫn với quyết tâm của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng người ấy có một khả năng tâm 
linh phát triển hơn bạn, và người ấy bảo bạn hãy làm một việc gì đó để mở ra cho cuộc sống 
tâm linh của bạn một hướng đi mới lạ hơn, thì đấy là cách mà bạn xem quyết tâm của người 
ấy như là quyết tâm của chính bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn tuân lệnh người ấy, mà 
đúng hơn là bản mang quyết tâm của người ấy vào bên trong chính mình và biến nó trở thành 
của mình. Bạn không làm những gì mà người khác muốn bạn phải làm, nhất định không đúng 
như thế, bạn làm những gì mà chính bạn muốn làm. Điều khác biệt duy nhất là ý kiến khởi 
đầu là do người khác đưa ra. Dưới một góc nhìn nào đó thì người ấy trỏ cho bạn trông thấy 
những gì mà bạn thật sự muốn làm (chẳng hạn mình đang sống trong khổ đau, lo buôn, sợ 
hãi, oán hận... thế nhưng mình không hê ý thức được các thứ ấy trong cuộc sống của mình. 
Nếu có một người nào khác chỉ bảo mình những gì cần phải làm đề thoát ra khỏi tình trạng 
đó, thì đấy là những gì mà mình thật sự tự ý muốn làm, thế nhưng trước đó thì mình không hề 
hay biết hay có một chút ý thức nào về những sự mong muốn ấy của mình). Vậy chúng ta hãy 
nâng thí dụ này lên một cấp bậc cao hơn, chăng hạn như người sai bảo bạn làm một cái gì đó 
là một vị Phật, thì trong trường hợp này nếu bạn thực thi những gì mà vị Phật muốn, thì đây là 
cách mà bạn biến quyết tâm của vị Phật ấy trở thành quyết tâm của bạn, và đấy cũng là cách 
giúp bạn tiễn đến thật gần với sự hiển lộ của bodhicitta. Điều đó không có nghĩa là một sự 


71 


nắm quyên máy móc (bodhicitta không phải là một sức mạnh siêu nhiên bên ngoài hòa nhập 
với quyết tâm của mình để sai khiến mình). Không những quyết tâm của bạn mà cả tư duy và 
xúc cảm của bạn, có nghĩa là toàn thể con người của bạn, trở thành bodhicitta. Con người của 
bạn với tư cách là một hiện tượng sẽ không còn nữa, nó đã trở thành một vị bồ-tát. Đồng thời 
và cũng tương tự như vậy, một kích thước to rộng và siêu nhiên hòa nhập vào sự hiện hữu của 
bạn, và bạn trở thành một con người Giác ngộ. Sự biến đổi đó không phải chỉ đơn giản là một 
sự tỉnh khiết hóa cá tính của mình mà là một sự thay đổi sâu xa, một sự chuyển biến toàn 
diện. Dưới một góc nhìn nào đó bodhicitta sẽ không còn là bạn nữa, đây chỉ là cách bạn hiến 
dâng một cơ sở nhằm tạo điều kiện cho bodhicitta hiển hiện. Thế nhưng thật hết sức lạ lùng: 
một khi bodhicitta đã hiển hiện thì nó sẽ hòa lẫn với bạn, và bạn cũng sẽ hòa lẫn với nó. Quả 
hết sức khó mô tả sự kiện đó bằng ngôn từ (rên dòng lịch sử phát triển của Phật giáo, đã có 
không biết bao nhiêu vị đại sư đã đạt được giác ngộ, thế nhưng duờng như không có mấy ai 
nói lên được sự Giác ngộ đó của mình. Giác ngộ là một sự cảm nhận, một sự chứng nghiệm 
cá nhân, và sự cảm nhận đó, sự Giác ngộ đó vượt lên trên mọi khái niệm và tư duy. Những gì 
nói ra được, hình dung được, hiểu được bằng quy ước, ngôn từ, hoặc qua trung gian của các 
hình ảnh đêu là sai cả. Nói lên như thế không phải là để che giấu những gì mà mình không 
biết nhằm mục đích lừa phỉnh và dối gạt kẻ khác. Một sự cảm nhận siêu nhiên, một sự quản 
thấy sâu xa chỉ có người tu tập mới chứng nghiệm được mà thôi. Họ có thể đưa ra cho chúng 
ta trông thấy một lọ nước hoa, thế nhưng chỉ có chính họ là thưởng thức được mùi thơm của 
nước hoa bên trong chiếc lọ. Họ có thể bảo với chúng ta rằng không gian và thời gian không 
có điểm khởi thủy, cũng không có điểm chấm dứa, thể nhưng chúng ta thì lại chỉ thấy cái bầu 
không gian mà mình đang sống và cái khoảng thời gian của một kiếp người). 


Kinh điển Mahayana (Đại thừa) không tiếc lời tán dương bodhicitta. Chẳng hạn như 
trong kinh Gandavyuha-Sutra (một bản kinh rất quan trọng của Đại thừa, đặc biệt nêu lên 
khái niệm về bodhicita tương đối và tuyệt đối. Kinh này gốc từ tiếng Phạn, xuất hiện khoảng 
giữa thế kỷ thứ II và III. Có rất nhiều bản dịch sang tiếng Hán khác nhau, mang tên khác 
nhau, nhưng được gọi chung là Kinh Hoa Nghiêm. Gần đây kinh này cũng đã được dịch sang 
tiếng Pháp, gôm hai quyển, mang tựa "Soutra de l'Entrée dans la dimension absolue", nxb 
Padmakara, 2019, dịch giả Patrik Carré), có đưa ra hàng trăm cách mô tả bodhicitta, chẳng 
hạn như so sánh bodhicttta với một mỏ vàng, mặt trời hay mặt trăng, v.v. Người ta có cảm 
giác là theo tác giả của tập kinh thì bodhicitta bao hàm tất cả, được tôn vinh và tán tụng chăng 
khác gì như một vị thần linh. Điều đó có thể khiến người ta không còn nghĩ rằng bodhicitta là 
ý nghĩ của một người nào đó, mà có cảm giác là một cái gì thật to rộng, mang kích thưóc của 
vũ trụ, thật tuyệt vời, sẵn sảng hiện xuống với những ai có khả năng cảm nhận được nó, và nó 
cũng sẽ hòa nhập với họ và chiếm giữ họ. 


Chúng ta, những người Phật giáo Tây phương, thiết nghĩ cũng nên tập quen dần vói 
các hình ảnh thật phong phú của Phật giáo. Trong giai đoạn hiện tại, tất nhiên các hình ảnh 
của Ki-tô giáo vẫn còn tiếp tục hiện lên trước nhất trong tâm trí của hầu hết chúng ta. Trong 
cuộc sông thường nhật, dù là người Phật giáo, thế nhưng chúng ta vẫn thường thốt lên các câu 
nói bắt nguồn từ Thánh Kinh, chăng hạn như nói lên: "đứa con hoang đàng đã trở về nhà" (/he 
prodigal son returned / le fils prodigue est revenu. Đây là một câu trong Phúc âm theo thánh 


72 


Lu-ca, 15:11-32, thuật lại một đứa con hoang tàn, hồi lỗi và quay về nhà), câu này bắt nguồn 
trong Thánh Kinh. Chúng ta nói thế nhưng không hề ý thức gì cả về những gì mình nói, đấy 
chăng qua là vì các câu đại loại như thế đã ăn sâu vào ngôn ngữ và văn hóa của chúng ta từ 
lâu đời, trong khi đó hình ảnh và các thành ngữ trong kinh sách Phật giáo chưa thấm sâu vào 
ngôn ngữ và cuộc sống của chúng ta (1à những người Tây phương), kể cả đối với những người 
tu tập Phật giáo đã nhiều năm (xin cảm phục sự quán sát sắc bén của nhà sư Sangharakshita, 
không có một lời nói nào, một cử chỉ hay một thái độ nào có thể qua mắt được ông). Trong 
hiện tại, rất có thê là chúng ta chưa có thói quen nêu lên hình ảnh một gian nhà bốc cháy (biểu 
tượng hay hình ảnh "gian nhà bốc cháu" được nêu lên trong Kinh Hoa Sen. Trong chương 3 
của kinh này có thuật lại câu chuyện một người cha có một đàn con ham chơi, một hôm gian 
nhà bốc cháy, đàn con mãi mê với các trò chơi không chạy ra khỏi gian nhà. Người cha bèn 
bảo với chúng là mình có ba cỗ xe do đê, hươu và bò kéo..., chúng bèn chạy ùa ra xem. Gian 
nhà bốc cháy, các đứa trẻ ham chơi, các cỗ xe do các con vật kéo... là các hình ảnh biểu 
trưng, mang ý nghĩa thật sâu sắc) mà chỉ gợi lên câu chuyện người con xa lánh người cha đầy 
lòng thương cảm (đây là cách nhắc lại câu chuyện trong Phúc âm của thánh Lu-ca nói đến 
trên đây. Câu chuyện thuật lại một người con hoang đàng, tiêu xài hết của cải mà người cha 
chia cho mình, thế nhưng khi trắng tay trở về nhà thì người cha vẫn tiếp đón mình thật nông 
hậu. Giữa hai câu chuyện có một vài nét tương đông, thế nhưng ý nghĩa thì khác nhau). 


Các biểu tượng và hình ảnh trong kinh sách Phật giáo chưa phải là thánh phần tâm tính 
(mentality) của chúng ta, thế nhưng đấy lại là cả một kho tàng mà chúng ta còn phải khám 
phá. Đọc kinh sách không đủ, những gì nêu lên trong kinh sách phải ăn sâu vào cung cách suy 
nghĩ của mình, phải cảm nhận và thực nghiệm được các thứ Ấy. Điều đó đòi hỏi thật nhiều thế 
hệ, thế nhưng trong hiện tại chúng ta cũng nên bắt đầu tạo ra các hình ảnh mang lại sức sống 
cho sự hiểu biết về Phật giáo của mình, chẳng hạn như sự hiểu biết về sự xuất hiện của 
bodhicitta. Bodhicitta không phải là giáo điều hay một thứ giáo lý nào cả, mà là một huyền 
thoại (a myth / một biểu tượng, một lý tưởng, một hình thức biểu trưng) nhằm mục đích gợi 
lên một sự cảm nhận siêu nhiên mà người ta không có cách nào mô tả trung thực bằng các 
khái niệm. Bodhicitta là một cái gì đó khiến chúng ta phải xúc động và xao xuyến thật sâu xa, 
hơn hăn các tác động mang tính cách trí thức hay các sự ý thức thường tình. 


Theo tôi chữ huyền thoại (myth) không có nghĩa là một cái gì đó giả tạo hay tưởng 
tượng. Người ta có thể cho rằng huyền thoại là các câu chuyện tạo dựng về các vị nam thần và 
nữ thần (gods, goddess). Dưới một góc nhìn nào đó thì điều ấy quả không sai, thế nhưng 
chúng ta cũng nên tự hỏi là các vị nam thần và nữ thần ấy và cả những gì mà họ biểu trưng là 
gì? Họ là các chúng sinh, hàm chứa một quyền năng hay một sức mạnh nào đó trong một lãnh 
vực rơi ra bên ngoài sự hiểu biết trí thức và khả năng nhận thức thường tình của chúng ta. Chỉ 
khi nào chúng ta cảm nhận được trong cuộc sống của mình các cảm ứng gợi lên bởi các kích 
thước của các huyền thoại (inspired by a mythical dimension) thì khi đó chúng ta mới có thể 
nhận thấy được một cái gì đó mang tính cách lịch sử (ức là có fhậ£) thay cho các khuôn mẫu 
lý tưởng (archetype) (ức là một biểu tượng, một hình thức lỷ tưởng, hay những gì chỉ mang 
tính cách biểu trưng). Phải chăng người ta cũng có thê cho răng bodhicitta là một huyền thoại 
nhằm mục đích gợi lên các cảm ứng thiêng liêng cho toàn thể những người tu tập Phật giáo. 


73 


Mặc dù tri thức dựa vào sự hợp lý (rafional consciousness / tri thức lý luận), hoặc dựa vào các 
khái niệm hay các sự kiện lịch sử, có thể nhận biết được rất nhiều thứ, thế nhưng luôn luôn 
vẫn có một khoảng không gian của sự tưởng tượng (imaginary dimension), một khuôn mẫu lý 
tưởng (archetype) thoát ra khỏi sự nhận biết của tri thức lý luận đó. Vậy chúng ta hãy liên 
tưởng những gì trên đây với cuộc sông của mình trong các giấc mơ. Chúng ta có thể nằm mơ 
thấy mình có một cuộc sống giàu sang và nhộn nhịp (kể cả trong các lúc tỉnh, đôi khi chúng ta 
CũNØ CÓ thể sống với các ước mơ đủ loại nhiễu hơn là với hiện thực). Nếu muốn nói lên thật 
đầy đủ cuộc sống của mình, thì không những là mình phải nêu lên cuộc sống ấy của mình 
trong những lúc tỉnh mà còn phải thuật lại những gì xây ra trong các giấc mơ (& cả trong 
cuộc sống thường nhật, có những lúc chúng ta mơ màng, tưởng tượng và hình dung ra đủ mọi 
thứ. Đó là những lúc mình rơi ra ngoài thực tại, nói một cách khác là mình rơi vào các giấc 
mơ trong lúc mình đang "tỉnh"). Thê nhưng điều đó (thuật lại cuộc sống của mình trong các 
giác mơ) lại hết sức khó đối với hầu hết chúng ta (những gì hiện lên trong các giác mơ là 
những thứ "rất thật", cất chứa và tôn lưu rất "dai dắng" trong tiềm thức / a-lại-da thức / 
alayavijnana của mình). Tiếc thay điều đó lại mang rất nhiều ý nghĩa. Thông thường chúng ta 
không nhớ lại được những gì hiện ra trong các giấc mơ, cũng vậy trong các giấc mơ không 
mấy khi chúng ta nhớ lại được cuộc sống của mình trong lúc tỉnh. Hai cuộc sống đó diễn tiễn 
với ít nhiều tách biệt, thuộc vào hai lãnh vực khác nhau. Cũng tương tự như vậy, trong những 
lúc chúng ta hành thiền thật tích cực, chăng hạn như trong các địp ấn cư, thì dường như trên 
phương diện vật chất cũng không có gì quan trọng xảy ra đáng đề quan tâm, thế nhưng trong 
một lãnh vực hiện hữu khác hơn với tri thức thiền định (meditative awareness) thì lại có thể 
xây ra rất nhiều biến động (rong lúc ẩn cư chúng ta rơi ra ngoài các cảm nhận vật chất và 
các chuyển động của thế giới chung quanh - không truyền hình, báo chí, internet...- Sau khóa 
ẩn cư, khi phải tiếp xúc trở lại với thế giới thể tục, chúng ta sẽ nhận thấy ngay là thể giới đó 
vô cùng ôn ào và biến động, khác hẳn với cái thể giới yên lặng và êm ả của khóa ẩn cư. 
Trong phân đoạn trên đây, nhà sư Sangharakshita mở ra cho chúng trông thấy một lãnh vực 
khác, một kích thức khác, một không gian khác lý tưởng và thiêng liêng hơn trong cuộc sống 
của mình. Chúng ta đôi khi chỉ biết chạy theo các sự thu hút vật chất và xem đó là cuộc sống 
thật của mình, tất cả các thứ khác, từ các huyền thoại cho đến các khuôn mẫu lỷ tưởng, chỉ là 
những thứ hão huyễn, và cả những gì xảy ra trong các giấc mơ đêu là không thật. Thế nhưng 
chúng ta không ngờ rằng các huyễn thoại đó, các khuôn mẫu lý tưởng đó, các chuyện xảy ra 
trong các giác mơ đó của mình có một cái gì đó rất thật bên trong chúng, phản ảnh từ những 
gì ẩn chứa thật sâu kín trên dòng tri thức của mình, thế nhưng mình thì lại không hê hay biết. 
Ngoài cuộc sống thường nhật của mình với những gì xảy ra trong từng ngày, dường như còn 
có cả một lãnh vực khác, một kích thước khác, một không gian khác mâu nhiệm và thiêng 
liêng hơn). 


Nếu chúng ta cùng chia sẻ từ bên trong chính mình một sự cảm nhận tập thể chung với 
một trào lưu tâm linh (spirifuel moverment/ đường hướng tu tập) nào đó (chẳng hạn như cá 
nhân mình và tăng đoàn cùng chia sẻ chung lý tưởng của người bô-tát) thì người ta cũng có 
thể bảo rằng trào lưu ấy cũng có một cuộc sống trong giấc mơ (cùng chia sẻ một hoài bão 
chung, một giấc mơ chung) hay một cuộc sông huyền thoại (mythical liƒe / một cuộc sống 
thân bí và thiêng liêng) riêng của trào lưu ấy. Nếu trên thực tế không đúng như vậy đức là 


74 


không có những cảm nhận thiêng liêng và huyễn thoại nối kết giữa các cá thể với nhau), và 
nếu trào lưu đó chỉ là một tô chức vật chất, thì nó sẽ tàn lụi nhanh chóng. Vì thế nó phải bắt rễ 
thật sâu. Khi tất cả mọi người đều phát động được một cảm tính thật mạnh về một cái gì đó, 
một thứ cảm nhận nào đó vượt ra ngoài thực trạng của mọi sự vật, thì một huyền thoại (/nột sự 
thân bí, nhiệm mâu) sẽ hiện ra. Dường như những người Đại thừa (Mahayana) cảm thấy là 
phải tạo ra một huyền thoại, và huyền thoại đó không những có thể nói lên được các xúc cảm 
tích cực của họ mả còn phải phản ảnh được các sự thật tối hậu của Phật giáo. Họ cảm thấy 
không thể nuôi dưỡng mình bằng "bánh mì khổ" (là một tục ngữ của người Tây phương nói 
lên một cuộc sống khắc khó, bằng bánh mì và nước lã. Đối với họ thì thực phẩm dinh dưỡng 
ấy là Abhidharma, lời ghi chú này là trong bản dịch tiếng Pháp. Abhidharma / A-t)-đạt-ma, 
là những lời bình giảng trong Tạng Luật, mang nặng các khía cạnh triết học, luận lý học và 
tâm lý học. Theo những người Đại thừa thì ngoài Abhidharma với các đặc tính "lý trí" đó của 
nó, còn phải thêm vào cho Phật giáo một chút thân bí và thiêng liêng, dưới hình thức các 
huyên thoại, hầu có thể đáp ứng được các đòi hỏi sâu kín của người tu tập và mang lại sức 
sống cho con đường mà họ đang bước ẩi), vì vậy họ bắt buộc phải tin vào một hình thức Phật 
giáo biểu trưng bởi huyền thoại. Điều đó không có nghĩa là những người Đại thừa dựa vào lý 
trí để quyết định là đã đến lúc phải đưa thêm vào Phật giáo một chút huyền thoại, mà đúng 
hơn là chính các huyền thoại hiện ra với họ (øhững người Đại thừa) như là một nhu cầu tâm 
linh. 


Sự sáng tạo ra các huyền thoại đó trong Phật giáo, cũng không khác gì như đối với tất 
cả các huyền thoại khác, là một quá trình mang tinh cách tập thể hơn là cá nhân. Các huyền 
thoại đó không hề xuất hiện một cách vô cớ, có nhiều điều liên hệ đến các huyền thoại đó đã 
được giảng dạy ngay từ thời kỳ của Đức Phật. Những người sáng tạo huyền thoại đã dựa vào 
đó đề dựng lên các huyền thoại của họ. Huyền thoại rất phong phú trong Kinh điển Pali (rong 
Tam Tạng Kinh), thế nhưng Phật giáo Theravada tân tiễn ngày nay lại có khuynh hướng làm 
ngơ trước khía cạnh đó trong Kinh điển. Vấn đề đối với chúng ta ngày nay là phải làm thế nào 
để tái tạo lại sức sống cho các huyền thoại đó. Vậy chúng ta, những người Phật giáo Tây 
phương, phải làm thể nào để sáng tạo ra các huyền thoại? Một mặt, chúng ta có cả một tín 
ngưỡng Phật giáo thật phong phú và đồng thời cũng có cả một lô huyền thoại lâu đời của nền 
văn hóa Tây phương, tất cả mang lại cho chúng ta thật nhiều cảm ứng. Thế nhưng mặt khác 
thì chúng ta lại có quá nhiều hiểu biết lý thuyết (í z#c) ngăn chận sự phát hiện của các cảm 
ứng ấy. Sự sáng tạo huyền thoại tùy thuộc rất nhiều vào các cảm tình và các ước vọng sâu kín 
của chúng ta, các cảm tính và ước vọng đó có thể trong hiện tại còn quá xa vời đối với chúng 
ta trên phương diện cá nhân, kế cả đối với bối cảnh chung trên thế giới ngày nay. Trong 
trường hợp nếu chúng ta tạo được cho mình các cảm tính và các ước vọng đó thì cũng nên 
biến chúng trở thành khách quan (œ¿ ¿h) hơn, tức là dưới hình thức các huyền thoại. Trong 
khi chờ đợi thì thật hết sức quan trọng là phải công nhận các huyền thoại cũng chính là 
bodhicitta, và phải tôn trọng các huyền thoại đó đúng với cương vị của chúng. 


Không có hình ảnh nào biểu trưng cho bodhicitta được nêu lên trong kinh sách bằng 
tiếng Pali, thuật ngữ này cũng không thấy xuất hiện trong Kinh điển chính thức bằng tiếng 
Pali (ức là Tam Tạng Kinh). Dường như những người Phật giáo xưa (rước khi Đại thừa xuất 


75 


hiện) cho răng các cảm nhận về sự quán thấy sâu xa (vipassana) hay sự giác ngộ cũng đã được 
diễn tả đầy đủ qua khái niệm hay hình ảnh "Bước vào dòng chảy" (nh sách Hán ngữ gọi là 
“Nhập lưu"). Phải chăng cả hai trào lưu (7iểu và Đại thừa) cùng nói lên một thứ? (Bodhicirta 
⁄ "Bồ-đề tâm" và "Bước vào dòng chảy" phải chăng mang cùng một ý nghĩa?). Thế nhưng 
điều đó có hợp lý hay không? Làm thế nào khái niệm "Bước vào dòng chảy" lại có thể so sánh 
với khái niệm của Đại thừa về sự xuất hiện của bodhicitta? (“Bước vào dòng chảy" là một sự 
quyết tâm bước vào con đường mang lại cho mình sự giải thoát. "Bodhicita" là một sự xả 
thân vì kẻ khác. Thế nhưng phải chăng cả hai cung cách hành xử đó cùng hướng vào một mục 
đích chung và cùng gặp nhau ở một điểm hội tụ là sự Giác ngộ? Một đằng trực tiếp hướng 
vào mục đích, một đằng mượn thêm một sức mạnh trung gian để đìu giất và cổ vũ mình, mở 
ra cho mình một con đường thênh thang hơn, nhưng biết đâu cũng có thể là dài hơn đôi 
chút ?). 


Bures-Sur-Yvette, 17.06.20 


76 


Bài 13 
Lịch sử Phật giáo 


Người ta có thê hình dung lịch sử Phật giáo như là một quá trình chuyên hóa các khái 
niệm từ "đông cứng” (solidification) sang "hòa tan” (dissolution). Khái niệm khi mới được 
thiết lập là để diễn đạt một kinh nghiệm cảm nhận tâm linh nào đó, thế nhưng sau đó đã trở 
thành "đông cứng" (solidijfied / ý nghĩa trở nên cố định và cứng nhắc, mất hết khả năng mở 
rộng và thích ứng), và sau cùng sẽ được hiểu đúng với ý nghĩa đông cứng đó của nó, đến độ 
khiến nó không còn phản ảnh được thật sự cảm nhận tâm linh mà nó muốn nói lên lúc ban đầu 
khi mới được thiết lập. Những gì sẽ xảy ra - và cũng không sao tránh khỏi được - là một sự 
phản đối (proest / phản kháng, phản biện, không chấp nhận) đưa đến sự xuất hiện của một 
khái niệm mới, sự phản đối đó rất triệt để, đúng với ý nghĩa của nó, có nghĩa là nhất định 
không chấp nhận trở lại ý nghĩa gốc, thế nhưng khái niệm mới đó vẫn nói lên được cùng một 
thứ mà khái niệm đông cứng muốn nói lên từ lúc đầu. 


(Trên đáy là một sự nhận xét rất tỉnh tế của nhà sư Sangharashita về sự biến đổi ỷ 
nghĩa của ngôn từ và các khái niệm trên dòng thời gian. Ý nghĩa ban đâu của một thuật ngữ 
hay khái niệm khi mới được thiết lập trở nên cứng nhắc sau ẩó và sẽ được thay thế bởi một 
thuật ngữ hay một khải niệm khác, thế nhưng cả hai thuật ngữ hay hai khái niệm - cũ và mới - 
cũng có thể cùng nói lên một ý nghĩa như nhau. Đây không phải chỉ là một sự nhận xét đơn 
thuần của nhà sư Sangharakshita về sự biến đổi của ngôn từ và khái niệm mà còn là cả một 
luận đề triết học của ông, nhằm mục đích phân tích và giải thích về sự tiễn hóa của Phật giáo 
từ Tiểu đến Đại thừa. Ông không trình bày lịch sử Phật giáo dựa vào các sự kiện xuất hiện 
trên dòng thời gian mà nhất thiết dựa vào sự chuyển biến tư tưởng đưa đến các khái niệm 
khác hơn với các khái niệm ban đầu của Phật giáo. Vậy chúng ta hãy nêu lên một thí dụ cụ 
thế. 


Chữ "chánh niệm" (1E) là một thuật ngữ tiếng Hán, xuất hiện đã từ lâu đời trong 
Phật giáo Hán ngữ, nguyên nghĩa là "nhớ lại hay ghi nhớ một cách đúng đắn". Chữ chánh 
niệm được dịch từ chữ samma-sati trong tiếng Pali hay samyak-smrti trong tiếng Phạn, tiễn 
ngữ samma hay samyak có nghĩa là đúng đắn, hậu ngữ sati hay smrti có nghĩa là trí nhớ, nhớ 
lại hay ghi nhận, tóm lại chữ "chánh niệm” được dịch rất từ chương từ tiếng Pali và tiếng 
Phạn và có nghĩa là "ghi nhớ hay ghỉ nhận một cách đúng đắn". Theo nhà sư Sangharakshita 
thì đó là ý nghĩa gốc hay nguyên thủy của thuật ngữ này, thế nhưng ý nghĩa đó hay khái niệm 
đó đã trở thành "đông cứng" với thời gian. Ngày nay kinh sách Phật giáo bằng ngôn ngữ Tây 
phương dịch chữ samưna-safi là mindfulness hay awareness. Thát ra chữ mindƒulness cũng là 
một "chữ mới" trong tiếng Anh, được đặt ra để dịch chữ này. Trong tiếng Pháp cũng vậy, 
không có chữ nào tương đương với chữ samma-safi và phải dựa vào chữ mindfulness trong 
tiếng Anh để tạo ra một chữ mới là pleine-conscience. Các chữ tiếng Anh và tiếng Pháp này 
có nghĩa là một "tâm thức tròn đây, thăng bằng và vững chắc" nói lên một "sự chủ tâm thật 


77 


mạnh" hay một sự "tập trung tâm thân không xao động" (attentiveness, recollection, fïxing the 
mìnd strongly upon any subject). Theo nhà sư Sangharakshita thì ý nghĩa mới này là một sự 
"hòa tan” của khải niệm lâu đời là "chánh niệm" hay samma-safi, một khái niệm với ý nghĩa 
"đông cứng". Thế nhưng hai khái niệm "đông cứng" và "hòa tan" đó cũng có thể nói lên cùng 
một thứ là “sự tập trung tâm thân". 


Trong các sách tiếng Việt của Thiên sư Nhất Hạnh thì dùng chữ "chánh niệm", thể 
nhưng các sách này khi được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp thì chữ "chánh niệm" được 
dịch là mindfulness hay pleine-conscience. Nhà sư Sangharakshita dựa vào sự chuyển biến đó 
của ngôn từ và khái niệm để giải thích về sự hình thành của Đại thừa trên phương diện tư 
tưởng và mở rộng hơn là lịch sử của cả Phật giáo nói chung. Vậy chúng ta hãy tiếp tục theo 
dõi góc nhìn mang tính cách lôgic học và triết học đó của nhà sư Sangharakshita về sự tiễn 
hóa của Phát giáo dưới đáy) 


Qua góc nhìn lịch sử (ức là giáo lý xưa) người ta có thể xem khái niệm "Bước vào 
dòng chảy" (Stream-entry, stream enterer, kinh sách Hán ngữ gọi là "Nhập lưu" AR, là cấp 
bậc đầu tiên trong số bốn cấp bậc giác ngộ. Người đạt được cấp bác này gọi là sotapanna / 
tu-đà-hoàn, là người mới bắt đầu tu tập; cấp bậc thứ hai là sakadagamin / tr-đà-hàm, người 
đạt được cấp bậc này sẽ còn tái sinh ít nhất thêm một lần nữa trong cõi người; cấp bậc thứ ba 
là anagamin / a-na-hàm, sẽ không còn tái sinh trong cối người nữa mà chỉ tái sinh trong các 
cõi thiên nhân; cấp bậc thứ tư là arahant / a-la-hán, sẽ không còn tái sinh nữa) là một khái 
niệm thuộc thể loại "đông cứng". Phật giáo Đại thừa không chấp nhận khái niệm này và đưa 
ra một khái niệm khác gọi là "sự xuất hiện của bodhicitta" (bồ-đề tâm). Qua sự nhận định đó, 
và theo quan điểm của Đại thừa, thì sự xuất hiện của bodhicitta với tư cách là một sự cảm 
nhận tâm linh, xảy ra sau khái niệm "Bước vào dòng chảy", và thuộc vào một cấp bậc thăng 
tiến cao hơn trên con đường hướng vào mục đích [giác ngộ]. 


Những người Đại thừa không cùng chia sẻ một quan điểm chung về mục đích của 
người a-la-hán. Một số cho rằng mục đích đó chỉ là một chặng trên con đường đưa đến Giác 
ngộ tối thượng mà thôi, điều đó có nghĩa là sau khi đã đạt được thể dạng a-la-hán thì sau đó 
người này mới bắt đầu quán thấy được một cấp bậc cao hơn, giúp mình đến gần hơn với Phật 
tánh (Buddha-svabhava, Tathagatagarbha), tương tự như người bồ-tát. Một số người thuộc 
các học phái Đại thừa khác lại xem thê dạng a-la-hán chỉ là một ngõ cụt. Họ cảnh giác chúng 
ta khi bắt đầu tu tập không nên bước theo con đường đó, bởi vì dù nó có thể giúp mình tỉnh 
ngộ, thế nhưng nó cũng có thể khép lại vĩnh viễn mọi sự thực hiện thể dạng siêu nhiên và 
thượng thặng của một vị Phật. Nói một cách đơn giản hơn là dù ở vào bất cứ một giai đoạn tu 
tập nào cũng vậy, phải luôn cảnh giác trước chủ nghĩa cá nhân trong lãnh vực tâm linh (gưởi 
tu tập không được phép nghĩ đến "cái tôi" của mình, tức là sự giải thoát cho "cá nhân" mình). 

Con đường của người a-la-hán cũng có thể được xem là cùng chung một con đường 
với người bồ-tát, thế nhưng không được trọn vẹn bằng. Người ta có thê hình dung "Tiểu thừa" 
và "Đại thừa" là hai con đường song hành hơn là tiếp nỗi nhau: một đẳng được mô tả cô đọng 
hơn và một đằng thì cầu kỳ hơn, thế nhưng cả hai thật ra chỉ là một con đường tâm linh duy 


78 


nhất. Chủ đích cá nhân trong việc tu tập (spiritual individualism) nhất định không phải là 
thông điệp mà Kinh điển Pali muốn gửi gắm cho chúng ta. Hơn nữa người ta cũng có thể cho 
rằng kinh Mahagovinda-Sutta trong Digha Nikaya (Mahagovinda-Sutta là một bản kinh trong 
Trường bộ kinh / Digha Nikaya - DN 19, thuật lại tiền thân của Đức Phật. Govinda là tước 
hiệu của thân Krishna trong Ấn giáo, trong Đại Tạng Kinh tiếng Việt kinh này mang tên là 
"Kinh Đại Điển Tôn") có nói đến một cái gì đó giỗng như là boddhicitta, đó là phép luyện tập 
gọi là “Bồn brahma vihara" ("Bán thể dạng vô biên của tâm thức", kinh sách Hán ngữ gọi là 
“Tự vô lượng tâm”. Khái niệm này cũng được nêu lên trong kinh Metta Sutta, tức là “Bài kinh 
về Lòng từ tâm" trong Tương Ung Bộ Kinh / Samyutta Nikaya, SN 46.54), và đôi với Đại thừa 
thì phép luyện tập này là cách làm hiễn lộ bodhicitta. Ngoài ra và cũng quan trọng hơn cả là 
phép thiền định về Metta-bhavana / Lòng từ tâm vô biên, nhằm làm hiên hiện lòng nhân từ 
(Metta-bhavana là một trong bốn "thể dạng vô biên của tâm thức” còn gọi là Tứ vô lượng 
tâm" như đã được nói đến trên đây), sẽ tạo ra hạt giỗng của bodhicitta bên trong con người 
mình. Phát động Meffa (Lòng từ tâm) chủ yếu là để khơi động niềm ước vọng tất cả chúng 
sinh đều được hạnh phúc, và niềm hạnh phúc to lớn nhất đối với họ là sự Giác ngộ. Cảm nhận 
được meffa ở thể dạng tối thượng của nó sẽ khơi động được niềm ước vọng đó của mình, giúp 
mình làm bất cứ gì mà mình có thể làm được để thực hiện sự ước mơ ấy của mình. Vì thế 
metta-bhavana (lòng từ tâm vô biên) phải cần có sự thúc đây của bodhicitta (bồ-đề tâm), và 
do đó có thể xem nó như là dấu hiệu báo trước về một cái gì đó sẽ được hình thành về sau này 
trong Đại thừa (câu này có nghĩa là lòng từ tâm vô biên / metta-bhavana nêu lên trong Kinh 
điển Pali được xem là dấu hiệu bảo trước sự xuất hiện của bodhicita trong giáo lý Đại thừa). 


Tóm lại, cách suy luận hoàn toàn trong lãnh vực tâm linh trên đây (ử lòng từ b¡ vô 
biến đến bồ-đê tâm) căn cứ vào sự diễn tiễn lịch sử (ừ Tiểu đến Đại thừa) - tất nhiên là cho 
đến khi nào chưa có ai đưa ra một bằng chứng khác hơn - đã cho thấy khái niệm nguyên thủy 
"Bước vào dòng chảy" cũng gần như là một thứ với khái niệm về "sự xuất hiện của 
bodhicitta" được thiết lập sau này. Khi nào chưa phân biệt minh bạch được sự khác biệt giữa 
hai tầm nhìn lịch sử và tâm linh (nề các khái niệm trong Phật giáo), thì không thê nào hiểu 
được vô SỐ những sự khác biệt giữa Tiểu và Đại thừa (theo nhà sư Sangharakshia thì trên 
phương diện lịch sử, một số các khái niệm nguyên thủy đã bị "đông cứng" với thời gian, ý 
nghĩa của các khái niệm ấy mất hết khả năng thích ứng, tiếp theo đó là một sự phản kháng 
xảy ra đưa đến sự thiết lập các khái niệm mới. Trên phương diện tâm linh thì tư tưởng và 
quan điểm biến đổi và thích ứng với văn hóa và sự sinh hoạt xã hội, tạo ra các nhu cầu mới 
đưa đến các khái niệm mới. Nếu muốn hiểu được vô số các sự khác biệt giữa Tiểu và Đại 
thừa thì phải nắm vững được các sự khác biệt giữa các thuật ngữ và khái niệm của Phát giáo 
trong cả hai lãnh vực lịch sử và tâm linh). Ý niệm về "Sự xuất hiện của bodhicitta" không thể 
tách ra khỏi bối cảnh lịch sử làm phát sinh ra nó (&bái niệm bodhicita được hình thành trong 
một khung cảnh khác hơn với thời đại của Đức Phát khi khái niệm "Bước vào dòng chảy” 
được thành lập). Dựa vào khái niệm đó (ức là bodhicifa) vô số các các học phái và tông phái 
Đại thừa đã được thành lập, tất cả đều góp phần đưa Phật giáo vào thế giới - và có thê là cả vũ 
trụ (ức là tạo cho Phát giáo các kích thước siêu nhiên của một tín ngưỡng vượt lên trên thực 
tại của thế giới này) - với các kích thước toàn diện hơn so với Phật giáo vào thời kỳ nguyên 
thủy. 


79 


(Thiết nghĩ người tu tập cũng nên ý thức là Giáo huấn của Đức Phật gôm có ba khía 
cạnh: trước hết là căn bản "giáo lý" tức là sự hiểu biết; sau đó là "phương tiện" 
phương pháp giúp mang lại sự hiểu biết ấy; thể nhưng sự hiểu biết của Phật giáo không phải 
chỉ là để hiểu biết suông mà hướng vào một "mục đích" rõ rệt, đó là sự Giác ngộ giúp giải 
thoát con người ra khỏi thế giới hiện tượng. Các phương tiện nói chung thường được đánh 
giá là "thiện xảo", trong đó gồm có "Bước vào dòng chảy" và cả "Bodhicitta". Trên dòng phát 
triển của Phật giáo, "phương tiện" phát sinh thật phong phú và đa dạng, nhằm thích ứng với 
văn hóa và xã hội, mang nhiều khía cạnh rất siêu việt, thế nhưng đôi khi cũng khá "đại 


tực là các 


chúng", trong khi đó "giáo lý" và "mục đích" thì luôn vững chắc và siêu việt, là những “Sự 
thật” không hê lay chuyển. Màu sắc và sự phong phú. của “phương tiện” phản ảnh ít nhiễu 
những ước mong mang tính cách bản năng, đôi khi có thể khiến người tu tập không tập trung 
đúng mức vào "giáo lý" và hướng thẳng vào "mục đích", mà nhất thiết chỉ "tu tập" 
"phương tiện" với ít nhiều thiện xảo mà thôi). 


theo các 


Chính vì lý do đó thuật ngữ "bodhicitta" trong một số trường hợp dường như thích 
nghi hơn so với cách diễn đạt "Bước vào dòng chảy", thế nhưng dưới một góc nhìn khác thì 
cả hai đều có thể thay thế cho nhau để cùng nói lên một cảm nhận chung nhưng ở hai thê dạng 
khác nhau (chỉ khác biệt nhau về mặt lịch sử: "Bước vào dòng chảy" thuộc Phật giáo xưa, 
"bodhicitta" là một khái niệm mới hơn của Đại thừa). Ý nghĩa gộc (denotation / nguyên thủy) 
của cả hai thứ chỉ là một, thế nhưng ý nghĩa mở rộng (comnofation / ý nghĩa thêm thắt, phụ 
thuộc, được ghép thêm sau này) thì khác nhau. Trên dòng tiễn hóa lịch sử của Phật giáo, 
nhiều thuật ngữ đã được bồ khuyết thêm với các ý nghĩa phụ thuộc (connoftation), khiến một 
thuật ngữ có thể trở thành thích nghỉ và phù hợp hơn so với một thuật ngữ khác, nhằm nêu lên 
một bối cảnh hay một thể dạng nào đó trong cuộc sống tâm linh. Vì thế cũng không nên quá 
câu nệ và bám víu vào ý nghĩa từ chương của các thuật ngữ ấy một cách quá đáng (nới chung, 
những gì nêu lên trên đây cho thấy sự cẩn thận của nhà sư Sangharakshita trong cách dùng 
chữ. Trong khi đó Phật giáo Việt Nam dường như chỉ xoay quanh các thuật ngữ tiếng Hán đã 
được dịch lại từ tiếng Phạn có thể đã từ hàng ngàn năm trước. Ngôn ngữ, văn chương và sự 
hiểu biết nói chung ngày nay đã thay đổi nhiều. Tu tập phải là một sự thức tỉnh). 


Ý nghĩa ghép thêm (connotation / ý nghĩa phụ thuộc) trong cách nói "Bước vào dòng 
chảy” gợi lên sự "thực hiện” của một cái tôi ( nếu muốn "bước vào dòng chảy" thì phải có một 
cá thể tức là một người nào đó làm “chủ thể" để thực thi hành động “bước vào”, ý nghĩa 
ghép đó gián tiếp gợi lên một "cái tôi" hay "cái ngã"), thế nhưng sự "thực hiện" đó đúng ra 
phải là một sự giải thoát "cái tôi”, nói một cách khác là chăng có một cái tôi nào đề "bước vào 
dòng chảy" cả. 


Thật hết sức rõ ràng bodhicitta nằm ra bên ngoài ý niệm về cái tôi. Mục đích của quyết 
tâm Giác ngộ là mang lại sự tốt lành cho tất cả (có nghĩa là cho tắt cả chúng sinh, hoàn toàn 
rát cả) thê nhưng thật ra thì chẳng có một chúng sinh nào để mà giúp đỡ cả (kể cả chính 
mình). Chẳng phải cả hai cách dẫn thân đó ("Bước vào dòng chảy" và "bodhicita") đều đòi 


# ..ŸH1ữ 


hỏi phải vượt thoát cái tôi "của mình” và của "tât cả kẻ khác” hay sao? (đt cả chúng sinh và 


80 


Long Jộ Ea l *H 


cả chính mình chẳng ai có một "cái tôi" hay "cái ngã" đích thát và tự tại nào cả, “cái tôi” chỉ 
là kết quả tạo ra bởi sự níu kéo chằng chịt giữa nguyên nhân và điễu kiện. "Bodhicitta" hay 
"Bước vào dòng chảy" chỉ là hai cách dẫn thân để cùng xông vào một cuộc chiến chung, 
nhằm tháo gỡ và loại bỏ mạng lưới giăng ra bởi "cái tôi” (cái ngã) bao trùm và trói chặt tắt 
cả chúng sinh...và cả chính mình. Do đó giúp đỡ chúng sinh cũng chỉ đơn giản có nghĩa là 
giúp đỡ chính mình. Thế nhưng một người tu tập chân chính không bao giờ nên nghĩ đến cái 
"ý nghĩa" phản ảnh sự bám víu và ích kỷ của bản năng sinh tôn nơi con người của mình). 


Thật vậy, trong Kinh Hoa Sen có cho biết là chỉ có một con đường độc đạo dành cho 
tất cả mọi người: con đường mà người ta gọi là a-la-hán và con đường mà người ta gọi là 
bodhicitta cũng chỉ là hai cách hình dung khác nhau về một con đường độc nhất. 


Trở lại với chủ đề chính yếu của chúng ta trên đây là phải làm thế nào đề bodhicitta có 
thể hiển lộ bên trong chính mình? Điều đó thật vô cùng huyền bí. Trong quyền 
Bodhicaryavafara / Con đường đưa đến Giác ngộ ! Nhập bâ-đê hành luận, Shantideva / Tịch 
Thiên cho biết chuyện đó cũng tương tự như một người mù tìm được một viên bảo châu trong 
một đống rác. Sự khám phá đó quả hết sức lạ lùng và cũng thật bất ngờ, thế nhưng dầu sao thì 
cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Nguyên tắc căn bản nhất trong nền tư tưởng Phật giáo 
là bất cứ một thứ gì hiện ra trong vũ trụ, dù là ở cấp bậc nào cũng vậy (ữu hình hay vô hình, 
vật chất hay tư duy, xúc cảm hay tác ý, trí tuệ hay vô mỉnh,...), tất cả không hề là một sự ngẫu 
nhiên, cũng không phải là do định mệnh hay quyết tâm của Trời, mà nhất thiết tùy thuộc vào 
các nguyên nhân và điều kiện [tạo ra nó] (đó là nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo 
giữa mọi hiện tượng pratityasamuipada, còn gọi là "lý duyên khởi", nói đến trong rất nhiều 
bài kinh). Sự hiển hiện của bodhicitta bên trong chúng ta tùy thuộc vào sự tạo tác của một SỐ 
điều kiện tâm thần và tâm linh (chúng ta có thể liên tưởng đến câu đâu tiên trong kinh 
Dhammapada: "Tâm thức là nguyên nhân làm phát sinh ra tắt cả mọi hiện tượng"). 


Điều đó khiến chúng ta phải nghĩ đến một khía cạnh rất chủ yếu trong cuộc sông tâm 
linh của mình (ong việc fu tập của mình): đó là sự chuẩn bị. Chúng ta quá lo lắng chỉ mong 
sao sớm đạt được kết quả, nhưng không hè nghĩ đến là kết quả phải cần đến các điều kiện tạo 
ra nó, đấy là lý do khiến không mấy khi chúng ta đạt được kết quả đu ứập không những cân 
đến một sự quyết tâm mà còn phải thật kiên nhân, tức là phải làm mọi cách để tạo ra điều 
kiện, kết quả sẽ hiện ra với mình khi nào mình không chờ đợi nó. Chờ đợi sẽ khiến con đường 
trở nên đài thêm, xa tấp, đây sương mù và ảo giác). Nếu chuẩn bị thật cần thận thì tự nhiên 
kết quả sẽ hiện ra với mình. Trên thực tế chúng ta có thể đã đạt được thành công, thế nhưng 
thường thì chúng ta lại gần như không hề hay biết gì cả về sự thành công đó của mình 
(bodhicitta hiện lên với mình đôi khi rất bắt ngờ, bởi vì bản chất của nó là một hình thức xúc 
cảm, một sự cảm nhận sâu xa, một sự hiểu biết khá đột ngột, đó là những gì mà mình không 
thể chờ đợi hay biết trước được. Do vậy, chúng ta hãy cứ lăng lặng hành xử nhự một người 
bồ-tát, bodhicitta cũng sẽ yên lặng và kín đáo nấy nở bên trong a-lại-da thức - alayavijnana - 
hay "tiềm thức" của mình, và nó sẽ hiện ra với mình khi nào các điều kiện đã "chín muôi" bên 
trong chính mình . Bodhicita mà mình "trông thấy" được nó bên trong tâm trí mình không 
phải là bodhiciIta, mà chỉ là một sự tưởng tượng). 


81 


Chúng ta không cần phải nghĩ đến là mình phải trở thành một người bồ-tát, đây không 
phải là một cái gì đó mà người ta có thê trở thành được. Thế nhưng cũng phải nghĩ đến là 
mình phải tạo ra bên trong chính mình các điều kiện cần thiết giúp cho bodhicitta hiển hiện. 


Câu nói "khi nào các bạn chuẩn bị một cách thích nghị, thì bodhicitta sẽ hiện lên với 
các bạn” không có nghĩa là bodhicitta bắt buộc sẽ phải hiện ra với các bạn. Hiện đang trong 
lúc này, các bạn chưa năm vững được thật chi tiết tất cả các điều kiện cần thiết, các bạn cũng 
không biết là phải duy trì các điều kiện đó trong bao nhiêu lâu (để bodhicita có thể hiển 
hiện). Khả năng của chúng ta trong hiện tại không thê đáp ứng được các nhu cầu cần thiết cho 
"cái tôi" của mình trong tương lai (@o các điều kiện như thế nào để phù hợp với cái tôi của 
mình trong tương lai hâu giúp cho bodhicita có thể hiện ra), và cũng không thể nào lèo lái 
được nó, kê cả biết trước mình sẽ là người như thế nào trong tương lai. Luôn luôn có một 
phần nào đó trong sự mong cầu (research / quête) của mình mà mình hoàn toàn mù tịt. Nếu 
chúng ta biết được thật chính xác mục đích là như thế nào và mình sẽ phải làm gì đề đạt được 
mục đích đó, thì tất mình ta đã đạt được nó từ lâu rồi ( chẳng hạn nhự một số người cho rằng 
mình biết thật rành mạch thế nào là "thành Phật" và cũng biết thật chắc chắn là "niệm Phật 
thì sẽ thành Phật", thì họ đã thành Phật từ lâu, và từ lâu chúng ta cũng đã thành Phật giống 
như họ, nếu mình chịu khó niệm Phật như họ). Vì thế chúng ta phải tập buông ra hoặc năm 
bắt (/ggle/ jongler/ tung hứng) một số các điều kiện, cho đến khi nào tìm được một sự kết 
hợp thích nghi (Đức Phật cũng đã phải dọ dẫm trong nhiều năm, chọn hết vị thầy này đến vị 
thầy khác, chịu mọi sự khắc khổ trên thân xác để phát triển tâm thân, thế nhưng một hôm 
Ngài đã từn thấy một sự kết hợp thích nghỉ, một sự tương tác hài hòa giữa thân xác và tâm 
thức mang lại một sự quán thấy sâu kín bên trong con người của chính mình). 


Bures-Sur-Y vette, 24.06.20 


32 


Bài 14 
Sự xuất hiện của bodhicitta 


Kinh sách đưa ra thật nhiều phương pháp khác nhau giúp khởi động bodhicitta (bồ-đề 
tâm), thế nhưng đối với phương pháp nào cũng vậy, nếu chuyên cần luyện tập thì mình sẽ đạt 
được mục đích đó. Phương pháp mà chúng ta chọn khi mới khởi sự không quan trọng mấy, 
điều quan trọng hơn hết là phải đốc toàn lực vào việc luyện tập, không một chút do dự nào cả. 
Tuy nhiên chúng ta cũng có thể dễ bị rơi vào một tình trạng thoải mái (0hích thú, mãn nguyện) 
trong cuộc sống tâm linh của mình (chẳng hạn như trường hợp một người cư sĩ chăm chỉ tụng 
niệm, thường xuyên đi chùa, tạo được một chút thán phục của những người chung quanh, 
hoặc trường hợp của một người xuất gia lâu ngày đạt được một phẩm trật cao, khiến phật tử 
và những người đồng tu trọng vọng và kính nề. Đây là những cái bẩy rất nguy hiểm của sự 
thoải mái và mãn nguyện. Mục đích của việc tu tập là quên chính mình để xả thân vì kẻ khác). 
Nếu muốn tránh cái cạm bẫy đó thì sau khi đã chọn cho mình một phương pháp luyện tập, dù 
là thuộc lãnh vực nào cũng vậy: đạo đức, thiền định, nghiên cứu, việc làm (công quả, xây 
chùa, cứu trợ...), hào phóng (bố thí), hoặc bất cứ gì khác, thì phải luôn cố gắng một cách 
nghiêm chỉnh. 


Ngoài trừ một phương pháp thiền định thật chuyên biệt được giảng dạy trong Phật 
giáo Tây Tạng (hát ra trong Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều phương phát giúp khơi động 
bồ-đề tâm, phương pháp phổ biến nhất là "nhận chịu" khổ đau của kẻ khác và "hiến dâng" 
hạnh phúc của mình cho họ, phương pháp thiên định này rất tỉnh xảo và hiệu nghiệm, có thể 
đây là phương pháp mà nhà sư Sangharakshita muốn nói đến chăng (?). Ngoài ra cũng còn 
một phương pháp khác cũng khá đại chúng, đó là cách "đồng hóa mình với kẻ khác" để nhận 
thấy kẻ khác cũng như mình, cũng mong câu được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau) thì Phật 
giáo nói chung có hai phương pháp chính yếu nhất nêu lên các điều kiện cần thiết giúp cho 
bodhicitta hiển hiện. Phương pháp thứ nhất gọi là phương pháp Shantideva (Tịch Thiên), 
phương pháp thứ hai là Vasubandhu (Thế Thân), (Vasubandhu và người anh cùng cha khác 
mẹ với mình là Asanga / Vô Trước là hai vị sáng lập học phái Citamafra / Duy thức). Cả hai 
vị này đều là các vị thầy người Án, Shantideva sống vào thế kỷ thứ VII và Vasubandhu 
khoảng thế kỷ thứ IV, và theo truyền thống thì cả hai đều là các vị bodhisattva. Hai phương 
pháp tuy khác nhau thế nhưng thật ra là bổ khuyết cho nhau. Dưới đây là phương pháp 
Shantideva. 


Anuttara puja còn gọi là Puja gồm bảy yếu tố 
Phương pháp Shantideva là một phương pháp luyện tập hoàn toàn dựa vào sự sùng 


kính, gọi là Annuuffara puja (anuttara trong tiếng Phạn có nghĩa là thượng thặng, tuyệt vời, 
pưja có nghĩa là các nghỉ thức hay nghỉ lễ) gồm một loạt bảy phép luyện tập, hay bảy cung 


83 


cách hành xử giúp biểu lộ các cảm tính tín ngưỡng thiêng liêng của mình, có thể xem như là 
cả một khía cạnh tâm tính của con người mình. Các câu tụng niệm cùng các phép luyện tập 


àÀ 


này được gọi chung là "ouja gồm bảy yếu tổ". 
1- Sự tôn kính 


Yếu tố thứ nhất là sự tôn kính (veneration). Tôn kính ở đây chủ yếu là hướng vào Đức 
Phật, không những với tư cách là một con Người đích thật, một Nhân vật lịch sử, mà còn là 
một Biểu tượng của lý tưởng Giác ngộ. Với tất cả lòng sùng kính và ngưỡng mộ sâu xa, 
chúng ta hãy tỏ bày sự kính cần từ bên trong con tỉm mình trước sự tuyệt vời và cao cả của lý 
tưởng Giác ngộ [của Đức Phật] vì sự tốt lành của tất cả chúng sinh. Các cảm nhận tôn kính 
sâu xa và mãnh liệt đó tràn ngập lòng mình, khiến mình không còn biết phải làm gì hơn là tìm 
mọi cách để cúng dường một cái gì đó, hiến dâng một cái gì đó. Những vật cúng dường 
thường là bông hoa, một ngọn nến, một ngọn đẻn dầu, một nén hương, hoặc nhiều thứ khác 
nữa (một tách nước trà, một ly nước lã,... hoặc cũng chỉ cần hai bàn tay chấp lại, một phút 
yên lặng trong tâm hôn hay một thoáng yêu thương trong lòng... cũng có thể là những vật 
cúng dường). Các vật cúng dường đó hiến dâng lên Đức Phật để tỏ bày lòng tôn kính của 
mình trước Lý tưởng Giác ngộ Tối thượng, dù lý tưởng đó vẫn còn rất xa vời đối với mình. 


Yếu tố thứ hai là vái lạy (salutation). Vái lạy là một cách nói lên sự tôn kính của mình 
bằng cử chỉ. Cảm nhận được một cái gì đó trong tâm thức mình chưa đủ. Chúng ta nào phải 
chỉ gồm có tâm thức, tư duy và tình cảm, mà còn có cả thân xác và ngôn từ, vì thế nêu muốn 
việc luyện tập được hiệu quả thì cả ba thứ ấy (âm thần, thân xác và ngôn từ) đều phải góp 
phần vào đó, dù thật kín đáo cũng vậy. Vì thế chúng ta phải chắp tay, cúi đầu để vái chào với 
tất cả sự kính cần và khiêm tốn của mình. Dầu sao thì đấy cũng chỉ là bước đầu giúp mình hé 
thấy lý tưởng mà thôi. Chúng ta phải ý thức rằng trong lúc này lý tưởng đó còn rất xa vời đối 
với mình. Lý tưởng đó cũng chăng khác gì với các đỉnh núi của dãy Hy-mã Lạp-sơn lấp lánh 
ở tận chân trời. Tất cả những sì mà chúng ta phải làm trong lúc này là cất bước lên đường, và 
con đường thì thật là dài. 


3- Tham dự các khóa ấn cư 


Yếu tổ thứ ba là "tham dự các khóa ấn cư". Trong lúc này chúng ta chỉ mới chấp nhận 
lý tưởng, chỉ thoang thoáng trông thấy nó, tôn kinh nó, hồi đáp nó bằng các xúc cảm của mình 
mà thôi (chưa trực tiếp cảm nhận được nó từ bên trong con người của mình). Chúng ta phải 
công nhận là còn lâu mình mới đạt được lý tưởng đó. Hiện tại, tức là trong giai đoạn thứ ba 
này (ham dự các khóa ẩn cư), chúng ta phải tích cực thực hiện lý tưởng đó. Khi nào hiểu 
được lý tưởng đó đối với mình vẫn còn xa tít tận chân trời và hiện chúng ta vẫn còn dậm chân 
tại chỗ, thì tất chúng ta sẽ hiểu rằng mình nên quyết tâm cất bước ngay. Vậy chúng ta hãy 


34 


cùng gia nhập với Tam bảo (Đức Phật, Giáo huấn của Ngài và Tăng đoàn), tức là phần cốt 
lõi sâu xa nhất của toàn thê tín ngưỡng Phật giáo. 


4- Sám hối 


Tiếp theo là yếu tố thứ tư là sự "thú nhận các lỗi lầm " (confession oƒ faulis / kinh sách 
Hán ngữ gọi là "sám hối"). Một số người cho rằng giai đoạn luyện tập này rất khó, lý do là vì 


rz 
^ 


chữ "sám hôi” (conƒession / thú tội) nói lên một sự tiêu cực (/hú nhận các lầm lỗi và sai trái 
của mình). Trong tình trạng hiện tại (cấp bậc tu tập sơ khởi của mình) thì đây là sự công nhận 
một số khía cạnh nào đó nơi con người mình mà mình không muốn kẻ khác trông thấy, ngay 
cả chính mình cũng vậy, cũng không muốn nhận thấy những thứ ấy nơi con người của mình. 
Thế nhưng thật ra lúc nào chúng cũng cứ đeo đuổi mình, tương tự như Mephistopheles đeo 
đuôi Faust trong một thi phẩm nỗi tiếng của Goethe (Goethe, 1749-1832, là thi hào lừng danh 
nhất của nước Đức. Faust và Mephistopheles là hai nhân vật chính trong hai vở kịch khác 
nhau của thì hào Goethe, nhưng mang cùng một tên là “Faust”. Nội dung của hai vở kịch này 
là nhằm nêu lên hình ảnh của một nhân loại khổ đau, bị cấu xé giữa sự suy nghĩ và hành 
động. Faust là một nhán vật siêu nhiên và thân bí, nội tâm luôn khắc khoải, không bao giờ 
cảm thấy thỏa mãn với sự hiểu biết của mình. Mephistopheles là một nhân vật hoàn toàn trái 
ngược lại với Faust trên mọi phương diện, là một loại yêu ma thế nhưng lúc nào cũng đeo 
đuổi và đồng hành với Fausf trong các biến cố xảy ra). Thú nhận lỗi lầm là cách tự nhận các 
sự yếu đuôi nhỏ nhặt của mình, các khiếm khuyết hoặc đôi khi cũng có thể là các sự hung dữ 
của mình. Điều đó không có nghĩa là phải đấm ngực mà chỉ đơn giản là cách nhận định mọi 
sự việc một cách thực tế hơn, kèm với quyết tâm là trong tương lai mình sẽ làm tốt hơn và 
hành xử với một cung cách khác hơn. Lỗi lầm là cả một gánh nặng trên vai mà mình phải trút 
bỏ, hầu giúp mình bước đi nhẹ nhàng hơn trên con đường hướng vào Giác ngộ. 


Sám hối giữ một vai trò rất quan trọng trong Phật giáo Theravada, đặc biệt hơn cả là 
trong nếp sống nơi tự viện. Trong sự sinh hoạt bình thường của một sa-di hay một nhà sư 
Theravada cũng vậy, đều đặn trong từng ngày, vào lúc sáng sớm và chiều tối, họ phải xin vị 
thầy mình thứ lỗi cho mình về những điều sai lầm trên thân xác, trong ngôn từ và cả tâm thức 
mà mình đã lỡ vi phạm trong ngày hoặc trong đêm hôm truớc. Nếu có một ý nghĩ không tốt - 
nhất là đối với thầy mình - dù chỉ là trong giấc mơ, thì cũng phải sám hối. Hơn nữa, ít nhất là 
trên nguyên tắc, sau khi sám hối xong thì phải tụng niệm prainoksa, tức là các giới luật dành 
cho người tu hành trong chốn thiền môn (giới luật giúp người tu hành giữ sự tỉnh khiết trên 
thân xác, ngôn từ và tâm thức, đồng thời cũng giúp tạo ra cho toàn thể Tăng đoàn một nếp 
sống hài hòa và đoàn kết. Người thế tục tự do hơn, không bị ràng buộc bởi vô số các giới luật 
khắt khe dành cho những người xuất gia, họ chỉ cần tôn trọng một số giới luật căn bản, không 
cần phải sám hồi trong từng ngày, thế nhưng họ phải thường xuyên canh chừng và kiểm soát 
từng cử chỉ, ngôn từ và tư duy của mình, hầu giúp mình bước đi thanh thản hơn và nhẹ nhàng 
hơn trong thế giới nhiễu nhương này. Tiếc thay, dường như một số người tự nhận mình là 
người Phát giáo thế nhưng không máy khi nghĩ đến giới luật trong sự suy nghĩ, lời nói và 
hành động của mình). 


85 


Sám hối không phải là một khía cạnh đặc thù của Đại thừa, thế nhưng nếu Phật giáo 
Theravada xem sám hối là một hình thức thú nhận tội lỗi, thì Phật giáo Đại thừa lại xem hành 
động đó là một cách trút bỏ sự hối hận sâu xa, kèm theo một sự quyết tâm mãnh liệt sẽ không 
tái phạm lỗi lầm ấy nữa trong tương lai. Sự quyết tâm đó được nêu cao trong tập 
Bodhicaryavatara (Con đường đưa đến Giác ngộ ⁄ "Nhập Bô-đề hành luận") của Shantideva 
/ Tịch Thiên. Nếu Shantideva nêu lên sự sám hối với những lời thật quyết liệt đầy xúc động, 
thì trái lại trong Kinh ánh sáng rạng rỡ của vàng ròng (The Sutra oƒ golden ligii, tiếng Phạn 
là Suvarnaprabhasa-sutra, tiếng Hán là "Kim Quang Minh Kinh", là một bản kinh Đại thừa 
rất nổi tiếng) các lời kinh mang thật nhiều thi tính, các khía cạnh thi vị không mấy khi được 
thấy trong kinh sách Pali. 


5- Hân hoan trước những hành động xứng đáng 


Yếu tố thứ năm trong puÿa là niềm hân hoan trước những hành động xứng đáng (erir 
⁄công đực, những điễu tích cực và đạo hạnh). Nếu muốn khơi động niềm vui sướng đó trong 
lòng thì phải nghĩ đến cuộc sống của những bậc cao quý, rộng lượng, đạo đức, thánh thiện. 
Hoặc cũng có thê nghĩ đến chư Phật, chư Bồ-tát, các thánh nhân, hiền giả, các đại thi hào, các 
nhạc sĩ, các khoa học gia, kế cả những người nhân từ và đạo đức mả mình quen biết. Sự hồi 
tưởng đó là một sự cỗ vũ lớn lao, mang lại thật nhiều cảm ứng giúp chúng ta nhận ra trong thế 
giới ti tiện và khổ đau này cũng có những người thật đáng kính, dù họ không đông đảo đi nữa 
thế nhưng thỉnh thoảng cũng thấy xuất hiện những con người như vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy 
hân hoan khi nghĩ đến trên toàn thế giới này và suốt trên dòng lịch sử nhân loại, luôn có 
những con người thánh thiện, giác ngộ, đầy lòng tốt, đứng ra giúp đỡ phần còn lại của nhân 
loại bằng mọi cách. Họ có thê là các thánh nhân, các người thông thái, các vị thầy thánh thiện, 
các khoa học gia, các người lãnh đạo, các nhân viên bệnh viện, kê cả những người ủy lạo tù 
nhân. Trước những con người như vậy, chúng ta không tránh khỏi cảm thấy một niềm vui 
sướng hiện lên trong lòng. Thay vì chỉ biết dèm pha và chỉ trích như thường thấy trong thế 
giới ngày nay, thì chúng ta hãy cứ nhìn vào các tắm gương đạo đức, các công trình nhân đạo 
để ngưỡng mộ và chiêm nghiệm, điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy vui sướng hơn. 


6- Cầu khẩn 


Yếu tổ thứ sáu là sự cầu khẩn. Chúng ta cầu khân những người có trình độ giác ngộ 
cao hơn mình hãy giảng dạy cho mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là phải xun xoe, 
chiều chuộng và cầu cạnh họ để họ giảng cho mình nghe, mà là cách tạo ra một sự mở rộng 
bên trong chính mình hầu đón nhận những lời thuyết giảng của họ. Thiếu sự mở rộng đó 
chúng ta sẽ không thê nào tiếp nhận được bất cứ một thứ gì cả, nhất là bodhicitta. 


7- Hôi hướng công đức và tư bỏ cái tôi của mình 


Yếu tố thứ bảy và cũng là yếu tố sau cùng là sự "hồi hướng công đức và từ bỏ cái tôi 
(cái ngã) của mình". Đối với tín ngưỡng Phật giáo, mỗi khi thực hiện được một hành động 


86 


thuận lợi (cứ chí, lời nói hay tf duy tích cực) thì mình cũng sẽ thừa hưởng được một chút 
punya (phước đức, công đức) tức là một sự xứng đáng (merit). Một phần lợi ích trong việc 
thực thi puja (ghi lê) cũng sẽ hiện ra với mình dưới hình thức đó (có nghĩa là cúng dường, 
vái lạy, tụng niệm cũng mang lại cho mình đạo đức và sự xứng đáng). Do đỗ punya mang hai 
ý nghĩa: trước hết là sự "xứng đáng" (merit), sau đó là "đạo đức" (virtue). Nói một cách khác 
thì đây là một chút vốn liếng tồn lưu dưới hình thức nghiệp lành. Ý niệm về punya liên hệ mật 
thiết với ý niệm karma / nghiệp (karma là tiếng Phạn, tiếng Pali là Kamma, có nghĩa là hành 
động, dịch sang tiếng Hán là nghiệp /*%. Chữ nghiệp nguyên nghĩa trong tiếng Hán là "nghề 
nghiện”, "việc làm", "công việc” hay "sản nghiệp"..., trong khi đó chữ karma trong Phật giáo 
mang ý nghĩa bao quát và trừu tượng hơn nhiêu, chẳng hạn như sự suy nghĩ, các xúc cảm, lời 
nói, cử chỉ cũng là một "hành động” / action, bất cứ một "hành động" nào cũng đưa đến hậu 
quả của nó: tích cực, tiêu cực hay trung hòa. Trung hòa ở đây có nghĩa là không tạo ra một 
nguyên nhân cụ thể khác đưa đến một hậu quả khác mà chỉ gây ra các tác động "nhẹ", không 
tạo ra nghiệp lâu dài, tương tự như các hành động đạo đức hay hung bạo, nhưng vẫn gây ra 
một tác động nào đó liên kết và níu kéo với các hiện tượng khác trong thế giới này. Do đó 
người tu tập phải hết sức thận trọng trong từng cử chỉ, lời nói và tư duy của mình). Nêu 
chúng ta thực hiện được các hành động tốt lành (rong trường hợp này punya sẽ mang ý nghĩa 
là “đạo đức”) thì sau đó chúng ta sẽ cảm nhận được những niềm vui sướng, bởi vì mình đã 
gom góp được một ít punya (rong trường hợp này punya sẽ có nghĩa là các sự "xứng đáng”). 


Thế nhưng sau khi thực thi pưnya và đạt được các sự xứng đáng (rong tiếng Việt còn 
gọi là "đức") thì chúng ta hãy mang ra để hồi hướng. Chúng ta không giữ lại cho mình các sự 
xứng đáng ấy nhằm mang lại sự giải thoát cho cá nhân mình, mà là để chia sẻ với tất cả chúng 
sinh. Ở cấp bậc cao nhất của nó, ước nguyện ấy (ức là sự hồi hướng) sẽ là bodhicitta (bô-đề 
tâm). 


Các tập tục, lễ lạc, tụng niệm là những thứ được bày ra nhằm mục đích hỗ trợ những 
gì chủ yếu và sâu xa hơn trong việc tu tập, đó là cách tạo ra cho mình một loạt các sự cảm 
nhận và các cảm tính sùng kính. Thật vậy, khi nào con tim mình ngập tràn bởi sự kính cần, 
lòng mộ đạo và sự tôn kính, khi nào thật sự cảm nhận được những gì tách rời mình ra khỏi lý 
tưởng (các sinh hoạt phù phiếm trong cuộc sống), khi nào thật sự tạo được cho mình quyết 
tâm thực hiện lý tưởng đó, khi nào trông thấy thật minh bạch các khía cạnh tối tăm của bản 
chất mình, khi nào phát động được một cách thành thực niềm hân hoan khi trông thấy kẻ khác 
thực hiện được những điều tốt lành, khi nào thật sự mở rộng được lòng mình để tiếp nhận các 
tác động tâm linh thuộc các cấp bậc cao hơn, khi nào không còn ước nguyện giữ lại cho riêng 
mình bất cứ một thứ gì, thì vào một hôm nào đó, nhờ vào các phẩm tính ấy, bodhicitta sẽ hiện 
lên với mình. Khi đã được gieo trồng trong mảnh đất đó thì hạt giống bodhicitta sẽ nảy mầm 
và lớn mạnh. 


Không khiếp sợ sự hiện hữu trong hiện tại 
và cả sự hình thành trong tương lai 


87 


Trong quyên Bodhicaryavatara (Con đường đưa đến Giác ngộ / "Nhập bồ-đề hành 
luận”) Shantideva có cho biết là tác động của lòng hào hiệp (generosity / rộng lượng, hào 
phóng) và puja (các nghỉ thức lễ lạc) - nói một cách vắn tắt là chọn cho mình cuộc sống của 
người tu hành - sẽ khiến mình "không còn sợ hãi trước sự hiện hữu này và cả sự hình thành 
trong tương lai". Bước theo con đường của người bồ-tát là cách giúp mình không còn biết lo 
lắng là gì. Các bạn chỉ cần biết là mình đang bước trên con đường tâm linh thế thôi. Các bạn 
sẽ không còn quan tâm đến sự sống hay cái chết, giàu có hay cơ hàn, ngợi khen hay chê cười, 
hay bất cứ những gì đại loại như thế. Các bạn chỉ cần biết là mình đang bước đi trên Con 
đường và cũng chỉ có vậy. Cho đến khi nào các bạn vẫn còn tự hỏi phải làm gì đây trong cuộc 
đời mình, chăng hạn như ước tính phải dành ra bao nhiêu thời giờ cho việc tu tập, bao nhiêu 
thời giờ cho các thú vui thế tục, thì khi đó các bạn vẫn còn hoang mang và thiếu sáng suốt, 
mất hết sự tự tin. Thế nhưng một khi đã quyết định và dắn thân, thì đưới một góc nhìn nào đó 
mọi sự sẽ diễn tiền một cách suôn sẻ và tự nhiên, chăng có gì để mà lo nghĩ cả. 


Chúng ta thường có xu hướng cho rằng nếp sống tu hành quá gay go, cuộc sống thế 
tục thoải mái hơn, thế nhưng quan điểm đó quả không hợp lý chút nào. Cuộc sống của người 
tu hành đôi khi tỏ ra ít khổ nhọc hơn nhiều, so với sự cố gắng biến cải thế giới (/øo ra các 
điều kiện thuận lợi hâầu cải thiện cuộc sống của mình) hoặc có gắng tạo một sự nghiệp có thể 
mang lại cho mình hạnh phúc và mọi sự thành công. Dưới một góc nhìn nào đó thì sự Giác 
ngộ không hề đòi hỏi mình quá nhiều cố gắng đến như vậy. Thật hết sức khó thành công trong 
thế giới (bởi vì có quá nhiều trở ngại ngặn chán các hoạch định của mình, câu này là lời ghi 
chú trong bản dịch tiếng Pháp), thê nhưng một khi đã bước vào con đường tu tập và nếu cố 
gắng, thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặt hái được thành quả. Tuy nhiên, dù các việc cúng 
dường, hồi hướng, quên bản thân mình là những gì thật quan trọng, thế nhưng đấy cũng chỉ là 
bước đầu trên đường tu tập. Các thứ ấy chỉ là cách chuẩn bị cho sự xuất hiện của bodhicitta 
(bô-đề tâm) sau này, nhưng chưa phải là một sự cảm nhận đích thật về nó. Sự cảm nhận đích 
thật về nó đòi hỏi một sức mạnh tâm linh cao hơn như thế. Những øì mà mình đang làm trong 
hiện tại chỉ là cách nói lên ước vọng của mình mà thôi. Puja (các nghỉ thức lễ lạc) chỉ là cách 
giúp chúng ta thốt lên - ít nhất là trong tâm trí mình - với chư Phật và chư Bồ-tát: "Xin hãy 
chấp nhận tôi. Trước đây tôi muốn làm gì thì làm, thế nhưng từ nay tôi sẽ làm theo những gì 
chư Phật và chư Bồ-tát muốn tôi phải làm". Trong giai đoạn tiên khởi này, thật hết sức quan 
trọng là sự đối thoại phải được nây mầm. Nói một cách giản dị hơn là khi nào bodhicitta đã 
hiện lên với mình thì cứ theo đó mà làm (&hông cân phải câu xin hay van vái gì nữa cả). 
Không còn cần phải phát động sự quyết tâm giúp mình làm những gì mà mình muốn làm. Con 
người mình bắt đầu chuyên động thật tự nhiên, tương tự chiếc đàn bodhicitta bật lên các âm 
thanh của nó. 


Thế nhưng trước khi điều đó có thể xảy đến với mình thì chúng ta cũng phải tạo ra cho 
mình khả năng tiếp nhận nó, có nghĩa là phải biết cúng dường (hiến dâng lễ vật, chẳng hạn 
như: một cánh hoa, một nén hương, một tách nước..., hoặc hai bàn tay chắp lại như đã được 
nói đến trên đây), và tiếp theo sau đó là hiến dâng cả con người của mình bằng cách thốt lên: 
"Xin chư Phật và chư Bồ-tát hãy đón nhận tôi, tôi ước mong được hướng dẫn, không phải bởi 
sự quyết tâm hướng vào cái tôi (cái ngã) mà là sự quyết tâm hướng vào sự Giác ngộ. Mong 


88 


sao sự quyết tâm đó sẽ được khơi động trong tôi, xâm chiếm tôi". Khi nào hiểu được ý nghĩa 
của những gì mà mình đang làm (bảy yếu rổ nghỉ lễ) thì khi đó mình sẽ ý thức được puÿa là 
một phép luyện tập vô cùng quan trọng, đòi hỏi thật nhiều cỗ gắng. 


Bures-Sur-Y vette, 04.07.20 


89 


Bài 15 
Bốn yếu tố của Vasubandhu 


Phương pháp phát huy bodhicitta (bồ-đề-tâm) của Vasubandhu mang nhiều khía cạnh 
triết học hơn so với phương pháp của Shantideva, và gồm có bốn thành phần. 


1- Tưởng nhớ đến chư Phật 


Thành phần thứ nhất là "tưởng nhớ đến chư Phật". Chúng ta hồi tưởng đến chư Phật 
trong quá khứ, chăng hạn như vị Phật lịch sử thuộc kỷ nguyên của chúng ta là Đức Thích Ca 
Mâu-ni (Shakyamunmi) hoặc các vị Phật huyền thoại xuất hiện trước N gài, như các vị 
Dipankara, Kondamna, v.v. (Dipankara / Đề Hoàn Kiệt, là vị Phật đâu tiên trong danh sách 
sôm 18 vị Phật xuất hiện trước Đức Phật lịch sử Shakyamuni. Kondanna là vị thứ hai sau vị 
Dipankara. Phật giáo tin rằng trong quả khứ trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời cũng đã 
từng có các vị Phật khác, và sau Ngài trong tương lai cũng sẽ có các vị khác nữa, chẳng hạn 
nhự Maitreya / Phật Di lặc). Sau khi tưởng nhớ đến các vị Phật trên đây thì chúng ta tụng 
niệm và suy nghĩ như thế này: 


"Tất cả các vị Phật nơi mười phương không gian, trong quá khứ, trong tương lai và cả 
hiện tại, khi mới bắt đầu bước vào con đường đưa đến Giác ngộ thì các vị ấy vẫn chưa hoàn 
toàn được giải thoát khỏi mọi dục vọng và lỗi lầm, chẳng khác gì như chúng ta hôm nay. Thế 
nhưng sau cùng thì các vị ấy cũng đã đạt được Giác ngộ tối thượng và trở thành các chúng 
sinh cao quý nhất". 


“Tất cả chư Phật, nhờ vào sức mạnh phát sinh từ một nghị lực tâm linh không hề lay 
chuyển, đã giúp các vị ấy đạt được Giác ngộ hoàn hảo. Nếu các vị ấy đã đạt được Giác ngộ 
thì tại sao chúng ta lại không làm được ?”. 


“Tất cả chư Phật, đưa cao ngọn đuốc của trí tuệ để thắp sáng đêm tối của vô mình, 
giữ gìn con tim tuyệt vời của mình luôn tỉnh giác, chấp nhận mọi đớn đau và cam khổ và đã 
được giải thoát khỏi sự trói buộc của cả ba thể giới (thể giới tham dục, thể giới hình-tướng và 
thế giới phi-hình-tướng). Nếu bước theo vết chân của các vị ấy thì chúng ta cũng sẽ được giải 
thoát như chính các vị ấy" 


"Tắt cả chư Phật cao quý nhất của nhân loại đều vượt được đại dương mênh mông 
của sự sinh, cái chết, các thứ dục vọng và lỗi lầm. Vậy thì tại sao chúng ta là những chúng 
sinh thông mình ( nói chúng ta là con người, khác hơn với các thể loại chúng sinh khác có trí 
thông mình kém hơn), lại không vượt qua được vùng biển của sự hoán sinh" (trong nguyên 
bản là chữ transmigration, tạm dịch là sự “hoán sinh", có nghĩa là sinh trở lại dưới thể dạng 
một "cá thể" khác, trong một môi trường và hoàn cảnh khác, phù hợp và thích nghỉ với kết 


90 


quả do chính mình tạo ra từ các kiếp sông trước của mình. Các chữ quen thuộc nhự "đáu 
thai", "luân hôi", "tái sinh, v.v. đêu thiêu chính xác và dê gây hiệu lâm vì có thê nghĩ răng 


1. 


"cái tôi" của mình, "con người” của mình, sẽ "tái sinh" trở lại). 


"Tắt cả chư Phật từng phát lộ được một sức mạnh tâm linh thát lớn, từng hy sinh 
những gì mình có, từ thân xác đên sự sông để đạt được sự hiểu biết. Đối với chúng ta cũng 
vậy, chúng ta cũng đủ khả năng để bước theo tắm gương cao quý của các vị ấy". 


Nói một cách khác, tất cả chư Phật khi mới bắt đầu tu tập thì các vị ấy vẫn còn vô 
minh và yếu đuôi, không khác gì như chúng ta. Nếu các vị ấy đã chiến thắng được vô minh và 
các sự yếu đuối của mình, thì chúng ta, nếu có gắng thì cũng sẽ làm được như các vị ấy. Cách 
luyện tập giúp phát động lòng tin tưởng và sự vững tâm trên đây, ngoài các lợi ích hiển nhiên 
còn mang lại cho chúng ta thật nhiều ảnh hưởng tích cực, chẳng qua vì tưởng nhớ đến Đức 
Phật sẽ tạo ra một cái gì đó thật tích cực tràn ngập tâm thức mình, tách rời dòng tư duy của 
mình ra khỏi các hành động (gốm chung các tác ý và các sự suy nghĩ) bất thuận lợi. Nếu để 
tâm thức tưởng nhớ đến Đức Phật thì rất có thể nó sẽ chuyên hướng dòng tư duy bắt thuận lợi, 
tránh cho mình các hành động (rong đó kể cả sự suy nghĩ và các hoạch định) bất thuận lợi. 
Nếu chúng ta giúp cho tâm thức tập trung vào sự suy tư về Đức Phật thì rất có thê là chúng ta 
sẽ không để cho các sự suy nghĩ bất lợi đưa đây mình rơi vào các hành động tệ hại. Trái lại 
chúng ta sẽ cảm nhận được các xúc cảm tích cực và thuận lợi hơn, chăng hạn như sự tin 
tưởng, niềm hân hoan, sự trong sáng và an bình (chứng ta chỉ có thể tạo ra trong tâm trí mình 
từng tư duy một: từ tư duy này đến tư duy khác, có nghĩa là chúng ta không thể suy nghĩ về 
hai chủ đề hay hai đối tượng khác nhau trong cùng một lúc. Đôi khi các chủ để chuyển đổi và 
dôn dập quá nhanh, chúng níu kéo và xô đẩy nhau liên tục khiến chúng ta có cảm giác là 
mình có thể suy nghĩ nhiễu thứ trong cùng một lúc. Thế nhưng thật ra tâm thức chỉ là một 
dòng luân lưu duy nhất, trên dòng luân lưu đó các tư duy tiếp nối nhau hiện lên và biến mát. 
Suy nghĩ về một đối tượng duy nhất và giữ thật thăng bằng được một lúc nào đó thì đấy gọi là 
là sự "chú tâm", nếu kéo dài sự "chú tậm" thêm được một khoảng thời gian nào đó thì đấy sẽ 
là bước đâu tiên nhất trong phép thiên định. Nếu suy tr về Đức Phật và giữ cho sự suy tư ấy 
được thăng bằng thì các ý nghĩ khác sẽ không thể chen vào). 


2- Nhận thấy các khiếm khuyết của sự hiện hữu do điều kiện mà có 


Thánh phần thứ hai của phương pháp Vasubandhu là nhận biết các khiếm khuyết (rính 
cách không hoàn hảo) của sự "hiện hữu do điều kiện mà có" (conditional existence / tức là sự 
hiện hữu phát sinh từ sự liên kết của thật nhiều yếu tô. Thí dụ như sự hiện hữu của chính mình 
đang trong lúc này, là một sự "hiện hữu do điều kiện mà có", các điều kiện ấy thì rất nhiều, 
trùng trùng điệp điệp, chẳng hạn như mình sinh ra là nhờ vào cha mẹ mình, sỡ đĩ cha mẹ 
mình sinh ra là nhờ vào ông bà mình. Chúng ta lớn lên nhờ cơm áo, dưỡng khí, hơi nóng của 
mặt trời, giáo dục, và cả tình thương của cha mẹ mình, v.v. và theo quan điểm Phật giáo, thì 
ngoài các thứ ấy ra còn có cả sự tham gia của nghiệp, tức là kết quả lưu lại từ những gì mà 
mình đã làm trong quá khứ. Mở rộng hơn về khái niệm đó thì không phải chỉ là con người mà 
tắt cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, dù vô hình hay hữu hình, tư duy hay vật chất, đều hiện hữu 


91 


theo phương cách đó). "Sự hiện hữu do điều kiện mà có " là một sự hiện hữu mang tính cách 
hiện tượng (phenomenal existence) dù là dưới hình thức nảo cũng vậy: vật chất, tâm thần và 
cả tâm linh. Tất cả những gì hiện ra đều phải tùy thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. 
(kinh sách Hán ngữ gọi các "điều kiện" trên đáy là “duyên” / #3). Vậy sự hiện hữu do điều 
kiện mà có mang các khiếm khuyết như thế nào? 


Sự hiện hữu do điêu kiện mà có không trường tôn 


Khiếm khuyết thứ nhất là tất cả mọi sự hiện hữu do điều kiện mà có đều vô thường. 
Một ý nghĩ nhỏ nhoi hay một đề quốc to rộng, tất cả đều có thể biến mắt trong nháy mắt hoặc 
kéo đài hàng tỉ năm, bất cứ một thứ gì hiển hiện đều phải chấm dứt, chỉ sớm hay muộn mà 
thôi. 


Sự hiện hữu do điêu kiện mà có không hê là một sự toại nguyện 


Tất cả những gì phát sinh nhờ vào điều kiện đều phù du, do đó sự hiện hữu do điều 
kiện mà có không bao giờ là một sự toại nguyện thật sự. Đấy là khiếm khuyết thứ hai mà 
chúng ta phải suy. nghiệm (con người, cuộc sống và cả sự vận hành của tâm thức mình không 
phản ảnh mội niềm hạnh phúc thật sự nào cả. Không mấy người trong chúng ta cảm thấy 
hãnh diện về hình dạng và thân thể mình, ít nhất thì nó cũng là một ổ bệnh tật, một mảnh đất 
của sự già nua và cái chết. Tâm thân là một 6 hận thù, lo sợ, thèm khát, oán hờn, hy vọng, và 
cả những cơn ác mộng trong đêm. Các cảm nhận "hạnh phúc" quả hiếm hoi). Sớm hay muộn, 
cảnh tang thương của sự xa lìa, kèm theo với các thứ khổ đau, cũng sẽ xảy ra với mình. 


Sự hiện hữu do điều kiện mà có không hàm chứa một thực thể nào cả 


Khiếm khuyết thứ ba là tất cả mọi sự vật, qua một cách suy nghĩ nào đó, đều là không 
thật (unreal / phi-thực-thể, không đúng với hiện thực). Đây cũng là "khiếm khuyết" tỉnh tế 
nhất và khó nắm bắt nhất của sự hiện hữu do điều kiện mà có. Điều đó không có nghĩa là các 
sự vật không hề hiện hữu. Rõ ràng là chúng hiện hữu, thế nhưng thật ra chăng có gì hiện hữu 
cả, ngoài các thành phần tạo ra chúng, và các thành phần đó đều vô thường và phải gánh chịu 
mọi sự đổi thay (mọi sự hiện hữu phải nhờ vào sự kết hợp của vô số điều kiện hay hiện tượng 
khác để có thể hiện hữu, và chỉ cần một trong số các hiện tượng hay điều kiện đó biến đổi thì 
sự hiện hữu do chúng tạo ra cũng sẽ biến thành một sự hiện hữu khác, sự hiện hữu trước đó 
sẽ trở thành một sự trồng không). 


Chăng hạn như quyền sách này, nếu xóa hết chữ, xé bỏ các trang giấy, cả bìa và cả 
gáy... thì thử hỏi quyên sách đang ở đâu. Không có một sự hiện hữu tự tại nào cả, không có 
một thứ gì ân chứa "bên dưới", cũng chẳng có một thực thể nào "bên trong". Tất cả chỉ là như 
nào cả, ngoài các thành phần - skandha (cấu 


^A»'t 


vậy, trong đó kế cả chúng ta. Không có "cái tôi 
hợp” uẩn") - tạo ra tôi. Đấy là giáo lý anatman (vô ngã), một giáo lý thật tuyệt vời (5a fhứ 
"khiếm khuyết" của sự hiện hữu trên đáy là một cách áp dụng rút tỉa từ một khái niệm bao 


92 


quát hơn gọi là ba "dấu ấn" hay ba "đặc tính chủ yếu" - tiếng Phạn là lakshana - thuộc cấu 
trúc của hiện thực, đó là: duhkha / khổ đau, anifya / võ thường và anatman / vô ngã). 


Trên đây là các khiếm khuyết của toàn thê mọi sự hiện hữu do điều kiện mà có: đó là 
vô thường, đầy rẫy những điều bất toại nguyện. và ở một cấp bậc sâu xa hơn thì tất cả mọi sự 
hiện hữu do điều kiện mà có đều mang tính cách không thật. Suy nghiệm về các điều đó, tất 
chúng ta sẽ nhận thấy thật sâu kín từ bên trong chính mình chăng có bất cứ một thứ gì do điều 
kiện mà có, lại có thể làm thỏa mãn các sự thèm khát sâu kín của con tim con người (øói một 
cách nôm na và cụ thể hơn là các sự thèm khát sâu kín của con tìm con người là một thân thể 
xinh đẹp, khỏe mạnh, không già cũng không chết, luôn tìm được hạnh phúc, muốn gì được 
nấy. Thế nhưng hiện thực thì chỉ tạo ra những gì ngược lại: phù du, khổ đau và ảo giác. trái 
hẳn lại với những ước mơ của một con tìm mang bản chất con người). Chúng ta mong cầu 
một cái gì đó trường tồn, một cái gì đó vượt lên trên làn sóng dồn dập của thời gian, một cái 
gì đó thật hạnh phúc, hoàn toàn thỏa mãn, một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ chán, một 
cái gì đó hoàn toàn là thật (real ⁄ đúng thật một cách khách quan), lúc nào cũng đúng là như 
thế (/rue / đích thật và vững chắc). Thế nhưng "cái gì đó" mà chúng ta mong cầu không thể 
nào tìm thấy được qua các kinh nghiệm cảm nhận của mình trong thế giới trần tục. Sau khi 
suy nghiệm về các điều trên đây và trông thấy các khiếm khuyết của sự hiện hữu đo điều kiện 
mà có, thì chúng ta sẽ gạt sang một bên những gì "phát sinh từ điều kiện" (the conditional) để 
tiến đến gần hơn với những gì "phi-điều-kiện" (the unconditional). 


3- Nhìn vào khổ đau của chúng sinh 


Thành phần thứ ba là "nhìn vào khổ đau của chúng sinh". Khổ đau đó quả là mênh 
mông! Chỉ cần cầm tờ báo lên thì cũng đủ thấy những cảnh tử vong thật khủng khiếp. Ngay 
trong lúc này, không biết bao nhiêu người đang phải gánh chịu đủ mọi thứ khổ đau thật kinh 
hoàng. Không cần phải có một trí tưởng tượng thật phong phú thì mới có thể hình dung ra các 
thứ khổ đau đó: nào là núi lửa, động đất, tai nạn lưu thông, đây là chưa nói đến chiến tranh 
đưa đến cái chết đột ngột, khiếp đảm và kinh hoàng. 


Thế nhưng thiết nghĩ cũng không cần thiết phải nghĩ đến các cảnh tượng quá đau 
thương như vậy, mà chỉ cần nhìn vào các cảnh vật lộn trong cuộc sống, chẳng hạn như phải 
gói gém trong từng ngày, hoặc phải khổ nhọc như thế nào để duy trì một cuộc sống tối thiểu 
của một con người. Chúng ta thường phải cận lực làm việc hầu giúp mình giữ sự ngay thăng, 
đúng đắn và lương thiện trong cuộc sống, thế nhưng đôi khi cũng chỉ đủ sức để ngoi đầu lên 
khỏi mặt sóng. Thế nhưng một làn sóng không lồ khác lại ập đến nhận chìm mình. Thế rồi 
chúng ta lại phải cố gắng lặn hụp và ngoi đầu lên, và cứ tiếp tục như thế. Cuộc sống của con 
người là như thế (cho đến một lúc mình không còn đủ sức để ngoi đâu lên được nữa!). 


Thú vật cũng khổ đau: nào là các con thú bị bẫy để lấy da làm áo lông, bị săn bắt hoặc 
bị đưa vào các lò sát sinh để xẻ thịt. Nếu nhìn vào các cảnh tượng đó một cách khách quan thì 
chúng ta tất sẽ phải nhận thấy sự sống thật hết sức phũ phàng, độc ác và phù du. Thế nhưng 
các khía cạnh đó cũng chỉ là một mặt của một đồng tiền, nhưng thói thường thì chúng ta lại 


93 


mù tịt về bề mặt ấy, tiếc thay chúng ta phải luôn ghi khắc nó và nghĩ đến nó trong tâm trí 
mình (phải luôn ý thức và nhắc nhở mình về bản chất khổ đau của sự sống từ muôn thú đến 
cả con người). 


Tệ hơn nữa, dưới một góc nhìn nào đó, thì các thứ khổ đau ấy là do mình tạo ra cho 
mình qua các thê dạng tâm thần của mình. Khổ đau thì rất nhiều, nào phải chỉ có sự già nua và 
cái chết đâu. Thế nhưng chúng ta thì lại không làm gì cả để chủ động vận mạng của mình. 
Phần đông trong chúng ta sống trong lo âu, bất định hướng trên phương diện tâm linh, thiếu 
hẳn sự sáng suốt. Bodhicitta (bổ-đề âm) chỉ có thể hiện lên khi nào mình cảm thấy đang cùng 
lặn hụp với tất cả mọi người khác (các chúng sinh khác) trong một hoàn cảnh hỗn loạn chung. 
Chúng ta không thể nào hé thấy được bodhicitta khi chính mình chưa tách ra khỏi - dù chỉ 
được một tí xíu - hoàn cảnh hỗn loạn đó. Và chỉ khi ấy thì mình mới bắt đầu hiểu được là con 
người khổ đau đến mức độ nào (nếu cứ tiếp tục vật lộn trong thể giới hiện tượng thì chúng ta 
sẽ chẳng bao giờ trông thấy được và hiểu được bodhicitta / bô-đề tâm là gì). 


Mối hiểm nguy to lớn nhất là sau khi tạo được cho mình một chút giải thoát, thì mình 
lại nhìn vào kẻ khác từ trên cao với ít nhiều thương hại. "Các bạn quả thật đáng thương! Có 
bao giờ các bạn nghe nói đến Phật giáo hay chưa?" Thốt lên câu đó chăng ích lợi gì. Trước 
cảnh tượng như vậy chúng ta phải ý thức được là phần đông mọi người [chung quanh chúng 
ta] cần phải trông thấy một con đường tâm linh để bước theo, về phần chúng ta thì chúng ta 
mong cầu giúp đỡ họ một cách thiết thực và triệt để hơn, có nghĩa là giúp họ nhận thấy một 
kích thước tâm linh hay một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của họ. Sự giúp đỡ nào có phải 
chỉ là một sự ủy lạo tạm thời đâu. 


Tennyson (Alfred Tennyson, 1809-1938, là một thi sĩ nổi tiếng của nước Anh, sống 
vào giai đoạn phát triển kỹ nghệ thật ào ạt của để quốc này trong hậu bản thể kỷ XIX, dưới 
triêu đại của nữ hoàng Victoria) từng gợi lên "một niềm thương cảm không đớn đau với một 
nỗi đau trong lòng " (in painless sympathy with pain / en sympathie indolore avec douleur), 
đây chính là lòng thương cảm của một người bồ-tát. Người bằ-tát ý thức thật mạnh trước khổ 
đau của kẻ khác thế nhưng mình thì không hề khổ đau giống như họ. Nếu mình cũng thật sự 
khổ đau như kẻ khác thì mình cũng sẽ hoàn toàn bất lực như họ: đây chỉ là cách vác thêm một 
gánh nặng trên vai. Nếu chúng ta gia nhập quá sâu với tư cách cá nhân vào cảnh huống của kẻ 
khác thì rất có thê đây cũng chỉ là cách cùng khổ đau cái khổ đau của kẻ khác mà thôi (/rong 
trường hợp đó người bô-tát sẽ mất hết sáng suốt). Dù hoàn toàn ý thức được khổ đau của kẻ 
khác, thế nhưng chúng ta cũng cần phải dựa vào một nền tảng tích cực thật vững chắc hầu bảo 
toàn được khả năng làm vơi bớt khổ đau của họ, nhưng không để cho khổ đau ấy tràn ngập 
chính mình. 


4- Chiêm nghiệm đức hạnh của các đắng Như Lai 
Thành phần thứ tư và cũng là yếu tố sau cùng trong phép luyện tập của Vasubandhu là 


sự "chiêm nghiệm đức hạnh" (wirfue / các phẩm tính đạo đức) của các vị Tathagata (kinh sách 
Hán ngữ dịch chữ Tathagata là Như Lai, nguyên nghĩa tiếng Phạn và Pali của chữ này là: 


94 


"Chỉ là như thế". Chữ tathagata là một từ gộp chung hai về mang hai ý nghĩa khác nhau: về 
thứ nhất là tatha- -gata/ "[một người] ra đi là như thế", về thứ hai là tatha-agata/ "[một người] 
đến đây là như thế", cách gộp chung hai về mang hai ý nghĩ tương phản nhau nói lên một sự 
VƯỢT thoát cả hai thể dạng hay hai hành động đối nghịch là "đi" và "đến". Đức Phật sẽ chẳng 
đi về đâu cả, và cũng chẳng phải là từ một nơi nào khác đến đây, Ngài "Chỉ là như thế". Đắy 
là cách nói vượt lên trên mọi sự tưởng tượng chẳng hạn như niễt bàn, cực lạc, vĩnh hằng, địa 
ngục, v.v., đông thời cũng là cách gián tiếp phủ nhận "cái tôi" hay "cái ngã" của mình: không 
có cái tôi nào đến đây, cũng chẳng có cái tôi nào đề mà đi nơi khác. Đức Phật tự xưng hô 
mình một cách thật tuyệt vời. Trong trường hợp trên đây chữ Tathagata được dùng để chỉ 
chung tất cả chư Phật). 


Dưới một góc nhìn nào đó, mỗi khi thực thi một puja (nghỉ 1Õ) thì đấy cũng là cách 
giúp chúng ta nói lên sự chiêm ngưỡng của mình đối với chư Phật. Chủ đích sâu xa và chủ 
yêu của nghỉ lễ là giúp mình nghĩ đến Đức Phật, thế nhưng đấy không phải là một sự suy nghĩ 
lạnh lùng và trí thức, mà là cách giúp cho lý tưởng của người bồ-tát có thể dâng lên và ngập 
tràn tri thức mình. Trong khi thực thi nghi lễ thì Đức Phật cũng sẽ hiện diện trước mặt mình 
dưới thể dạng rupa (hình-tướng, thân xác) tức là pho tượng trên bàn thờ, hoặc một hình ảnh 
thật sinh động hiện lên bên trong tâm thức mình nhờ phép quán thấy hay sự tưởng tượng. 
Puja và các cử chỉ biểu trưng cho sư sùng kính của mình (chẳng hạn như cúng dường lễ vật, 
vái lạy, tụng niệm, v.v.) sẽ giúp mình cởi mở hơn và cảm nhận dễ dàng hơn lý tưởng của Đức 
Phật, và đây cũng là cách mà chúng ta chuẩn bị để xuyên thắng vào cái kích thước tâm linh 
siêu việt đó, cái bodhicitta của chính Ngài. 


Phép quán thấy một vị Phật hay một vị Bồ-tát 


Ngoài ra cũng có một phương pháp khác giúp chúng ta chiêm nghiệm về đức hạnh của 
các bậc Giác ngộ, đấy là cách tìm hiểu cuộc đời của các vị ấy, chắng hạn như của chính Đức 
Phật Thích-ca hoặc của vị Milarepa (Mật-lặc Nhật-ba) một vị du-già trong Phật giáo Tây 
Tạng đã đạt được giác ngộ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng các phẩm tính của 
toàn thể chư Phật bằng phép quán thấy (một phương pháp thiên định giúp mình "trở thành" vị 
Phật hay vị bồ-tát mà mình quán tưởng) rất phố biến trong Phật giáo Tây Tạng. Đó là cách 
làm hiển hiện hình ảnh của một vị Phật hay một vị Bồ-tát như là một khuôn mẫu lý tưởng 
(archetype) bên trong tâm thức mình. Với phép luyện tập này chúng ta sẽ làm hiện lên trong 
tâm trí mình một hình ảnh thật sinh động, và sau đó sẽ làm cho hình ảnh ấy càng lúc càng 
rạng rỡ và rõ rệt hơn, tràn đầy uy lực, và sau cùng thì cảm thấy mình hòa nhập với hình ảnh 
đó, con tim mình hòa lẫn với con tim của vị Phật hay vị Bồ-tát đó, và con tim đó cũng chính 
là con tim của sự Giác ngộ. Phép quán thấy đó sẽ giúp mình chiêm nghiệm, hòa nhập và trở 
thành một với các phâm tính đạo đức của các vị Tathagata (Như Lai). 


Dù không đi sâu vào chỉ tiết của phương pháp luyện tập về bốn thành phần trên đây, 
thế nhưng những gì nêu lên thiết nghĩ cũng đủ giúp chúng ta hiểu được phải làm thế nào để 
bodhicitta có thể hiện lên với mình. Hồi tưởng đến chư Phật sẽ mang lại cho chúng ta sự vững 
tin là sự Giác ngộ có thể đạt được. Chư Phật đã đạt được Giác ngộ, tại sao chúng ta lại không? 


95 


Sự suy nghiệm đó sẽ khơi động quyết tâm làm bùng lên nghị lực bên trong chính mình. Tiếp 
theo đó và sau khi đã nhận thấy được các khiếm khuyết của sự hiện hữu do điều kiện mà có, 
tức là bản chất vô thường, bất toại nguyện và phi-hiện-thực tối hậu của sự hiện hữu, thì chúng 
ta sẽ tự mình tách ra khỏi thế giới. Dòng diễn tiến của sự hiện hữu của mình sẽ có xu hướng 
luân lưu hướng về thể dạng Phị-điều-kiên (ức là hướng vào sự Giải thoát). Và sau đó khi đã 
nhận thấy sự đau khổ mênh mông của chúng sinh thì lòng từ bi sẽ hiển hiện, hoặc bằng cách 
tưởng tượng hoặc là sự thật. Chúng ta sẽ không ngớt nghĩ đến sự giải thoát cho riêng mình, 
nhưng đấy cũng là một cách giúp đỡ tất cả chúng sinh. 


Sau hết, trong khi chiêm nghiệm đức hạnh của chư Phật, tức là các phẩm tính tính 
khiết, an bình, trí tuệ và lòng thương cảm của các vị ấy, thì chúng ta cũng sẽ dần dần hòa nhập 
với các vị ấy, giúp mình tiến đến gần hơn với sự Giác ngộ. 


Khi nào bốn thành phần đó (nghị lực, sự buông xả, lòng từ bi và sự kiện "trở thành 
một" với ch Phát) bắt đầu kết hợp bên trong con tim mình, thì bodhicitta cũng sẽ hiện lên với 
mình, và mình sẽ đạt được sự giác ngộ của con tim. Đấy là cách một vị bồ-tát được sinh ra 
(được hình thành). 


Bures-Sur-Y vette, 08.07.20 


96 


Chương IH 
Lời nguyện của người bô tát 


tt: 


Bài 16 - Lời nguyện của người bằ-tát 

Bài 17 - Mười đại nguyện của người bồ-tát 

Bài 18 - Đại thừa và Tiểu thừa 

Bài 19 - Bốn đại nguyện của người bồ-tát 

Bài 20 - Tôi nguyện cầu sẽ giải tỏa được mọi khó khăn cho tất cả chúng sinh 
Bài 2I- Tôi nguyện cầu sẽ loại trừ được tất cả mọi đam mê 


97 


Bài 16 
Lời nguyện của người bồ-tát 


Trên đây là phương cách hiễn hiện của bodhicitta (bổ-đề tâm / xin xem lại nếu cân các 
bài 14 và 15, chương II, nói về sự xuất hiện của bodhicitta). Nêu muốn bước vào con đường 
của người bồ-tát thì cần phải có một con tim hừng hực niềm ước vọng tất cả chúng sinh đều 
loại bỏ được mọi khổ đau và đạt được Giác ngộ. Thế nhưng sự hiển hiện đó của bodhicitta 
(bồ-đề tâm) cũng chỉ là giai đoạn đầu tiên trong số mười giai đoạn gọi là bhưmi (bhưmi là 
tiếng Phạn, nguyên nghĩa là "địa giới" / ground. Kinh sách Hán ngữ gọi mười địa giới là 
"thập địa”, mỗi địa giới là một cấp bác thăng tiến của người bồ-rár) trên đường Giác ngộ. 
Con đường đó rất dài, vậy người bồ-tát còn phải làm những gì sau giai đoạn đầu tiên là sự 
hiển hiện của bodhicitta? Đối với tất cả chúng ta, sự kiện bodhicitta đã hoặc chưa hiện lên với 
mình là một yếu tố thật quan trong, bởi vì một khi bodhicttta thật sự hiện lên với một vị bỒ-tát 
thì âm hưởng của nó sẽ tác động và ảnh hưởng sâu đậm đến cung cách hành xử và cả cuộc 
sống tâm linh của vị Ấy, khác hắn với các vị bồ-tát khác khi bodhicitta chưa hiện lên với họ. 


Nên hiểu rằng thể dạng bodhicitta trên đây chỉ là bodhicitta tương đối. Như chúng ta 
được biết (xin xem lại các định nghĩa về bodhicitta “tương đối" và “tuyệt đối" trong bài I], 
chương II), bodhicitta tuyệt đối vượt thoát các yêu tô thời gian và không gian và cũng chính là 
sự Giác ngộ. Vì thế, qua một góc nhìn nào đó thì bodhicitta tuyệt đối mang các kích thước vô 
tận, vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Trái lại, bodhicitta tương đói hiển lộ trong các bối cảnh 
còn liên hệ với không gian và thời gian, do đó chúng ta có thể cảm nhận được nó. Như chúng 
ta được biết, bodhicitta tương đôi thường được xem như có hai thể dạng khác nhau: thể dạng 
thứ nhất chính là những lời nguyện ước, thể dạng thứ hai là sự thực hiện những lời nguyện 
ước đó. Thể dạng thực hiện gồm có sáu paramira (là tiếng Phạn, có nghĩa là sự toàn thiện 
hay sự hoàn hảo siêu nhiên, tiếng Anh dịch chử này là transcendemtal perƒfection, kinh sách 
Hán ngữ dịch âm là Ba-la-mật hoặc dịch từ chương là “Đáo-bi-ngạn”, có nghĩa là "Sang 
được bờ bên kia". Mở rộng hơn nữa thì thuật ngữ này có nghĩa là "thực hiện được sự quán 
thấy sâu xa về bản chất đích thật của mọi hiện tượng giúp người tu tập vượt lên trên sự tàn 
phá của các xúc cảm bắn loạn do chúng gây ra, và nhờ đó sẽ thoát ra khỏi cảnh giới luân 
hồi". Bám víu vào các sự hiểu biết sai lẫm về thế giới hiện tượng là nguyên nhân sâu xa nhất 
khiến mình bị lôi cuốn và trói buộc trong thế giới đó) là sáu phẩm tính hay sáu sự hoản thiện 
siêu nhiên, mang lại sự Giác ngộ cho người bồ-tát. Sáu pararmifa là: sự hào phóng (hào hiệp, 
rộng lượng / generosity), sự ngay thẳng (cương trực, thẳng thắn, lương thiện / rectitude, 
probity, droiture), sự kiên trì (bên chỉ, nhẫn nhục / patience), sự cường lực (cương quyết, 
hãng say / vigor, ƒorce), thiền định (meditation) và trí tuệ (wisdom). 


Pranidhanna hay lời nguyện ước trịnh trọng 


98 


Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem lời nguyện ước thược hiện bodhicitta tương đối 
có nghĩa là gì? Và đắy cũng là điểm then chốt nhất của Đại thừa trong lãnh vực thực hành. 
Tiếng Phạn gọi các lời nguyện ước là pramidhanna, các ngôn ngữ của chúng ta (abững người 
Tây phương) dịch chữ này là sự kiên quyết (resolution), quyết tâm (determination) hay hứa 
hẹn (promise, affirmation). Har Dayal (1à một chính trị gia người Ấn, 1884-1939, tranh đấu 
cho tự do, nhân quyên và cách mạng dân tộc) dịch chữ này là sự "mong cầu chân thật" 
(sincere wish), thế nhưng cách dịch này vẫn còn quá yếu. Người ta có thể "mong cầu" một 
điều gì đó, thế nhưng không có nghĩa là bắt buộc mình phải "thực hiện” điều đó, hầu sự mong 
cầu ấy của mình trở thành sự thật. Người bồ-tát không phải chỉ đơn giản mong cầu tất cả 
chúng sinh đều đạt được Giác ngộ, mà phải làm tất cả những gì mà mình có thể làm được đề 
biến sự mong cầu ây trở thành hiện thật. Pranidhanna do đó không đơn giản chỉ là một lời 
ước nguyện thành kính mà còn là một sự hứa hẹn trịnh trọng và nghiêm chỉnh. Lời ước 
nguyện đó phải được xướng lên một cách công khai trước mặt mọi người và nhất là phải giữ 
lời, dù gặp bất cứ một khó khăn nào. Người ta có thể xem người bố-tát thốt lên những lời 
nguyện ước đó trước toàn thê vũ trụ cùng với sự chứng kiến của tất cả chúng sinh, trong lúc 
bodhicttta đang hiện lên với mình. Lời nguyện ước trịnh trọng một khi đã được thốt lên thì 
phải giữ lời. Thật ra đấy cũng là đặc tính chủ yếu nhất của bất cứ một lời nguyện ước nào. 
Nếu cứ nguyện ước đề rồi không màng đến nữa thì điều đó cho thấy mình chưa sẵn sàng thực 
hiện những lời nguyện ước ấy của mình. Nguyện ước là một hình thức hứa hẹn nghiêm chỉnh, 
thế nhưng ngay cả đối với các chuyện hứa hẹn hằng ngày, nhiều người cũng đã thất hứa, 
chẳng hạn như không đến gặp một người nào đó, vào đúng giờ nào đó, tại một nơi nào đó. Vì 
thế việc tôn trọng những lời nguyện ước là một điều rất khó. Thực hiện chu đáo những lời 
mình nói ra, dù đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, là cách luyện tập giúp mình chuẩn bị trước 
khi thốt lên những lời hứa hẹn trịnh trọng hơn. 


Nếu nghĩ rằng mình sẽ phát nguyện một ước vọng nào đó thì tốt hơn hết trước đó nên 
thăm dò ý kiến của các bạn đồng tu với mình, bởi vì họ có thê hiểu rõ bản tính mình hơn cả 
chính mình, họ biết rõ hơn mình về khả năng tôn trọng của mình trước những lời phát nguyên 
mà mình muốn thốt lên. Dù những lời phát nguyện đó là gì, chẳng hạn như ngưng hút thuốc, 
tiết dục suốt đời mình, thiền định hai giờ mỗi ngày, v.v., thì trước hết hãy cứ thực hiện thử 
xem sao. Cách tốt nhất là hãy cứ tuần tự từng chút một, bắt đầu cố gắng giữ lời trong một 
tháng, sau đó là hai tháng, sáu tháng, một năm, v.v. Xướng lên những lời nguyện ước của 
mình một cách công khai trước sự chứng kiến của toàn thể Tăng đoàn, hoặc một số bạn bè 
đồng tu, sẽ tạo thêm sự trịnh trọng và trang nghiêm cho những lời nguyện ước của mình. 
Những người chứng kiến sẽ tiếp tục [gián tiếp] giúp mình tôn trọng những lời nguyện ước của 
mình, bởi vì nếu thất hứa thì sự thất vọng của họ sẽ ghép thêm vào sự thất vọng của chính 
mình (/hất hứa không phải chỉ là một sự thất vọng của riêng mình mà của cả những người 
chung quanh tin tưởng nơi sự thành thật của mình). 


Có hai thái độ cực đoan: thái độ thứ nhất là phát nguyện các ước vọng của mình một 
cách hời hợt hoặc quá vội vã, thái độ thứ hai là tìm cách tránh né không thật sự dẫn thân. Con 
đường trung đạo là phải tự áp đặt một số giới luật riêng cho mình (giúp mình chống lại các 
khía cạnh yếu kém của bản thân mình), thế nhưng cũng nên tham khảo ý kiến của các bạn 


99 


đồng tu về các giới luật đó. Giới luật tuy kém quan trọng hơn so với những lời nguyện ước, 
thế nhưng giữ gìn giới luật cũng là cách giúp mình chuẩn bị, trước khi có thê thốt lên những 
lời phát nguyện. 


Là một người Phật giáo, tất nhiên chúng ta phải quyết tâm tuân thủ năm hoặc mười 
giới luật căn bản nhất, và phải tôn trọng các giới luật đó thật nghiêm chỉnh. Dầu sao chúng ta 
cũng không nên phát nguyện các ước vọng của mình quá sớm, trước khi nhận thấy mình đã 
giữ gìn được các giới luật ấy thật nghiêm túc. Tóm lại, chúng ta không được phép phát 
nguyện các ước vọng của người bồ-tát quá vội vã. 


Bản chất của những lời nguyện ước liên hệ mật thiết với bản chất của bodhicitta (bồ- 
đê-tâm). Dù mang tính cách toàn cầu (cbưng cho tất cả mọi người) thê nhưng bodhicitta hiển 
lộ từ bên trong mỗi cá thẻ, trực tiếp tác động đến cá thê ấy, xuyên qua những lời ước nguyện 
của chính cá thê ấy (có thể xem lại bài 12 chương II, nói về "Quyết tâm giác ngộ"). Người ta 
có thể xem các lời nguyện ước đó như là một sự biểu lộ cụ thể của bodhicitta trong cuộc sống 
và qua các công trình thực hiện của người bồ-tát. 


Kinh sách thường nói đến "ước vọng" của người bồ-tát, thế nhưng thật ra mỗi ước 
vọng đó thường gồm cả một loạt những lời nguyện ước khác nhau, tất cả là tùy khả năng và 
những mối quan tâm của mỗi người, dù rằng tất cả đều cùng hướng vào một lý tưởng chung 
của người bồ-tát. Chúng ta có thể bảo rằng luồng ánh sáng trắng tinh khiết của bodhicitta 
tương đối tuôn ra từ bodhicitta tuyệt đối (xin nhắc lại bodhicitta tương đối là bodhicita mà 
chúng ta có thể thực hiện được, bodhicitta tuyệt đối là sự Giác ngộ, khó thực hiện hơn) trở 
nên rạng ngời xuyên qua hàng trăm, hàng ngàn lăng kính cá nhân, mỗi lăng kính tỏa ra một 
loạt các màu sắc riêng. Cũng vậy, người ta có thể hình dung bodhicitta như là một nguồn ánh 
sáng rạng rỡ trong tâm trí và con tim của mỗi vị bồ-tát tạo ra hàng loạt những lời ước nguyện 
khác nhau tùy theo từng vị (chẳng hạn như Bồ-tát Quán-thế-âm, Địa Tạng, Dược Sư, Văn 
Thù..., mối vị có những mối quan tâm riêng và những ước nguyện riêng). 


Do đó sự đồng nhất và đa dạng cùng xảy ra đồng loạt (bodhicitta là ánh sáng chung 
của tắt cả những người bô-tát, thế nhưng tỏa ra hàng loạt các màu sắc khác nhau xuyên qua 
các lăng kinh "cá nhân" của mỗi vị). Tất cả các vị bồ-tát cùng chia sẻ một bodhicitta chung, 
và đó cũng là cội nguồn chung nói lên tính cách nhất thể của họ. Thế nhưng đồng thời mỗi vị 
biểu lộ bodhicitta đó theo cung cách của mình, xuyên qua những lời ước nguyện của riêng 
mình. Điều đó không có nghĩa là người bồ-tát, nam hay nữ, tự phát nguyện mình sẽ làm việc 
này hay việc nọ (heo sở thích và các nguyện ước của mình), nhưng cũng không phải là một 
sự chủ tâm hoàn toàn ý thức của cá nhân mình ( nhằm thực hiện một công việc rõ rệt, cụ thể và 
nhất định nào đó, mà phải hướng hành động của mình vào lý tưởng chung của người bô-tát). 
Đúng hơn các ước nguyện của người bồ-tát, dưới tác động của bodhicitta, cũng sẽ trở thành 
tương tự như vô số các tia lửa băn tung khắp hướng, các tia lửa đó không những phát sinh từ 
tâm thức và lòng quyết tâm của mình, mà cả toàn thể con người của mình. 


100 


Kinh sách Đại thừa thống kê các ước nguyện của người bô-tát theo từng thể loại khác 
nhau, một số được gộp chung trong một thê loại gọi là "Đại nguyện”. 


Chẳng hạn như 48 lời nguyện nỗi tiếng của vị Bồ-tát Dharmakara (Pháp Tạng hay 
Đàm-ma Ca-lưu, là tiền thân của Đức Phật A-di-đà), sau đó đã trở thành Vị Phật Amitabha 
(A-di-đà). Các lời nguyện này được nêu lên trong một bản kinh rất quan trọng là 
Sukhavativyuha-Sutra (Kinh Tịnh-độ, còn gọi là Kinh 4-di-đà). 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Dưới đây là toàn bộ 48 lời nguyện của người bồ-tát nêu lên trong kinh A-di-đà. Kinh 
này có hai phiên bản khác nhau: một dài và một ngăn, 48 lời nguyện của người bố-tát được 
nêu lên trong bản kinh dài. Có nhiều bản dịch 48 lời nguyện này sang tiếng Anh và tiếng 
Pháp, bản tiếng Việt dưới đây được dựa vào một số các bản dịch này. Thật ra cũng đã có một 
số bản dịch tiếng Việt đã được phổ biến rộng rãi, tất cả đều khá tương tự nhau và dường như 
đều được dựa vào cùng một bản gốc tiếng Hán. 


Lời nguyện 1 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phát tính (hay Phật tánh, còn gọi là "Bản thể Phật", là một 
khái niệm đặc thù của Đại thừa, nêu lên một thể dạng tình anh, sinh động và sâu kín của tâm 
thức, giúp một chúng sinh trở thành một vị Phật), thế nhưng nếu các cảnh giới địa ngục, tham 
dục và súc sinh vẫn còn hiện hữu trong địa giới của tôi, thì khí đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện 
cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 2 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân (deva) 
trong địa giới của tôi sau khi chết còn rơi trở lại các cảnh giới thấp hơn, thì khi đó tôi sẽ còn 
tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 
Lời nguyện 3 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi chưa trở thành một màu vàng ròng (Đúc Phật có thân thê màu vàng ròng), thì khi 


đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 4 


101 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân vẫn chưa 
mang cùng một dáng dập như nhau, chưa có cùng một vẻ đẹp như nhau, thì khi đó tôi sẽ còn 
tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 5 


Nêu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thê nhưng nêu con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi vân không hôi nhớ lại được các tiên kiếp của mình, cùng các sự kiện từng xảy ra 


¬-. 


qua hàng trăm nghìn koti (kimh sách Hán ngữ dịch âm chữ này là "câu chỉ", là đơn vị đo 
lường của người Ấn tương đương với 10 triệu) nayuta ( "na-do-tha", là đơn vị thời gian tương 
đương với một trăm ngàn, một triệu hay mười triệu) kalpa ( "kiếp-ba ". là một đơn vị thời gian 
thật dài tương đương với khoảng thời gian hiện hữu của một vũ trụ từ lúc hình thành đến khi 
tan biến. Tóm lại, cách nói "hàng trăm nghìn kofi nayuta kalpa" là để nêu lên một khoảng 
thời gian vô tận) thì khi dó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối 


thượng cho riêng tôi. 
Lời nguyện 6 


Nếu một ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nẾM con người và thiên nhân 
trong địa giới của tôi vẫn chưa đạt được con mắt siêu phàm giúp mình trông thấy được hàng 
trăm nghìn koti nayuta địa giới của chư Phật, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không 
thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 7 


Nếu một ngày nào tôi đạt được Phật tính, thể nhưng nếu con người và thiên nhân 
trong địa giới của tôi vẫn chưa đạt được một thính giác siêu phầm giúp mình nghe thấy các 
lời thuyết giảng của ít nhất một trăm ngàn koti nayuta chư Phật, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục 
nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 8 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi vẫn chưa đạt được khả năng biết được sự suy nghĩ của kẻ khác, ít nhất là của các 
chúng sinh sống trong hàng trăm ngàn koti nayuta địa giới của chư Phật, thì khi đó tôi sẽ còn 
tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 9 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi vẫn chưa đạt được sức mạnh siêu nhiên giúp mình trong nháy mắt có thể đi đến 
bất cứ một nơi nào trong số hàng trăm ngàn koti nayuta địa giới của chư Phật, thì khi đó tôi 
Sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


102 


Lời nguyện 10 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi vẫn còn để cho các tư duy bám víu vào cải tôi (cái ngã") hiển hiện, thì khi đó tôi 
sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 11 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân vẫn chưa 
đạt được thể dạng không thoái lài (còn có thể phạm vào các hành động sai lầm và u mê) và 
chưa chắc chắn sẽ đạt được nirvana (cõi niết bàn), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 12 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu ánh sáng của tôi còn quá yếu ớt 
chưa đủ chiếu rọi ít nhất hàng trăm ngàn koti nayuta địa giới của chư Phật, thì khi đó tôi sẽ 
Còn fiêp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 13 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng kiếp sống của tôi còn quá ngắn, mặc 
dù đã kéo dài qua hàng trăm nghìn koti nayuta kalpa, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 14 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con số các vị sravaka ("Thanh văn 
giác”, là những người đạt được giác ngộ nhờ nghe giảng) trong địa giới của tôi còn giới hạn, 
và nếu tất cả chúng sinh kể cả con số các vị pratykabuddha (“Duyên giác”, là các vị tự mình 
đạt được ' giác ngô) sống trong vũ trụ gốm hàng ngàn triệu thể giới, In suốt hàng trăm ngàn 
kalpa, vẫn còn có thể đếm được, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự 
Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 15 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con người và thiên nhân vẫn chưa 
được thụ hưởng một kiếp sống vô tận, trừ trường hợp những ai mong muốn rút ngắn kiếp 
sống đúng với nguyện vọng của mình lúc ban đâu (đó là trường hợp của các vị bầ-tát chấp 
nhận cái chết để luân hồi mãi mãi, hầu giúp đỡ chúng sinh), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục 
nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


103 


Lời nguyện 16 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con người và thiên nhân còn nghe nói 
đên các hành động tôi tệ, dù chỉ là một hành động duy nhất xảy ra, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp 
tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyên 17 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu vô số chư Phật trong các địa giới 
nơi mười phương không gian (chúng ta thường phân chia không gian theo tám hướng, thể 
nhưng đối với Phật giáo không gian còn có thêm hai hướng: một hướng trên đầu và một 
hướng phía dưới chân), vẫn chưa tán tụng và ngợi khen dạnh hiệu của tôi, thì khi đó tôi sẽ 
còn tiếp tục không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 18 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu chúng sinh trong các địa giới 
khắp mười phương không gian, dù thành thực và hân hoan ước mong được tái sinh trong địa 
giới của tôi, hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, và dù đã thốt lên mười lần danh hiệu của tôi, nhưng 
vẫn chưa được tải sinh vào địa giới của tôi, thì tôi sẽ còn tiếp tục không thực hiện sự Giác 
ngộ tôi thượng cho riêng tôi. Tất nhiên là trừ trưởng hợp những ai vì phạm năm lỗi lâm trọng 
đại (tức là năm giới cấm: sát sinh, trộm cấp, nói dối, tà dâm, say sưa) và bài bác Dharma 
(chê bai Đạo Pháp / Giáo huấn của Đức Phật). 


Lời nguyện 19 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng chúng sinh trong các địa giới khắp 
mười phương không gian, dù đã phát động ước vọng đạt được sự Giác ngộ cao nhất, và dù đã 
thực hiện được các hành động đạo đực, thành thực mong câu được tái sinh trong địa giới của 
tôi, nhưng sau khi chết vẫn không trông thấy tôi hiện ra cùng với vô số các hiển nhân tháp 
tùng, thì khi đó tôi vẫn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng 
tôi. 


Lời nguyện 20 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng chúng sinh trong các địa giới khắp 
mười phương không gian, dù được nghe danh hiệu của tôi, tập trung tất cả sự suy tư vào địa 
giới của tôi, gây trông đạo đức và thành thực hôi hướng công đức hướng vào địa giới của tôi, 
dốc lòng mong câu được tái sinh vào nơi ấy, nhưng vẫn chưa thực hiện được các HUYỆN ước 
đó của mình, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng 
cho riêng tôi. 


Lời nguyện 21 


104 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con người và thiên nhân chưa đạt 
được ba mươi hai tướng tốt của một Vĩ nhân (một vị Phát), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục 
nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 22 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bô-tát nơi các địa giới tỉnh 
khiết của chư Phật khắp các phương trời khác đến viễng địa giới của tôi, vẫn chưa chắc chắn 
đạt được thể dạng Phật cao nhất sau khi tái sinh thêm một lần sau cùng, thì khi đó tôi sẽ còn 
tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. Ngoại trừ những ai 
mong câu được tiếp tục giảng dạy và hướng dẫn chúng sinh đúng theo nguyện ước lúc ban 
đâu của mình. Lý do là vì họ đã khoác lên người chiếc áo giáp đại nguyện, giúp mình gom 
góp đạo đức, giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi sự sinh và cái chết, viếng thăm các địa giới 
của chư Phật để hoàn tất việc tu tập của người bồ-tát, cúng dường chư Phát và chư vị 
Tathagata (Như Lai) trong khắp mười phương không gian, đánh thức được vô số chúng sinh 
nhiều như cát sông Hằng, đưa họ lên cấp bậc Giác ngộ cao nhất. Các vị bồ-tát ấy vượt lên 
trên con đường bình dị của các vị bố-tát khác, thực hiện được tất cả các cấp bác của người 
bổ-tát và trau giỏi phẩm hạnh của vị Samantabhadra (Bô-tát Phổ Hiển). 


Lời nguyện 23 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bồ-tát trong địa giới của tôi dù 
đã nhờ vào sức mạnh siêu nhiên của tôi để dâng lễ vật cúng dường chư Phật, nhưng vẫn chưa 
thân hành đến được vô số koti nayuta địa giới giới, nhanh chóng như một bữa ăn, đúng như ÿ 
mình mong ước, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi 
thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 24 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thể nhưng các Vị bồ-tát trong địa giới của tôi vẫn 
chưa tạo được công đức đúng với sự mong ước của mình, băng cách tôn kính và củng dường 
chư Phật với các lê vật do mình chọn lựa, thì khi đó tôi sẽ còn tiêp tục nguyện cầu không thực 
hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 
Lời nguyện 25 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bằ-tát trong địa giới của tôi vẫn 
chưa thâu triệt được Dharma (Đạo Pháp của Đức Phát) với một trí tuệ toàn năng, thì khi đó 


tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 26 


105 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng vẫn còn một vị bâ-tát trong địa giới 
của tôi chưa đạt được thân kim cương của vị trời Vajra Narayana (một vị thần linh có thân 
mình rắn chắc tương tự như kùn cương / vajra), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 27 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng chúng sinh, dù nhờ vào con mắt siêu 
nhiên nhận biết được tên gọi và đếm được hằng hà sa số các sự hiển lộ vinh quang, rạng 
ngời, mang các nét tuyệt đẹp không miêu tả hết được, do con người và thiên nhân trong địa 
giới của tôi tạo ra, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục không nguyện câu đạt được sự Giác ngộ tôi 
thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 28 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phát tính, thế nhưng các vị bồ-tát trong địa giới của tôi, kể 
cả các vị tạo được rất ít công đực, vẫn chưa trông thấy được cội bỗ-đề muôn màu, với chiêu 
cao bốn triệu yojana (là đơn vị đo chiêu dài của Ẩn-độ trong các thời kỳ cổ đại, tương đương 
với khoảng 12-15 km), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ 
tôi thưọng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 29 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bằ-tát trong địa giới của tôi vẫn 
chưa đạt được khả năng hùng biện và trí tuệ giúp mình bảo toàn, tụng niệm và thuyết giảng 
sutra (hinh điển), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối 
thương cho riêng tôi. 


Lời nguyện 30 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng khả năng trí tuệ và hàng biện của các 
vị bồ-tát trong địa giới của tôi vẫn còn hạn hẹp, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thương cho riêng tôi. 


Lời nguyện 31 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thể nhưng nếu địa giới của tôi chưa trở nên rạng 
ngời, ánh sáng chưa chiếu rọi được thật rõ ràng tất cả hằng hà sa số, không đếm hết được, 
các địa giới của chư Phật, trung thực như hình ảnh phản chiếu từ một tấm gương, thì khi đó 
tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


106 


Lời nguyện 32 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng vô số các sự hiển lộ trong địa giới của 
tôi, từ mặt đất đến trời cao, chẳng hạn như các lâu đài, dinh thự, ao hồ, sông ngòi, cây cối tất 
cả vẫn chưa được tạo ra bởi vô số các kho tàng quỷ giá, vượt hơn tất cả những gì trong thể 
giới của thiên nhân và con người, cùng với hàng trăm ngàn loại cây thơm ngái, tỏa hương 
vào tất cả các thể giới trong khắp mười phương không gian, cỗ vũ tất cả các vị bồ-tát khi 
ngữi được mùi hương đó sẽ sớm kết thúc việc tu tập của mình, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục 
nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 33 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng chúng sinh nơi vô số địa giới, không 
thể hình dung hết được, của chư Phật trong khắp mười phương không gian, dù được chiếu rọi 
bởi ánh sáng của tôi, nhưng vẫn chưa cảm thấy được các niềm an bình và hạnh phúc vượt 
cao hơn các niềm an bình và hạnh phúc của thiên nhân và con người, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp 
tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 34 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng chúng sinh nơi vô số địa giới, không 
thể hình dung hết được, của chư Phật trong khắp mười phương không gian, dù được nghe 
danh hiệu của tôi nhưng vẫn chưa quán thấy được tức khắc sự tạo tác của các dharma (chữ 
dharma có hai nghĩa: "Giáo huấn" của Đức Phật và các "hiện tượng" trong thế giới. Trong 
trường hợp trên đây chữ dharma có nghĩa là các "hiện tượng". Chữ hiện tượng trong Phật 
giáo mang ý nghĩa rất rộng, có thể là vô hình hay hữu hình, thuộc bên ngoài hay bên trong 
tâm thức một cá thể, nói chung là bất cứ gì mà tâm thức con người có thể hình dung được. 
"Quán thấy sự tạo tác của các hiện tượng" có nghĩa là thấu triệt được nguyên lý vận hành 


".4 "”r 


của chúng. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ dharma là "pháp" mang chung cả hai ý nghĩa trên 
đáy, và gọi nguyên lý vận hành của mọi hiện tượng / pratityasamuftpada là "lý duyên khởi”. 
Cả hai cách dịch này - chữ “pháp” vừa là giáo lý vừa là “hiện tượng" liên quan đến nguyên lý 
tương liên / lý duyên khoi / pratityasamutipada - do đó có thể gây ra lẫn lộn khiến một số 
người khó nắm vững được nguyên lý vô cùng quan trọng này trong Phát giáo), và cũng chưa 
đạt được một số các câu dharani ("đà-la-ni", chữ này khá đông nghĩa với chữ mantra, nói 
chung là các câu tụng hay các câu thân chú mang tính cách thiêng liêng) sâu xa, thì khi đó tôi 
sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 35 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các phụ nữ nơi vô số địa giới, không 


hình dung hết được, của chư Phật trong khắp mười phương không gian, dù từng được nghe 
danh hiệu của tôi, cảm nhận được niềm hân hoan và tin tưởng, tước mong đạt được giác ngộ 


107 


và thoát khỏi thân phận nữ giới của mình, nhưng sau khi chết vẫn tái sinh trở lại làm người 
phụ nữ, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho 
riêng tôi. 


Lời nguyện 36 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phát tính, thế nhưng các vị bồ-tát nơi vô số địa giới, không 
hình dung hết được, của chư Phật khắp mười phương không gian, dù đã từng được nghe danh 
hiệu của tôi, nhưng đến lúc mãn đời vẫn chưa hoàn tất được việc tu tập giúp mình đạt được 
Phát tính, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thương 
cho riêng tôi. 


Lời nguyện 37 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con người và thiên nhân nơi vô số địa 
giới, không hình dung hết được, của chư Phật khắp mười phương không gian, dù được nghe 
danh hiệu của tôi, qu) mọp xuống đất để tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ tôi, cảm nhận được 
niềm hân hoan và lòng tin tưởng nơi tôi, hoàn tất được việc tu tập của người bô-tát, nhưng 
vẫn chưa được tất cả thiên nhân và con người trong thế giới kính nể, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp 
tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 38 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng nếu con người và thiên nhân vẫn chưa 
tức khắc khoác được các xiêm y đúng với niềm khao khát hiện lên trong tâm thức mình, và 
nếu các xiêm ý tỉnh xảo đó mà chư Phật hằng tán tụng, không được cắt may cần thận và tức 
khắc cho họ, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng 
cho riêng tôi. 

Lời nguyện 39 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng con người và thiên nhân nơi địa giới 
của tôi vẫn chưa cảm nhận được niềm vui sướng tràn đây phúc hạnh, tương tự như một người 
tu hành đã loại bỏ được mọi dục vọng, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực 
hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 40 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bồ-tát nơi địa giới của tôi, dù 
ước mong trông thấy vô số địa giới đây vinh quang của chư Phật trong khắp mười phương 
không gian, nhưng vẫn chưa trông thấy được tất cả các địa giới ấy hiện lên giữa các loại cây 
cây toàn bằng ngọc ngà và châu báu, tương tự như trông thấy gương mặt mình trong một tắm 
gương thật sáng (trông thấy vô số địa giới của chư Phật rõ như trông thấy gương mặt mình 


108 


phản chiếu từ một tấm gương không bụi bặm), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không 
đạt được sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 41 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các Vị bồ-tát nơi các địa giới khác 
trong khắp mười phương không gian, dù từng được nghe danh hiệu của tôi vào một lúc nào 
đó trước khi thành Phật, nhưng các cơ quan giác cảm vẫn còn yếu kém (chưa đạt được các 
khả năng siêu phàm), thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự giác ngộ tối 
thượng cho riêng tội. 


Lời nguyện 42 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bồ-tát nơi các địa giới trong 
khắp mười phương không gian, dù được nghe danh hiệu của tôi vẫn chưa đạt được thể dạng 
samadhi (thể dạng tâm thức lắng sâu trong thiên định) còn gọi là sự giải thoát tỉnh khiết 
(emancIDafion/một thể dạng cảm nhận của tâm thức vượt lên trên mọi sự chuyển động của thể 
giới hiện tượng) và thường trú trong thể dạng đó, không một chút xao lãng, nhưng vẫn không 
đủ khả năng cúng dường, dù chỉ trong một thoáng, vô số chư Phật, không hình dung hết 
được, là các Đẳng Tôn Kính (Thế Tôn) trong thể giới, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 43 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bô-tát tại các nơi khác trong 
các miễn không gian khác (các vũ trụ khác) dù được nghe danh hiệu của tôi, nhưng sau khi 
chết không được tái sinh trong các gia đình cao quý, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu 
không thực hiện sự Giác ngộ tối thương cho riêng tôi. 


Lời nguyện 44 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bồ-tát tại khắp nơi khác trong 
các miễn không gian khác, dù được nghe danh hiệu của tôi nhưng vẫn không cảm thấy được 
niềm hân hoan đến độ khiến mình phải nhảy múa, hoàn tắt việc tu tập của người bố-tát và tạo 
được vô số công đức, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ 
tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 45 
Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bồ-tát tại khắp nơi khác trong 


các miễn không gian khác, vẫn chưa đạt được samadhi còn gọi là sự bình thản rộng lớn 
(equanimity/sự thanh thản, bình lặng và thăng bằng của tâm thức) và dù an trú trong đó 


109 


nhưng vẫn chưa trông thấy được vô sỐ chư vị Tathagata, cho đến khi chính mình thành Phật, 
thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 46 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các vị bô-tát nơi địa giới của tôi vẫn 
không đủ khả năng thuyết giảng thật tự nhiên, đúng với sự tong muốn của mình, thì khi đó 
tôi sẽ còn tiếp tục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ tôi thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 47 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phát tính, thế nhưng các vị bồ-tát tại các nơi khác trong 
các miễn không gian khác, dù được nghe danh hiệu của tôi nhưng vẫn chưa tức khắc đạt 
được thể dạng không thoái lùi (không thể vi phạm trở lại các thái độ và hành động vô mình), 
thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho riêng tôi. 


Lời nguyện 48 


Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, các vị bồ-tát tại các nơi khác trong các miễn 
không gian khác, dù được nghe danh hiệu của tôi nhưng vẫn chưa tức khắc đạt được các cấp 
bậc thứ nhất, thứ hai và thứ ba của sự quán thấy siêu việt về các dharma (các hiện tượng 
trong thế giới) giúp mình an trú thật vững chắc trong các sự thật do toàn thể chư Phật khám 
phá, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp tục nguyện câu không thực hiện sự Giác ngộ tối thượng cho 
riêng tôi. 


3k;k‡k 


Điểm nổi bật nhất trong 48 lời nguyện trên đây là một sự mở rộng mang tính cách lý 
tưởng và cả các nét không tưởng. Sự mở rộng đó hay lý tưởng đó đã đưa Giáo huấn của Đức 
Phật đến gần hơn với một tôn giáo. Phật giáo được đưa vào Trung quốc trong khi tại nơi này 
đã có một nền văn minh cao độ và lâu đời. thế nhưng nền văn minh đó chưa có một tín 
ngưỡng nào đúng nghĩa của nó. Không giáo chỉ là một hệ thống đạo đức xã hội, Lão giáo là 
một hình thức góp nhặt và tổng hợp một số tư tưởng bao quát, khá mơ hồ và thiếu mạch lạc. 


Là một đề quốc của chiến tranh và chinh phạt muôn đời, Trung quốc thiếu hắn chiều 
sâu của tín ngưỡng. Phật giáo đã tạo ra cho để quốc này một kích thước mới rộng lớn hơn 
trong các lãnh vực tư tưởng, xã hội và tâm linh, mở ra một tầm nhìn mới lạ và đạo đức hơn 
về con người và vũ trụ. Trong vùng đất mới và thuận lợi đó, Phật giáo phát triển rất nhanh. 
Đức Phật A-di-đà hiện ra tại Trung quốc như là một Vị Sáng lập một tôn giáo mới, đáp ứng 
nhu cầu tín ngưỡng của dân tộc Hán, và lấp vào khoảng trống tâm linh trong nền tư tưởng và 
văn minh Trung quốc. Thật ra trước khi được đưa vào Trung quốc, Giáo huấn của Đức Phật 
qua các nẻo đường tơ lụa, cũng đã chịu ít nhiều ảnh hưởng từ các tín ngưỡng của vùng Trung 


110 


đông, còn gọi là "Tây vực". Phải chăng cõi "Tây phương cực lạc" đầy hứa hẹn và Đức Phật 
A-di-đà với quyền năng "cứu độ" vô song là trong số các ảnh hưởng đó? 


Tịnh độ hay Phật giáo A-di-đà được hình thành và phát triển ào ạt tại Trung quốc kế từ 
thế kỷ thứ III và thứ IV. Bốn mươi tám lời nguyện của người bồ-tát nêu lên một lý tưởng vượt 
lên trên hiện thực, tạo ra một chiều sâu tâm linh trong xã hội Trung quốc. Thế nhưng vào thế 
kỷ thứ VI một đường hướng tu tập mới lại xuất hiện, đó là Thiền học. Một số học giả Tây 
phương cho rằng Thiền học xuất hiện trễ hơn thế kỷ thứ VI, sớm nhất là vào cuối thế kỷ thứ 
VII hay đầu thế kỷ thứ VIHI, bởi vì nhân vật Bodhidharma / Bồ-đề Đạt-ma được xem là từ 
Ẩn-độ đến Trung quốc vào thế kỷ thứ V hay thứ VI chỉ là một huyền thoại, được tạo dựng với 
mục đích chính thức hóa một học phái hình thành tại Trung quốc. Một số người Phật giáo 
trong thế kỷ thứ VII hay thứ VIII có thể đã "hình dung" ra vị tổ Bodhidharma, như là một 
nhân vật lịch sử "xuất hiện" một trăm năm trước, kèm với vô số các huyền thoại đề tìm cách 
biện minh nguồn gốc Ấn độ của Thiền học Trung quốc. 


Trong lãnh vực tư tưởng, văn hóa hay xã hội luôn có những quan điểm tương phản hay 
đối nghịch nhau, nói chung đó là các xu hướng đa dạng của con người và xã hội. Câu chuyện 
Bồ-đề Đạt-ma ngồi thiền nhìn vào một bức tường trong suốt 9 năm, không nói một lời nào, 
nói lên một sự tương phản hoàn toàn đối với 48 lời nguyện năng động và tích cực của vị Bằ- 
tát Dharmakara. Nếu Tịnh độ nêu lên một lý tưởng không bao giờ thực hiện được, thì Thiền 
học lại cho rằng "Ngộ" (Sator) là một sự đột khởi mang tính cách trực giác. Sự đối nghịch 
trên cả hai phương diện thực hành và lý thuyết trên đây là một trong các nét nồi bật nhất của 
Phật giáo Trung quốc. Nói chung cả hai xu hướng đó không hoàn toàn trung thực với Giáo 
huấn của Đức Phật trong thung lũng sông Hằng. Con đường "Trung đạo" của Đức Phật chủ 
trương "không phải là thế này, không phải là thế kia, cũng không phải là cả hai, thế nhưng 
cũng không phải là không [gồm] cả hai". Bất cứ một sự bám víu nào cũng đều là "cực đoan", 
dù đấy là 48 lời nguyện của Tịnh độ hay cách ngồi im không suy nghĩ gì cả của Thiền học. Vì 
thế đi sâu vào Giáo huấn của Đức Phật là một việc rất khó. Do vậy, thiết nghĩ đối với Tịnh độ 
cũng chỉ nên nhìn vào tinh thần guyết tâm của học phái Tịnh độ, có nghĩa là một khi đã bước 
vào con đường thì phải đi trọn con đường; đối với Thiền học thì phải giữ bản chất đinh lặng 
của học phái Thiền học, tức là phải giữ tâm thức thật thăng bằng và thanh thoát cho đến khi 
nào trông thấy được con đường và cả các vết chân của chính mình trên con đường đó. Ngoài 
ra tất cả những gì màu mè và thêm thắt đều là huyền thoại hoặc là các phương tiện thiện xảo. 


Nếu Phật giáo của Đức Phật được hình thành và phát triển trong một khung cảnh tín 
ngưỡng lâu đời, tạo ra bởi Kinh Veda (Vệ-đà) và Đạo Bà-la-môn, thì tại Trung quốc Phật giáo 
A-di-đà và Thiền học được hình thành trong một xã hội thực tế, thiếu hắn các kích thước 
thiêng liêng của tín ngưỡng. Dưới vòm trời xa lạ của để quốc đó, Giáo huấn của Đức Phật 
cũng đã phải thích ứng với một môi trường mới khác hắn với môi trường trong khung cảnh 
thung lũng sông Hằng nhiều thế kỷ trước đó. Chúng ta hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, chẳng 
hạn như lời nguyện 3Š trên đây: 


111 


"Nếu ngày nào tôi đạt được Phật tính, thế nhưng các phụ nữ nơi vô số địa giới, không 
hình dung hết được, của chư Phật trong khắp mười phương không gian, dù từng được nghe 
danh hiệu của tôi, cảm nhận được niềm hân hoan và tin tưởng, ước mong đạt được giác ngộ 
và thoát khỏi thân phận nữ giới của mình, nhưng sau khi chết vẫn tái sinh trở lại làm người 
phụ nữ, thì khi đó tôi sẽ còn tiếp fục nguyện cầu không thực hiện sự Giác ngộ lối thượng cho 
riêng tôi ”. 


Trong một xã hội Khổng giáo, người phụ nữ chỉ là giới tính thứ hai. Thân phận của họ 
được an bài và quy định bởi một mô hình lễ giáo thật khắc nghiệt, áp đặt từ trong gia đình đến 
ngoài xã hội. Trong một xã hội kỳ thị nữ giới, người phụ nữ chỉ biết ước mơ thoát khỏi thân 
phận bất hạnh và tôi đày đó của mình, và được trở thành nam giới. Lời nguyện ước trên đây 
phản ảnh niềm ước mơ đó của người phụ nữ, đồng thời cũng cho thấy ảnh hưởng của Không 
giáo đối với Phật giáo tại Trung quốc. 


Bure-Sur-Y vette, 06.09.20 


112 


Bài 17 
Mười đại nguyện của người bồ-tát 


Kinh Dasabhumika (Dasabhumika-Sutra là một bản kinh Đại thừa, tiếng Hán là Thập 
địa kinh) nêu lên mười chặng trên đường tu tập của người bồ-tát, tương quan với "mười đại 
nguyện” như sau: 


1- được dịp tôn vinh tất cả chư Phật, không sót một vị nào. 

2- tu tập đúng theo giáo huấn do chư Phật giảng dạy và bảo toàn được giáo huấn ấy. 

3- được chứng kiến tắt cả các thành quả do một vị Phát thực hiện trên địa cầu này. 

4- phát động được Quyết Tâm Giác ngộ, thực hiện được bồn phận của người bô-tát, 
đạt được tắt cả các paramita (sự "hoàn thiện siêu nhiên” còn gọi là "ba-la-mật”), tỉnh khiết 
hóa được tất cả các giai đoạn trên đường tu tập của mình. 

5- giúp chúng sinh chín chắn hơn, ít nhất cũng trở thành chúng sinh thuộc bốn cấp 
bậc cao nhất trong sáu thể dạng hiện hữu (súc sinh, con người, thần linh và thiên nhân, hai 
cõi thấp nhất là ngạ quỷ và các chúng sinh trong cảnh giới địa ngục), và giúp họ đạt được sự 
hiểu biết của một vị Phật. 

6- quán thấy được toàn thể vũ trụ. 

7- tấy uế và tỉnh khiết hóa tất cả các địa giới của chư Phật. 

6- bước theo con đường rộng lớn của Đại thừa, khơi động được tư duy và mục đích 
phản ảnh lý tưởng chung của người bổ-tát. 

9- hoàn tất được các hành động đạo hạnh trên thân xác, ngôn từ và tư duy, mang lại 
lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

10- đạt được sự Giác ngộ T: ối thượng và Hoàn hảo, phát huy được khả năng thuyết 
giảng Đạo Pháp. 


(Trên đây là mười "đại nguyện" của người bô-tát, thế nhưng trong phần giải thích 
dưới đây nhà sư Sangharakshita không đi sâu vào tất cả các đại nguyện đó, mà chỉ nêu lên 
quan điểm của mình về đại nguyện thứ ba như là một thí dụ tiêu biểu giúp chúng ta tự tìm 
hiểu thêm về các đại nguyện khác) 


Chứng kiến các thành quả trong sự nghiệp của một vị Phật trên địa cầu này 


Chúng ta không thể phân tích tất cả các đại nguyện trên đây (vì guá dài dòng, công 
việc này thuộc lãnh vực kinh điển), mà chỉ tìm cách xem phải làm thế nào để có thê tiếp cận 
với tất cả mười nguyện ước trên đây. Vậy chúng ta hãy phân tích và tìm hiểu đại nguyện thứ 
ba như là một thí dụ điển hình, đó là đại nguyện mà người bồ-tát mong muốn "được chứng 
kiến các thành quả do một vị Phật thực hiện trên địa cầu này". 


113 


Người ta có thê tự hỏi tại sao lại phải ước nguyện được "chứng kiến các thành quả 
trong sự nghiệp của một vị Phật trên địa cầu này”? Kinh sách Đại thừa cho biết việc tu tập của 
người bô-tát thường phải kéo dài hơn ba asưmkhyeya-kalpa_ (asamkhyeya là tiếng Phạn có 
nghĩa là "vô số" hay "vô lượng", rất nhiều không thể hình dung được), kalpa ("kiếp-ba") có 
nghĩa là một đơn vị thời gian thật dài vượt khỏi sức tưởng tượng, được xem như tương đương 
với khoảng thời gian hiện hữu của một thế giới đói vữ ír„) từ lúc bắt đầu hình thành cho đến 
khi biến mất. Trong khoảng thời gian này người bồ-tát sẽ có cơ may tái sinh trùng hợp với 
kiếp sống của một số các vị Phật và sẽ có địp tiếp xúc với các vị Phật ấy hoặc bằng cách này 
hay cách khác, chăng hạn là đệ tử của các vị ấy. Qua chuỗi dài gồm nhiều lần tái sinh trùng 
hợp đó, người bồ-tát có thể chứng kiến đầy đủ tất cả các sự kiện xảy ra trong kiếp sống của 
một vị Phật (mỗi kiếp tải sinh được chứng kiến một giai đoạn nào đó trong sự nghiệp của một 
vị Phật, chẳng hạn như với tư cách là một đệ tử, một người thân thuộc hay một người hấu 
cận... của vị Phật đó). 


Theo kinh sách Phật giáo, kiếp sống của tất cả chư Phật thường diễn tiến theo một 
khuôn mẫu khá tương tự nhau. Mẹ của một vị Phật luôn qua đời bảy ngày sau khi hạ sinh vị 
Ấy. Các vị Phật luôn đạt được Giác ngộ dưới một cội cây, mỗi vị đều có hai đệ tử chính, v.v. 
Nếu bạn phát nguyện ước vọng trên đây (tức là được trông thấy các sự kiện xảy ra trong kiếp 
sống của một vị hậu), thì lúc vị Phật ấy được sinh ra bạn cũng có thể là một thiên nhân trông 
thấy được sự kiện ấy từ một khung trời nào đó. Hoặc bạn cũng có thể là một nhân chứng 
trước các sự kiện khác xảy ra sau đó, chẳng hạn như với tư cách là người đánh xe, một người 
giúp việc, hay là một trong năm đệ tử của vị ấy. Dù trong trường hợp nào, sau khi đã phát 
nguyện ước vọng trên đây, thì bạn sẽ là nhân chứng của mười hai hành động quan trọng (7e 
Twelve Deeds of a Buddha, khái niệm này khá quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng, sẽ được 
giải thích thêm trong phần ghi chú dưới đây) trong kiếp sống của một vị Phật. 


Ước nguyên trên đây (được chứng kiến các thành quả trong sự nghiệp của một vị 
Phật) có vẻ khó hiểu và vô ích, tuy nhiên chúng ta cũng cứ hãy có gắng tìm hiểu xem ý nghĩa 
ân chứa bên trong lời ước nguyện đó là gì. Dầu sao cũng không nên quá hấp tấp xem ước 
nguyện đó như là một hình thức biểu trưng. Thiết nghĩ nên dành thêm thì giờ để suy nghĩ chín 
chắn hơn, hoặc ít nhất cũng phải tìm cách xem có thể hiểu được ước nguyện đó qua ý nghĩa từ 
chương của nó hay không. Nên hiểu răng kinh sách Đại thừa luôn chủ trương phải hiểu 
nguyện ước đó hoàn toàn qua ý nghĩa từ chương của nó. Nếu hình dung ra một khoảng thời 
gian kéo dài hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu kiếp sống, trước khi có thê hoàn tất việc tu tập 
của mình, thì người bồ-tát cũng sẽ có cơ may tái sinh trùng hợp với kiếp sống của một vị 
Phật. Thế nhưng trên thực tế phần đông trong chúng ta, dường như không mấy ai có đủ can 
đảm để phát nguyện một ước vọng như thế (phải chờ đợi quá lâu để có thể biến ước nguyện 
đó trở thành sự thật. Tuy nhiên dường như cũng có nhiêu cách rút ngắn khoảng thời gian này, 
chẳng hạn tìm dịp nghe Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng, hoặc chỉ cân nhìn vào chân dung 
của Ngài đồng thời mở rộng tâm thức và cả con tìm mình hướng vào Ngài, thì mình cũng có 
thể sẽ trông thấy ẩn hiện phía sau ánh mắt từ bỉ và nụ cười nhân hậu của Ngài bóng dáng của 
một vị Phát đang nhìn vào chúng ta và nở một nụ cười với chúng ta, Vậy nào có cần gì phải 
trải qua hàng trăm, hàng ngàn hay hàng triệu kiếp sống để có dịp tiếp xúc với một vị Phật 


114 


đáu. Hơn nữa, nêu nhìn ngược trở lại bên trong chính mình, thì biết đâu mình cũng có thê 
cảm nhận được từ một nơi thật sâu kín bên trong tâm thức mình có một vị Phát đang hiện ra 
vả rmửn cười với mình ?). 


Do vậy, tốt hơn chúng ta chỉ nên xem thê loại ước nguyện trên đây biêu trưng cho một 
khuôn mẫu lý tưởng (archetype) nói lên một khả năng tâm linh mà tất cả chúng ta đều tham 
gia vào đó, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Vì thế trong trường hợp nếu muốn phát nguyện ước 
vọng trên đây (được làm nhân chứng cho các hành động của một vị Phát) thì cũng không nên 
hiểu theo ý nghĩa từ chương. Cách tốt nhất đối với hầu hết chúng ta là tập cho mình cảm thấy 
sần gũi hơn với cuộc đời của chính Đức Phật, suy tư về các sự kiện xảy ra trong cuộc đời 
Ngài, liên quan đến các cấp bậc thăng tiến tâm linh của Ngài, hầu giúp mình cùng sống với 
các sự kiện đó qua sự tưởng tượng của mình, được đến đâu hay đến đó. càng nhiều càng tốt. 
Các cấp bậc thăng tiến đó sẽ cùng hòa nhập vào cuộc sông của chính mình (đây là một hình 
thức ứng dụng trong phép thiên định quán tưởng của Phật giáo Tây Tạng). 


Cũng vậy, đối với lời nguyện "quán thấy toàn thể vũ trụ" (đại nguyện thứ 6) cũng 
không thể hiểu một cách từ chương được, mà phải cố gắng tối đa tìm hiểu một cách thực tế 
hơn: có nghĩa là phải nhìn được tất cả mọi thứ với khả năng của mình, minh bạch chừng nào 
tốt chừng đó. 


(Mục đích và nội dung của lời nguyện trên đây cùng với lời khuyên của nhà sự 
Sangharakshita thật hết sức quan trọng. Thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy một khía cạnh 
nào đó của một sự kiện, và từ đó suy diễn ra đủ mọi thứ, tạo ra cho mình đủ mọi thứ xúc cảm, 
tách rời mình ra khỏi hiện thực. Chúng ta hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, chẳng hạn như "tình 
yêu" nam nữ, chúng ta có thể trông thấy nó tuyệt đẹp và thật mẫu nhiệm, mang lại cho mình 
các xúc cảm luyến ái thật tuyệt vời, thế nhưng có thể chúng ta không trông thấy nó qua mỘt 
khía cạnh khác căn bản hơn: bóng dáng tuyệt đẹp đó, các xúc cảm luyễn ái tuyệt vời đó là 
những gì phát sinh từ những sự thúc đẩy của bản năng truyền giống, kết hợp với các tác động 
của nghiệp tôn lưu sâu kín bên trong mỗi cá thể. Hiện thực rất phức tạp, thế nhưng chúng ta 
thường chỉ nhận thấy một vài sự kiện tách rời ra khỏi hiện thực. Chúng ta hãy nêu thêm một 
thí dụ khác cụ thể hơn, chẳng hạn một người nào đó tản bộ trong một công viên để tìm một 
chút thư giãn. Thế nhưng thật ra thì người ấy cũng chỉ tìm cách tránh né hay quên đi trong 
chốc lát thực tại. Dù đang đi trong khu vườn thế nhưng người ấy có thể chẳng trông thấy gì 
cả, không nhận thấy có một con chỉm vụt bay khi mình đi ngang một khóm cây, không trông 
thấy một búp hoa sắp nở trên một cành cây, không nhận ra một cảnh hoa héo rơi trên nên cỏ 
ướt, không trông thấy một con sâu đang gặm một chiếc lá non, không nghe thấy tiếng sột soạt 
của sỏi đá dưới gót chân mình, không cảm thấy một luông gió mát đang luôn vào áo... Tóm 
lại là không cảm nhận được vị trí và sự liên hệ giữa mình và khung cảnh thiên nhiên trong 
khu vườn, không ý thức được bản chất phù du và sự tương tác giữa mọi hiện tượng đang âm 
thâm chuyển động chung quanh mình, kể cả vũ trụ đang quay cuồng trong không gian. Người 
ấy chỉ quan tâm đến các xúc cảm đang dáy lên bên trong tâm trí mình: nào là lo âu, sợ hãi, 
đau buôn, tiếc nhớ, hy vọng, câu xin, tính toán... Chúng ta thường không nhìn thấy hiện thực 
qua tổng thể của nó mà chỉ trông thấy một vài hiện tượng hay sự kiện tách rời ra khỏi hiện 


115 


thực, dù các hiện tượng ấy thuộc vào bối cảnh bên ngoài hay bên trong tâm thức mình cũng 
vậy. Trông thấy được được hiện thực qua tổng thể của nó sẽ mở rộng tâm thức mình, mang 
lại cho mình một sự thư giãn, an bình và thanh thản hơn. Xin lưu ý là "nhìn thấy " hiện thực 
qua tổng thể của nó là một sự "cảm nhận" không phải là một cách "phân tích" hay "tìm hiểu" 
hiện thực bằng lý trí, bởi vì đấy chỉ là cách khiến tâm trí mình trở nên rồi loạn và hoang 
mang thêm. Dầu sao các thí dụ trên đây chỉ liên quan đến các sự quán thấy ở các cập bác thu 
hẹp và vẫn còn mang ít nhiều tính cách lý trí, "Quán thấy toàn thể vũ trụ" là một sự trông 
thấy mang tính cách vừa tổng thể vừa chỉ tiết, nếu có thể nói như vậy. ). 


Phải hết sức thận trọng. Đối với nhiều người, ngay cả việc chấp thủ các giới luật sơ 
đăng nhất cũng đã là khó, huống chi là việc phát nguyện các ước vọng thật to lớn, sự phát 
nguyện đó có thê chỉ là cách khiến mình rơi vào tình trạng tơ tưởng những chuyện tâm linh 
hão huyền, hoặc bị lạc hướng trong các ngõ ngách của sự hoang tưởng, trong khi mình vẫn 
chưa đủ sức tuân thủ giới luật một cách nghiêm túc (/w áp là nhìn vào hiện thực một cách 
tỉnh táo, không phải là chuyện tơ tưởng viễn vông. Những điều ước nguyện là để thực hiện, 
không phải là những niềm hy vọng. Đạo đức là phương tiện sơ đẳng nhất mang lại cho mình 
sự sáng suối, hóa giải phần nào các thúc đẩy bản năng, tạo ra cho mình một tâm nhìn gân 
hơn với hiện thực). 


Vậy chúng ta phải nhận định như thế nào về các tầm nhìn vũ trụ của Đại thừa, chắng 
hạn như phải cần đến ba ka/pa để đi hết được con đường của người bồ-tát? Dầu sao đi nữa 
tầm nhìn đó cũng mang lại ít nhiều lợi ích, chăng hạn như góp phần mở rộng khả năng tưởng 
tượng của mình, tuy nhiên không nên quên một nguyên tắc thật căn bản là không được phép 
xem lý tưởng vũ trụ của người bồ-tát thuộc vào bất cứ một cá nhân nào cả (Jý ứưởng của 
người bô-tát dù hiện lên bên trong tâm thức mỗi cá thể, thế nhưng lý tưởng đó là một cái gì 
thật thiêng liêng, có thể hiểu như là hướng đi của cả Con Đường. Lý tưởng của người bô-tát 
không phải là vốn liễng cá nhân của bất cứ một ai cả). Nếu nghĩ rằng tự mình, cá nhân mình, 
có thê phát động được thể loại ước nguyện đó, thì đấy chỉ là cách cho thấy mình chăng hiểu gì 
cả về ý nghĩa đích thật của các ước nguyện đó. 


Với vị thế những con người bình dị, chúng ta có thể nghĩ rằng nhờ vào sự kiện tái sinh 
qua nhiều kiếp sống nối tiếp nhau, chúng ta có thể tạo ra cho mình một sự thăng tiến liên tục 
trên đường tu tập [cho đến khi đạt được Giác ngộ]. Thế nhưng chúng ta liệu có đủ can đảm đề 
nghĩ rằng việc tu tập của người bổ-tát sẽ phải kéo dài hơn ba kalpa hay không? (một số người 
có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và phần khởi hơn khi đọc qua câu "an ủi" trên đây của nhà sư 
Sangharakshita. Thật vậy thiết nghĩ cũng không cần phải phóng đại quá đảng các lời nguyện 
để nói lên quyết tâm của người bô-tát. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác nếu hiểu được "vũ 
trụ vô tận cũng có thể chỉ là "một hạt cát trong lòng bàn tay” như một vài vị đại sư đã nói, thì 
biết đâu ba kalpa cũng có thể chỉ là một chóp mắt mà thôi?). Nhằm giúp chúng ta có một ý 
niệm về khoảng thời gian một kaípa, kinh sách thường nêu lên hình ảnh một khối đá có chiều 
cao và chiều rộng một dặm, và cứ mỗi một trăm năm lại có một người xoa nhẹ khối đá một 
lần bằng một chiếc khăn lụa dệt tại thị trần Benares / Ba-la-nai, thì mỗi kalpa sẽ là khoảng 


116 


thời gian cần thiết để lau khối đá mòn dần cho đến khi biến mất. Khoảng thời gian đó quả là 
vô (tận. 


Trong tập luận Vỏng hoa của sự Giải thoát Trân quý (Ornement oŸ. Precious 
Libération là một tập luận nồi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ 
Tây phương), vị đại sư Kagyu Gampopa (1079-1153, là đệ tử của vị du-già nổi tiếng 
Milarepa / Mật-lặc Nhát-ba) có nêu lên ý nghĩa của Bodhisaftvabhumi (Địa giới của người 
bồ-rát) như sau: 


"Tôi sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng nếu được lưu lại trong cõi địa ngục qua hàng 
ngàn lần những khoảng thời gian vô tận, dù chỉ là để giúp một chúng sinh duy nhất loại bỏ 
được khổ đau, kế cả trường hợp phải lưu lại qua những khoảng thời gian lâu dài hơn để có 
thể xoa dịu những khổ đau to lớn hơn. Đáy chính là chiếc áo giáp của sự cô gắng thật can 
trường của người bô-tát". 


Có bao giờ chúng ta tưởng tượng rằng mình sẽ thực hiện một cách thật sự lời nguyện 
ước đó hay không? Là con người liệu có ai đám thốt lên lời nguyện đó và tin chắc chắn rằng 
mình sẽ thực hiện được nó hay không? Chỉ cần tưởng tượng ra các cảnh khổ đau trong địa 
ngục thì cũng đủ hiểu rằng mình sẽ không sao chịu đựng nỗi, dù chỉ là một phần trăm các 
cảnh khô đó. Vậy thì với tư cách là những con người đang sống một cách rất thật như chúng 
ta, thì làm thế nào có thể phát nguyện và tu tập đúng như thế được? Rửa chén bát đôi khi cũng 
đủ khiến chúng ta khổ sở rồi! Tốt hơn chỉ nên xem những gì nêu lên trong kinh sách về người 
bồ-tát như là một khuynh hướng tu tập mang các kích thước vũ trụ, hoặc xem đấy như là một 
tiềm năng giúp mình thực hiện sự Giác ngộ, dù phải trải qua những sự thử thách thật gay go. 


Trong tập luận Vòng hoa Trân quý (“Ratnavali", kinh sách Hán ngữ gọi là Bảo hành 
vương chính luận hay Vòng bảo cháu) Nagarjuna / Long Thụ có nói như sau: 


"Người bô-tát lưu lại thế giới qua những khoảng thời gian vô tận. Vì chúng sinh vô 
tận, người bồ-tát cũng phải trau dồi vô tận các phám tính Giác ngộ, và thực hiện vô tận các 
hành động đạo đức ". 


Ngoài ra cũng có một văn bản Đại thừa khác nêu lên người bồ-tát như là hiện thân của 
một lý tưởng mà chúng ta cần phải noi theo. Thế nhưng lý tuởng đó đối với chúng ta dường 
như không sao thực hiện được. Người bồ-tát hiện thân của lý tưởng đó dường như không còn 
là một con người như chúng ta nữa. Người ta có cảm giác người bồ-tát qua cách mô tả đó đã 
thoát khỏi bản chất cá thể (individuality) của một con người, ít nhất là theo sự hiểu biết thông 
thường của chúng ta, và đã trở thành một thứ nghị lực tâm linh, phi cá tính và phi thân xác. 


Do đó chúng ta có thê cho rằng Đại thừa không hề đòi hỏi chúng ta phải hành xử đúng 
theo những gì đã được nêu lên một cách từ chương. Chúng ta không phải chỉ biết tưởng tượng 
rằng mình sẽ phải thực thi vô tận các hành động tốt lành, tìm hiểu tất cả các địa giới của chư 
Phật, giải thoát vô tận chúng sinh... Thực tế và cụ thê hơn, chúng ta phải hình dung người bồ- 


117 


tát như là một biểu tượng nói lên một sức mạnh tâm linh toàn cầu, hiện hữu cùng khắp, mang 
kích thước vũ trụ, một thứ nghị lực mà đôi khi chúng ta cũng có thể thoáng cảm nhận được 
[bên trong chính mình]. Chúng ta không thê nào hình dung mình là một người bô-tát đích thật 
được, tuy nhiên chúng ta cũng có thể mở rộng lòng mình hướng vào lý tưởng đó để ước mong 
trở thành một luồng kinh mạch gia nhập và cùng luân lưu với dòng nghị lực đó, qua bầu 
không gian của riêng mình. Thiết nghĩ đấy là cách thực tế nhất, và cũng có thể là trung thực 
nhất, giúp mình hình dung ra người bồ-tát. Chúng ta không nên vượt cao hơn tình trạng hiện 
tại của mình, nếu không thì khó tránh khỏi rơi vào những chuyện ước mơ thiếu thực tế. Mọi 
chuyện có thể biến thành một chút gì đó tương tự như một vở tuồng (a little theatrical), điều 
này đôi khi cũng từng xảy ra tại các nước Viễn-động theo Đại thừa. Tiểu thừa đơn giản hơn 
nhiều, gần với thực tế hơn (nhận định này của nhà sư Sangharakshita quả đáng cho chúng ta 
suy nghĩ). 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Trong phần giải thích trên đây về đại nguyện thứ ba của người bồ-tát "được chứng 
kiến các thành quả của một vị Phật", nhà sư Sangharakshita có nêu lên khái niệm "Mười hai 
hành động của một vị Phật”.(The twelve Deeds of a Bouddha), một khái niệm khá đặc thù và 
quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng và cả Đại thừa, tuy nhiên dường như ít thấy nói đến 
trong Phật giáo Trung quốc (2). Dưới đây là "Mười hai Hành động trọng đại" của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI: 


Hành động thứ nhất: Ngài sinh ra trong khung trời Tusita / Đâu suất để thuyết giảng 
Dharma / Đạo Pháp cho các thiên nhân tại nơi này. Tuy nhiên hành động này vẫn không được 
xem là một trong số mười hai hành động trong khái niệm trên đây. Các hành động của một vị 
Phật thuộc vào khái niệm này là các hành động xảy ra trong thế giới của chúng ta, tức là các 
hành động mà người bồ-tát có thể chứng kiến được. Trước khi sinh ra trong thế giới của 
chúng ta, từ khung trời Tusita Đức Phật đã thực hiện được năm sự quán thấy siêu nhiên như 
sau: 


- trông thấy được một xã hội phân chia đẳng cấp là nước Ấn, nơi mà Ngài sẽ sinh ra. 

- trông thấy được người mẹ sẽ cưu mang Ngài. 

- trông thấy được địa điểm mà mẹ Ngài sẽ hạ sinh Ngài, 

- trông thấy được những người dân mà Ngài sẽ cùng sinh sống với họ. 

- trông thấy được khung cảnh gia đình hoàng tộc mà Ngài sẽ sinh ra, bởi vì nếu sinh ra 
trong trong một gia đình tiện dân thì sẽ khó cho Ngài tạo được uy tín để thuyết giảng. 


Sau năm sự quán thấy và chọn lựa đó Ngài rời khỏi khung trời Tusita để hiện ra trong 
thế giới của chúng ta. 


Hành động thứ hai: Ngài bước vào tử cung của mẹ và đông thời mẹ Ngài nắm mơ 
thây có một con voi trăng, vòi quần một cành hoa sen trăng, chui vào bên hông mình. 


1185 


Hành động thứ ba: Dù có thể hiện ra trong thế giới này bằng nhiều cách, chẳng hạn 
như hiện ra giữa trời hay sinh ra từ một đóa hoa sen, thế nhưng Ngài đã chọn tử cung của một 
người mẹ. Điều đó cho thấy Ngài được sinh ra từ một người mẹ, tương tự như tất cả mọi 
người khác. Sự kiện đó cũng có nghĩa là tất cả những ai sinh ra từ một người mẹ đều có thể 
trở thành một đắng Giác ngộ như chính Ngài. Mẹ Ngài hạ sinh Ngài tương tự như tất cả 
những người mẹ khác, tay nắm chặt một cành cây sala để lấy sức. Điều đó cho thấy Ngài và 
cả mẹ Ngài đều phải gánh chịu những thứ khổ đau không khác gì những người mẹ khác và 
những hài nhi khác, mở rộng hơn nữa thì đó cũng là những thứ khổ đau sơ đẳng mà tất cả 
chúng sinh đều phải gánh chịu. 


Hành động thứ 4: Ngay từ lúc bé Ngài đã tỏ ra rất thông minh và uyên bác, thành 
thạo và khéo léo trong mọi lãnh vực, từ nghệ thuật, ngôn ngữ đến các công việc tay chân. 


Hành động thứ 5: Ngài lập gia đình, có con. Điều này tránh cho một số người có thê 
nghĩ rằng sở dĩ Ngài chọn con đường tu hành là vì không hề biết đến các lạc thú và hạnh phúc 
thế tục. Qua các bài thuyết giảng sau này, Ngài đã chứng minh cho thấy lạc thú thế tục và 
hạnh phúc gia đình không những phù du mà còn là nguyên nhân mang lại mọi sự bất toại 
nguyện. 


Hành động thứ 6: Ngài thoát ly gia đình, xa lìa thế tục, tìm một lối thoát cho con 
người trước cảnh khổ đau của họ trong thế giới này. Từ bỏ cuộc sống sung túc và tiện nghi, kế 
cả hạnh phúc gia đình, là một hành động vô cùng can đảm, nói lên một quyết tâm sắt đá. 


Hành động thứ 7: Ngài tu tập khổ hạnh để mong cầu phát triển tâm linh, và đó cũng 
là phép tu tập phổ biến thời bấy giờ. Ngài chịu đựng mọi sự khắc khổ trong suốt sáu năm liền 
cho đến khi kiệt lực, thế nhưng sự cố gắng đó không mang lại một kết quả nào cả. Điều này 
cho thấy cuộc sống phủ phê và xa hoa trước kia của Ngài chỉ là một hình thức thụ hưởng ích 
kỷ và vô nghĩa, cuộc sống khổ hạnh mà Ngài vừa trải qua chỉ là để tự đày đọa mình một cách 
nguy hại và vô ích. Bất cứ một hình thức cực đoan nào đều là sai lầm. 


Hành động thứ 8: Ngài ngôi xuông dưới một cội cây đê suy tư và tìm hiệu thê giới và 
sự vận hành của nó, và cả những gì dây lên bên trong tâm thức con người đề tìm nguyên nhân 
tạo ra khô đau cho con người và trói buộc con người vào thê giới đó. 


Hành động thứ 9: Ma vương / Mara cùng bọn lâu la hiện ra quấy phá Ngài. Chúng 
nhảy múa, hăm dọa và mê hoặc Ngài. Chúng là hiện thân của các sự thúc đây bản năng, đó là 
các sự thèm khát, đam mê, bám víu, tạo ra các thể dạng tâm thần u mê và lầm lẫn, đày đọa và 
nô lệ con người trong thế giới hiện tượng. Sau khi khắc phục được đám Ma vương và cả bọn 
lâu la đó thì một sự hiểu biết siêu phàm, một sự quán thấy siêu việt, một sự tỉnh thức siêu 
nhiên bùng lên bên trong tâm thức Ngài, biến Ngài trở thành một Đắng Giác ngộ / Bodhi. 


Hành động thứ 10: Ngài đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi rút tỉa từ sự Giác ngộ 
đó của mình bốn sự thật, thiết lập một hệ thống tư tưởng mạch lạc và thực dụng, giúp chúng 


119 


ta ý thức được tình trạng u mê và lầm lẫn đó của mình và tự mình thoát ra khỏi tình trạng đó. 
và đồng thời cũng giúp mình vượt lên trên cả thế giới hiện tượng này. 


Hành động thứ 11: Sau khi thiết lập xong một căn bản lý thuyết vững chắc gồm bốn 
sự thật và một phương pháp luyện tập cụ thể gồm tám yếu tổ / Bát chánh đạo, Ngài đi đến thị 
trần Varanasi / Ba-la-nai tìm năm người bạn đồng tu trước kia để thuyết giảng cho họ về bốn 
sự thật đó và cả phương pháp gồm tám yếu tố chủ yếu để thực hiện bốn sự thật ấy. Kinh sách 
gọi hành động này là "Khởi động bánh xe Dñarzma" (Chuyên Pháp Luân). Từ đó chiếc bánh 
xe Dharma đã tiếp tục quay đều cho đến nay, lưu lại dấu vết trong tâm thức của mỗi người 
trong chúng ta, và khắp nẻo trên hành tinh này. 


Hành động thứ 12: Sau tám mươi năm hiện hữu cùng với chúng ta trên địa cầu này, 
một hôm Ngài cảm thấy kiệt lực, đành phải nằm xuống đất bên cạnh một con đường mòn 
trong một khu rừng hoang vắng. Qua hành động đó của chính mình, thêm một lần nữa, Ngài 
đã chứng minh cho chúng ta thấy bản chất vô thường của sự sông. Thế nhưng kiếp sống tuyệt 
vời nhưng vô cùng đơn sơ đó của Ngài dường như cũng trải rộng đến vô biên: Ngài sinh ra 
trong một khu rừng và nằm xuống với thiên nhiên vô tận. 


Trên đây là mười hai hành động của một vị Phật, thế nhưng Đức Phật lịch sử qua cuộc 
sông tuy đơn sơ nhưng phi thường của mình cũng còn đề lại thêm cho chúng ta một hình ảnh, 
một cử chỉ mang thật nhiều ý nghĩa. Trong lúc ngồi thiền trong đêm dưới cội bồ-đề, đến lúc 
gần sáng và đúng vào lúc mà Ngài đạt được Giác ngộ, thì Ngài đặt bàn tay phải lên đầu gối 
mình, các ngón tay chạm vào mặt đất. Tiếng Phạn gọi cử chỉ này là Bhưmisparsa-mudra, 
bhumi có nghĩa là đất hay mặt đất, sparsa là một động từ và có nghĩa là chạm vào, mudra có 
nghĩa là cứ chỉ hay thủ ấn. Qua cử chỉ đó Ngài đã mượn địa cầu làm nhân chứng cho sự Giác 
ngộ của Ngài, thế nhưng dường như cử chỉ đó cũng nói thêm một điều vô cùng quan trọng 
khác là Ngài sẽ mãi mãi lưu lại nơi này với chúng ta, bên cạnh chúng ta, Ngài "không đi về 
đâu cả", cũng "chẳng phải từ đâu đến đây", Ngài là con người của địa cầu này, một con người 
như tất cả chúng ta. Cũng vậy, sự Giác ngộ / Bodhi và cả Niết-bàn / Nirvana đều hiện ra nơi 
địa cầu này, trên hành tinh này, là sở hữu và gia tài của cả nhân loại. 


Trên đây nhà sư Sangharakshita cũng có nêu lên một phương pháp rất nhẹ nhàng và 
thực dụng, đó là cách hình dung thật sinh động các hành động của một vị Phật và sống thật 
với các hành động đó qua sự tưởng tượng của mình. Sự hình dung đó, sự tưởng tượng đó sẽ 
giúp mình hòa nhập vào các hành động của vị Phật ấy và biến các hành động ấy trở thành các 
hành động của chính mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ trở thành vị ấy một 
cách cụ thể mà chỉ là cách giúp mình biến cải thật sâu xa chính mình tạo cho mình một sự 
hiện hữu thật sần với một vị Phật. Đây là một cách ứng dụng của phép thiền định quán tưởng 
của Phật giáo Tây Tạng. Tóm lại là không cần phải trải qua hàng triệu và hàng triệu kiếp tái 
sinh mới được chứng kiến các hành động của một vị Phật. 


Ngoài ra khái niệm "Mười hai hành động của Đức Phật Thích-ca Mâu-m1" trên đây còn 
cho thấy một sự khác biệt thật căn bản và chủ yếu giữa Tiểu và Đại thừa. Đối với Tiểu thừa, 


120 


trước khi đạt được Giác ngộ thì Đức Phật chỉ là hoàng tử Siddharta / Tất-đạt-đa, tương tự như 
tất cả các vị hoàng tử khác. Trái lại đối với Phật giáo TâyTạng và Đại thừa nói chung, thì Đức 
Phật đã là một vị Phật trước khi sinh ra trên hành tình này. 


Bures-Sur-Y vette, 21.09.20 


121 


Bài 18 
Đại thừa và Tiểu thừa 


Đại thừa biểu trưng thật tài tình toàn bộ một quá trình chuyển hóa và lồng sự chuyên 
hóa đó vào một khung cảnh thật rộng lớn, có thể xem như là cả vũ trụ (Đại thừa là một quá 
trình chuyển hóa từ Tiểu thừa qua một sự mở rộng mang các kích thước vũ trụ). Nagarjuna / 
Long Thụ trong tập luận Vòng hoa Trân quý (Vòng bảo châu) có nói như sau: 


"Nhờ vào lòng tin nơi Đại thừa, 

Cùng các phương pháp tu tập do Đại thừa chủ trương, 
Sự Giác ngộ lối thượng sẽ đạt được, 

Cùng với tất cả các sự thích thú " 


Tại sao lại có chuyện "tất cả các sự thích thú" (all the pÏleasures) trên các bước đường 
Đại thừa, trong khi đó đối với con đường Tiểu thừa thì không có gì cả? Một cách vắn tắt, 
người ta có thê bảo rằng tất cả là nhờ vào lý tưởng của người bồ-tát. Tiểu thừa chú trọng 
nhiều hơn vào sự buông xả (abandonmernt) và vượt thoát mọi sự thèm khát (avidity), v.v. Trên 
phương diện mục đích, [đối với Tiểu thừa] là sự chấm dứt khổ đau và cũng có nghĩa là sự 
chấm dứt của các thứ thèm khát. Đối với phần đông chúng ta, tầm nhìn đó [của Tiểu thừa] 
không tạo được một cảm hứng (inspiring / một sự thích thủ hay hứng khở;) nào cả, Ít nhất là 
trong giai đoạn khi mới bắt đầu bước vào con đường tu tập (một người tu tập Tiểu thừa khi 
mới bắt đầu bước vào con đường sẽ không cảm thấy một sự thu hút nào cả, chỉ khi nào ÿ thức 
được khổ đau của mình và bản chất ảo giác của thể giới, thì khi đó mới cảm thấy con đường 
mà mình đang bước đi thênh thang hơn). Nói một cách đơn giản, lý tưởng của người bồ-tát 
[biêu trưng cho Đại thừa] tỏ ra hấp dẫn hơn nhiều (more Insprring). 


Tất cả tùy thuộc vào sự "quán thấy" (vision), tức là lý tưởng. Hãy nêu lên một thí dụ, 
chẳng hạn như trường hợp đứng ra thiết lập một trung tâm Phật giáo (xây dựng một ngôi 
chùa), nếu trong khi hoạch định, trong tâm thức mình hiện lên hình ảnh tuyệt đẹp của Đức 
Phật, cùng với một tăng đoàn hài hòa và các gian phòng khang trang và an bình (qo ra cho 
mình một niềm hứng khởi) thì dù phải sơn phết trần nhà hay phá bỏ một bức tường, chúng ta 
luôn được khơi động bởi một niềm vui thích trong lòng. Trái lại nếu có một người nào đó bảo 
chúng ta "hãy phá bỏ bức tường này đi", thì mọi sự sẽ trở nên khác hắn (làm việc vì một lÿ 
tưởng khác hơn với sự vâng lệnh một người khác). Nêu những gì mà chúng ta làm được kèm 
thêm niềm hứng khởi và hướng vào một mục đích tích cực, thì chúng ta sẽ làm với tất cả tâm 
huyết mình. Công việc đó sẽ mang lại cho mình một sự thích thú sâu xa, ngay từ lúc khởi đầu 
cho đến khi chấm dứt (đây là cách giải thích của nhà sư Sangharakshita về câu phát biểu trên 
đây của Nagarjuna về "tất cả các sự thích thú trên con đường Đại thừa". Thật ra đối với một 
người Tiểu thừa khi đã ý thức được sự khổ đau của chính mình và kẻ khác và bản chất phù du 
của thể giới, thì một sự quyết tâm cũng sẽ bùng lên trong tâm thức mình, giúp mình bước theo 


122 


con đường Tiểu thừa hăng say và phần khởi hơn. Con đường Đại thừa thênh thang hơn, thể 
nhưng mức đến đôi khi dường như cũng xa vời hơn chăng?). 


Chúng ta phải tạo được một sự cân bằng [trong việc tu tập] giữa lý tưởng và thực tế. 
Giải pháp tốt nhất là tu tập cả hai: Tiểu thừa là việc tu tập hằng ngày, Đại thừa hướng chúng 
ta vào lý tưởng. Lý tưởng đó vượt thoát các yếu tố thời gian và cả không gian, hoàn toàn độc 
lập với các cô gắng nho nhỏ [trong từng ngày] của cá nhân mình. 


Tất cả những gì mà chúng ta bắt buộc phải cần đến là tạo ra cho mình một sự tin tưởng 
là các giá trị tâm linh (các kết quả tu tập của mình) sẽ được tồn lưu lâu dài, phía sau cái chết 
của mình. Khi nào tạo được sự tin tưởng đó, có nghĩa là nêu mình quyết tâm tu tập Dñharma / 
Đạo Pháp ngay trong lúc này và tại nơi này, thì nhất định tương lai tất sẽ hướng dẫn mình tái 
sinh vào một thời điểm [thích nghi] nào đó, tại một nơi [thuận lợi] nào đó, dưới thể dạng một 
người bồ-tát nơi một vũ trụ nào đó, có thể là rất xa xôi. Thiết nghĩ chúng ta không nên xem 
Phật tính (Bản thể của Phật / buddhatva / buddhabhava / Buddhahood, tức là tiểm năng giúp 
người tu tập trở thành một vị Phật) như là nguồn cảm hứng (chủ đích tu tập) của mình. 
Chúng ta không nhất thiết phải hiểu kinh sách Đại thừa một cách từ chương, các kinh sách ấy 
chỉ là cách tạo ra cho mình một sự cảm nhận tràn đầy hứng khởi, hướng mình vào một thế 
giới khuôn mẫu (an archetypal world), nhưng không phải là một biểu đồ (diagram, schema) 
chỉ tiết quy định việc tu tập của một người Phật giáo. Chúng ta phải rút tỉa từ cái sơ đồ đó 
trong kinh điển Pali một sức mạnh to lớn hơn nhiều (có nghĩa là người Đại thừa đã thổi vào 
sơ đồ tu tập căn bản của Tì yêu thừa một sức sống thật mạnh với thật nhiều hứng khởi và nhiệt 
tình). 


Với tư cách một cá thể con người, chúng ta không thể giữ riêng cho mình 
(appropriate, sở hữu, chiếm giữ) các thuộc tính, các phẩm chất kế cả các ước nguyện của 
người bô-tát, có nghĩa là bạn và tôi cả hai sẽ trở thành các vị bồ-tát mang kích thước vũ trụ (u 
tập Đại thừa không phải là để trở thành những con người siêu phàm, qua hình ảnh các vị bô 
tát mô tả trong kinh sách). Thật ra chỉ có một vị bồ-tát duy nhất (dưới hình thức một khuôn 
mẫu |ý tưởng) - nêu có thể nói như vậy - một vị độc nhất đứng ra hành động, mỗi người trong 
chúng ta đu tập theo Đại thừa) chỉ có thê làm những gì mà mình làm được để góp phần vào 
công trình đó. Điều này cũng tương tự như Sưmboghakaya (Thụ dụng thân) là vị Phật khuôn 
mẫu (an archetypal buddha) đại diện cho lý tưởng Giác ngộ, vượt khỏi bối cảnh lịch sử. Cũng 
vậy, người bồ-tát không đại diện cho một cá thể con người đích thật nào cả, mà chỉ là tinh 
thần Giác ngộ, biểu trưng cho một sự dấn thân vào thế giới, và tỉnh thần Giác ngộ đó được 
nhân cách hóa qua bóng dáng của một người bô-tát. 


Vài lời ghỉ chú của người chuyên ngữ 
Sự khác biệt giữa Tiểu và Đại thừa là một vấn đề to lớn, các công trình nghiên cứu và 


khảo luận của nhiêu đại sư và học giả uyên bác đã đưa đên một sô sách và tư liệu thật phong 
phú và đô sộ, thê nhưng hâu hêt dường như đêu dựa vào các sự kiện lịch sử, cùng các khía 


123 


cạnh tương đồng và khác biệt trong các lãnh vực lý thuyết và thực hành của hai xu hướng tu 
tập này. Nhà sư Sangharakshita, qua những dòng ngắn gọn trên đây, đã nêu lên một cách tiếp 
cận cụ thể, nhưng cũng vô cùng độc đáo về vấn đề này. Tiểu thừa biểu trưng cho một nền tảng 
giáo lý tinh khiết, trong sáng, chính xác và thiết thực, Đại thừa bùng lên từ nền tảng đó qua 
một sự mở rộng, đa dạng, phong phú, mang các kích thước toàn cầu và vũ trụ. 


Tuy nhiên, thật hết sức quan trọng là phải hiểu rằng sự mở rộng đó của Đại thừa không 
phải là một sự ly giáo (schism), một hình thức chia rẽ. Qua một góc nhìn nào đó chúng ta có 
thể xem Tiểu thừa như một tấm ảnh, chụp một phong cảnh tuyệt đẹp và sáng sủa, và Đại thừa 
là một bức họa cùng một phong cảnh đó, nhưng được tô điểm thêm với nhiều màu rực rỡ, 
cùng một số chỉ tiết và đường nét lý tưởng hơn. 


Bures-Sur-Y vette, 25.09.20 
Hoang Phong chuyển ngữ 


124 


Bài 19 
Bốn đại nguyện của người bồ -tát 


Bôn nguyện ước quan trọng nhât và cũng được xem là "Bôn đại nguyện” chủ yêu của 
người bô-tát sẽ được nêu lên dưới đây, bôn đại nguyện này thường được những người Phật 
giáo tại các nước Viễn-đông mang ra tụng niệm hắng ngày: 


Tôi cầu mong sẽ giải tỏa được mọi khó khăn cho tất cả chúng sinh. 

Tôi cẩu mong loại trừ được mọi thứ đam mê. 

Tôi cẩu 1//101/154 khắc phục được tắt cả mọi hiện tượng (dharma / pháp). 

Tôi cầu mong hướng dẫn tất cả chúng sinh phát huy được Phát tính (xin nhắc lại, Phật tính 
hay Phật tánh là tiềm năng sâu kín nơi mỗi chúng sinh giúp mình trở thành một vị Phật). 


Bốn đại nguyện trên đây được nêu lên trong rất nhiều bài kinh Đại thừa, đường như 
điều này là một cách nhắc nhở những ai bước theo con đường Đại thừa nên chọn cho mình 
cách tu tập này. Thật vậy, dưới một góc nhìn nào đó, các lời nguyện ước trên đây nói lên 
những gì chủ yếu nhất đối với lý tưởng của người bô-tát, tất nhiên là với điều kiện người tu 
tập phải tôn trọng lý tưởng đó một cách nghiêm chỉnh và mang ra luyện tập. Hơn thế nữa, 
người ta cũng có thể xem bốn nguyện ước trên đây không những phản ảnh lý tưởng của người 
bồ-tát, mà còn biểu trưng cho cốt lõi của cả Phật giáo nói chung. Bốn lời nguyện đó nêu lên ý 
niệm về những gì mà những người tu tập Phật giáo phải thường xuyên luyện tập (;hế nhưng 
chúng ta lại thường cầu an cho mình và câu siêu cho những người thân quá có, cách tu tập đó 
không những trái ngược lại với bốn đại nguyện trên đây mà cả chủ đích của Đại thừa). 


Những lời nguyện ước đó tuy mang tính cách cực đoan (giúp đỡ tất cả chúng sinh, 
hoàn toàn tất cả, cho đến chúng sinh cuối cùng) thê nhưng không được phép xem thường. 
Khi đã thốt lên: "Tôi cẩu mong sẽ giải thoát được tất cả chúng sinh", thì tất cả chúng sinh ở 
đây phải thật sự là /át cả (không loại trừ một chúng sinh nào). Dầu sao cũng không nên đưa 
các lời nguyện này vào các puja (nghi 1ê) để thường xuyên tụng niệm như một thói quen. Tầm 
nhìn vũ trụ của Đại thừa hoàn toàn chính đáng (giải thoát "rất cả" chúng sinh), vì thế không 
nên mang ra tụng niệm một cách hời hợt được. Xướng lên những lời nguyện ấy như là một 
phép luyện tập riêng tư của mình, thì đây sẽ là cách tạo ra sự trịnh trọng, nói lên lòng thiết tha 
của mình. Trái lại nếu cùng xướng lên những lời nguyện đó với toàn thể một đám đông trong 
một gian phòng thiền, thì ý nghĩa của lời nguyện phải giúp đỡ tất cả chúng sinh, sẽ không còn 
giữ được sức mạnh của nó (lời nguyện không mang tính cách tập thể, cũng không phải là một 
lời kêu gọi tập thể, mà là một sự ý thức về bổn phận của chính mình của cá nhân mình). 


Bốn đại nguyện phản ảnh niềm ước vọng tâm linh của thật nhiều người, thế nhưng 
không có nghĩa là phải chấp hành đúng như vậy mà phải xem đó là những lời nguyện của 
riêng mình. Kinh sách khẳng định thật rõ ràng là người bổ-tát hoàn toàn tự do quy định các 


125 


nguyện vọng riêng cho cá nhân mình (/hích hợp với bản tính, khả năng và những sự mong 
mỏi của mình). Điều chủ yêu là không được phép chọn các nguyện ước hẹp hòi và nhất thời, 
các nguyện ước đó phải mang một mục đích tối thượng, bao trùm tất cả. Khía cạnh đặc biệt 
nhất trong tất cả các lời nguyện ước của người bô-tát là tính cách toàn cầu. Lòng vị tha đối 
với cuộc đời tu tập của người bồ-tát không có một giới hạn nào cả. Khi đã ý thức được vai trò 
quan trọng của lòng vị tha trong việc tu tập, thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng không thể nào áp 
đặt một giới hạn nào cả cho lòng vị tha đó. Chúng ta không thể thốt lên: "Đấy là tất cả những 
gì mà tôi có thê làm được cho kẻ khác, tôi không thể làm hơn như thế được". Ngay trong lúc 
này, rất có thê là chúng ta chưa làm được gì nhiều, tuy nhiên trên nguyên tắc chúng ta không 
được phép quy định một giới hạn nào cả cho những gì mà sự dấn thân của chúng ta đòi hỏi 
chúng ta phải làm vì kẻ khác, trong lúc mà mình vẫn chưa bắt tay vào việc. 


Khi thốt lên lời nguyện thứ nhất trên đây đúng theo kinh sách: "76¡ nguyện câu sẽ cứu 
độ tắt cả chúng sinh", thì câu đó cũng có nghĩa là "Khi nào cảnh huống xảy ra và khi nào tôi 
đã chuẩn bị xong thì tôi sẽ sẵn sàng hành động vì tất cả các chúng sinh khác, nhưng tôi sẽ 
không đặt ra một giới hạn nào cho các hành động đó của tôi”. Dầu sao chúng ta cũng không 
thể biết trước được các ước vọng ấy của mình sẽ đưa mình đến đâu, và cũng không thể biết 
được rồi đây mình sẽ phải làm những gì. Chúng ta chỉ biết là mình đang hướng vào một sự 
mở rộng tối đa nhằm giúp đỡ chúng sinh nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nếu việc loại bỏ cái 
tôi (cái ngã) không được phép dừng lại ở một cấp bậc nào đó, thì việc giúp đỡ chúng sinh 
cũng vậy, cũng sẽ không có một giới hạn nào. Chúng ta không thể hình dung được việc loại 
bỏ cái tôi (cái ngã) lại có thể dừng lại ở một cấp bậc nhất định nào đó (không thể loại bỏ cái 
ngã hơn như thế được nữa), cũng vậy những gì mình sẵn sàng thực hiện cho chúng sinh 
không có một tầm mức nào cả. Một khi đã dẫn thân vào con đường tâm linh, thì trước mặt 
mình sẽ không còn hiện ra một ranh giới nào, một đối tượng nào hay một chủ đích nào nữa 
cả. Đây chính là ý nghĩa đích thật ân chứa trong lời nguyện của người Bồ-tát: vượt thoát tất cả 
mọi ranh gIới. 


Trong một tập luận của Đại thừa mang tựa "Sự foản thiện Trí Tuệ” với phiên bản 8000 
câu (Prajnaparamita-sutra, còn gọi là Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm kinh, là một bản kinh quan 
trọng nhất của Đại thừa, gồm nhiều phiên bản, từ rất ngắn với vài mươi câu dùng để tụng, 
cho đến thật dài gồm 10000, 18000, 25000 và 100000 câu), từng nhẫn mạnh đến vấn đề phải 
làm thế nào để nhận biết được một người bồ-tát đích thật. Một trong các cách nhận biết đó là 
mỗi khi nêu lên với người bồ-tát câu hỏi nirvana / niết-bàn là gì, thì tức khắc vì ấy sẽ trả lời 
đây là lòng từ bi. Qua một góc nhìn mở rộng hơn, nếu có ai hỏi mình về việc tu tập của mình 
là gì, và nếu mình trả lời là để phát triển tâm linh của mình, nhưng tuyệt nhiên không đá động 
gì đến lòng vị tha, thì đấy có nghĩa là mình chưa thật sự bước vào con đường tu tập tâm linh. 
Chúng ta không nên chỉ biết khám phá con đường đó cho riêng cá nhân mình. Việc tu tập của 
mình liên hệ và tương tác với các kẻ khác, tạo ra một trách nhiệm chung. Nói một cách khác 
là chúng ta phải ý thức được là lòng từ bi và trí tuệ phải luôn đi đôi với nhau (í fuệ giúp 
mang lại cho mình sự thăng tiến tâm linh, từ bi là phương tiện phát huy cái trí tuệ đo. Cả hai 
- trí tuệ và từ bi - cùng mở đường cho chúng ta bước vào thể giới. Sự Giác ngộ tối thượng chỉ 
có thể đạt được từ bên trong thể giới). 


126 


Quả đáng tiếc, qua một số cảnh huống lịch sử, sự dấn thân mang nặng lòng vị tha của 
Đại thừa thay vì được hiểu như là một cách diễn đạt mới hơn về con đường nguyên thủy [của 
Đức Phật], thì lại được xem như là một con đường khác hắn (nhà sư Sangharakshita nêu lên 
"các cảnh huồng lịch sử" phải chăng là có ý nói đến tình trạng bảo thủ của Phật giáo 
Theravada trên đảo Tĩch- lan, và Đại thừa là một con đường mới lạ tách ra khỏi Giáo huấn 
nguyên thủy của Đức Phật? Nhà sư Sangharakshita hoàn toàn không tán đồng các quan điểm 
này và cho rằng Đại thừa là một hình thức mở rộng, trực tiếp bùng lên từ Giáo huấn nguyên 
thủy của Đức Phát ). 


Tuy nhiên, dù là một người bồ-tát hay một người còn đang ước vọng trở thành một 
người bồ-tát, thì cả hai phải chăng đều cần đến những lời phát nguyện trên đây giúp mình hội 
đủ sức mạnh thực hiện trọn vẹn con đường hướng vào sự toàn thiện (ba-la-mí)? Trong 
trường hợp bodhicitta (bồ-đề tâm) chưa thật sự hiện lên với mình như là một sự cảm nhận (an 
experience), tương tự như sự quán thấy xuyên thấu và siêu việt (0iassana / transcendent 
insight. Theo Phật giáo Theravada thì vipassana là sự quán thấy bản chất vô thường và khổ 
đau của thể giới, theo Đại thừa là sự quán thấy sự "trồng không"/ "tánh không" / sunyafa và 
"bản chất đích thát của hiện thực" hay dharmara), thì chúng ta vẫn còn phải cần đến những 
lời phát nguyện hỗ trợ cho mình (giúp mình duy trì và giữ vững quyết tâm của mình). Khi nào 
bodhicitta thật sự hiện ra với mình thì khi đó những lời phát nguyện sẽ không còn là một 
phương tiện hỗ trợ nữa mà trở thành một sự cảm nhận (an experience, tức là một cái gì đó mà 
mình cảm nhận được nó một cách tự nhiên, rất thật và cụ thỂ nơi con người của mình). 


Theo truyền thống, khi người bồ-tát phát nguyện ước vọng của mình tạo được cho 
mình sự hiển hiện của bodhicitta, thì Đức Phật trước kết quả đó của người bồ-tát, sẽ báo trước 
với người này là sau cùng sẽ đạt được Giác ngộ. Nếu không chấp nhận (i vào) sự kiện đó 
đúng là như vậy (đúng với lời tiên đoán của Đức Phát là người bồ-tát sẽ đạt được sự Giác 
ngộ vào một lúc nào đó) thì người ta cũng có thể xem sự kiện đó, lời tiên đoán đó, tương tự 
như tiếng vang vọng lại từ tổng thể của vũ trụ nhằm hồi đáp lời nguyện ước của người bồ-tát. 
Lời nguyện của người bồ-tát hướng thắng vào vũ trụ và vũ trụ cũng sẽ tạo ra một sự phản hồi 
trước các tác động tạo ra bởi lời nguyện đó. Nếu vũ trụ đó là một vũ trụ của đạo đức và tâm 
linh, thì cũng sẽ có một chút "tri thức" phát sinh (một chút giác ngộ hiện ra với người bồ-tá!). 


Lời nguyện của người bồ-tát mang tính cách công khai, do đó cũng là thành phần hiển 
nhiên của hiện thực, điều đó đương nhiên sẽ tạo ra một sự phản hồi (guy luật nguyên nhân - 
hậu quả). Dưới một góc nhìn nào đó, sự tiên đoán trên đây cũng chỉ là một cách nói lên một 
sự kiện hiển nhiên nằm bên trong sự vận hành chung của tổng thể vũ trụ, nhằm bảo đảm cho 
lời nguyện ước đó [của người bồ-tát sẽ trở thành sự thật]. Đó là một thể loại vũ trụ mà nơi đó 
lời nguyện ước có thể thực hiện được, và cũng có thể xem điều đó như là một sự tất nhiên một 
khi lời nguyện ước đã được thốt lên, Đức Phật chỉ nêu lên sự kiện đó mà thôi. Thế nhưng 
cũng nên hiểu rằng sự tiên đoán đó [của Đức Phật] không có nghĩa là người bồ-tát sẽ chắc 
chắn đạt được Giác ngộ, và bắt đầu từ thời điểm đó người bồ tát sẽ không còn tự do nữa 
(không chủ động và hoàn tất được sự thực hiện lời nguyện ước của mình là mãi mãi không 


127 


chấp nhận sự Giác ngộ đề có thể giúp đỡ tất cả, hoàn toàn tất cả chúng sinh). Đức Phật với 
một sự quán thấy vượt khỏi yếu tổ thời gian, có thể trông thấy khi nào người bồ-tát sẽ đạt 
được Giác ngộ, thế nhưng chính người bồ-tát, với một sự nhận thức còn lệ thuộc vào các kích 
thước thời gian, sẽ còn phải tiếp tục thật sự ra sức thực hiện mục đích đó [một cách cụ thể]. 


Bures-Sur-Y vette, 02.10.20 


128 


Bài 20 
Tôi cầu mong giải tỏa được mọi khó khăn cho tất cả chúng sinh 


Đại nguyện thứ nhất trong số bốn đại nguyện là "ôi cầu mong giải tỏa được mọi khó 
khăn cho tất cả chúng sinh", dù đại nguyện đó có siêu việt đến đâu đi nữa thì cũng phải bắt 
đầu từ một khởi điểm mang tính cách thực dụng (có nghĩa là giúp đỡ kẻ khác một cách trực 
tiếp và cụ thể trước các khó khăn cấp bách và thường nhật của họ. Chữ "khó khăn " nêu lên 
trong đại nguyện thứ nhất trên đây là những thứ khổ đau và vướng mắc thường tình trong 
cuộc sống thể tục: đói nghèo, ôm đau, tù tội, ức hiếp, bất công, chiến tranh, hận thù, tuyệt 
vọng, kể cả các ước mơ và hy vọng hão huyện). Thật vậy, trước hết nên bắt đầu bằng các sự 
giúp đỡ thiết thực. Tất cả mọi người đều có thê giúp đỡ kẻ khác một cách cụ thê và thực tế. Sở 
dĩ chúng ta không đủ sức nghĩ đến kẻ khác cũng là vì chúng ta không nhận thấy được các khó 
khăn do hoàn cảnh tạo ra cho họ. Chúng ta thường nghĩ quá nhiều đến quyền lợi và sở thích 
của cá nhân mình, nhưng không hề trông thấy các nhu cầu và xúc cảm của kẻ khác. Chúng ta 
phải biết nghĩ đến kẻ khác, phải vận dụng trí tưởng tượng của mình để tự đặt mình vào hoàn 
cảnh của họ. 


Truyền thống và thói quen lâu đời cũng có thể là nguyên nhân tạo ra tình trạng thiển 
cận chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, các sở hữu của mình, quyền lợi của mình, khiến mình 
quên mất các cách cư xử tử tế sơ đăng nhất của con người. Do vậy, trước hết chúng ta phải 
tạm gác sang một bên bốn phận khai mở tâm linh cho kẻ khác (việc khẩn cấp là làm nhẹ bớt 
những thứ khổ đau cụ thể đang hành hạ họ). Đồng thời cũng không nên nghĩ rằng mình phải 
thực thi một hành động thật oai hùng nào đó, dù cho hoàn cảnh chung quanh đôi khi cũng đòi 
hỏi mình phải thực hiện một hành động đại loại như thế. Chúng ta hãy cứ bắt đầu với các sự 
quan tâm nho nhỏ trong cuộc sống. Trong lúc đang nấu cơm chẳng hạn, cũng không được 
phép quên là mình còn mượn một quyền sách chưa trả, hoặc phải ý thức là không nên đóng 
sập một cánh cửa quá mạnh, những điều nhỏ nhặt đó cũng có thể khiến cuộc sống của kẻ khác 
nặng nè thêm. Thói thường chúng ta chỉ quan tâm đến những gì mình muốn, nhưng không 
nghĩ đến những gì mà kẻ khác có thê làm được cho mình. Tuy nhiên cũng phải dè dặt, không 
nên quá bắt chước một người bồ-tát khiến mình phải cố gắng tìm đủ mọi cách để tạo ra dịp 
giúp đỡ kẻ khác, tương tự như một hướng đạo sinh (giúp những việc mà người khác không 
cẩn). Giúp đỡ kẻ khác không có nghĩa là trực tiếp xen vào chuyện của họ (đừng lại, lùi bước 
hay tránh sang một bên đề nhường một chút không gian cho kẻ khác trong cuộc sống của họ, 
cũng là một hình thức giúp đỡ kín đáo và hữu hiệu). Chúng ta thường nghĩ rằng phải giúp đỡ 
kẻ khác thật nhiều, phải phát động meffa (lòng từ tâm) đề nghĩ đến họ một cách tích cực, thế 
nhưng đôi khi chỉ cần đơn giản biến nội tâm mình trở nên tích cực và hứng khởi hơn, sống 
thật với sự tu tập của mình cũng là cách tự tạo ra cho mình các cơ hội giúp đỡ kẻ khác, nhưng 
chính mình không hè hay biết về sự giúp đỡ đó (đạo đức, thanh thản, chú tâm, nhìn vào sự tu 
tập trên thân xác và trong tâm thức mình, sẽ tạo ra một bâầu không khí êm ả, an bình và thân 
thiện tỏa rộng chung quanh mình, đấy là một cách giúp đỡ gián tiếp, kín đáo và sâu xa những 
người chung quanh mình hoặc đồng hành với mình trong cuộc sống. Sự giúp đỡ đó rất thật, 


129 


thế nhưng thường thì mình không nhận thấy được các tác động kín đáo của nó. Sống thật với 
việc fu tập của mình sẽ tự nhiên tạo ra cho mình những cử chỉ thân thiện, những lời chân 
tình... đấy là những dịp giúp đỡ kẽ khác mà chính mình không hay biết. Trái lại những sự 
giận dữ, nóng nảy, hung hăng, ích kỷ nhỏ nhặt, sẽ tạo ra một bầu không khí căng thẳng và 
nặng nê chung quanh mình, tác động gây ra bởi bầu không khí căng thẳng đó đôi khi rất lộ 
liễu và dễ nhận thấy hơn). 


Thế nhưng nếu cứ loay hoay với các nhu cầu nhỏ nhặt thì sẽ rất khó cho chúng ta tu 
tập dù chỉ là những gì sơ đăng nhất. Gần như chắc chắn thiền định là một phương pháp tu tập 
hữu hiệu có thê mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, tất nhiên là với điều kiện là họ thực sự 
muốn học và chúng ta có đủ khả năng đề chỉ dạy họ. 


(Trên đây nhà sư Sangharakshita khuyên người tu tập hãy bắt đầu bằng những sự trợ 
giúp cụ thể và thiết thực và cách xử sự tử tế với kẻ khác. Thật ra thì đấy cũng là những gì mà 
tắt cả các tín ngưỡng đều chủ trương, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Thế nhưng qua những dòng 
chữ trên đây, nhà sư Sangharakshita đã mở ra cho người tu tập một tâm nhìn, một hướng đi 
xa hơn và sâu rộng hơn: đó là phép thiên định của Phật giáo, một phương pháp luyện tập 
chính xác, cụ thể, thiết thực và minh bạch, nhằm biến cải con tìm mình và khai mở tâm trí 
mình. Thế nhưng nhà sư Sangharakshita cũng còn lưu ý thêm một điều nữa là người tu tập có 
thật sự muốn học cách luyện tập đó hay không và người bồ-tát có đủ khả năng để chỉ dạy cho 
họ hay không) 


Tuy nhiên đối với bất cứ ai khi đã phát nguyện thật nghiêm chỉnh ước vọng của người 
bồ-tát thì không phải chỉ biết giúp đỡ kẻ khác trong các việc nhỏ nhặt hằng ngày, mà phải sẵn 
sàng đi xa hơn thế, phải tập chịu đựng những sự thách đó to lớn hơn. Đấy cũng là những gì 
mà khái niệm BodhisafIvabhumi (Mười địa giới của người bồ-tát, còn goi là Tháp địa) nêu 
lên qua hình ảnh một người bồ-tát khoác lên vai mình "chiếc áo giáp của sự quyết tâm thật 
can trường". Lòng nhiệt thành mong muốn khơi động được lý tưởng của người bằ-tát sẽ giúp 
mình không đề ý đến - hoặc cũng có thể là không cảm thấy - các sự phiền toái nhỏ nhặt, kê cả 
những niềm khổ đau to lớn hơn. Chúng ta sẽ không thê làm được một tí gì cả cho kẻ khác, dù 
điều đó không tạo ra một khó khăn đáng kế nào cho mình, nếu từ bên trong chính mình không 
hiện ra một chút lý tưởng của người bồ-tát, giúp mình tiễn bước trên con đường mà mình đã 
chọn. Một sự hối tiếc và chán chường không khỏi hiện ra với mình khi mình cảm thấy không 
còn tự hào với chính mình nữa. Điều đó cũng có thể đưa đến tình trạng thù ghét những người 
mà trước đây mình từng ra sức giúp đỡ họ, ít ra thì điều đó cũng sẽ mang lại cho mình một 
chút căng thăng và chán ngán. Thế nhưng người bồ-tát [đích thật] sẽ không cảm thấy một chút 
mệt mỏi hay căng thắng nào cả, một khi bodhicitta (bồ-đề tâm) đã hiện lên với mình. Dù lòng 
vị tha của mình có to lớn đến đâu đi nữa, thế nhưng nếu kích thước siêu nhiên đó (ức là 
bodhicitta / bồ-đề tâm đó) vẫn chưa bắt rễ thật sâu vào con người mình, thì khi đó mình vẫn 
chưa phải là một người bồ-tát đích thật. 


Bures-Sur-Y vette, 06.10.20 


130 


Bài 21 
Tôi cầu mong loại trừ được mọi thứ đam mê 


Lời đại nguyện thứ hai là: “7ô; nguyện cầu loại bỏ được mọi thứ đam mê" (passions / 
dục vọng, thèm khá). Vậy các đam mê ấy là những gì, và phải làm thế nào để tiêu trừ chúng? 
Đam mê là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các thứ ô nhiễm tâm thần, chẳng hạn như các xúc 
cảm tiêu cực, các thể dạng tâm lý mang tính cách trói buộc (psychological condifionings / các 
sự thúc đẩy, các ý nghĩ hay các xúc cảm vướng mắc dấy lên trong tâm thân), chẳng hạn như 
các thiển kiến và các ý niệm có sẵn (preconceptions / preconceived ideas / các ý nghĩ rập 
khuôn. Nói chung, tiếng Pali gọi các thể dạng tâm thân ô nhiễm này là kilesa, tiếng Phạn là 
klesa, kinh sách Hản ngữ gọi là "nhiên não” (?)). 


Các đam mê này được sắp xếp theo nhiều bảng liệt kê nêu lên trong kinh sách. Trước 
hết là danh sách gồm "ba thứ cội rễ độc hại" (ba nguyên nhân chủ yếu nhất đưa đến sự tái 
sinh), biểu trưng bởi trục của chiếc bánh xe của sự sống, đó là vô minh, thèm khát và hận thù. 
Danh sách thứ hai gồm năm chướng ngại ngăn chận việc thiền định: sự thèm khát phát sinh từ 
các cơ quan giác cảm (các sự ham muốn phát sinh từ các cơ quan cảm giác), ác tâm, bồn 
chồn (fo âu, bất an), lười biếng (buồn ngủ, đờ đân), hoang mang (do dự, kinh kinh sách Hán 
ngữ gọi chung năm thứ chướng ngại này là "ngũ triên cái"). Danh sách thứ ba gồm năm độc 
tố là các sự xao lãng, thèm khát, giận dữ, kiêu hãnh và u mê. Chữ độc tố là một thuật ngữ nói 
lên thật chính xác và cụ thể năm thứ đam mê trên đây. Thật vậy khi một xúc cảm tiêu cực xâm 
chiếm tâm thức mình và nếu mình cứ để cho nó tung hoành thỏa thích, thì đấy là cách mà 
mình tự đầu độc mình. Sự đầu độc ở đây có thể hiểu một cách từ chương, bởi vì đôi khi chúng 
ta cũng có thê cảm thấy đau nhói trong dạ dày hoặc nơi tim. 


Phương pháp hữu hiệu nhất để loại trừ các thứ đam mê là làm bật rễ các nguyên nhân 
tạo ra các thứ ấy. Thật hết sức hiển nhiên, nếu nguyên nhân bắt rễ từ trong tâm thức, thì 
phương pháp nhằm loại bỏ nguyên nhân ấy cũng phải xuất phát từ bên trong tâm thức, và đó 
cũng chính là phép thiền định. 


Sau đây là năm phép thiền định hóa giải năm thứ độc tố: 


I- Liều thuốc hóa giải sự xao lãng (đóc ứó tứ nhất) - tức là tình trạng tâm thức nhảy 
hết chuyện này sang chuyện khác - là pháp chú tâm dựa vào hơi thở. 


2- Phương pháp chống lại sự thèm khát (đóc ứó thứ hai) là cách suy nghĩ và £hiền 
định về vô thường (những gì mình thèm khát đều phù du và vô nghĩa), về cái chết, cùng các 
khía cạnh ghê tởm của thân thể và thức ăn (trang sức, phấn son, nước hoa, thời trang, thể 
dục... là đề che dấu sự xấu xí, dơ bản, hôi hám của thân thể. Gia vị thơm tho, nấu Hướng cầu 
kỳ là để che dấu máu me, thịt da và sự đau đớn của một sinh vật). 


131 


3- Sự giận dữ (đóc ứố thứ ba) là một thứ độc tố gần như khá xa lạ đối với người bồ-tát, 
chẳng qua vì sự giận dữ là một thứ xúc cảm hoàn toàn đối nghịch lại với lòng từ bi. Do đó 
thật hiển nhiên liều thuốc hóa giải sự giận dữ sẽ là meffa bhavana (lòng từ tâm vô biên. Trước 
những người có những lời xúc phạm hoặc cư xử xấu xa đối với mình, thì hãy nghĩ như thể 
này: "Biết đâu trong tâm họ chứa đây những ý nghĩ u mê, các xúc cảm lo buôn, hận thù và 
đớn đau; thân xác họ đang mang các mâm mồng bệnh tật; hoàn cảnh gia đình và sự sinh 
sống của họ đang gặp nhiều khó khăn... Đấy có thể là các nguyên nhân khiến họ đối xử tàn tệ 
với mình chăng? Biết nghĩ như thế một cách thành thực, thì sự giận đữ của mình sẽ trở thành 
vô nghĩa và biến thành tình thương yêu vô biên, "metta bhavana"). 


4- Kiêu căng và tự phụ (độc /ố / rz) là xu hướng cảm thấy mình trội hơn kẻ khác, 
xu hướng hay cảm tính đó sẽ tách rời mình ra khỏi kẻ khác, và đó cũng chính là cảm tính tiêu 
biểu nhất của cả "thế giới con người" (câu này rất sâu sắc, có thể hiểu dưới nhiều khía cạnh 
khác nhau. Có những quốc gia tự coi mình là trung tâm của thế giới, có những dân tộc tự 
nhận mình thông mình hơn các dân tộc khác, hoặc văn hinh hơn, giàu có hơn, màu da thơm 
tho và sạch sẽ hơn, hoặc một người xinh đẹp cao lớn cũng có thỂ tỏ ra thương hại kẻ khác. 
Dưới một góc nhìn bao quát hơn thì con người từ trong thâm tâm tự xem mình là trung tâm 
của cả vũ trụ, là tác phẩm độc đáo của Thượng đề, có quyên giết các sinh vật khác để nuôi 
dưỡng mình, có quyên khai thác thiên nhiên như là một sự sáng tạo với mục đích phục vụ con 
người. Tóm lại kiêu căng và tự phụ là một trong số các nguyên nhân gây ra đủ mọi thứ khó 
khăn trong sự sinh hoạt xã hội, chẳng hạn như kỳ thị, ích kỷ, khinh miệt, hoặc rộng lớn hơn là 
các sự xung đột và chiến tranh). Theo Đức Phật, so sánh vị thế của mình với kẻ khác, dù là 
dưới hình thức nào (zồi hơn, kém hơn hay ngang hàng) đều phản ảnh một sự kiêu hãnh 
(pride/ kiêu căng, khoe khoang) (0ó ra kém hơn kẻ khác đôi khi cũng là một sự nhún nhường 
giả tạo, một hình thức che giấu cảm tính khinh miệt kẻ khác, điều đó khác hẳn với sự khiêm 
tốn là cách thú nhận khả năng hiểu biết còn giới hạn của mình. Thế nhưng cũng có những 
người chủ tâm tự hạ thấp mình một cách quá đáng, từ lời nói đến cử chỉ, điều đó cũng không 
nhất thiết là một sự khiêm tốn mà có thể là một sự yếu đuối. Sự khiêm tốn, kín đáo, quên đi 
chính mình là một phẩm tính đáng quý, nhưng không nên để phẩm tính đó trở thành một cung 
cách hành xử đè bẹp chính mình. Bước vào con đường Phật giáo cần có một sự tự tin và ngay 
thẳng, đối với chính mình và cả kẻ khác). Chủ trương bình đẳng (egaritarianism / một học 
thuyết chủ trương sự ngang hàng tuyệt đối giữa tất cả mọi người trong các lãnh vực chính trị 
và xã hội) và sự nhún nhường giả tạo là các hình thức kiêu hãnh. Liều thuốc hóa giải tính kiêu 
căng và tự phụ nêu lên trong kinh sách là phép thiền định về sáu thành phần: đất, nước, lửa, 
không gian và tri thức, biểu trưng bởi hình dạng của một bđø £háp (stupa). Chúng ta có thê 
thiền định về sự kiện sáu thành phần không phải là "của mình" mà là của vũ trụ, sau khi chết 
phải hoàn trả lại cho vũ trụ (chúng ta thường nghĩ rằng thân xác mình gồm đất, nước, lửa, khí 
tức là "tứ đại" mà mình sẽ phải hoàn trả cho thiên nhiên sau khi chết, thế nhưng thật ra ngoài 
bốn thành phân đất, nước, lửa, khí, chúng ta còn phải trả cả cái khoảng không gian mà thân 
xác mình chiếm giữ trước đây, kề cả những gì dấy lên bên trong tâm thức mình, từ xúc cảm 
đến tư duy, từ yêu thương đến giận dữ, từ bám víu đến ghét bỏ..., nói chung là tất cả các sự 
sinh hoạt tâm thân, và đấy cũng chính là tri thức mình. Độc giả có thể xem thêm về chủ để 


132 


này trong bài giảng thứ 9 trong loạt bài "Thiên định là gì" của nhà sư Sangharakshita trên 
trang mạng Thư Viện Hoa Sen : hfips://thuvienhoasen.org/p2la33058/5/bai-9-cach-bieu- 
frung-ve-nam-thanh-phan-frong-cac-sfupq). 


Chúng ta đều hiểu rằng [sự sinh hoạt của] tri thức liên quan đến các cơ quan giác cảm 
(các cảm nhận của các cơ quan cảm giác sẽ làm phát sinh ra các sự nhận thức, xúc cảm, t†w 
duy, tác ý... bên trong tâm thức). Thế nhưng khi chúng ta không còn giữ được thân xác vật 
chất nữa (ức là lúc cái chết xảy ra) thì tri thức sẽ ra sao? Chúng ta sẽ dần dần tách rời khỏi 
các cấp bậc tri thức liên hệ với thân xác vật chất và hướng vào các cấp bậc tri thức càng lúc 
càng cao hơn. Khi thân xác vật chất và không gian mà nó chiếm hữu trước đây không còn 
nữa, thì lúc đó tri thức cũng sẽ không còn cách nào đề có thê kết hợp với các thứ ấy như trước 
đây nữa. Vậy nếu không còn một khoảng không gian quy định rõ rệt nào để tri thức kết hợp 
với nó, thì khi đó nó sẽ có thê kết hợp với không gian phi giới hạn, một bầu không gian vô 
tận. Một khi không còn một ranh giới nào ngăn chận và cũng không còn một thân xác vật chất 
nào để nó tự nhận diện, thì tri thức sẽ không còn cách nào khác hơn là hướng ra bên ngoài 
chính nó và tỏa rộng đến vô tận. 


Cách thiền định trên đây sẽ giúp chúng ta đạt được điểm tột đỉnh của phép luyện tập 
này, tức là thực hiện được cấp bậc sâu xa nhất của cái chết tâm linh (ức là sự chấm dứt tuyệt 
đối và vĩnh viễn của cái tôi hay cái ngã). Điều đó có nghĩa là tri thức cá thể chết bên trong tri 
thức toàn cầu, nói một cách khác là tri thức cá thể đã thực hiện được thể tính (identity) vô tận 
của nó, để cùng hòa nhập vào thể tính vô tận của tri thức toàn cầu (có (hề hiểu là dòng tri thức 
nguyên sinh mang bản chất không gian và thời gian vô tận của một cá thể đã hòa nhập vào 
bằầu không gian và thời gian không khởi thủy cũng không chấm đứt của toàn thể vũ trụ). 


Thời điểm giúp cảm nhận được tri thức toàn cầu chính là lúc xảy ra cái chết. Trên 
nguyên tắc, dù đang sống hay sau khi đã chết cũng vậy, chúng ta không thể nào hình dung 
được sự cảm nhận đó sẽ là như thế nào (sự hòa nhập của tri thức nguyên sinh vào trì thức 
toàn câu - cũng có thể hiểu là sự hòa nhập vào "nirvana" /niết bàn" của tri thức nguyên sinh 
-_ sẽ xảy ra như thế nào thì không thể biết trước được, dù mình còn đang sống hay sau khi 
chế). Người ta nghĩ rằng đấy là lúc mà tất cả các biên giới ngăn chận tri thức đều tan biến 
hết, hoặc cũng có thê liên tưởng đến hình ảnh một giọt nước rót vào đại dương (sự hòa nhập 
của tri thức nguyên sinh của một cá thể vào tri thức vô tận của vũ trụ cũng tương tự như một 
giọt nước rơi vào đại dương tan biến trong nước của đại dương. Dâu sao cũng không nên 
hiểu một cách quá từ chương hình ảnh ẩn dụ đó, đấy chỉ là một cách gợi ý cho sự tưởng 
tưởng của mình mà thôi). Điều chủ yếu là chỉ cần tạo ra cho mình sự cảm nhận về thể dạng 
tỏa rộng vô tận đó của tri thức mình. Dầu sao cũng hết sức khó mô tả sự kiện đó, bởi vì sự 
cảm nhận vẹn toàn về tri thức vô tận chính nó cũng là sự Giác ngộ (chúng ta không thể nào 
hình dung hay biết trước được sự Giác ngộ sẽ là thế nào, mà chỉ có thể cảm nhận được nó 
một cách trực tiếp đúng vào lúc nó xảy đến với mình trong khi thiên định, hoặc trong lúc xảy 
ra cái chết tâm linh). Hơn nữa tri thức vô tận hoàn toàn trống không, không phải là một thực 
thể nào cả và cũng không phải là một cái gì cả. Vũ trụ vật lý không nằm ra bên ngoài tri thức 


133 


vô tận, thế nhưng nó cũng không hề áp đặt một biên giới nào hay tạo ra một chướng ngại nào 
cho tri thức giác ngộ. 


Phép luyện tập về sáu thành phần trên đây là cách loại trừ các thúc đây mang xu 
hướng quay lại với cái tôi ("cái ngã") của mình, và đồng thời cũng là cách làm tan biến ý niệm 
về cá tính (individuality) của mình, với ý nghĩa thu hẹp của nó (có nghĩa là "cái tôi" của 
mình), và cũng là phương pháp hóa giải độc tố kiêu hãnh (tức độc tô thứ tr). 


5- Độc tố thứ năm là vô mỉnh tâm thần (ïình trạng u mê và lâm lẫn tâm thân khiến 
mình không trông thấy bản chất đích thật của mọi hiện fượng), nói một cách khác là thái độ 
chối bỏ không chấp nhận hiện thực [đúng với bản chất đích thật của nó] đmà chỉ trông thấy 
hiện thực xuyên qua các sự mong muốn và các xung năng sâu kín của mình). Qua một góc 
nhìn khác thì đấy là độc tố căn bản nhất, chất liệu sơ khởi nhất, làm phát sinh ra các độc tố 
khác. Liều thuốc căn bản nhằm hóa giải độc tố đó là phép thiền định về các khoen móc nối- 
mang tính cách trói buộc (linhks oƒ conditioned co-production, tức là dây chuyển nguyên nhân 
- hậu quả đưa đến sự tái sinh). Phép thiền định này sẽ giúp chúng ta nhận thấy tình trạng vô 
minh của mình chính là nguyên nhân tạo ra chuỗi dài các sự kiện liên kết và níu kéo nhau. (12 
{rong số các sự kiện này sẽ liên kết với nhau fạo ra mỘI Sự Xoay vần bắt tận của sự sống, kinh 
sách Hán ngữ gọi 12 sự níu kéo này là "Thập nhị nhân duyên". Sự níu kéo và xoay vẫn bắt 
tận đó được biểu trưng bởi hình ảnh một chiếc bánh xe go! là "Bánh xe của sự sống ”- xin 
xem hình l, 2 và 3 đưới đây). 


H.1 : "Bánh xe của sự sống" còn gọi là "Bánh xe luân hồi"' biểu trưng cho sự lôi léo của 12 nguyên 
nhân và hậu quả (thập nhị nhân duyên) tạo ra sự xoay vần bất tận sự sống của mỗi cá thể. Vị thần 
linh hung tợn ôm chiếc bánh xe biểu trưng cho tình trạng khổ đau của sự hiện hữu. Góc trên bên 
phải là Đức Phật đang trỏ ngón tay vào mặt trăng ở góc bên trái, nói lên là có một phương pháp 
giúp thoát ra khỏi sự xoay tròn của chiếc bánh xe và sự kiềm tỏa của vị hung thần. 


134 


H.2 : Hình chỉ tiết của khung cao nhất thuộc vòng tròn ngoài cùng, cho thấy một cụ già mù lòa 
chống gậy, biểu trưng cho vô minh, và cũng là nguyên nhân đầu tiên của chuỗi dài níu kéo đưa đến 
sự tái sinh. 

H.3 : Hình chỉ tiết của vòng tròn nhỏ nhất ở giữa, biểu trưng cho trục bánh xe, nêu lên hình ảnh ba 
con vật cắn đuôi nhau và cùng nhau quay tròn: con heo tượng trưng cho vô mỉnh, con rắn biểu 
trưng cho hận thù, con gà biểu trưng cho sự thèm khát (các con gà thường cắn nhau và tranh nhau 
ăn), (Các hình này là do người chuyển ngữ ghép thêm). 


Tóm lại, chủ đích nêu lên năm thứ độc tố cùng với các liều thuốc hóa giải trên đây là 
để giúp chúng ta trông thấy các thể dạng tâm thần tiêu cực cần phải loại bỏ và cả các phương 
pháp để loại bỏ chúng (rức các phép thiên định nhằm hóa giải các thứ độc tô). Thê nhưng là 
những người mới bắt đầu bước vào con đường bồ-tát, chúng ta còn phải cần đến tất cả các 
phương tiện mà mình có, hầu giúp mình tiếp cận gần hơn với các phương pháp dứt khoát hơn 
trong việc loại bỏ các sự đam mê (các sự bám víu, dục vọng, thèm kháí) của mình. Các 
phương tiện này thật phong phú, và cũng đã được Phật giáo dự trù sẵn cho trường hợp của 
chúng ta (ẩn tu, tụng niệm, tham dự các khóa tu học, thực thi các nghĩ lễ, tập chủ động các 
tác ý, ngôn từ và hành động của mình, v.V.). 


Tôi cầu mong chủ động được các dharma 


Đây là đại nguyện thứ ba trong số bốn đại nguyện: "7ói cầu mong chủ động được tất 
cả các dharma" (câu này có nghĩa là khắc phục, am tường hay thấu triệt thật sâu xa tất cả 
các giáo lý Phật giáo). Chữ dharma trong lời nguyện trên đây nhất thiết có nghĩa là tất cả 
"các giáo huấn của Đức Phật" nêu lên trong tất cä các kinh sách, và các đường hướng giảng 
dạy của tất cả các học phái Phật giáo (câu này có nghĩa là người bồ-tát phải thấu triệt được 
tát cả các tông phái và học phái Phật giáo từ Tiểu thừa đến Đại thừa). Người bồ-tát không 
những phải thấu triệt căn bản giáo lý của tất cả các tông phái, trường phái, học phái, giáo phái 
khác nhau, mà còn phải nằm vững cả giáo lý của các tín ngưỡng khác và các nên triết học 
khác ngoài Phật giáo. Đấy là chưa nói đến các lãnh vực nghệ thuật và các ngành khoa học chủ 
yêu, nhất là các khoa ngữ học (rhetoric) và thi phú (prosody) thật cần thiết trong việc thuyết 
giảng và truyền đạt tư tưởng. 


Chủ động được tất cả các đharma có nghĩa là đạt được các kinh nghiệm hiểu biết thật 
bao quát nhưng cũng thật sâu xa [về Đạo Pháp]. Trên nguyên tắc trong việc giúp đỡ kẻ khác, 
nhất là trong lãnh vực giảng dạy Dharma, nêu chúng ta càng có nhiều phương tiện và khả 
năng truyền đạt, thì việc giúp đỡ của mình cũng sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. (Nhà sư 
Sangharakshita được nhiều người xem là một trong số các nhà sư uyên bác nhất trong thể kỷ 
XX, và chính ông cũng là một thi sĩ). 


Tôi cầu mong hướng dẫn tất cả chúng sinh đều phát huy được Phật tính 


Lời đại nguyện thứ tư: "Tôi cầu mong hướng dẫn tắt cả chúng sinh đều phát huy được 
Phát tính", phản ảnh thật rõ rệt mục đích tối hậu trong việc tu tập của người bồ-tát. Qua tắm 


135 


sương của bản thân mình và qua các cách truyền đạt trong yên lặng (rong sự kín đáo) của 
mình, người bồ-tát sẽ dần dần trở thành một người giảng dạy đội vị thải). 


Tóm lại, bốn đại nguyện trên đây là cốt lõi của Đại thừa, kể cả của toàn bộ Phật giáo, 


bao gôm từ các nguyên tắc tu tập trong cuộc sông cho đên mục đích và các công trình thực 
hiện, phản ảnh toàn bộ đời sông tâm linh của người bô-tát. 


Bures-Sur-Y vette, 22.10.20 


136 


Chương IV 


Lòng vị tha và chủ trương cá nhân 
trong cuộc sống tâm linh 


zkxk 


Bài 22 - Tình thương người và thái độ ích kỷ 

Bài 23 - Tình thương người 

Bài 24 - Dana và sự hào hiệp 

Bài 25 - Hiến dâng sự can đảm, tức không biết sợ là gì 
Bài 26 - Hiến dâng mạng sống của chính mình 

Bài 27- Sila paramita hay Đạo đức hoàn hảo 

Bài 2§- Ăn chay và Phật giáo 

Bài 29- Hôn nhân và Phật giáo 


137 


Bài 22 


Tình thương người và thái độ ích kỷ 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Tựa tiếng Anh của bài giảng này là "Altruism" and "Individualism", nếu dịch từ chương thì sẽ 
là "Chủ nghĩa vị tha" và "Chủ nghĩa cá nhân". Thế nhưng giáo lý Phật giáo không chủ trương một 
"chủ nghĩa" hay một "giáo điều" nào cả. Hơn nữa chữ "chủ nghĩa vị tha" là một từ tiếng Hán 
(#lllh38 / Lợi-tha-chủú-nghĩa), và chữ "vị tha" cũng chỉ có nghĩa là "vì người khác ", thế nhưng trong 
trưởng họp này và theo giáo lý Phật giáo thì vị tha là một xúc cảm sâu xa, một xu hướng tâm thân, 
đưa đến một thải độ hay một cung cách hành xử trong xã hội. Tiếng Pali gọi xúc cảm này hay thái độ 
tâm thân này là metta hay karuna. Do vậy thiết nghĩ nên dịch chữ "chủ nghĩa vị tha" / altruism là 
"lòng thương người", "lòng nhân ái" hay "tình thương người" thì thích hợp hơn, ít nhất là trong khuôn 
khô giáo lý Phật giáo. Đối với chữ "chủ nghĩa cá nhân" /individualism cũng vậy, cũng nên hiểu như 
là một xu hướng tâm thần mang tính cách ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, không một mảy may 
quan tâm đến kẻ khác. Do đó xin đề nghị dịch tựa của bài giảng này là "Tình thương người và thái độ 
ích kỷ". Vậy chúng ta hãy tìm hiểu bài giảng dưới đây qua tỉnh thần và ý nghĩa của các thuật ngữ đã 
được giải thích trên đây. 


xsksk 


Ý nghĩ về người bồ-tát không màng đến sự giác ngộ của mình mà chỉ nghĩ đến sự giác 
ngộ của kẻ khác, quả hàm chứa thật nhiều thi vị. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta cứ 
để cho vẻ đẹp của lý tưởng lôi cuốn mình một cách quá đáng, khiến mình biến nó trở thành 
méo mó. Tiếc thay điều này lại thường thấy xảy ra, nhất là qua cách nhìn đại chúng về hình 
ảnh một người bồ-tát trông thấy thoang thoáng từ xa ngưỡng cửa lấp lánh của niết-bàn 
(nirvana) và nghĩ rằng: 


"Không! Tôi sẽ không thê bước qua ngưỡng cửa đó một mình. Tôi mong câu tát cả mọi 
người đêu bước qua ngưỡng cửa đó trước tôi”. 


Hình ảnh đó tuy phản ảnh một quyết tâm thật hào-hùng-và-siêu-nhiên, thế nhưng 
không thể biện minh (giải £hích, biểu trưng) cho lý tưởng của người bồ-tát được. Hơn nữa 
cũng không thê nói lên một cách trung thực các mô hình biểu trưng trong nghệ thuật Phật giáo 
đã bị biến thể ít nhiều về sau này (pseudo-traditional buddhism, có nghĩa là thuộc một nên 
Phật giáo hậu Đức Phật với ít nhiều thêm thất và biến dạng, có thể tạm hiểu là “Đại thừa ”), 
chẵng hạn như hình ảnh một người bồ-tát vặn hai tay, xuýt xoa vì tuyệt vọng (xới xa và bắt 
lực), hoặc nhìn từ trên cao những nỗi khổ đau của thế giới với một nụ cười đầy xúc cảm 
(thương hại và thản nhiên). Quả hết sức khó tìm được những hình ảnh thích hợp để biêu trưng 
trung thực vẻ đẹp đây thi vị của lý tưởng (rong trường hợp này là lý tưởng của người bồ tát). 
Trong số các tranh vẽ trên vách hang động Ajanta tại Ấn độ (độc giả có thể xem thêm về hang 


138 


động này trên Thự Viện Hoa Sen: hfftps:/thuvienhoasen.org/a6505⁄qjanta-mot-di-tich-phaf- 
giao-ngoai-hang-hoang-phong) có một bức họa chân dung vị Bồ-tát Padmapaml (Padmapani 
là tên gọi khác của Bồ tát Avalokitesvara / Quán-thế-âm. Vị bồ-tát này tuy là nam giới thế 
nhưng thường được biểu trưng bởi một người phụ nữ) thật tuyệt vời, có thê nói lên phần nào 
vẻ đẹp đầy thi vị của lý tưởng [người bồ-tát]. 


H.1 và H.2 (chỉ tiết): Vị Bồ-tát Padmapani, một tên gọi khác của Bồ-tát Avalokitesvara (Quán Thế Âm) 
nhìn vào chúng sinh chung quanh với đôi mắt, cử chỉ và bóng dáng yếu mềm của một người phụ nữ. Dù là 
nam giới thế nhưng chân dung trên đây (ảnh chỉ tiết H.2) của Bồ-tát Padmapani / Avalokitesvara có dáng 
vẻ rất phụ nữ, trang sức trên người cũng là các trang sức phụ nữ. Bức tranh này được vẽ trên vách của 
một trong các hang động Ajanta tại Án độ. Các hang động rất ngoạn mục này được đục trong vách núi 
vào các thế kỷ thứ II và thứ I trước Tây lịch - (Hình internet do người chuyền ngữ ghép thêm) 


Người bồ-tát và người a-la-hán 


Đại thừa thường mô tả người bồ-tát qua bóng dáng một người thật can trường hoặc 
một người trợ giúp xã hội thật khả ái, hình ảnh đó tương phản hắn với người a-la-hán. Cách 
mô tả đó dễ khiến gây ra hiểu lầm, bởi vì người ta có thể nghĩ rằng người a-la-hán chỉ biết 
quan tâm đến sự giải thoát của riêng mình, một người thật ích kỷ, khác hắn với người bô-tát. 


Thật hết sức rõ ràng, Đức Phật đã đạt được niết-bàn, nào Ngài có trì hoãn đâu. Vậy thì 
Đại thừa phải giải thích như thế nào về sự kiện đó? (Đại thừa chủ trương không hòa nháp vào 
niễt-bàn hầu có thể lưu lại trong thể giới luân hôi để giúp đỡ chúng sinh) Kinh Hoa Sen cho 
biết Đức Phật từng nói ?arimirvana / đại-bát niễt-bàn (tiền ngữ pari trong tiếng Pali và tiếng 
Phạn có nghĩa là toàn điện, hoàn hảo, tối thượng, nhằm nói lên sự tịch diệt tối thượng và 
tuyệt đối của Đức Phật) chỉ là một phương tiện thiện xảo. Điều này cho thấy chữ parinirvana 
[trong Đại thừa] không hoàn toàn mang cùng một ý nghĩa trong Phật giáo Theravada. Một số 
học phái cho rằng những gì mà chúng ta hiểu dưới danh hiệu của một vị bồ-tát cũng là thể 
dạng của chính Đức Phật khi Ngài hòa nhập vào parimirvana, có nghĩa là Ngài không hội 
nhập [vĩnh viễn] vào sự Giác ngộ tối thượng (cuối cùng). Người ta cho rằng đấy cũng là cách 
hành xử của vị Bồ-tát Avalokitesvara / Quán-thế-âm, đứng vào vị thế trung gian giữa sự biến 
mất của vị Shakyamuni (Thích-ca Mâu-m) và sự xuất hiện của vị Mattreya (Di-lặc) tức là vị 
Phật Tương lai (mội đằng là một vị Phát đã hoàn toàn Giác ngộ, một đằng là một vị Phật 
chưa xuất hiện, Avalokiteshvara là một vị bồ-tát đứng ở Vị thế trung gian, chưa đạt được 


139 


parinirvana, nhưng cũng chưa hẳn là một vị Phật Tương lai). Những gì trên đây cho thấy ít 
nhất chúng ta cũng không thể nào phân tích và tìm hiểu toàn bộ chủ đề trên đây một cách từ 
chương được. Nếu muốn hiểu tại sao Đại thừa lại đặt nặng tình thương người đến như vậy, thì 
phải quay về thời điểm đưa đến sự xuất hiện của tình trạng đó, tức là vào một lúc (một giai 
đoạn lịch sử) mà nhiều người [trong xã hội] đã đánh mắt ý niệm về lòng thương người, khiến 
việc ân tu của người xuất gia không còn giữ được tầm quan trọng như trước kia nữa (giả 
thuyết này cũng có thể là đúng. Sự hình thành và phát triển của Đại thừa là một sự diễn tiến 
tự nhiên, một sự thích ứng cân thiết khi con người trở nên đông đảo, xã hội theo đó cũng trở 
nên ích kỷ và xô bô, khác hơn với thời đại của Đức Phật năm thế kỷ trước đó). Trong quyền 
"Các nét chủ yếu của Phật giáo Đại thừa" (phải chăng nhà sư Sangarakshita muốn nói đến 
quyền Manual oƒ Zen Buddhism (?), bởi vì dường như không thấy có quyền sách nào của D.T. 
Suzuki mang tựa đúng nhự thé cả). D.T. Suzuki (Daisetz Teitaro Suzuki, 1870-1966) có nói 
như sau: 


"Người bồ-tát luôn hãng say thực hiện sự giác ngộ toàn câu, không bao giờ biẾt mệt, 
và cũng không bao giờ nản chí, dù phải hoàn tắt một công trình vĩ đại như vậy. Cá Sống đạt 
được sự giác ngộ nhanh chóng riêng cho bản thân mình, không h nghĩ đến sự an vui của 
đông đảo kẻ khác, thì nhất định sẽ không phải là giáo huấn của Đại thừa". 


Thế nhưng thật ra cũng không phải là giáo huấn của Phật giáo Theravada. Theo kinh 
điển Pali Đức Phật từng khuyên bảo các đệ tử của mình nên du hành khắp nơi để thuyết giảng 
"vì hạnh phúc và sự an vui của đông đảo mọi người ". 


Phép luyện tập về các brahmavihara (các phẩm tính vô biên, còn gọi là vô lượng tâm), 
trong số này có lòng từ bi, là một phép luyện tập chuyên biệt của Phật giáo Theravada (kinh 
Metta-Suta SN 46.54. Độc giả có thể xem bài kinh này trên Thự Viện Hoa Sen: 
hfIps:/thuvienhoasen.org/a33469/bai-kinh-ve-long-tu-tam). Thiết nghĩ những kẻ giềm pha 
(chê bai, chỉ trích) cho rằng lý tưởng của người a-la-hán gạt sang một bên ý niệm về lòng từ 
bi, thế nhưng cũng nên hiểu rằng sự giác ngộ đích thật không thể nào hình dung được nếu 
không có lòng từ bi. Thật vậy điều này dường như có vẻ đi ngược lại với giáo lý 
Abhidhamma của Phật giáo Theravada (Abhidhamma là phần bình giải giáo lý trong Tạng 
Luận, chủ yếu xoay quanh các khía cạnh Khoa học, Triết học, Tâm lý học và Luận lý học của 
giáo lý Dhamma, hơn là khía cạnh từ bi). Trong Phật giáo Theravada lòng nhân từ và sự tử tế 
là các phẩm tính thật đáng quý và được nêu cao, và thật ra cũng là các phẩm tính rất gần với 
con người. Trái lại trong Phật giáo Tây Tạng, người ta có cảm giác là cảm tính thương người 
và lòng từ bi mang nhiều khía cạnh tâm linh hơn, có thể xem như là các phẩm tính siêu nhiên. 
Thật vậy có một sự khác biệt - nếu người ta có thê nói như vậy - giữa metta tức là lòng từ tâm 
thật tuyệt vời [của Phật giáo Theravada] và bodhicitta (bồ-đề tâm) [của Đại thừa] lại còn tuyệt 
vời hơn như thế nữa (sự so sánh ở cấp bậc tối thương - superlative - không mang một ý nghĩa 
nào cả). Người ta cũng có thê bảo rằng những người tu tập theo Phật giáo Theravada thường 
nêu lên giáo huấn Theravada của mình qua các đường nét thật cụ thể (formal / chính xác, 
mình bạch), đặc biệt nhất là khía cạnh thực hành (việc fu fáp) phải thật nghiêm chỉnh, phải 
chính xác về những gì phải làm, trong khi đó những người tu tập theo Đại thừa đúng nghĩa [từ 


140 


chương] của nó, thì lại chỉ loay hoay trong việc giúp đỡ [kẻ khác], mỗi khi hoàn cảnh xảy ra 
cần đến sự tham gia của mình, bất chấp các hình thức bề ngoài. 


Thái độ hành xử đó [của người tu tập Đại thừa] có thể nhận thấy qua câu chuyện sau 
đây về một ni sư mà tôi quen biết. Ni sư này, sau một khóa tu học trong một ngôi chùa Nhật- 
bản tại Ấn độ, phải rời chùa và lấy xe lửa, thế nhưng chiếc va-li thì lại quá nặng, một vị sư 
trong chùa phải khệ nệ xách hộ và đưa ra ga. Chưa kịp đến ga thì xe lửa đã đến, nếu không 
nhanh chân thì sẽ hụt chuyến xe. Vị sư người Nhật - và cũng là vị trụ trì của ngôi chùa - vội 
vàng đội chiếc va-li lên đầu và cứ thế mà chạy phăng phăng. Nhờ đó vị ni sư bạn tôi đã bắt 
kịp chuyến xe. Nếu là một nhà sư Theravada thì phải là một nhà sư ngoại lệ mới có cung cách 
đó. Lúc đầu, vị sư trụ trì không nghĩ là mình phải có bỗổn phận xách chiếc va-li cho vị ni sư, 
mà chỉ mong làm được một chút gì đó ích lợi, một cách giúp đỡ nào đó, thế nhưng chỉ giới 
hạn ở một cấp bậc nào đó không làm phương hại đến phâm cách của một nhà sư (/hế nhưng 
trước một bối cảnh cấp bách đang xảy ra, một nhà sư cũng có thể làm bất cứ những gì mà 
mình có thể làm được để giúp đỡ kẻ khác, bất chấp các hình thức màu mè. Nhìn vào câu 
chuyện, chúng ta sẽ thấy một hành động tuy thật nhỏ nhưng cũng phản ảnh một sự giải thoát 
thật sâu, vượt lên trên các hình thức giả tạo và bê ngoài: nếu hoàn cảnh đòi hỏi thì một nhà 
sư cũng có thể đội một chiếc va-li chạy phăng phăng giữa đường phố và giữa đám đông 
người). 


Tuy nhiên điều đó không cho phép chúng ta nhìn người a-la-hán từ trên cao. Nếu cho 
rằng thể _dạng a-la-hán thấp hơn Phật tánh (buddhahood / buddhatva / buddhabhava, tức là 
mâm mống mang lại sự Giác ngộ cho người tu hành) thì cũng chăng khác gì như cho rằng 
ngọn Kanchenjunga thấp hơn ngọn Everest (/hí dụ này rất tế nhị, hiện nay ngọn núi 
Kanchenjunga nằm giữa biên giới Nepal và Ấn độ, với chiều cao 8586m chỉ đứng vào hàng 
thứ ba sau ngọn Everest là ngọn cao nhất thế GIỚI Với chiều cao 848m. Nếu Hgược về lịch sử 
thì trước hậu bán thế kỷ XIX, người ta vẫn nghĩ rằng ngọn Kanchenjunga là cao nhất thế giới, 
thế nhưng kế từ năm 1847 khi các khoa học gia Tây phương bắt đâu đo chiều cao chính xác 
của ngọn ÈVerest, và sau nhiều năm tỉnh toán, thì họ đã khám phá ra là ngọn Everest mới 
đúng là ngọn núi cao nhất thể giới. Trở lại với thí dụ trên đây của nhà sư Sangharakshita, thì 
so sánh giữa người a-la-hán và người bô-tát cũng chẳng khác gì như so sánh giữa hai ngọn 
núi Kanchenjunga và Everest. Những người tu hành hay các ngọn núi tất cả đều cao vút, sự 
so sánh ở cấp bậc tuyệt đỉnh - a superlative comparison - không mang ý nghĩa nào cả). Trên 
thực tế, bước vào dòng chảy (kinh sách Hán ngữ gọi là "nhập lưu") - tức là bước đầu tiên 
hướng vào thể dạng a-la-hán - là mục đích cao đẹp nhất mà người tu tập có thể thực hiện 
trong kiếp sống này. Tuy rất siêu việt thế nhưng mục đích đó có thể đạt được - và cũng có thể 
đạt được ngay trong kiếp sống này. Đại thừa, qua một số quan điểm phố cập và đại chúng, đôi 
khi đã đánh mất ý nghĩa đích thật trong việc luyện tập tâm linh, bởi vì việc luyện tập đó luôn 
đòi hỏi người tu tập phải quay vào bên trong chính mình. Việc giúp đỡ kẻ khác, không nghĩ gì 
đến việc phát triển tâm linh của mình, đường như chỉ là một hình thức gợi ý mà thôi. [Ngược 
lại] những người bước theo lý tưởng của người a-la-hán (có nghĩa là hướng vào thể dạng 
chưa hoàn toàn đạt được sự Giác Ngộ tối thượng) luôn nói lên là mình sẽ phải cố gắng giúp 
đỡ các kẻ khác đạt được giác ngộ, thế nhưng chính mình thi lại chưa thật sự đạt được sự giác 


141 


ngộ đó, điều ấy chăng khác gì như mình cô gắng giúp đỡ đông đảo kẻ khác thoát ra khỏi một 
cái hố sâu, trong khi chính mình thì vẫn còn ở trong hố. Nói một cách khác thì điều đó thiếu 
thực tế. Trước hết tự mình phải thoát ra khỏi hố, sau đó thì mới có thể giúp kẻ khác làm được 
như chính mình. 


Dường như người ta thường quên mất một điều [thật quan trọng] là tình thương người 
(lòng vị tha hay lòng từ tâm) không phải là một thứ gì đó mà mình có thê thay thế cho việc 
"quay vào bên trong chính mình” (ức là việc tu tập tâm linh), nhưng cũng không phải là một 
hình thức luân phiên giữa hai thứ ấy (/úc thì hướng ra bên ngoài vì tình thương người, lúc thì 
hướng vào bên trong vì việc tu tập của riêng mình). Điều đó không có nghĩa là phải bước theo 
con đường của người a-la-hán, tức là thỉnh thoảng thì hướng vào tình thương người, thế 
nhưng cũng không nhất thiết là phải bước theo con đường của người bồ-tát, tức là thỉnh 
thoảng dừng lại trong chốc lát nhằm giúp mình tìm lại sự tươi mát trong việc luyện tập thiền 
định và phát triển tâm linh của mình. Tốt hơn hết là phải kết hợp cả hai đường hướng đó. Thật 
vậy, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi: "quay vào bên trong chính mình" và "hướng vào 
kẻ khác" là hai thể dạng vừa đối nghịch nhau, nhưng cũng vừa bổ khuyết cho nhau. 


Lý tưởng của người bô-tát không hè là một hình thức vị tha đi ngược lại với thái độ cá 
nhân, cũng không phải là một phương tiện cứu độ kẻ khác đi ngược lại với sự giải thoát của 
riêng mình. Việc tu tập, như đã được trình bày trên đây, là một sự hợp nhất giữa hai thể dạng 
đối nghịch: giúp đỡ kẻ khác nhưng cũng phải giúp đỡ cả chính mình, và đấy cũng chính là sự 
hợp nhất giữa từ bi và trí tuệ. 


Bures-Sur-Yvette, 14.11.20 


142 


Bài 23 
Tình thương người 


Lồng vị tha đi ngược lại với bản chất con người, vì thế phải luyện tập, và sự luyện tập 
đó đôi khi cũng khá gay go. Dầu sao đi nữa, vấn đề đặt ra là chúng ta có thể phát động lòng vị 
tha đó đến mức độ nào? Mỗi khi làm được một điều gì cho kẻ khác, thì có phải là hành động 
đó của mình tự nó cũng đã pha lẫn một chút vụ lợi kín đáo hay chăng? Giúp đỡ kẻ khác sẽ 
mang lại cho mình một chút gì đó, chăng hạn như một chút nhẹ nhõm kín đáo trước sự ích kỷ 
của mình, thế nhưng thường thì mình không ý thức được điều đó. Cũng có thê [trong thâm 
tâm] chúng ta muốn mọi người hãy nhìn vào mình như là một người tự đứng ra giúp đỡ kẻ 
khác, điều đó phải chăng cũng có thể tạo ra cho mình một chút cảm tính cao hơn kẻ được 
mình giúp đỡ? Thái độ tự nhận mình là người giúp đỡ sẽ khiến mọi người phải kính phục 
mình, xem mình như một tắm gương cho kẻ khác. Một sự giúp đỡ hoàn toàn bất vụ lợi và tinh 
khiết quả hết sức hiếm hoi. Luôn có một chút ích kỷ nào đó thúc đây mình, sự ích kỷ đó có 
thể rất kín đáo, chăng hạn như hy vọng sẽ tạo được công đức cho mình hoặc được khen 
thưởng nơi cõi thiên đường. 


Điều đó không có nghĩa là khi nào động cơ thúc đây mình chưa hoàn toàn tinh khiết 
thì mình không được phép làm bất cứ điều gì cho kẻ khác. Trái lại chúng ta phải làm tất cả 
những gì mà mình có thê làm được để giúp đỡ mọi người, đồng thời cố gắng biến cải động cơ 
thúc đây đó bên trong chính mình (foại bỏ các cảm tính ích kỷ và vụ lợi ẩn nắp kín đáo phía 
sau những hành động vị tha của mình, cô gắng giữ tình thương người bên trong con tìm mình 
luôn tỉnh khiếr). Nếu hành động với tất cả sự chú tâm (không để một chút cảm tính vụ lợi nào 
hiện ra trong tâm thức mình) thì đây là cách giúp mình tinh khiết hóa động cơ thúc đây lòng 
thương người của mình. 


(Công đức, tức là các sự xứng đáng và đạo hạnh, tiếng Phạn gọi là punya, là một cái 
øì đó thật tỉnh khiết, hiện ra trong tâm thức mình dưới hình thức các xúc cảm thật thanh cao 
và kín đáo. Các xúc cảm đó sẽ âm thâm và lặng lẽ in đậm dấu vết của chúng trên dòng tri 
thức sâu kín của mình, tạo ra mâm móng của nghiệp lành - tức là punya - tôn lưu trên dòng 
tri thức của chính mình. Các mẫm mồng đó hay punya đó sẽ hiện ra với mình một lúc nào đó 
khi chúng gặp được các cơ duyện và điều kiện thuận lợi và phù hợp với chúng. 


Trái lại một sự giúp đỡ pha màu ích kỷ là một hành động phát sinh từ các tác ÿ vụ lợi 
bên trong tâm thức mình, tác ÿ hay hành hành động đó cũng sẽ tạo ra nghiệp như trên đây, 
thế nhưng nghiệp không hoàn toàn tích cực, bởi vì nó đã bị pha lẫn bóng dáng "cái tôi" hay 
"cái ngã" của mình trong đó, có nghĩa là phản ảnh một sự vướng mắc và bám víu nào đó. 
Tóm lại khi giúp đố thì phải chú tâm vào việc giúp đỡ, phát động lòng hân hoan và sự nhiệt 
tình trong tâm thức mình hâầu giúp mình xóa bỏ các cảm tính vụ lợi của mình. Qua một góc 
nhìn khác chúng ta sẽ thấy rằng sự ích kỷ phát sinh từ bản năng sinh tôn, một thứ bản năng 


143 


vô cùng mãnh liệt, ẩn nắp phía sau từng tư duy, ngôn từ, cử chỉ và hành động của mình. Tỉnh 
khiết hóa lòng vị tha hay tình thương người là cách chận đứng và hóa giải sức mạnh đó của 
bản năng sinh tốn, luôn điêu khiên và chỉ phối mình). 


Vậy có thể nào phát động được lòng vị tha nhưng không cần đến tín ngưỡng hay 
không? Điều này quả khá khó, tuy nhiên cũng có một số người có một cuộc sống rất đạo đức, 
nhưng bề ngoài dường như họ không có một ý niệm gì về tín ngưỡng cả. Trong số họ có 
nhiều người hy sinh cả đời mình để giúp đỡ kẻ khác, nhưng không cần dựa vào một nguyên lý 
siêu hình nào cả. Một số khác có một cuộc sống tâm linh thật tự nhiên mang tính cách bản 
năng, nhưng không cần dến một ý niệm triết học nào. Họ không đọc Thánh kinh, không biết 
đến Phật giáo, cũng không tự xem mình là một người tu hành, thế nhưng dường như họ có 
một tắm lòng tốt bâm sinh từ bên trong chính mình. Những người như thế vô cùng hiếm hoi, 
vì vậy tốt hơn chúng ta không nên tự xem mình là một trong số những người như thế (hải f 
xem mình là một người vụ lợi và ích kỷ thì mới có địp để biến cải mình, nếu khoe khoang và 
tự phụ thì đấy là cách mà mình bước đi ngày càng xa hơn trên con đường của vô mình và u 
tồi). 


Nhiều người vì hoàn cảnh không thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, thế nhưng 
cũng có thê biến mình thành những con người vị tha. Nếu chỉ biết phân đấu để sống còn thì sẽ 
khó có thể phát động được tình thương người. Nói vậy để hiểu rằng những người càng nghèo 
thường càng hào hiệp. Đối với chúng ta [những người Phật giáo] lòng vị tha đích thật gồm 
chung cả sự chăm sóc chính mình. Góp phần mình vào việc đáp ứng sự đòi hỏi của hoàn cảnh 
bên ngoài (giúp đỡ kẻ khác), nghĩ nhiều hơn đến kẻ khác và quên đi đôi chút chính mình là 
điều tốt, thế nhưng cũng thật hết sức quan trọng là không nên gạt bỏ hắn các đòi hỏi của riêng 
mình. Phó mặc kẻ khác hoặc quên đi chính mình cả hai đều là các thái độ không đúng đắn, 
đối với mình và cả kẻ khác. Ngoài các trường hợp cấp bách [đòi hỏi mình một sự cô gắng và 
hy sinh vượt bực], đôi khi chính mình cũng phải tự giữ gìn sức khỏe, nếu không thì mình 
cũng chăng làm được gì nhiều cho kẻ khác. Nếu kiệt quệ thì biết đâu cái mà mình gọi là tình 
thương người trong lòng mình cũng chỉ vỏn vẹn là một ý niệm không lối thoát (mồi sự tzởng 
tượng). Nói thì rất dễ, thế nhưng thực hành thì lại khác, thật hết sức khó nhận định là mình 
làm quá nhiều [cho kẻ khác] hay chăm lo quá nhiều cho riêng mình. 


Quả vô cùng sai lầm khi cho rằng nhận lãnh trách nhiệm là cách gây trở ngại cho việc 
tu tập của riêng mình. Chúng ta phải lãnh trách nhiệm nhưng phải xem trọng trách đó như là 
một phương tiện phát triển tâm linh của cá nhân mình. Nếu làm được điều đó thì có nghĩa là 
mình đã kết hợp được cả hai khía cạnh của con đường, sự kết hợp đó thật cần thiết giúp mình 
vững bước trên con đường [mà mình đã chọn]. 


Chúng ta thường nghĩ rằng nếu mình quyết tâm làm một điều gì đó [tốt đẹp], thì nhất 
định điều đó sẽ rất thuận lợi cho việc phát triển tâm linh của mình. Thế nhưng thông thường 
nhiều người dường như chỉ nhất thiết quan tâm đến việc phát triển tâm linh của mình và phải 
làm những gì mà lúc khởi đầu đầu mình không thích làm (giúp đỡ kẻ khác), thay vì xem đấy 
là những gì mình thích làm. Thật hết sức quan trọng là phải phân biệt được giữa những gì mà 


144 


mình cần phải làm hầu giúp vào việc phát triển tâm linh của mình và những øì mà mình muốn 
làm. Mục đích trong lâu dài là mình sẽ không còn phân biệt (không còn nê hà như trước đây) 
giữa những gì mà bối cảnh [bên ngoài] đòi hỏi mình phải làm (ợ giúp kẻ khác) và những gì 
thuận lợi cho việc tu tập của cá nhân mình. Nói lên điều đó đề hiểu rằng mình phải làm cả hai 
thứ cùng một lúc. Sự căng thăng (tension) giữa mình và kẻ khác - nếu có thể nói như vậy - sẽ 
đưa đến sự xuất hiện của bodhicitta (bồ đề tâm), và đó cũng là quá trình tiêu biểu trên đường 
tu tập lâu dài của mình (không quên kẻ khác nhưng cũng không quên chính mình). Cái tôi và 
kẻ khác cả hai đều có giá trị như nhau, không thể loại bỏ một bên, dù là bên này hay bên kia - 
vị thế bất ôn đó (phân biệt giữa cái tôi và kẻ khác) phải được loại bỏ, không có cách nào khác 
hơn. Một lối thoát sẽ hé mở trong lâu dài. Sự cảm nhận đớn đau đó (vì mình hay vì kẻ khác 
cũng vậy) sẽ giúp chúng ta vượt lên một cấp bậc cao hơn, ở cấp bậc đó sự tương phản trước 
đây mình và kẻ khác) sẽ không còn là một sự đối nghịch nữa. 


Người bồ-tát là hiện thân của một sự tương phản sinh động 


Mỗi khi xảy ra một sự vượt thoát tạo ra một cấp bậc cảm nhận tâm linh khác, thì đó 
thường là kết quả mang lại bởi một sự lưỡng nan (dilemna) thật đớn đau, không thê giải quyết 
được bằng lý trí. Người bồ-tát là hiện thân của một sự tương phản sinh động, một sự hợp nhất 
giữa hai vị thế đối nghịch nhau ở một cấp bậc cao nhất, chăng qua vì người bồ tát là biểu 
trưng của một sự hợp nhất tối thượng giữa niết-bàn (nirvana) và luân hồi (samsara) (bồ-tát là 
một người đã đạt được giác ngộ nhưng vẫn tiếp tục lưu lại trong cõi luân hồi để cùng xoay 
vần với tất cả chúng sinh, niết bàn hiện ra giữa cõi luân hồi, từ bên trong sự luân hồi, là như 
váy). Sự hợp nhất đó không thể diễn đạt được bằng khái niệm (sự uận hành chung giữa niết 
bàn và luân hôi không thể hình dung và mô tả bằng lý trí được). Khi nào chúng ta vẫn còn suy 
nghĩ dựa vào khái niệm thì khi đó sẽ vẫn còn tạo ra một sự đối nghịch, bất cứ một sự cố sắng 
nào nhằm giải quyết một sự đối nghịch bằng phương tiện khái niệm sẽ không tránh khỏi tạo ra 
một khái niệm khác mang tính cách đối nghịch lại. Sự hợp nhất giữa các khái niệm (có nga 
là giữa những sự đối nghịch và tương phản nhau) chỉ có thề thực hiện được trong cuộc sống 
cá nhân, khi các khái niệm vẫn còn giữ được một giá trị nào đó đối với cá thể ấy („iết bàn 
bàng bạc trên dòng tri thức của người bô-tát, thế nhưng luân hồi vẫn tiếp tục đánh cùng một 
nhịp với con từm của mình). Nói một cách khác, sự sống [đúng nghĩa của nó] vượt lên trên sự 
hợp lý (một câu nói thật tuyệt vời, một sự nhận xét siêu việt, xin bái phục. Đang đói cầm một 
bát cơm đề ăn hầu bảo vệ sự sống của mình là một sự hợp lý. Ti hé nhưng nếu xẻ ra một nửa 
chia cho một người cũng đang đói như mình, thì cũng là một sự hợp lý nhưng cụng có nghĩa 
là một sự "phi lÿ. Sự hợp lý thứ hai đó hay sự "phi Iÿ" đó chỉ có thể xảy ra trên phương diện 
cá nhân, tức là đối với một cá thể mà thôi. Chiến tranh triển miên trong lịch sử nhân loại bắt 
nguôn từ sự hợp lý thứ nhất và cũng là duy nhất: bát cơm là "của mình". Xẻ bát cơm cho một 
người đang đổi là sự hợp lý thứ hai: bát cơm không phải chỉ là "của mình”. Nói một cách 
khác, bản năng sinh tôn và lòng hào hiệp không thể ghép chung với nhau để tạo ra một khái 
niệm duy nhất, một sự hợp lý duy nhất. Sự hợp nhất giữa hai thể dạng tâm thân đối nghịch đó 
- bản năng và sự hào hiệp - chỉ có thể xảy ra với một cá thể mà thôi). 


145 


Cho đến khi nào tự mình chưa đủ sức đạt được điểm hợp nhất đó (mình và kẻ khác chỉ 
là một), thì các sự đối nghịch sẽ vẫn còn hiện ra với mình dưới hình thức một sự lưỡng nan 
(dilemma / tình trạng khó xử) mang tính các hiện sinh. Chiến lược thông thường và vô thức 
(không nghĩ đến cũng không ý thức được) của chúng ta là nghiêng theo bên này và trấn áp bên 
kia, thế nhưng sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải chọn cả hai bên, bởi vì đấy là cách 
duy nhất có thể giải quyết được tình trạng lưỡng nan trên đây. Cũng vậy, sự sống và cái chết 
sẽ khiến chúng ta phải đối đầu với một sự lưỡng nan cuối cùng. Mong cầu sự sống và e sợ cái 
chết sẽ khiến chúng ta bám vào thứ này và tránh né thứ kia Thế nhưng sớm hay muộn chúng 
ta cũng sẽ phải đối đầu với cái chết, dù là cái chết của mình hay của kẻ khác cũng vậy. Chúng 
ta chỉ có thê giải quyết được các vấn đề liên quan đến sự sống khi nào chúng ta đã sẵn sàng và 
đủ sức đối đầu với các vấn đề tạo ra bởi cái chết - tức có nghĩa là thật sự sẵn sàng và đủ sức ý 
thức được sự sống và cái chết chỉ là hai mặt khác nhau của một đồng tiền duy nhất (sự sống 
của mình và sự sống của kẻ khác cũng chỉ là sự sống như nhau, cái chết của mình hay cái 
chết của kẻ khác cũng chỉ là cái chết như nhau. Thương mình hay thương kẻ khác cũng chỉ là 
một thứ tình thương như nhau, tình thương phi đối nghịch và không biên giới đó gọi là lòng 
nhân từ vô biên / metta bhavana). 


Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể giải quyết các khó khăn của cá nhân mình bằng cách 
nghĩ đến các khó khăn của kẻ khác. Nói một cách khác, việc giữ gìn si/z tức là đạo đức, phải 
luôn đi đôi với đana là sự hiến dâng: đấy là phương pháp tu tập qua sự sinh hoạt và trong suốt 
cuộc sống của người bồ-tát, và đó cũng chính là paramita (ba-la-mật) thứ nhất trong số sáu 
paramita hay đạo đức siêu nhiên. 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Bài giảng trên đây nêu lên một sự lưỡng nan rất khó xử, đó là sự đối nghịch giữa mình 
và kẻ khác, và đấy cũng là bước đầu tiên của người tu tập trên con đường mà mình đã chọn. 
Bước chân đó khá gay go cần phải tập, tương tự như một đứa bé tập đi. Phép thiền định 
Metta-bhavana là một trong các phương pháp giúp chúng ta đặt bước chân đầu tiên đó trên 
con đường, và cũng là một phương pháp rất phô biến trong Phật giáo Tây Tạng. Chữ Ä⁄e/ra có 
nghĩa là lòng nhân ái, tình thương người hay lòng từ tâm, bhavana có nghĩa là khơi động hay 
phát huy, mefía-bhavana cũng là phẩm tính thứ nhất trong số bốn phẩm tính vô biên gọi là 
brahmavihara, kinh sách Hán ngữ gọi là "Tứ vô lượng tâm”. Hiệp hội Phật giáo Triratna 
(Tam Bảo) do nhà sư Sangarakshita thành lập thường giảng dạy phép thiền định này cho 
những người mới bắt đầu tu tập. Người chuyển ngữ xin mạn phép tóm lược phép thiền định 
này dưới đây, như là một cách bố khuyết cho bài thuyết giảng khá lý thuyết của nhà sư 
Sangharakshita trên đây: 


Phép thiền định Ä⁄erfa-bhavana phải được thực thi đều đặn hằng ngày. Tốt hơn hết là 
nên luân phiên phép luyện tập này với phép thiền định dựa vào hơi thở, tức là phương pháp 
giúp tập trung và giữ vững sự chú tâm. Khi mới bắt đầu luyện tập thì không nên quá hăng say, 


146 


chỉ cần 20 hay 25 phút cho cả hai phép luyện tập này, có nghĩa là chỉ cần khoảng 5 phút xen 
kẽ nhau cho mỗi phép thiền định. 


Nên chọn một lúc nhất định và thuận tiện nhất với mình trong ngày, sau đó là chọn 
một nơi thích hợp nhất để ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền cũng nên bày ra một vài nghi thức 
tạo ra một khung cảnh nghiêm trang và thuận lợi, chăng hạn như đặt ảnh tượng của Đức Phật 
trước mặt, hoặc một cành hoa hay một lọ hoa, thắp một ngọn nến hay một nén nhang. Hãy cắt 
điện thoại, ngồi thật ngay ngắn, thoải mái, không gượng ép cũng không gò bó. Giữ tâm thức 
yên lặng, không lo lắng hay suy nghĩ miên man, hầu giúp nó lắng xuống. Không nên quá lo 
nghĩ về điều này, bởi vì lúc mới tập thường khá gay go, thế nhưng sau đó sẽ dần dần trở nên 
dễ dàng và tự động hơn, mỗi khi ngồi xuống thì tâm thức sẽ lắng xuống ngay. Sau khi tâm 
thức đã lắng xuống thì tập trung nó hướng vào các cảm giác trên thân thể mình, tức là ý thức 
về tình trạng đang cảm nhận của ngũ giác, sau đó hướng vào các tư duy - tức là các sự suy 
nghĩ - và các xúc cảm đang hiện ra bên trong tâm thức mình. Sau đó sẽ bắt đầu các giai đoạn 
thiền định: 


I- Trong giai đoạn trước nhất, sau khi hướng sự chú tâm vào bên trong tâm thức mình, 
thì phát động ngay thái độ thân thiện và thương yêu chính mình, khơi động ước vọng mang lại 
cho mình một niềm hạnh phúc thật sâu xa. Hãy tự mình hình dung và phác họa những gì có 
thể mang lại niềm hạnh phúc đó cho mình. Dù sự hình dung và phác họa đó là phương tiện và 
cũng là một thành phần của phép hành thiền, thế nhưng cũng phải nói lên được một sự mở 
rộng, có nghĩa là không nên pha lẫn niềm hạnh phúc đó với một sự bám víu hay thèm khát 
nào cả. 


2- Trong giai đoạn hai, chúng ta bắt đầu chọn một người bạn thân thiết với mình, hãy 
tưởng tượng thật mạnh người bạn ấy hiện đang ngôi bên cạnh mình. Sau đó phát động tình 
thương yêu và thân thiện với người bạn ấy, đồng thời ao ước mong sao người bạn ấy của 
mình đạt được thật nhiều an vui. Hãy tưởng tượng chính mình là người mang lại hạnh phúc và 
những điều toại nguyện sâu xa trong cuộc sông của người bạn mình, và bạn mình cũng sẽ đạt 
được những điều ước nguyện đó của mình. 


3- Trong giai đoạn ba, chúng ta chọn một người mà mình quen biết, nhưng chỉ ở vị thế 
trung hòa, có nghĩa là chỉ quen biết thế thôi, mình không có một cảm tính đặc biệt nào cả đối 
với người ấy, mục đích chỉ là để gợi lên sự hiện diện của người ấy trong khi thiền định. Người 
này có thể là một người cùng xóm với mình, một đồng nghiệp hay một người buôn bán nào 
đó gần nhà mà mình thường gặp. Trước hết chỉ cần đơn giản phát động cảm tính gần gũi với 
người này, sau đó ý thức rõ ràng hơn về sự hiện hữu của người này ngồi bên cạnh mình, và 
dần dần sau đó là phát động cảm tính thân thiện với người này, tương tự như là một người bạn 
thân thiết của mình: con tim mình và con tim của người này cùng đập chung một nhịp như 
sau. 


4- Giai đoạn bốn, chúng ta hãy chọn một người nào đó thật khó thương, nhưng không 
hẳn là một kẻ thù cay độc - ít nhất là lúc mới bắt đầu luyện tập - một người mà mình không 


147 


thích lắm, hoặc giữa người này và mình đang xảy ra những chuyện bất bình. Sau đó hãy cố 
gắng khám phá các khía cạnh tích cực hơn của người này. Hãy tượng tượng người này cũng 
có những người bạn quý trọng họ, đồng thời cũng nên phân tích những sự đánh giá có thê sai 
lầm của mình về người này và đồng thời mở rộng khả năng nhận thức của mình để xét đoán 
đúng đắn hơn sự tương giao giữa mình và người ấy. 


5- Trong giai đoạn năm, chúng ta hình dung cùng một lúc tất cả bốn thê loại người nói 
đến trong bốn giai đoạn thiền định trên đây, sau đó cố găng phát động cùng một tình thân 
thiện như nhau đối với tất cả bốn thê loại người ấy, đồng thời cũng không quên là mình cũng 
thuộc cùng một nhóm với họ, họ và mình tất cả là năm người đang cùng ngồi với nhau. Điều 
đó có nghĩa là nêu mình thương yêu bốn người ấy thì cũng là cách thương yêu cả chính mình. 
Sau đó mở rộng tình thương yêu và ước vọng mang lại hạnh phúc đó hướng vào những người 
chung quanh và sần gũi với mình, sau đó lại tiếp tục mở rộng hơn nữa hướng vào tất cả 
những người sống trong cùng một làng mạc hay một thành phố với mình, thuộc chung một xứ 
sở, trên cùng một lục địa, và sau hết là cả thế giới và toàn thể chúng sinh. 


Sau khi chấm dứt thiền định, hãy nhẹ nhàng và thanh thản đứng lên, không vội vã 
cũng không hấp tấp. Nên dành thêm một chút thì giờ để chú tâm trở lại thân thể mình, lắng 
nghe các rung động bên trong chính mình và cả các tiếng động trong gian phòng, mở to mắt 
để nhìn vào thế giới chung quanh. Hãy cảm nhận niềm thích thú hiện lên qua các tư duy của 
mình, trông thấy được tâm thức bình lặng và hài hòa của mình và sống với nó giữa thế giới 
đang hiện ra chung quanh mình. 


Bures-Sur-Yvette, 21.11.20 


148 


Bài 24 
Dana và sự hào hiệp 


Đana là tiếng Phạn có nghĩa là sự hào hiệp, là phẩm tính cao nhất trong số các phẩm 
tính toàn thiện (pararmita / ba-la-mật / đạo đức siêu nhiên, phẩm tính hoàn hảo), điều này quả 
hợp lý, bởi vì xu hướng tự nhiên của chúng ta không phải là "cho" mà là "nhận" (bản năng 
sinh tôn khiến chúng ta luôn nghĩ đến gom góp, tằn tiện, ích kỷ để bảo vệ sự sống còn của 
riêng mình, bố thí và từ thiện đi ngược lại với sự thúc đẩy bản năng đó. Vì thể phẩm tính hào 
hiệp - dana - hay sự hiến dâng được xem là phẩm tính toàn thiện thứ nhất trong số sáu phẩm 
tính toàn thiện, còn gọi là đạo đức siêu nhiên hay paramira). Khi có một sự kiện nào đó xảy 
ra, dù là trong lãnh vực công ăn việc làm, gia đình, thể thao (thắng, bại, được khen thưởng, bị 
chê cười...) hay giải trí (tìm cách đề thắng mỗi khi đánh bài hay chơi cờ chẳng hạn), thì phân 
ứng tự nhiên của mình - dù rằng đôi khi mình không hoàn toàn ý thức được điều đó - sẽ là 
như sau: 


"Tôi sẽ đạt được những điều lợi nào cho tôi trong chuyện đó?” 


Xu hướng gom góp, chiếm hữu luôn xảy ra VỚI chúng ta (phía sau các tw duy, tác ý, 
xúc cảm, ngôn từ, hành động của chúng ta, luôn ẩn nấp cái tôi hay "cái ngã" của mình, thể 
nhưng không mấy khi chúng ta ý thức được các tác động của nó. Các tác động đó chính là 
động cơ thúc đẩy nhằm mục đích bảo toàn sự sống còn của mình). Sở đĩ sự thèm khát (tham 
lam, bám víu) được xem là cái trục của chiếc bánh xe của sự sống là vì lý do đó. Sự thèm khát 
ở đây không đơn giản chỉ có nghĩa là một sự thèm muốn hay ước muốn thông thường mà là 
một sự thèm khát với đầy đủ ý nghĩa của nó. Sự thèm khát chiếm giữ một vị trí vô cùng quan 
trọng trong sự sinh hoạt và cuộc sống của chúng ta /hèm khát được giàu có phản ảnh bản 
năng sinh tôn; thèm khát sự thỏa mãn tính dục phản ảnh bản năng truyền giống; thèm khát 
được khỏe mạnh và sống lâu phản ảnh bản năng sợ chết. Các sự thèm khát và bám víu đó là 
động cơ chủ yếu tạo ra nguyên nhân sâu xa nhất đưa đến sự tái sinh bất tận trong cõi luân 
hôi). Thật ra thì đấy là những gì chi phối cuộc sống của chúng ta, ít nhất là trong lãnh vực vô 
thức (sự vận hành của các thứ bản năng rất sâu kín, đưa đến mọi hình thức tham lam, bám 
víu và sau cùng là khô đau, thế nhưng chúng ta thường không nhận thấy được điều đó). Tất cả 
chúng ta đều nằm trong nanh vuốt của sự thèm khát, luôn xô đầy và cuốn trôi chúng ta. Tất cả 
những gì mà chúng ta làm, tất cả những gì mà chúng ta quan tâm, phía sau đều ân nấp bóng 
dáng của cái tôi. Nếu muốn đến gần với sự giác ngộ, thì phải chuyên xu hướng đó theo chiều 
ngược lại. Hiến dâng sở dĩ được xem là phẩm tính toàn thiện (parzrmira) thứ nhất là vì nó trực 
tiếp đi ngược lại với sự gom góp. Giáo huấn Phật giáo nêu lên điều đó như sau: 


"Có thể bạn không phải là một người chu đáo, có thể bạn không đủ sức ngôi thiền 
trong năm phút, có thể bạn là người cứ để mặc cho năm tháng trôi đi không hề tìm dịp đọc 
một bài kinh, thế nhưng nếu bạn ước mong tạo được cho mình bất cứ một cuộc sống nào 
khác cao cả hơn, thì bạn cũng chỉ cần bỗ thí". 


149 


Nếu bạn cảm thấy quá khó rứt ra những gì là sở hữu của mình, hoặc quá khó hình 
dung ra sự thiếu thốn của kẻ khác, thì nhất định bạn sẽ không thể nào đi xa được, nhất là trong 
lãnh vực tâm linh. Trái lại, dù bạn là một con người như thế nào đi nữa, thế nhưng chỉ cần bạn 
có một tí xíu lòng hào hiệp, thì cũng sẽ đủ mang lại cho bạn một niềm hy vọng trong lãnh vực 
tâm linh. Và đấy cũng chính là thông điệp của Đại thừa. 


Điều đó không đơn giản chỉ có nghĩa là cho những gì mình có (c¿a cải, hiện 
vật, miếng ăn chẳng hạn). Trước hết, sự hào hiệp phải là một cung cách hành xử phát 
xuất từ con tim và tâm thức mình, có nghĩa là toàn thể con người của mình. Walt 
Whitman (/679-7892, th¡ hào Mỹ?) có nói như sau: 


“Hiên dâng, tôi hiên cả con người của tôi" 


Và đây cũng chính là thái độ của người bồ-tát, là người đứng ra hiến dâng cho 
kẻ khác, tất cả kẻ khác, không bao giờ ngưng nghỉ. Kinh sách xác định sự hiến dâng 
căn cứ vào các xu hướng và chủ đề khác nhau, từ bao quát đến thứ yếu với các tiết 
mục thật chỉ tiết. Điều đó có thê đưa đến tình trạng khó nhận định [thế nào là sự hào 
hiệp], thế nhưng thật ra phương pháp hệ thống hóa đó đã giúp cho việc tu tập được 
nghiêm chỉnh hơn. Tôi không đi ra ngoài hệ thống phân loại đó, thế nhưng cũng nên 
hiểu rằng chủ đích của chúng ta không phải là chỉ đi sâu vào chi tiết mà còn phải cùng 
bản thảo với nhau về tỉnh thần của sự hiến dâng (sự hiến dâng bắt đâu bằng một xúc 
cảm phát sinh bên trong tâm thức mình, xúc cảm đó hiện ra bên ngoài dưới hình thức 
ngôn từ, cứ chỉ hoặc cụ thể và gián tiếp hơn là một hiện vật, một bát cơm chẳng hạn, 
thế nhưng đôi khi cũng chỉ cần một giọt nước mắt cũng có thể biến cải chính mình và 
thế giới). Thông thường kinh sách phân loại việc hiễn dâng theo các tiết mục như sau: 


I- hiến dâng cho ai 

2- hiến dâng những gì 

3- hiến dâng như thế nào 

4- tại sao lại hiến dâng các thứ ấy 


Hiên dâng cho ai 


Trước hết chúng ta hãy tự hỏi hiến dâng cho ai? Trên nguyên tắc, tất cả chúng 
sinh đều là đối tượng của lòng hào hiệp nơi người bồ-tát. Vì vậy, thật hết sức quan 
trọng là phải khơi động bằng được lý tưởng đó cho mình, dù rằng trên thực tế không 
mấy ai đủ sức mang lại lợi ích cho toàn thể giống người. Một cách cụ thể, kinh sách 
nêu lên ba thể loại người được thừa hưởng sự giúp đỡ, mà người bồ-tát phải đặc biệt 
quan tâm. Trước hết bốn phận của người bô-tát là phải hiến dâng cho bạn hữu và 


150 


những người trong gia đình mình, không cần phải tỏ lòng từ tâm và thân thiện với 
những người xa lạ, dù họ đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống, kế cả lâm vào hoàn 
cảnh thật nghiệt ngã. Thật vậy thái độ từ thiện bắt đầu với chính mình (và øhững người 
thân thuộc của mình), thễ nhưng sự từ thiện không phải chỉ có bấy nhiêu đó, không 
khác gì như phép tu tập về "lòng từ tâm vô biên" (metta bhavan4), sự từ thiện không 
dừng lại ở một mức độ nào cả. 


Thể loại người thứ hai được hưởng lòng hào hiệp của người bồ-tát là những 
người cơ hàn, bệnh tật, khổ đau, không phương tự vệ - trong số đó và theo lý tưởng 
Phật giáo, còn phải kế thêm cả hàng thú vật (/hú vật cũng có thể phải chịu cảnh đói 
kém, bệnh tật và khổ đau như con người). 


Ngoài ra người bồ-tát còn phải hiến dâng cho những người thuộc thể loại thứ ba 
là những người dành trọn đời mình cho việc tu tập (bững người xuất gia). Theo 
truyền thống từ xưa, người Phật giáo còn phải chu cấp cho tất cả những ai xả thân 
trong các sinh hoạt tín ngưỡng - kể cả các tín ngưỡng khác - và phải xem đấy là trọng 
trách của mình trong xã hội, họ có thể là những người tu hành ở cấp bậc cao chăng hạn 
như các nI sư, các vị lạt-ma, các vị thầy, V.V, (dưới triều đại của vua Azoka /A-dục vào 
thế kỷ thứ III trước Tây lịch, người tu hành được hoàng triều chu cấp miễng ăn, quần 
áo, thuốc men, nơi trú mưa che nắng... Quyết tâm này của vua Azoka đã đánh dấu một 
giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của Phật giáo. Ngày nay trong một số quốc gia 
dân chủ, tin ngưỡng và chính trị tách rời nhau, điều đó khiến tín ngưỡng có thể rơi 
vào tình trạng "cuối mùa" như chúng ta thấy ngày nay. Trái lại trong một số các nước 
độc tài tại Á châu và cả một số các nơi khác, tín ngưỡng trở thành một công cụ chính 
trị, khiến tín HgƯưỠng có thể trở thành hung bạo hoặc ngoan ngoãn, hoặc chỉ biết loanh 
quanh với các sinh hoạt "đại chúng"). Nguyên tắc trên đây của Phật giáo (chu cấp các 
nhụ câu cho người tu hành) cũng phải được áp dụng với những người tham gia vào 
các công trình sáng tạo có giá trị cao, chắng hạn như các họa sĩ, nhạc sĩ hay văn sĩ, thế 
nhưng tuyệt nhiên không được phép lợi dụng sự hiến dâng đó đỀ tạo áp lực bắt buộc 
họ phải tuân theo các quan điểm và lý tưởng xã hội (câu này quả đáng để mỗi người 
trong chúng ta phải suy nghĩ và nhìn lại chính mình). Qua tầm nhìn Phật giáo, điều đó 
cho thấy một sự mù tịt hoàn toàn về bản chất và ý nghĩa của việc tu tập tâm linh và sự 
sáng tạo. Sự hiến dâng phải hoàn toàn vô điều kiện, không được tạo ra một hình thức 
ràng buộc nào cả. 


Hiến dâng những gì 


Khía cạnh thứ hai trong việc hiến dâng là tự hỏi xem vật hiến dâng là gì, và 
những gì có thể mang ra để hiến dâng. Trên nguyên tắc tất cả những gì mà mình sở 


151 


hữu đều có thê mang ra để hiến dâng. Tuy nhiên kinh sách cũng có đưa ra một danh 
sách nêu lên thật chính xáac sáu thê loại hiện vật có thê mang ra để hiến dâng. 


Trước hết là các nhu cầu cơ bản nhất: thức ăn, quần áo, nơi trú mưa che năng. 
Trong các nước Phật giáo tại Á châu và trong hầu hết các xã hội còn giữ được truyền 
thống lâu đời, thì lòng hảo tâm và sự hiếu khách là cung cách hành xử thật tự nhiên. 
Mọi người đều cư xử thật hào hiệp trong cuộc sống thường nhật, đó cũng là cách nhắc 
nhở mình luôn phải nhớ đến lòng hảo tâm bên trong chính mình (/zong các xã hội xưa, 
những người sống cùng xóm hay cùng làng, mỗi khi có món gì ngon thường mang biếu 
nhau, đó là cách nghĩ đến nhau trong cuộc sống thường nhật, thói tục này mất dân 
trong cuộc sống tân tiễn ngày nay, vì thực phẩm dồi dào hơn, không như các thời đại 
xa Xưa, đồng thời con người, cuộc sống và các sinh hoạt xã hội cũng trở nên cả nhắn 
hơn). Chúng ta được hưởng một chút gì đó trong từng ngày. Chăng phải mỗi ngày 
chúng ta cần có một chút gì đó để ăn và một chút không khí để thở hay sao? Vậy thì tại 
sao chúng ta lại không có bổn phận hồi đáp lại các thứ ấy bằng một chút gì đó của 
mình? Những người trong các gia đình Phật giáo mỗi khi gặp kẻ ăn xin thì thường cho 
một chút tiền, nếu gặp những người tu hành khắt thực thì cúng dường thực phẩm, hoặc 
trông thấy cảnh đói nghèo thì cho một ít tiền hay ít gạo. Vật cho dù đôi khi không đáng 
gì, thế nhưng cũng là cách tập cho mình thói quen tốt, biết nghĩ đến cử chỉ hiến dâng, 
và cũng là để giúp mình ý thức được lòng hào hiệp chính là thành phần bất khả phân 
trong cuộc sông hằng ngày. Thường xuyên biết nghĩ đến việc hiến dâng phải chăng là 
một cách tái lập lại sự cân bằng với những gì mình được thường xuyên thụ hưởng 
trong từng ngày - Điều đó chẳng phải là hợp lý hay sao? 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Trong bài giảng trên đây nhà sư Sangharakshita có trích dẫn câu sau đây: “Hiền 
dâng, tôi hiến cả con người của tôi". Câu này là một câu trong bài thơ trường thiên 
mang tựa Song øƒ Myself! Tiếng hát trong tôi của thi hào Walt Whitman. Bài thơ gồm 
tất cả 52 phân đoạn, và câu trên đây nằm trong phân đoạn 40. Người chuyền ngữ xin 
mạn phép phỏng dịch phân đoạn này dưới đây, hầu độc giả có thể xem đề thấy rằng 
một người dù không phải là Phật giáo nhưng cũng có thê có một lòng từ tâm và hào 
hiệp rất cao: 


Tiếng hát trong tôi 
Walt Whitman 


Mặt trời ơi! chớ khoe khoang, ta nào cân hơi ấm của mỉ đâu - xin hẹn nhau dịp khác! 


152 


Mi chỉ tỏa sáng bên ngoài, ta xuyên ngang bề ngoài và cả các vực sâu thăm thăm! 


Địa câu ơi! Dường như mỉ mong gì đó nơi bàn tay ta? 
Già nua và ngớ ngân, Địa câu ơi! Hãy cứ nói lên những gì mỉ mong đợi. 


Này các bạn nam nữ! Ta muốn nói lên ta thương yêu các bạn - nhưng nghẹn lời. 
Thiết tha, ta chỉ muốn nói lên những gì trong ta và cả trong các bạn - nhưng nghẹn lời. 


Ngày đêm, ta chỉ mong nói lên niềm khao khát đó trong ta. 
Hãy hiểu lòng ta, nào ta có ý dạy đời, cũng chẳng quảng bá chút từ tâm rẻ tiễn. 


Hiên dâng, ta hiên cả con người của fa. 


Này bạn, sao thân người mêm nhữn, cô gượng lên, 
Hãy kéo bỏ chiếc khăn quảng quanh cô, ta sẽ thôi sự can trường của ta vào trong bạn. 


Hãy ngửa đôi bản tay và mở toang túi áo, 
Kho tàng trong ta thật đây, chẳng bao giờ cạn cả. 
Chớ ngại, bổn phận ta là thế, ta sẽ hiến dâng tất cả những gì trong ta. 


Chớ nói với ta bạn là ai, chẳng bao giờ ta nghĩ đến, 
Dù bạn là người vô dụng hay chẳng ra gì, ta vẫn ôm lấy bạn. 
Từ thâm tâm chẳng bao giờ ta ái ngại. 


Dù là người lam lũ (một kẻ nô lệ) trên cảnh đông bông vải, hay một kẻ chùi câu, 
Ta vân cứ nghiêng đâu đê hôn lên má bạn, thán ái nụ hôn này. 


[..l 


Bất cứ ai hấp hồi, nhanh lên, ta mở toang cảnh cửa, 
Kéo bỏ tâm khăn trải giường (đấp thân người háp hồi). 


Này bác sĩ và cả vị linh mục hãy cứ về nhà nghỉ ngơi. 
Mở vòng tay, với nhiệt huyết trong tìm, ta ôm người hấp hồi, nâng đâu lên, 
Hồi người tuyệt vọng, hãy ghì chặt cô ta. 


Chớ để mình chùn xuống. hãy bám vào thân ta. 
Nguyện làm phao, ta thổi vào cho bạn, hơi thở này trong ta, 


Toàn thân bạn căng tràn sức sông nơi cánh tay này của ta. 


Những kẻ khước từ đào huyệt đều là tình nhân của ta. 


153 


Cứ ngủ yên đi nhé, cả ta và cả họ sẽ canh chừng suốt đêm. 
Chớ nghĩ ngờ gì cả, cái chết nào dám chạm, dù chỉ băng ngôn fay. 


Ta ôm bạn vào lòng, từ giờ phút này bạn sẽ là chính ta, 
Hừng đông khi thức dậy, bạn sẽ thấy lời ta là đúng thật. 


Dưới đây là bản gốc tiếng Anh của bài thơ trên đây: 


Song of Myself 
(1892 version) 


By Walt Whitman 


kFlaunt oƒ the sunshine Ï need not your bask—lie over! 
You lighf surƒaces only, Ï ƒorce surƒaces and depths also. 


Earth! you seem to look for something at my hands, 
Say, old top-knot, whaf† do you wanf2 


Man or woman, Ï might tell how l like you, buf cannoI, 
And might tell what i1 is In me and whatf ïI is In you, buf cannot, 
And mighit tell that pmìng l have, that pulse oƒ my nighfs and days. 


Behold, I do not give lectures or a Htle chariy, 
When I give ÏI give myselƒ. 


You there, impotemt, loose In the knees, 

Open your scarƒ”d chops tiHH I blow grit within you, 

Spread your paÌlms and lIƒt the flaps oƒ your pockets, 

lam not to be demied, I compel, I have stores plenty and to spare, 
And any thing l have Ì bestow. 


l do not ask who you are, that 1s nof IMDOTfqnI f0 me, 
You can do nothing and be nothing but what I will inƒold you. 


To cofton-field drudge or cleaner oƒ privies l lean, 


Ơn his right cheek Ï put the ƒamily kiss, 
And in my soul Ï swear Ï never will deny him. 


laxl 


To any one dyimng, thither Ï speed and t†wist the knob oƒ the door. 


154 


Turn the bed-clothes toward the ƒoot oƒ the bed, 
Let the physician and the priest go home. 


I1 seize the descending man and raise him with resistless will, 
Q despairer, here ¡s my neck, 
By God, you shall not go down! hang your whole weighf upon me. 


1 dilate you with tremendous breath, Ï buoy you uD, 
Every room oƒ the house do Ï fIlI with an arm d ƒorce, 
Lovers oƒ me, bafflers oƒ graves. 


Sleep—I and they keep guard all nieh1, 

Not doubt, not decease shall dare to lay finger upon you, 

Lhave embraced you, and henceforth possess you to myselƒ, 

And when you rise In the morning you Will find what Ï telÏ you 1s S0. 


Bures-Sur-Y vette, 27.1 1.20 


155 


Bài 25 
Hiến dâng sự can đảm hay không biết sợ là øì 


Thể loại hiến dâng thứ hai không phải là hiện vật mà là tâm lý, điều này không khỏi 
khiến chúng ta phải ngạc nhiên (›hững gì thuộc lãnh vực tâm lý thì làm thế nào lại có thể 
mang ra để hiến dâng cho kẻ khác ẩược?): đó là sự không sợ hãi (intrepidity / dũng cảm, can 
frưởng), sự can đảm (courage) và sự tự tin (confidence / sự tin tưởng, sự vững tám). Nhiều 
người lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, căng thắng, chăng bao giờ cảm thấy thoải mái, đối với 
họ các sự hiến dâng trên đây quả hết sức quý giá. Trong trường hợp này sự "hiến dâng" không 
còn mang ý nghĩa từ chương của nó nữa, bởi vì sự tin tưởng (/rusí, confidence) là một sự 
"thức tỉnh" (awakening / éveillé / giác ngô), không phải là một cái gì đó mà mình có thê tiếp 
nhận [từ bên ngoài], mà đúng hơn là các phẩm tính tích cực mà mình tự phát huy bên trong 
chính mình và mang ra để hiến dâng, hoặc gợi lên với kẻ khác. Thế nhưng tại sao Phật giáo 
lại đặc biệt đặt nặng sự hiễn dâng sự không sợ hãi đến như vậy? (Phật giáo không chủ trương 
sự hăm dọa, không đưa ra những viễn tượng xa vời và những lời hứa hẹn, cũng không áp đặt 
một sự van xin hay ngoan ngoãn nào cho người tu tập. Phát giáo chỉ tìm mọi cách mang lại 
cho chúng ta sự hiểu biẾ! và sự tự tin, một nếp sống can đảm và đạo đức đối với chính mình 
và cả kẻ khác, giúp chúng ta tỉnh ngộ trước một thế giới đây hung bạo, khổ đau và lâm lẫn). 


Sợ hãi trước cái chết, bệnh tật, sự ra đi của những người thân là những sự sợ hãi mang 
tính cách toàn cầu. Kể cả ngày nay, người ta vẫn còn sợ thú đữ tấn công, kẻ trộm rình mò, 
những kẻ hung dữ sẵn sảng hành hung, các cảnh động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, đói kém, tham 
nhũng và bất công - các sự sợ hãi đó không phải là vô lý. Một trong số những bạn người Nga 
của tôi từng thuật lại với tôi các cảm nhận của mình khi đặt chân lần đầu lên lục địa Mỹ. Là 
người rất nhạy cảm, anh ta nhận thấy một bầu không khí thật lạ lùng hiện ra với mình, tương 
tự như một màn sương mù, một cái gì đó ầm ướt bám vào thân thể, xám XỊt và nặng nề. Anh 
ta nghĩ rằng bầu không khí đó nhất định không phải là vật lý, chẳng hạn như khói phun ra từ 
các ống khói của các cơ xưởng, mà là một cái gì đó hiện ra trong tâm thức mình, anh ta vụt 
chợt tỉnh: đây là sự sợ hãi, một sự sợ hãi bốc lên từ một lục địa mênh mông, chăng khác gì 
như một đám mây ngột ngạt đè nặng lên toản thể xứ sở. (cách mô tả sự sợ hãi bên trong nội 
tâm trên đây khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến sự sợ hãi của các thuyên nhân. Trước 
hết đối với họ là sự sợ hãi trước sự mênh mông của hung bạo, hận thù, giả dối, tham lam và 
thiển cận; sau đó là sự sợ hãi trước cải mênh mông của biển cả; sau cùng là sự sợ hãi sâu kín 
bên trong nội tâm mình, pha lân với một chút cảm tính nửa mừng nửa tủi, trước sự mênh 
mông của một lục địa và những con người xa lạ). Cảm tính lo âu và bất an đó là một trong các 
nét tiêu biểu của thời đại chúng ta, một thời đại mà người ta gọi rất đúng là thời đại của sự lo 
âu. Trong đám mây [ngột ngạt] đó con người có gắng sinh tồn, làm việc và thở dốc. Họ đánh 
mất một phần nào sự tin tưởng giữa người và người, kê cả đối với sự sống, và tất nhiên họ 
cũng đánh mất một chút nào đó cả sự tự tin nơi chính mình. 


156 


Ngày nay, nhiều người vẫn cảm thấy mất hết sự tự tin đích thật nơi con người của 
mình, sự mất tự tin đó thường phát sinh từ một xúc cảm thật mạnh [từ bên trong họ] mà họ có 
tình không muốn tiếp cận với nó, thế nhưng nó lại vẫn cứ tìm cách để bùng lên với họ, khiến 
họ chỉ cảm nhận được nó một cách mơ hồ mà thôi. Mỗi khi cảm thấy nó hiện lên với mình thì 
họ cũng nhận thấy phát sinh bên trong chính họ cảm tính bất an mà người ta thường gọi là sự 
lo lắng (anxiety “lo lâu, bôn chồn, hoang mang). Sự lo lắng đó, cũng không khác gì các sự sợ 
hãi khác, là một xúc cảm rất tai hại, cần phải loại bỏ. Nếu muốn làm được việc đó thì phải 
chấp nhận đương đầu với các xúc cảm ngắm ngầm ẩn nấp phía sau các sự lo lắng đó, dù đấy 
là gì. Trong trường hợp này, chúng ta cần có sự tiếp tay của một người bạn đồng tu (4y một 
nhà phân tâm học), họ sẽ giúp mình xác định các xúc cảm đó là những gì, điều đó cũng có 
nghĩa là tìm cách làm cho các xúc cảm ấy phải hiện lên trong cấp bậc nhận biết của tâm thức, 
hầu giúp mình có thê trực tiếp đối đầu với chúng. Điều đó không có gì là đáng sợ cả, một khi 
đối đầu với chúng thì chúng tất sẽ mất hết khả năng [gây ra sự lo lắng cho mình], hơn nữa 
một số trong các xúc cảm đó cũng có thể biến thành tích cực. Thế nhưng, dù chúng mang tính 
cách tiêu cực hay tích cực, thì nghị lực mà chúng ta xử dụng để khắc phục chúng nhất thiết 
tùy thuộc vào sự linh hoạt của phần tri thức hiểu biết của mình trong cuộc sống (our 
consciowus ljƒ/e) và cả bản tính của mình (owz personality / nói chung là tùy thuộc vào khả năng 
đương đâu của mỗi người trước các xúc cảm sâu kín của mình. Hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, 
những người lớn tuổi thường hay lo lắng và sợ hãi về đủ mọi thứ chuyện có thể xảy ra với 
mình. Phía sau các sự lo lắng và sợ hãi mơ hô và vô cớ đó là sự thúc đẩy kín đáo của bản 
năng sợ chết và sợ bệnh tật. T [/T2 nhưng nếu ý thức được sự già nua là một quá trình tự nhiên 
của sự sống, thì các sự sợ hãi và lo âu đó sẽ mắt hết ý nghĩa của chúng, hoặc ít nhất các tác 
động của chúng cũng sẽ giảm đi. Hơn thể nữa sự ý thức đó cũng có thể rất mạnh, gần như là 
một sự bừng tính, tạo ra cho mình một quyết tâm tích cực hơn: với một chút sức khỏe còn lại 
lúc tuổi già, mình vẫn có thể vui vầy với con cháu và giúp đỡ những người chung quanh, 
không để cho các sự lo lắng và sợ hãi vô cớ làm phí phạm những ngày còn lại của đời mình). 


Nhiều người hành thiền đôi khi cũng cảm thấy một sự sợ hãi sâu kín nào đó hiện lên 
với mình. Trước hết điều đó có thê là do một cái gì đó xảy ra trong tuổi thiếu thời, hoặc cũng 
có thể là gần đây hơn, những thứ ấy vụt hiện lên trở lại với mình. Thế nhưng sự sợ hãi đó - ít 
nhất là đối với một vài người - cũng có thê rất sâu kín và nguyên sơ /@rữnodial / nguyên thủy, 
căn bản) hơn, có nghĩa là không nhất thiết là một sự sợ hãi về một cái gì đó rõ rệt và cụ thể, 
mà là một sự sợ hãi thật sâu xa về sự hiện hữu của chính mình (sự sợ hãi này bắt nguồn từ lâu 
đời, có thể là từ các tiền kiếp của mình, đó là dấu vết của karma / nghiệp ghi khắc trên dòng 
luân lưu của tri thức mình qua các thời gian quá khứ thật dài). Ngay cả đối với các hình thức 
sợ hãi này chúng ta cũng có thê khắc phục được chúng và vượt lên trên chúng. 


(Nhận xét trên đây của nhà sư Sangharakshita rất quan trọng, ít nhất là đối với một số 
người mới bắt đầu học tập thiên định. Họ cho biết mỗi khi ngôi xuống hành thiên thì họ cảm 
thấy hoang mang, lo sợ, đủ mọi thứ xúc cảm hiện lên với họ, trải lại trong những lúc sinh 
hoạt thường nhật thì họ lại cảm thấy "thoải mái" hơn nhiễu, không "lo âu" hay "sợ hãi" gì cả. 
Đây là một trong số các nguyên nhân khiến nhiều người bỏ cuộc. Nhà sư Sangharakshita cho 
biết các sự sợ hãi và lo âu đó có hai nguyên nhân. 


157 


Nguyên nhân thứ nhất là các sự lo âu và sợ hãi phát sinh từ những sự bắt toại nguyện: 
chẳng hạn như các điều bắt hạnh, bị ức hiếp, đản áp..., hoặc các lỗi lầm, các sự hối tiếc... do 
mình tạo ra, hoặc các sự hiểu lầm của người khác đối với mình..., tất cả đều lưu lại các dấu 
vết đôi khi rất sâu đậm trên dòng tri thức mình. Nguyên nhân thứ hai sâu kín và khó nhận biết 
hơn, gân như vô thức, đó là các dấu vết do các xúc cảm thật sâu ghỉ khắc trong alayavijnana 
(a-lai-da thức / tiềm thức) của mình, nói một cách khác là các dấu vết của nghiệp (karma) ghỉ 
khắc thật sâu trên dòng trì thức của mình từ những thời kỳ quá khứ xa xưa, từ các tiễn kiếp 
chẳng hạn. Trong số này cũng có một thể loại xúc cảm I1ơ hô khác, luôn bàng bạc trong cuộc 
sống, đó là sự sợ hãi trước sự đổi thay qua từng khoảnh khắc trên thân xác mình, trong tâm 
thức mình và cả bối cảnh sự sinh hoạt bên ngoài, nói chung đấy là những gì liên quan với bản 
chất vô thường của hiện thực. Các xúc cảm sợ hãi đó mang tính cách hiện sinh và sẵn như vô 
thức đó tạo ra cho chúng ta một sự âu lo vô cớ, một tầm nhìn và một thái độ yếm thế về Cuộc 
sống của mình. 


Tất cả các sự sợ hãi thuộc các thể loại trên đây thường xuyên bị che lấp và phú kín 
bởi các xúc cảm khác, các sự sinh hoạt khác của tâm thức mình trong cuộc sống thường nhật. 
Mỗi khi ngôi xuống hành thiển trong một khung cảnh trang nghiêm và yên lặng, thì tâm thức 
sẽ lắng xuống dân, đông thời các dấu vết ghi khắc bởi các xúc cảm bắn loạn trên đây sẽ hiện 
lên với mình, tạo ra sự lo lắng và sợ hãi cho mình. 


Trong cuộc sống thường nhật chúng ta thường xuyên bị phân tâm thật khủng khiếp thể 
nhưng chúng ta lại không hề ý thức được điều đó. Nghe nhạc, xem phim, theo dõi thời sự, 
phẩm bình chính trị, theo dõi thiên tai, các cảnh hung bạo, dạo phố, mải mê với các trò chơi 
điện tử, xem hình ảnh dâm ô..., tất cả các sự sinh hoạt đó đối với chúng ta có thể là "thoải 
mái" và "bình thường", thế nhưng đối với một người hành thiển thì đấy là các sự sinh hoạt 
xao lãng, che lấp những gì sâu kín hơn trên dòng luân lưu của trì thức mình. Mỗi khi ngôi 
xuống hành thiên, hoặc đang ở trong một khung cảnh vắng vẻ và yên lặng thì bất chợt các xúc 
cảm lo lắng và sợ hãi cũng có thể hiện lên với mình, khiến mình phải tìm ngay một cái gì đó 
để làm, hoặc để chú tâm vào đó - xem tv, nghe nhạc, đi dạo, ăn vặt... - hâu giúp mình tiếp tục 
tránh né và phủ lấp các xúc cảm sâu kín trong tâm thức mình. 


Tóm lại, nếu sự hiến dâng hiện vật - một bát cơm, một manh áo - là một cứ chỉ thật 
cấp bách và quý giá đối với những người nghèo khó, thì sự hiến dâng lòng can đảm và sự tự 
tin thật hết sức cần thiết cho hâu hết mọi người trong chúng ta, trong đó kề cả những người 
giàu CÓ, quyên thế và lãnh đạo, một vị tổng thống chẳng hạn. Bê ngoài họ rất oai phong, 
hùng hồ, tự tin, thế nhưng bên trong tâm thức họ sự sợ hãi và lo lắng đôi khi còn nhiều hơn 
cả chúng ta. Tình thương của người bổ-tát phải vô biên là vì vậy, không nên phân biệt bất cứ 
ai, kề cả các côn trùng nhỏ bé). 


Kinh điển Đại thừa hơn nữa còn cho biết người bổ-tát ngoài việc hiến dâng sự 
không sợ hãi, còn phải khuyến khích và gợi lên các cảm hứng (sự nhiệt tình) cho kẻ 


158 


khác. Trong tập luận Vòng hoa trân quý (Ratnavali í Bảo hành vương chánh luận) 
Nagarjuna / Long Thụ có nói như sau: 


"Tương tự như những người nông dân cảm thấy vui sướng 
Mỗi khi trông thấy các đám mây mang lại các cơn mưa liên tiếp, 
Cũng vậy, những ai mang lại sự hân hoan cho chúng sinh, 
Mỗi khi trông thấy họ, đêu là những con người đáng quý" 


Phật giáo Đại thừa thường xuyên nhấn mạnh một điều thật quan trọng là phải mang lại 
hạnh phúc cho tất cả mọi người, thế nhưng không phải là một thứ hạnh phúc phù phiếm, mà 
phải là một thứ hạnh phúc mang lại niềm hân hoan chân thật, giúp họ khắc phục được những 
sự lo lắng và sợ hãi của họ. Trái lại nếu tìm sự sung sướng cho riêng mình bằng cách tạo ra sự 
sợ hãi cho kẻ khác, thì đấy là một sự thèm khát (rong nguyên bản là chữ desir/ thèm muốn, 
khát vọng) cỗ tình tạo cho mình một quyền uy đề khống chế kẻ khác. Trái lại, nếu chỉ biết một 
lòng mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, thì điều đó sẽ mang một ý nghĩa khác hắn: đó là cách 
hiến dâng cả con người của mình cho kẻ khác, thay vì tìm cách khống chế kẻ khác nhằm thực 
hiện quyền lợi và chủ đích của riêng mình (ở một cấp bậc rộng lớn hơn - chẳng hạn như một 
tập thể hay một quốc gia - nếu một người hay một nhóm lãnh đạo nắm giữ quyên lực tạo ra sự 
ngoan ngoãn trong tập thể hay trong dân chúng, bằng sự sợ hãi với mục đích khống chế, 
quản lý và cai trị họ, thì đấy là một tội ác, một cách tạo nghiệp vô cùng tiêu cực. Sự ngoan 
ngoãn phải được tạo ra bằng tình thương, bằng sự hy sinh của mình. Những người lãnh đạo 
tạo ra sự ngoan ngoãn trong dân chúng bằng sự sợ hãi, thì đến một lúc nào đó chính mình 
cũng có thể sẽ trở nên ngoan ngoãn trước sự sợ hãi do mình tạo ra cho kẻ khác, có nghĩa là 
sự sợ hãi đó sẽ quay ngược lại để không chế chính mình. Những vị lãnh đạo trở nên ngoan 
ngoãn đó dường như đôi khi cũng có thể cảm thấy xấu hồ với tổ tiên và dân tộc mình; một 
công dân ngoan ngoãn do những vị lãnh đạo ấy tạo ra, dường như đôi khi cũng có thể cảm 
thấy xấu hồ với cha mẹ và con cái mình; một kẻ xa quê hương lợi dụng sự ngoan ngoãn của 
kẻ khác để tìm các món ăn và các phục vụ quen thuộc, dường nhự đôi khi cũng có thể cảm 
thấy xấu hồ với lương tâm của chính mình. Trong các trường hợp ngoan ngoãn vì sợ hãi đó, 
sự hiển dâng của người bổ-tát sẽ là sự can đảm không biết sợ hãi là gì, hẳu giúp mỗi người 
trong chúng ta - những con người ngoan ngoãn - ý thức được phân nào sự xấu hồ đó trước tổ 
tiên, dân tộc, con người và cả lương tri của chính mình). Người bồ-tát chỉ nên tìm SỰ VUI 
sướng bằng cách mang lại sự tin tưởng và niềm hạnh phúc chung quanh mình. Gampopa 
(1079-1153, một vị thầy Tây Tạng, thuộc dòng truyền thừa Kagyupa / Ca-nhĩ-cư phái, và 
cũng là đệ tử của Milarepa / Mật-lặc Nhật-ba, một đại sự Tây Tạng) trong tập luận “Vòng 
bảo châu của sự Giải thoát" (The jewel Ornament oƒ Liberafion) có trích dẫn câu sau đây 
trong Kinh Varmavyuha-nirdesha: 


"Người bồ-tát ước mơ hóa thành một chiếc áo giáp, 
Quàng lên tất cả chúng sinh chung quanh mình. 

Thể nhưng chúng sinh thì vô tận, 

Vì thể chiếc áo giáp của người bô-tát cũng phải vô tận" 


159 


Mandala 


Mandala (đjch âm là Mạn-đà-la là một biểu đô biểu trưng cho vũ trụ và sự giác ngộ) 
của người bồ-tát, nói lên nguyện vọng và niềm ước mong của họ được trở thành trung tâm của 
một mạn-đà-la giúp mình gom lại tất cả chúng sinh chung quanh mình, sự kết đoàn chung 
quanh một người bồ-tát đó được những người Phật giáo gọi là "tăng đoàn", (sangha), có nghĩa 
là một tập thể tâm linh. Vì thế người ta có thể xem một tập thể tâm linh (tăng đoàn) là một 
mạn-đả-la, và nơi trung tâm của mạn-đà-la đó là một vị Phật hay một vị bồ-tát. 


Người bồ-tát do đó là hiện thân của một sự hài hòa và sáng tạo (mô hình của vũ trụ là 
một sự sáng tạo). Thật vậy đó là cả một khối người, đang đấm đá nhau, gây số với nhau, tìm 
cách không chế nhau để gom góp của cải. Người bồ-tát hiện ra giữa họ đề dần dần biến sự 
hỗn loạn đó của họ trở thành một vũ trụ (cosmos), một mạn-đà-la thật tuyệt vời, và cũng có 
nghĩa là biến toàn thê xã hội trở thành một tập thê tâm linh đói tăng đoàn). Điều đó có nghĩa 
là một khi đã phát động nguyện vọng đạt được sự giác ngộ vì sự an lành của tất cả [chúng 
sinh], thì tức khắc một sự rung động (ôí xúc cảm, một cảm nhận sâu xa) nào đó cũng sẽ hiện 
lên với mình, và tất cả những người đang hiện hữu chung quanh mình cùng với mình sẽ tạo ra 
một mạn-đà-]a. 


Những gì trên đây phản ảnh từng chỉ tiết các khóa tu học do chúng ta tổ chức. Những 
người tham gia lúc mới đến thì tâm trí còn cất chứa đủ mọi ý niệm dỊ biệt và mang các tâm 
trạng khác nhau. Thế nhưng khi bắt đầu hoạch định chương trình cho khóa tu học, dù được tổ 
chức trong khung cảnh nào: tại gia hay nơi làm việc, trong lúc đang nghỉ hè, thì mọi người 
đều hành xử một cách hài hòa và hợp nhất hơn. Cũng vậy, bất cứ một sự thúc đây nào hay 
một nhân tố nào cũng đều tạo ra các tác động của chúng. Các tác động đó cũng có thể sẽ vận 
hành phù hợp với nguyện vọng của mình, và dầu sao đi nữa thì nguyện vọng của mình cũng là 
như thế (gom lại và kết hợp tắt cả chúng sinh trong một mạn-đàả-la tuyệt đẹp, an bình và hạnh 
phác). 


Chúng ta có thể tưởng tượng ra vị thế của mình trong mạn-đà-la đó, dù mình chỉ là 
người gác cửa hay một vị thần linh đang hiến dâng lễ vật [trong mạn-đà-la đó], hoặc bất cứ 
một nhân vật huyền thoại (một vị bồ-tát hay một vị Phát) nào mà mình cố sắng sẽ trở thành 
(bằng phép thiên định quán trưởng) trong cuộc đời tu tập của mình, và chỉ khi nào phát động 
được một nghị lực tâm linh (sức mạnh tập trung mang lại từ sự fu tập) thì nhất định mình sẽ 
tìm được cho mình một vị trí trong mạn-đà-la đó. 


Hiên dâng giáo huần và văn hóa 


Sự hiến dâng thứ ba của người bồ-tát là giáo huấn và văn hóa. Tại Á châu và tại bất cứ 
nơi nào Phật giáo được đưa vào, thì ngoài cuộc sống tâm linh (sự / zâp) Phật giáo còn mang 
theo cả nghệ thuật, khoa học và cả các lãnh vực hiểu biết khác. Thật vậy, không có một sự 
tách biệt nào giữa tín ngưỡng và văn hóa. Con tim và lý trí - xuyên qua các sinh hoạt nghệ 


160 


thuật và khoa học (sự hiểu biết nói chung) - sẽ trở nên tỉnh tế hơn, cùng hòa điệu với hiện 
thực tâm linh (ín ngưỡng là một trong số các nguồn cảm hứng sâu xa trong các lãnh vực 
nghệ thuật, từ hội họa, âm nhạc, điêu khắc, văn chương cho đến thi phú, ảnh hưởng đến cả 
bản năng truyền giống mà người ta thường gọi là "tình yêu"). 


Một trong các khía cạnh quan trọng trong sự sinh hoạt của người bồ-tát là khuyến 
khích sự sáng tạo, chiêm ngưỡng các công trình nghệ thuật, đào sâu sự suy nghĩ và phổ biến 
sự hiểu biết mang lại từ các nghành nghiên cứu khác nhau, giúp mình khám phá và mô tả sự 
thật và các nét đẹp. 


(Phật giáo sau khi phát triển thật quy mô dưới triều đại của vua Azoka /A-dục vào thế 
kỷ thứ LII trước Tây lịch đã được đưa vào các nước Tĩch-lan, Miến-điện, Thái-lan, Lào, 
Campuchia, Tây Tạng, Mã-lai và Indônêxia, đông thời cũng mang theo cả chữ viết ngoăn 
ngoèo bhrami , cùng văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, nói chung là nên văn mình Ẩn-độ. Trong 
các ngôn ngữ ngày nay của các quốc gia này có nhiều từ gốc tiếng Phạn và tiếng Pali. Trái 
lại về phương bắc, Phật phải trải qua một cuộc phiêu lưu thật dài xuyên qua các con đường 
tơ lụa tại Trung đông và vùng "Tây-vực". trước khi được đưa vào Trung-quốc. Trong cuộc 
phiêu lưu gay go và thật dài đó Giáo huấn của Đức Phật đã phải chịu ảnh hưởng của các tín 
ngưỡng trong vùng Trung-đông. Sau đó khi được đưa vào Trung quốc thì Giáo huấn của Đức 
Phật lại phải tiếp xúc với một nên văn minh lâu đời của để quốc này, Giáo huấn của Đức 
Phật lại một lần nữa phải thích ứng với nên văn mình Không và Lão giáo. Tịnh độ tông được 
hình thành vào các thể kỷ thứ III và thứ IV, Thiên tông được thiết lập vào thế kỷ thứ VII và 
thứ VII. Các nước Việt Nam, Triểu-tiên và Nhật-bản trực tiếp thừa hưởng nên Phật giáo đó 
của Trung quốc, cùng với chữ viết tượng hình, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, tư tưởng, phong 
tục, kề cả nê nếp gia đình và xã hội). 


Bures-Sur-Y vette, 06.11.20 


161 


Bài 26 
Hiến dâng mạng sống của chính mình 


Thê loại hiến dâng thứ tư mà người bồ-tát - trong một vài trường hợp nào đó - có thể 
làm được là sự hiến dâng sinh mạng của chính mình. Thể loại hiến dâng này được nêu lên qua 
nhiều câu chuyện huyền thoại trong một tập truyện mang tên là Jataka (kinh sách Hán ngữ gọi 
tập truyện này là "Bản sinh kinh". Tập truyện thuật lại tiền thân của nhiễu vị Phật, nhất là 
Đức Phật Thích Ca. Táp Jataka gồm tất cả 547 câu chuyện, vay mượn hoặc rút tỉa từ kho 
tàng huyên thoại và cổ tích Ẩn-độ. Thế nhưng qua một góc nhìn đại chúng thì các câu chuyện 
đó đều phản ảnh ít nhiều giáo lý Phật giáo. Tập truyện Jataka rất phổ biễn và ưa chuộng tại 
các nước Phật giáo Á châu. Tập truyện bắt đầu được hình thành vào giữa thể kỷ thứ IHI trước 
Táy lịch với một số câu chuyện đâu tiên được góp nhặt, sau đó dân dân các câu chuyện khác 
được góp nhặt thêm, phiên bản sau cùng là vào thể kỷ thứ I sau Tây lịch). Một số câu chuyện 
rất khiếp đảm, tương tự như một thảm kịch (melodrama), hoặc khá kỳ dị, chăng hạn như câu 
chuyện thuật lại vị hoàng thân Vessantara, một vị bồ-tát tiền thân của Đức Phật, hiến dâng vợ 
con mình (câu chuyện về vị hoàng thân Vessantara là một trong số các câu chuyện nồi tiếng 
nhất trong tập sách Jataka. Câu chuyện rất dài dòng và khúc triết, nêu lên các sự hy sinh và 
các hành động hào hiệp của vị hoàng thân này. Hàng năm các nước Thái lan, Lào, Miễn điện, 
Tích lan và Campuchea đêu có làm lễ tưởng niệm thật long trọng vị hoàng thân này). Nếu 
nhìn vào câu chuyện trên đây qua nhãn quan của chúng ta trong xã hội ngày nay thì quả thật 
khó tránh khỏi cảm thấy một sự bất nhẫn hay một cách đối xử tệ bạc với người phụ nữ, thế 
nhưng trong khung cảnh của thời bấy giờ thì mục đích chủ yếu chỉ là để nêu lên quyết tâm 
của người bồ-tát hiến dâng tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời mình, và cũng có thể là 
cao quý hơn cả sự sống của chính mình. Ngoài ra trong một câu chuyện khác, người bồ-tát - 
tức là vị anh hùng của toàn bộ tập truyện - cũng đã từng hy sinh mạng sống của mình để nuôi 
một con cọp cái đang đói lả, hầu giúp nó gượng dậy đề nuôi đàn con của mình. 


Trên thực tế không mấy khi chúng ta phải đối đầu với các hoàn cảnh như vậy, tuy 
nhiên cũng không nên quên rằng nếu muốn bước theo con đường Phật giáo một cách nghiêm 
túc, thì trước một số cảnh huống nào đó đôi khi vì lý tưởng của mình chúng ta cũng phải chấp 
nhận những sự hy sinh lớn lao (chẳng hạn chúng ta có thể liên tưởng đến những người tu 
hành đã tự thiêu tại Tây Tạng và Việt Nam, hoặc những người xông vào những nơi nguy hiểm 
hoặc chấp nhận một cuộc sống cực khô đến Cùng cực để cứu giúp những người hoạn nạn). 
Trong xứ sở mà chúng ta đang sống, và ngay trong thời điểm hiện tại này, việc tu tập của 
chúng ta không gặp một trở ngại nào cả, thế nhưng hãy tưởng tượng nếu phải lén lút tham gia 
một khóa hành thiền trong đêm tối, nơm nớp lo sợ bị công an bắt, hoặc chăng may có người 
tố cáo, thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Trong một vài quốc gia, mỗi khi ngồi xuống hành 
thiền, đọc một quyền sách Phật giáo, hoặc đứng lại với nhau để trò chuyện về Dharma (Đạo 
Pháp), thì không sao tránh khỏi thấp thỏm lo sợ cho tánh mạng mình. Trong trường hợp đó 
thử hỏi chúng ta có chấp nhận hay không? (nhà sư Sangharakshita muốn nói đến tình trạng 


162 


của xứ Tây Tạng ngày nay, thế nhưng chúng ta cũng có thể liên tưởng đến pháp nạn năm 
1963 tại Việt Nam và sự hy sinh của bồ-tát Thích Quảng Đức). Nói lên điều đó không có 
nghĩa là chúng ta xem mạng sống của mình quá nhẹ, một hình thức liều lĩnh, vô ý thức hay là 
một cách phô trương nào đó (ostenatious / khoe khoang, phách lối) nhằm mục đích làm cho 
kẻ khác phải thán phục mình, mà chỉ nên nhìn lại chính mình để tự hỏi xem nếu cần thì mình 
có sẵn sàng hy sinh mạng sông của mình hay không? 


Hiên dâng công đức 


Một hình thức hào hiệp khác là sự hiến dâng công đức. Ý niệm nỗi bật nhất trong Phật 
giáo Theravada là mỗi khi làm được một điều tốt lành thì nhất định mình sẽ tạo được cho 
mình một chút vốn liếng đạo đức. Ý niệm này quả hết sức lợi ích trong chiều hướng khích lệ 
mọi người nên làm điều phải, thế nhưng cũng có thể tạo ra cho mình một cung cách hành xử 
mang chủ đích cá nhân, một sự gom góp công đức cho riêng mình. 


Đại thừa không cô vũ thái độ cá nhân như vậy, thế nhưng nhiều người vẫn xem trọng ý 
niệm về cách gom góp công đức này, và đấy cũng chính là lý do tại sao những người tu tập 
Phật giáo lại phải hồi hướng công đức của mình, hoặc ít nhất cũng phải chia sẻ công đức đó 
với người khác. Chúng ta không được phép ôm chặt công đức của mình tương tự như ôm một 
đứa con cưng và đặt hết hy vọng vào nó (mối khi tạo được một chút công đức thi ôm ấp và hy 
vọng công đức đó sẽ mang lại mọi sự tốt đẹp cho mình, tương tự như ôm ấp và chiêu chuộng 
một đứa con cưng và hy vọng nó sẽ đạt được thành công và danh vọng trong xã hội. Đối với 
Phật giáo bắt cứ một sự bám víu nào - kề cả bám víu vào công đức của mình - đều là nguyên 
nhân đưa đến sự tái sinh. Bám víu là một sự chướng ngại cho việc tu tập. Chủ đích của việc †u 
tập không phải là sự gom góp công đức mà là sự giải thoát và giác ngộ. Hồi hướng công đức 
là một cách mở rộng tâm nhìn của mình giúp mình trông thấy con đường rõ ràng hơn). 


Hiến dâng Dharma 


Sau hết là Sự hiến dâng Dharma (Đạo Pháp / Phật Pháp), đó là sự hiến dâng sự Thật, 
một sự hiến dâng to lớn nhất so với tất cả các sự hiến dâng khác. Sự hiến dâng giáo huấn 
(Dharma) dù bằng cách thuyết giảng, giữ gìn đạo đức hay làm gương để kẻ khác trông vào, 
thường được xem là bổn phận của các nhà sư, các vị lạt-ma, v.v. Thế nhưng Đại thừa cho rằng 
tất cả mọi người đều phải gánh vác trọng trách đó. Trên thực tế chúng ta không thể thoái thác 
được, bởi vì chúng ta luôn hiến dâng cho những người chung quanh chúng ta một chút gì đó 
phát sinh từ con người của mình, tỏa ra từ bên trong chính mình. Khi đã tạo được một chút 
hòa nhập với Phật giáo (thấu hiểu được Phật giáo và trở thành một người tu tập Phát giáo dù 
là ở cấp bác nào hay trình độ nào) thì đương nhiên qua các mối tương giao với kẻ khác, 
chúng ta cũng sẽ truyền sang cho họ sự hòa nhập đó của mình (h dụ một người khó tính, 
nóng nảy, lúc nào cũng cau có, gây sự sẽ không tránh khỏi tạo ra một sự căng thẳng trong 
gia đình hay tập thể. Trái lại một người hiên lành, vui vẻ sẽ tạo ra một bẩu không khí thư giãn 
hơn cho những người cùng sống với mình trong gia đình, hoặc cùng sinh hoạt với mình trong 


163 


tập thể. Hơn thế nữa, nếu có một người tu hành nhân từ, luôn tha thứ, thương yêu, lúc nào 
cũng nghĩ đến kẻ khác, chăm lo cho kẻ khác, chia sẻ những mối lo buôn của kẻ khác - nói 
chung là một người đã hòa nhập được một phân nào đó với Phật giáo - thì sự hiện điện của 
người này trong gia đình hay tập thể nhất định sẽ mở ra một bầu không gian to rộng, trong 
sáng, thân thiện, an bình và nhiều thương yêu hơn. Đáy là một cách hiển dâng Dharma thật 
kín đáo và sâu sắc trong sự sinh hoạt hằng ngày, thể nhưng không mấy khi chúng ta để tâm 
đến sự hiến dâng cao cả, kín đáo và quý giá đó). 


Những gì nêu lên trên đây không có nghĩa là phải đặt lại vẫn đề với Phật giáo nếu có 
thể - hoặc không có thể (các ý niệm nêu lên trong Phật giáo thuộc nhiều cấp bậc khác nhau, 
phù hợp với trình độ đa dạng của những người tu tập, do đó đôi khi cũng cần phải hiểu các ý 
niệm - nhất là trong lãnh vực thực hành - một cách uyễn chuyển hơn, không nên quá cụ thể và 
CỨng nhắc ). Chúng ta truyền đạt sự bén nhạy tâm linh của mình tinh tẾ và tự nhiên hơn nhiều. 


Đối với những người đứng ra giảng dạy Dharma thì phải luôn tự nhắc nhở mình là 
những gì mình thuyết giảng có thật sự giúp đỡ được người nghe hay không (phải luôn cảnh 
giác trước các xu hướng phô trương cải tôi của mình). Không nên nghĩ răng phép thiền định, 
nghi lễ cùng các bài thuyết giảng có thê giúp ích được tất cả mọi người thăng tiến trong lãnh 
vực tâm linh (con người rất phức tạp và đa dạng, thúc đẩy bởi các xu hướng khác nhau, ảnh 
hưởng bởi môi trường, truyền thống, văn hóa và các nên giáo dục khác nhau, do đó không thể 
có một "phương thuốc" duy nhất hữu hiệu cho tất cả mọi người, và đấy cũng là lý do khiến 
chúng ta phải chấp nhận và tôn trọng các tín ngưỡng khác). Những người nói lên: "Tôi rất 
muốn tu tập Phật giáo" không nhất thiết là những người thật sự mong muốn điều đó như họ 
tưởng. Trái lại những người cho rằng: "Tôi không quan tâm gì đến Phật giáo cả" đôi khi lại là 
những người thật sự mong muốn được tu tập. Sự hiến dâng Dharma đòi hỏi thật nhiều bén 
nhạy và suy xét. 


(Hiến dâng Dharma có nghĩa là hiến dâng Trí tuệ, đó là sự hiển dâng cao quý nhất mà 
người tu tập có thể làm được. Đỉnh cao của sự hiến dâng đó là tình thương, lòng từ bi và sự 
giác ngộ. Đừnh cao của Trí tuệ Phát giáo là sự che chở và tình thương yêu, mang chúng sinh 
đến gân với nhau, nhưng không khiến hàng triệu người phải bông bé nhau tháo chạy. Đỉnh 
cao của hung bạo, gian tham và biển lận chỉ dành cho lịch sử ghỉ chép mà thôi). 


3- Phải hiến dâng như thế nào 


(Đóc giả có thể xem lại bài 24 nêu lên bốn khía cạnh của sự hiễn dáng: l- hiển dáng 
cho ai, 2- hiến dâng những gì, 3 hiến dâng như thế nào, 4- tại sao lại phải hiến dâng các thứ 
&y) 


Sau khi hiểu được là phải hiến dâng những gì, thì cũng phải ý thức được là mình phải 
hiến dâng như thế nào. Cung cách hiến dâng mang nhiều sắc thái khác nhau. Trước hết sự 
hiến dâng phải nhã nhặn, dù là đối với một người ăn xin hay một con thú cũng vậy. Thế 
nhưng tiếc thay, với kinh nghiệm của riêng tôi tại phương Đông, điều đó không mấy khi xảy 


164 


ra. Sau đó sự hiến dâng phải đi kèm với niềm vui sướng trong lòng. Hiến dâng với gương mặt 
cau có thì nào có ích lợi gì đâu? (người ta thường thuật lại những cảnh hiển dâng cho những 
người khuyết tật, đau yếu, các cụ già lọm khom..., họ xếp hàng chờ đến phiên mình nhận một 
gói quà gôm vài gói mì khô, một túi gạo, một gói đường, vài phong bánh khô, một phong bì... 
Người nhận cúi đẫu vái lạy người trao quà. Phái đoàn từ thiện quây chung quanh, y phục 
tươm tắt, cầm điện thoại di động hoặc máy ảnh đất tiên bấm liên tục... Cảnh tượng đó không 
khỏi khiến chúng ta đau xót trong lòng). 


Ngoài ra việc hiến dâng cũng phải cấp bách. Thiết nghĩ lời khuyên này không phải là 
thừa: sinh mạng của một con người đôi khi tùy thuộc vào sự nhanh nhẹn của một cử chỉ hào 
hiệp. Điều quan trọng sau cùng cần phải nêu lên là sau khi đã hiến dâng thì không được hối 
tiếc, chỉ nên cảm thấy vui sướng vì đã làm được một hành động tốt, và tất nhiên là không nên 
nhắc đi nhắc lại hành động đó của mình. Một SỐ người cảm thấy hết sức khó ngăn chận sự 
mong muốn mọi người phải nhìn vào mình như là một người vô cùng hào hiệp. Tinh anh của 
lòng tốt bụng là một sự yên lặng mênh mông, không bao giờ có ý lôi cuốn sự chú ý của bất cứ 
a1 cả. 


Sau cùng kinh sách Đại thừa cũng cho biết hiến dâng cho kẻ thù cũng phải tương tự 
như hiến dâng cho một người bạn. Điều đó có nghĩa là khi hiến dâng thì không được phép 
phân biệt giữa một người được xem là tốt và một người bị xem là xấu. Sau hết, người ta cũng 
thường cho biết sự hiến dâng phải mang tính cách mở rộng (uiến dâng cho tất cả mọi người) 
và phải luôn "giữ sự đồng đều" (&bông thiên vị hay ưu đãi), có nghĩa là sự hiễn dâng phải phù 
hợp với nhu cầu đích thật của người hưởng sự hiến dâng, không nên căn cứ vào sự đòi hỏi bề 
ngoài của họ. 


4- Tại sao lại hiến dâng các thứ ấy 


Sau khi nêu lên tại sao phải hiến dâng, hiến dâng cho ai và phải hiến dâng như thế nào, 
thì điều cuối cùng mà chúng ta phải nghĩ đến là: tại sao? (có nghĩa là vì nguyên nhân nào, lý 
do nào hay chủ đích nào khiến mình hiến dâng). Một số người giúp đỡ thật hăng say - đôi khi 
ở các cấp bậc rất rộng lớn - nhằm mục đích làm cho tiếng tăm của mình ngày càng được nhiều 
người biết đến. Tại Ân độ có những vị tỉ phú chỉ những số tiền thật lớn để giúp đỡ các bệnh 
viện, các trạm y tế công cộng, thế nhưng với điều kiện phải dựng bảng thật to ở công nêu đích 
danh người tài trợ. Một số khác bồ thí để hy vọng rồi đây mình sẽ được hưởng một chỗ tốt 
trên trời. Thế nhưng đối với Phật giáo các cử chỉ và ý niệm ấy không mang một ý nghĩa cao 
quý nào cả. Quả thật Đức Phật từng giảng dạy nếu tạo ra cho mình một cuộc sống đạo hạnh 
thì mình sẽ được hưởng kết quả tốt lành mang lại từ cuộc sống đó, thế nhưng chúng ta cũng 
không nên tạo ra cho mình một kiếp sống đạo hạnh với chủ đích đó bên trong tâm trí mình. 
Tốt hơn hết chỉ nên nghĩ rằng bất cứ những gì mang lại từ sự hào hiệp của cá nhân mình cũng 
chỉ đơn giản là những cử chỉ hào phóng giúp mình vượt lên trên sự ti tiện của mình, giúp 
mình tiếp cận gần hơn với sự giác ngộ. Thế nhưng sự giác ngộ đó cũng không phải là cho 
riêng mình mà là vì tất cả chúng sinh. 


165 


Dana paramita hay sự hiến dâng toàn thiện 


Sở dĩ nêu lên thể dạng hiến dâng này là để chúng ta ý thức được là phải biến sự hiến 
dâng bình dị - đana - trở thành sự hiễn dâng toàn thiện - đana paramita (ba-la-mật / toàn 
thiện, hoàn hảo, siêu việ£). Nghĩa từ chương của chữ paramira là "vượt sang bờ bên kia" (kinh 
sách Hán ngữ gọi là "đáo bỉ ngạn") - và bờ bên kia chính là niết-bàn (nirvana). Kinh sách cho 
biết có sáu hoặc mười paramiia, thế nhưng thật ra dưới một góc nhìn nào đó chỉ có một thứ 
paramifa duy nhất mà thôi, đó là prajna paramiia, tức là sự toàn thiện trí tuệ, một sự quán 
thấy trực tiếp hiện thực. Chính vì lý do đó người ta thường cho rằng đana paramiia chính là 
trimandalaparisuddha , có nghĩa là "ba vòng tròn của sự tỉnh khiết" (trưnandalaparisuddha là 
một từ ghép: tri có nghĩa là ba; mandala có nghĩa là vòng tròn hay chu vi và cũng có thể hiểu 
là vũ trụ; pari có nghĩa là rộng lớn; suddha là sự tỉnh khiết). Ba vòng tròn của sự tỉnh khiết 
biểu trưng cho ba đặc tính của sự hiến dâng là: bên trong hành động hiến dâng không có cái 
tôi ( “cái ngã”) nào đứng ra để "hiễn dâng", không có một ý niệm nào về "người nhận" sự hiến 
dâng, cũng không có một ý niệm nào về "cử chỉ" hiến dâng. Nói lên như thế không có nghĩa 
là phủ nhận bất cứ một một sự hiện hữu nào hay nói lên một thể dạng vô thức nào cả, mà trái 
lại là một sự nhận thức tròn đầy và trong sáng, nêu lên những sự hiến dâng thật tự nhiên, giản 
dị và tự động (spowaneous / tự phái), không bao giờ biết ngưng nghỉ là gì. Chúng ta hiến 
dâng từ một nơi thật sâu kín bên trong sự cảm nhận hiện thực của chính mình, phản ảnh một 
sự kết hợp hài hòa giữa lòng từ bi và nhu cầu thiết thực của tất cả chúng sinh. 


Bures-Sur-Y vette, 28.12.20 


166 


Bài 27 
Sila paramita hay Đạo Đức hoàn hảo 


Sila hay Đạo đức (kinh sách Hán ngữ gọi là Giới) là phẫm tính thứ hai trong số các 
phẩm tính paramita (ba-la-mát, có nghĩa là toàn thiện, hoàn hảo, siêu nhiên. Theo Phát giáo 
Theravada thì có 10 phẩm tính paramita, Đại thừa gom lại thành 6 paramita), nêu lên phong 
cách sống, phản ảnh từ thể dạng tinh khiết hóa nơi con người của một vị bồ-tát. $¡/z không 
phải chỉ nêu lên ý niệm về một "nếp sống đạo hạnh" mà còn phản ảnh cả "một cuộc sống 
thắm nhuần Dharma (Đạo Pháp), một "phong cách hành xử lành mạnh". Thật vậy, thuật ngữ 
Sila / Đạo đức gợi lên một cung cách hành xử khéo léo, một sự hòa hợp tự nhiên, không phải 
chỉ là những cử chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra, mà là cách cư xử thường nhật, phản ảnh từ các 
cử chỉ khéo léo của mình (các tín ngưỡng thân khải đặt nên tảng tu tập dựa vào đức tin và 
các cảm tính tội lỗi, do đó phải xưng tội, rửa lội.... Phật giáo quan tâm nhiều hơn đến việc 
giữ gìn đạo đức, xem đạo đức như là một phương tiện thiện xảo biến cải và tỉnh khiết hóa con 
người của mình, tạo ra cho mình một nếp sống hài hòa và đạo hạnh). 


Sila / Đạo đức cũng thường được hiểu là "sự ngay thật" (rectitude / ngay thăng, lương 
thiện) hay "luân lý" (morality), thế nhưng nhiều người cho rằng các ý nghĩa mở rộng đó có 
thể gây ra một chút khó chịu (unpleasant) (chẳng hạn như các chữ lương thiện, luân lý... đôi 
khi có vẻ như dạy đời, khó nghe, chướng tai) liên quan đến các thái độ hành xử mang tính 
cách quy ước và lỗi thời. Các ý niệm và lý tưởng của Ki-tô giáo thiết đặt dựa vào giáo lý về 
tội tô tông, dù không nhất thiết phản ảnh giáo lý trong Phúc âm, thế nhưng đã khiến nhiều 
người phải mang nặng cảm tính tội lỗi, một sự nhận tội thật nặng nề. Những người sinh 
trưởng trong thế giới Tây phương, dù họ là những người không thích Ki-tô giáo, những người 
vô thần (atheist), những người theo chủ nghĩa nhân đạo (humanist) hoặc các chủ trương khác 
cũng vậy, tất cả đều không sao tránh khỏi ít nhiều ảnh hưởng tạo ra bởi ý niệm tội lỗi đó. 
Chúng ta phải thật ý thức điều này hầu tránh cho mình vô tình chịu ảnh hưởng của ý niệm tội 
lỗi ấy trên đường tu tập Phật giáo của mình, bởi vì điều đó có thể là nguyên nhân gây ra 
hoang mang trong việc giữ gìn đạo đức (ethics) (x/n lưu ý đáy là một bài giảng của nhà sư 
Sangharakshita dành cho người Tây phương. Đối với những người Á châu - kế cả những 
người theo Ki-tô giáo - thì lại khác, ý niệm tôi lỗi, nhất là tội tổ tông, dường như không đè 
nặng “quá đáng” trong tâm trí họ như những người Tây phương. Trải lại những gì ám ảnh họ 
là đạo đức, họ quan tâm đến phẩm giá của mình nhiều hơn, họ canh chừng từng hành động 
của mình và chú tâm vào cung cách hành xử của mình xem có đạo đức hay không). 


Những người ngoại đạo (pagan / païen) không màng đến các thái độ đạo đức của Ki-tô 
giáo vì chăng mang lại ích lợi gì cả (fội tổ tông dù có rửa được thật sạch hay là không thì 
cũng chẳng thay đổi gì nhiêu, ít nhất là trong cuộc sống hiện tại của mình). mà chỉ quan tâm 


167 


đên các thê dạng đạo đức tự nhiên hơn, gân hơn với thực tÊ trong cuộc sông và các cảm nhận 
Của con người. 


Đạo đức tự nhiên và đạo đức quy ước 


Nếu muốn hiểu được sự khác biệt giữa đạo đức tự nhiên (natural morality), tiếng Pali 
là pakafi-sila (chữ pakafi có nghĩa là căn bản hay tự nhiên) và đạo đức quy ước (conventional 
morality) hay pannatti-sila (pannati có nghĩa là tày thuộc vào các quy chế hay quy luật, nói 
lên một sự quy định hay áp đặi) thì phải ngược về các thời kỳ đầu tiên khi Phật giáo mới được 
hình thành. Đạo đức tự nhiên phản ảnh một cung cách hành xử trực tiếp liên hệ đến các thể 
dạng tâm thần, trong khi đó đạo đức quy ước chỉ là những gì liên quan đến thói tục và truyền 
thống, không nói lên một căn bản tâm lý nào cả, cũng không trực tiếp liên quan đến một thể 
dạng tâm thức đặc biệt nào cả. Thí dụ như trường hợp có tránh không làm một điều gì mang 
bản chất thèm khát, nhất là dưới sự kiềm tỏa của các thể dạng tâm thần bắn loạn, thì đấy là 
thái độ liên quan đến vấn đề đạo đức tự nhiên, và trường hợp chỉ được phép có một vợ, hay 
hai vợ hoặc bốn vợ, thì đây là vấn đề đạo đức quy ước. Điều đó cũng tương tự như giở nón 
khi bước vào một nơi thiêng liêng, đấy chỉ là một hình thức lễ nghi, tương tự như các cử chỉ 
và các cung cách lễ nghi khác. Các cảm tính kính cần (reverence / sự tôn kính, thành kính 
hiện lên trong tâm thức) mới là những gì thuộc lãnh vực đạo đức tự nhiên, thế nhưng các cách 
biểu lộ sự kính cân đó (chăng hạn như cúi đầu, chắp ray...) thì hầu hết lại thuộc vào lãnh vực 
đạo đức quy ước, dù rằng người ta cũng có thể cho rằng có một sự liên hệ nào đó thuộc lãnh 
vực tâm lý giữa các thê dạng tâm thần và các cử chỉ trên thân thê (giở nón là một cử chỉ lễ 
nghỉ thế nhưng nếu có một sự thành kính nào đó đi kèm với cử chỉ ấy thì cũng có thể phản 
ảnh một thể dạng tâm lý). 


Tín ngưỡng Phật giáo đưa ra nhiều giới luật, trong đó có một số dành riêng cho các 
nhà sư (ng người xuất gia), thế nhưng các giới luật này không liên hệ gì cả với đạo đức tự 
nhiên, chăng hạn như phải mặc áo màu vàng (áo cà-s), cạo đầu, v.v. đấy chỉ là những gì 
thuộc lãnh vực quy ước. Phật giáo Theravada cũng thăng thắn công nhận điều đó, ít nhất là 
trên phương diện lý thuyết, bởi vì trên thực tế, đối với dư luận quân chúng, các giới luật này 
(mặc áo cà-sa, xuống fóc, v.v.) dù thuộc lãnh vực quy ước, thế nhưng vẫn được xem ngang 
hàng với các giới luật quan trọng nhất trong lãnh vực đạo đức tự nhiên, điều này quả đáng tiếc 
(cung cách hành xử đạo đức quý hơn chiếc áo mặc trên người. Đối với Ki-tô giáo ngày nay 
các vị linh mục có thể ăn mặc giống như người thể tục, chỉ cần thêm một vài dấu hiệu nhỏ - 
chẳng hạn như cô áo La-mã / clerical collar, tiếng Pháp gọi là col romain - để chứng tỏ mình 
là người tu hành. Dẫu sao khoác lên người chiếc áo của người xuất gia - ít nhất là đối với các 
nhà sư Phật giáo - cũng là cách nhắc nhở mình phải tôn trọng lý tưởng và những lời nguyện 
ước của mình). 


Tiếc thay, một số người vẫn cứ cảm thấy phạm tội thật . Tặng nề mỗi khi vi phạm các 
giới luật quy ước, nhất là những người sống trong các xã hội vẫn còn xem trọng các giới luật 
đó và xem đây là các giá trị đạo đức tự nhiên. Chăng hạn trong một số xã hội, sự tích cực 


168 


(chăm lo giữ gìn các giới luật quy ước) là "đạo đức", và không tích cực là "kém đạo đức"; do 
đó những người "không có chút gì là tích cực cả”, với ý nghĩa là làm việc nhưng ăn lương 
(nhận thù lao), thường bị khinh miệt và bị xem là kém đạo đức. Thế nhưng họ vẫn cứ làm dù 
cảm thấy tội lỗi. Vì thế đôi khi chính họ cũng tự cảm thấy mình mang tội, tương tự như vi 
phạm vào một điều gì đó sai trái, thế nhưng thật ra thì họ không có một hành động nào đi 
ngược lại với đạo đức tự nhiên, mà chỉ không phù hợp với một vài tập quán và thói tục [mang 
tính cách quy ước|. Nói một cách khác, thì đây chỉ là sự khác biệt giữa đạo đức và trách 
nhiệm. Do đó người ta cũng có thể vừa đạo đức vừa được kính trọng, nhưng cũng có thê rất 
được kính trọng (6# được đạo đức tự nhiên) nhưng kém đạo đức (làm việc và nhận thù lao 
chẳng hạn), hoặc cũng có thê rất đạo đức (chăm lo giữ gìn đạo đức quy ước) nhưng không 
được kính trọng một tí nào cả (sự giữ gìn đạo đức của họ chỉ xoay quanh những gì liên quan 
đến thói tục và tập quán mang tính cách quy ước và công thức). 


(Nhà sư Sangharakshita nêu lên một vấn đề vô cùng trọng đại đối với Phật giáo trong 
xã hội tân tiền và tổ chức hóa thật chặt chẽ ngày nay. Phật giáo theo truyền thông chủ trương 
người tu hành phải tách ra khỏi sự bon chen của xã hội, sống bằng "khát thực", nói một cách 
khác là phải nhờ vả người thế tục. Thế nhưng tổ chức xã hội ngày nay thì lại đòi hỏi một sự 
gia nhập tích cực của tất cả mọi ngưởi. Thiết nghĩ đấy cũng có thể là một điều tốt, người tu 
hành cùng gia nhập với sự sinh hoạt của xã hội, giúp đỡ người thế tục từ các việc chân tay 
đến việc tu tập tâm linh. Lỗi sống đó phải chăng cũng là lý tưởng của người bồ-tát? Ban ngày 
làm việc, ban đêm trở về chùa tụng niệm và ngôi thiên cũng có thể là một giải pháp cho Phật 
giáo trong tương lai, nói lên một sự mở rộng và hòa mình với xã hội. Chùa chiễn nên chấp 
nhận những người vừa xuất gia vừa gia nhập vào sự sinh hoạt xã hội nhằm một mặt giúp đỡ 
người thế tục, một mặt tạo thêm phương tiện - chẳng hạn như nhận thù lao - để bảo trì chùa 
chiên và các sinh hoạt Phật sự, thay vì chờ đợi sự cúng dường của người thế tục, hoặc phải rổ 
chức các bữa cơm xã hội có ca nhạc giúp vui. Đối với người thể tục cũng vậy, nên chấp nhận 
những người tu hành tích cực, họ thường là những người chăm chỉ, lương thiện và có thể tin 
cần được. Nói một cách khác là người tu hành mang Dharma vào thế giới, và người thế tục 
góp phân mình vào sự quảng bá và tôn vong của Dharma. Nói chung là cổng chùa nên mở 
rộng cửa đón nhận những người tích cực và có thiện chí, nhằm xóa bỏ bức tường quy ước 
phân cách giữa người tu hành và kẻ thế tục. Ngày nay trong các xã hội Tây phương, những 
người bước theo con đường Phật giáo, nhất là trong giới trí thức có nghề nghiệp cao, dù hòa 
mình với cuộc sống thể tục thể nhưng họ vẫn đạt được các trình độ tu tập rất cao, gián tiếp và 
kín đáo góp phần nâng cao các giá trị tỉnh thân và tâm linh trong các xã hội Tây phương. Sự 
hòa nhập đó của Phật giáo Tây phương vào sự sinh hoạt xã hội tuy mới mẻ thế nhưng cũng 
đã cho thấy nhiễu tác động. Chẳng hạn như việc ăn chay được quảng bá và trở thành cả một 
phong trào, quyên hạn của thú vật được luật pháp công nhận và bảo vệ, ngược đãi thú vật sẽ 
bị truy tô ra tòa, các hiệp hội Phật giáo chu cấp cho những người thất nghiệp hoặc tự nguyện 
tạm ngưng hành nghề để tham gia các khóa tu học và ẩn cư dài hạn, các nhóm tuyên úy ủy 
lạo tù nhân được tổ chức, v.v. 1, 


Thật ra chỉ có các hình thức đạo đức tự nhiên thì mới thật sự trực tiếp liên hệ đến 
karma (nghiệp) (mặc chiếc áo cà-sa không nhất thiết sẽ tạo ra nghiệp lành mà chỉ đơn giản 


169 


phản ảnh cung cách sống của người khoác lên mình chiếc áo ấy). Do đó không nên làm cho 
đạo đức đích thật, tức là đạo đức tự nhiên, bị lu mờ bằng cách xem trọng các thành kiến liên 
quan để "cái tốt" và "cái xấu", bởi vì đó cũng có thể chỉ là những gì căn cứ vào các thói tục 
địa phương, không liên hệ gì đến các "thê dạng tâm thần lành mạnh" hay "kém lành mạnh". 
Tóm lại thật hết sức quan trọng là phải vững tin, từ bên trong thâm tâm mình, là mình thật sự 
đã tạo được cho mình một cuộc sống đạo hạnh, điều đó có nghĩa là không phải chỉ biết tuân 
theo các thành kiến của tập thể mà mình cùng sinh hoạt trong đó. Cuộc sống đạo hạnh nhất 
thiết liên hệ đến các thể dạng tâm thần tinh khiết, phản ảnh từ các cung cách hành xử và các 
ngôn từ lành mạnh. Các giới luật liên quan đến đạo đức tự nhiên là nhằm ngăn chận không 
cho phép mình vị phạm vào cách hành động bất thuận lợi - có nghĩa là các hành động thúc 
đầy bởi các sự thèm khát, ghét bỏ và vô mình - hầu giúp mình biết hành động dựa vào các thể 
dạng tâm thần thuận lợi, chăng hạn như lòng hào hiệp, tình thương yêu và trí tuệ. 


Năm giới luật 


Giới luật là căn bản tu tập của Phật giáo, quy định việc ứng dụng các nguyên tắc đạo 
đức trên tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Căn bản nhất là một loạt gồm năm giới luật nêu lên 
trong câu “một khi đã bước vào con đường tu tập thì" : 


1- không được sát sinh, 

2- không được phép chiếm hữu những gì mà người khác không đồng ý cho mình, 
3- không được phép tà dâm, 

4- không nói dối, 

5- không dùng các chất độc hại. 


(Năm giới luật trên đây mang ít nhiều tính cách cá nhân, quy định cho những người 
sống trong một khung cảnh xã hội đơn giản cách nay hơn hai ngàn năm trăm năm. Nếu mở 
rộng ý nghĩa và bản chất của năm giới luật đó để áp dụng vào sự sinh hoạt vô cùng phức tạp 
của xã hội ngày nay, thì chúng ta sẽ thấy tâm quan trọng của năm giới luật ấy thật to lớn. 


Không sát sinh có nghĩa là tôn trọng sự sống, không sát hại muôn thú, đó là cách 
mang lại một môi sinh lành mạnh cho địa cầu. Không sát nhân là cách trực tiếp không gây ra 
chiến tranh, không sản xuất và buôn bán khí giới, biến nhân loại trở thành nhân bản và hiên 
lành hơn, tạo ra một xã hội an bình và ít lo sợ hơn. Không sát hại, thoạt nhìn là một sự cấm 
đoán khá đơn giản, thế nhưng dường như cũng thừa đủ để biến cải toàn bộ sự sống trên hành 
tỉnh này. Đấy là giới luật đầu tiên nhất và quan trọng nhất trong Phât giáo: không được sát 
sinh. 


Không lùa bắt nô lệ và khai thác sức người miễn phí, không xâm chiếm thuộc địa khai 
thác nhân lực và tài nguyên của các nước khác, những người lãnh đạo không đưa ra các khẩu 
hiệu để tận dụng sức lao động của những người nghèo khổ, các cường quốc không sử dụng 
mưu mô và sức mạnh để xâm lăng các quốc gia lân bang, đồng hoá các dân tộc khác để bành 


170 


trướng lãnh thổ của mình, là cách tôn trọng giới luật thứ hai: không lấy những gì mà người 
khác không cho. 


Không sở mó trẻ con, không hãm hiếp phụ nữ, không quyền rũ đàn ông, không lợi 
dụng quyên lực để sách nhiễu tính dục những người yếu đuối hoặc các đứa trẻ vị thành niên, 
là cách tạo ra một bẩu không khí hài hòa trong sự giao tiếp giữa con người với nhau, tạo ra 
một xã hội kính trọng nhân phẩm, là cách tôn trọng giới luật thứ ba: không được phép tà 
dâm. 


Một vị tổng thống không nói dối; một tập thể lãnh đạo quốc gia không lường gạt 
người dân, tháo bỏ bót các bảng khẩu hiệu và các biểu ngữ lừa bịp; các cơ quan truyền thông 
không che dấu sự thật, là cách mang lại cho xã hội một sự sinh hoạt ngay thát và lương thiện. 
Đó là cách tôn trọng giới luật thứ tư: không nói dối. 


Không dùng ma túy và các chất độc hại sẽ tránh được sự tàn phá chính mình, tránh 
được các cảnh hung bạo, loại bỏ được các xã hội đen. Đó là cách tôn trọng giới luật thứ 
năm: không dùng những chất độc hại. 


Sau đó là một loạt gồm mười giới luật, giúp người tu tập tinh khiết hóa thân thể, ngôn 
từ và tâm thức mình. Riêng đối với người bồ-tát thì phải tôn trọng 64 giới luật. 


Đối với việc giữ gìn giới luật nói chung thì phải thú nhận là có rất nhiều điều cần phải 
nói thêm, thế nhưng tôi chỉ muốn lưu ý tất cả chúng ta nên tìm hiểu về các phâm tính đạo đức 
Phật giáo áp dụng cho ba bầu không gian sinh hoạt của sự sống con người là: việc âm thực, 
công ăn việc làm và hôn nhân (đáy là các chủ để của các bài giảng tiếp theo). Tuy nhiên 
trong các lãnh vực sinh hoạt đó thì việc ầm thực giữ một vai trò chủ yêu hơn cả. Âm thực 
thuộc vào sự sinh hoạt hằng ngày, và hầu hết chúng ta ăn uống nhiều lần trong một ngày. 
Thực phẩm giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, chúng ta dành ra rất nhiều thì 
giờ, sinh lực và tiền bạc vào việc dinh dưỡng, tạo ra cả một thế giới ầm thực Vì vậy thật hết 
sức quan trọng là phải nghĩ đến các nguyên tắc đạo đức áp dụng cho việc âm thực. 


Bures-Sur-Yvette, Ø7.02.21 


171 


Bài 28 
Ăn chay và Phật giáo 


Ăn chay và Phật giáo 


Trong số ba lãnh vực đạo đức liên quan đến các việc âm thực, công ăn việc làm và hôn 
nhân, thì lãnh vực âm thực hiển nhiên là quan trọng hơn cả. Có thể là bạn vừa mới ăn một 
món ăn nào đó, đối với tôi cũng vậy tôi cũng vừa mới ăn một món ăn nào đó. Âm thực là một 
cái gì đó thật tự nhiên trong từng ngày. Một số người ở những nơi nào đó [trên địa cầu này] 
chỉ được ăn mỗi ngày một lần, hoặc cũng có thể là chỉ được ăn hai ngày một lần, thế nhưng 
hầu hết chúng ta thì lại ăn nhiều lần trong một ngày. Miếng ăn giữ một vai trò vô cùng quan 
trọng trong cuộc sống, chúng ta để ra rất nhiều thì giờ vào việc ăn uống. Chúng ta dồn rất 
nhiều thì giờ, sinh lực và tiền bạc vào việc âm thực. Sự sinh hoạt ẩm thức khiến mắt rất nhiều 
thì giờ. Trong nhà chúng ta dành ra một nơi làm nhà bếp, một nơi làm phòng ăn, một nơi để 
sắp xếp chén bát và các thứ dụng cụ nấu nướng. Vì vậy thiết nghĩ chúng ta cũng nên đặt sự 
sinh hoạt âm thực vào môt khuôn phép đạo đức phù hợp hơn với gáo lý Phật giáo. 


Khuôn phép chủ yếu nhất trong sự sinh hoạt ẩm thực chính là nguyên tắc phi-bạo-lực, 
tức là thái độ tôn kính sự sống. Điều đó có nghĩa là ngoài các thứ khác (/u ứập, thiên định, 
tụng niệm...), [người Phật giáo | còn phải ăn chay. Một số kinh Đại thừa cho biết người bồ-tát 
không được phép nghĩ đến việc ăn thịt một sinh vật, tưong tự như người mẹ không thể nào 
nghĩ đến là mình lại có thể ăn thịt con mình. Nếu muốn giữ gìn s/⁄⁄z (đạo đức) thì phải ăn 
chay. Thế nhưng đôi khi có thể là quá khó giữ gìn việc trường chay trong khung cảnh gia đình 
- tuy nhiên cũng nên cố gắng không ăn thịt, ăn cá vài ngày trong tuần, hoặc vào các dịp nào 
đó (ngày rằm, ngày mùng một hay các ngày lễ Phật giáo chẳng hạn). Không có bất cứ ai hoàn 
toàn giữ được thái độ phi bạo lực cả, chỉ có thể ít hay nhiều tùy từng người mà thôi (zzóí 
thoáng cảm tính giận đữ hiện ra trong tâm thức, một lời nói hay một cử chỉ vụng về, một hành 
động thiếu cảnh giác... đều có thể phản ảnh một hình thức bạo lực nào đó), thế nhưng mỗi 
người trong chúng ta đều phải tôn trọng sự sống. 


Ăn chay là một hình thức áp dụng cụ thể nguyên tắc sống của người bồ-tát: đó là lòng 
từ bi. Đức Phật không áp đặt thật khắt khe việc ăn chay (điển này rất tế nhị, nhiều người hiểu 
lầm. Đức Phật đặt rất nặng việc ăn chay, thể nhưng Ngài không áp đặt điều đó bằng một lời 
phán lệnh độc đoán nào cả. Việc ăn chay chủ yếu được Đức Phật nêu lên trong "Bài kinh 
giảng cho Jivaka" (Jivaka Sutta - MN 55), chúng ta sẽ từn hiểu về bài kinh này trong phần 
đọc thêm dưới đây). Đỗi với Ngài ý nghĩa của việc khất thực quan trọng hơn, bởi vì khi đã là 
một người ăn xin thì không có quyền lựa chọn mà phải chấp nhận những gì người ta cho 
mình, thế nhưng nếu đó là thịt thì phải biết thật chắc chắn rằng không phải là người ta giết con 
vật là vì mình. 


172 


(Người thế tục dành ra một chút phân ăn của mình đề đặt vào bình bát của người tu 
hành. Trước sự wu ái và thành tâm của người thể tục, người tỳ-kheo không có quyên lựa chọn 
hay từ chối. Nói chung miếng ăn vào các thời kỳ cổ đại thường rất quý hiếm, người tỳ-kheo 
phải ý thức cử chỉ cao quý đó của người cúng dường. Nguyên tắc chủ yếu trong việc khất thực 
là người t)-kheo phải nhìn thẳng trước mặt, không được nhìn vào những gì người thể tục đặt 
vào bình bát của mình. Khi ăn thì không được phép phân biệt miếng này ngon, miếng khác 
không ngọn, mà chỉ nên xem thực phẩm là phương tiện giúp kéo dài sự hiện hữu hiện tại của 
mình, hầu giúp mình tiếp tục bước theo con đường mà mình đã chọn. Trong bài kinh Jivaka 
Suita nói đến trên đáy Đức Phát cũng có nêu lên một thí dụ ngược lại với trường hợp khi 
người tỳ-kheo khát thực, đó là trường hợp được người thể tục mời ăn và người tỳ-kheo chấp 
nhận. Trong trường hợp này miếng ăn nói lên sự chủ tâm của Hgười mời và đồng thời cũng là 
sự chấp nhận của người được mời. Trong trường hợp này người tỳ-kheo không thể chối cãi 
được là miếng ăn mà người mời đặt vào bình bát của mình là vì mình, dành cho mình, và nếu 
đó là một miếng thịt thì mình không ăn). 


Tuy thế thật hết sức lạ lùng, tại phương Đông không mấy người Phật giáo cô gắng tôn 
trọng nguyên tắc đạo đức căn bản đó của Phật giáo. Việc ăn chay đôi khi khó thực hiện trong 
những nơi khí hậu khắc nghiệt, chắng hạn như xứ Tây Tạng. Thế nhưng trong khi sinh sống 
trên đất Ấn người Phật giáo Tây Tạng vẫn cứ tiếp tục ăn thịt, họ tự bào chữa : “Thật vậy, đúng 
lý ra thì chúng tôi phải ăn chay, thế nhưng thật hết sức khó tại Tây Tạng" (uà nay thì đã thành 
thói quen, dù mình đang sinh sống trên đất Ấn), họ chỉ ăn chay trong các dịp lễ lạc (puja), 
chẳng hạn như những ngày lễ vía các vị Tara („ữ thần cứu nạn trong Kim Cương thừa) và 
Avalokitesvara (Quán Thế Âm) là hai vị bồ-tát biểu trưng cho lòng từ-bi. Một số các vị lạt-ma 
Tây Tạng cho rằng khi giết một con vật thì phải tụng niệm một số câu mantra, vì đấy là cách 
giúp cho dòng tri thức của con vật bị giết được giải thoát và hòa nhập vào một cõi thiên 
đường nào đó. Một số khác lại cho rằng xương thịt của một con vật sau khi đã hòa nhập vào 
hệ thống của họ (bầu không gian fu tập của họ) thì sự hòa nhập đó sẽ mang lại sự giải thoát 
cho nó. Những lời phát biểu đó quả không thể nào có thể kiểm chứng được là đúng hay sai. 
Điều đó dường như chỉ là một cách bào chữa (rationalizatlon) (một hình thức hợp thức hóa 
hành động của mình) mà thôi. Những người Phật giáo Thái Lan và Miến Điện kể cả những 
người Phật giáo Tích Lan lại còn ăn thịt nhiều hơn cả những người Tây Tạng nữa, Họ bảo 
rằng họ chỉ ăn những gì kẻ khác cho họ, thế nhưng [họ cũng nên hiểu rằng] qua hàng ngàn 
năm họ từng dạy người thế tục đủ mọi thứ chuyện [cần phải tôn trọng] - [trong số đó có] 
nhiều chuyện thật rắc rối, chẳng hạn như người phụ nữ khi hiến dâng lễ vật thì không được 
phép chạm tay minh vào các lễ vật đó - thì nay họ cũng nên dạy người phụ nữ không nên dọn 
các món ăn có thịt cá cho họ. 


Hơn nữa ăn chay cũng có nghĩa là phát động lòng từ tâm (wfía / lòng nhân từ, tình 
thương yêu) đôi với cả chính mình (không bắt cơ thể mình phải tiêu hóa những thức ăn độc 
hại), có nghĩa là chỉ ăn những gì lành mạnh, cần thiết để mang lại sức khỏe cho mình. Đôi khi 
người ta quên mắt công dụng của miếng ăn chỉ đơn giản là phương tiện giúp mình kéo dài sự 
sự sông của cơ thể. Không nên ăn uống ngấu nghiến một cách bệnh hoạn (neurotic / một cách 
thèm thuông, thích thú), xem thức ăn là phương tiện mang lại sự thỏa mãn trước các sự đòi 


173 


hỏi khác của mình (chẳng hạn như phô trương sự sang trọng, giàu sang, quý phái, hoặc phải 
có người hâu hạ, có ca vũ giúp vui, v.v.). Nên ăn uống thật yên lặng, thanh thản, tương tự như 
mình đang trong thể dạng thiền định, có nghĩa là hoàn toàn tỉnh thức về những gì mình đang 
làm. Tiệc tùng trong giới kinh doanh (business meals) là một hình thức âm thực thô lỗ (rong 
nguyên bản là chữ uncivilized / kém văn mình. Tiệc tùng trong giới kinh doanh đôi khi chỉ là 
một hình thức mua chuộc. Các cử chỉ lịch sự, những lời mời mọc, khung cảnh vui nhộn trong 
bữa tiệc, đôi khi cũng chỉ là cách che dấu các ý đô không lương thiện trong tâm thức mình). 
Đối với một người có một tâm hồn bén nhạy, một khả năng chú tâm cao độ thì không nên ăn 
uống trong khung cảnh ồn ào và nhộn nhịp, hoặc vừa ăn vừa đọc báo, hoặc tranh luận và bàn 
cãi với nhau về những chuyện vô bổ. Trong lãnh vực đó của sự chú tâm không có gì đẹp hơn 
là các nghi thức thiền trà của người Nhật, các nghi thức đó cho thấy dù chỉ là những cử chỉ 
thật đơn giản trong cuộc sống thường nhật thế nhưng với sự tỉnh giác (awareness / chánh 
niệm) cũng, có thể mang lại cho các cử chỉ đơn giản ấy một sự hoàn hảo thật tuyệt vời. Một 
người ăn uống với sự tỉnh giác trong từng ngày, hết năm này sang năm khác, sẽ dần dần đạt 
được các kết quả ngang hàng với phép luyện tập thiền định đều đặn trong từng ngày. Qua một 
góc nhìn nào đó chuyện â ấy cũng có thể so sánh giữa một người ăn một miếng bít-tết với hành 
sống nhưng với sự tỉnh giác cao độ và một người ăn một ô bánh mì burger chay trong tình 
trạng tâm thần thiếu tỉnh giác („ói chuyện huyên thiên, hoặc đang bị chỉ phối bởi đủ mọi xúc 
cảm trong tâm thức). Nếu muốn tạo được cho mình một sự chú tâm như vậy thì phải nhớ lại 
những điều chủ yếu về việc âm thực (hức ăn chỉ là phương tiện giúp mình sống còn chẳng 
hạn), hoặc nghĩ đến nguồn gốc của thức ăn mà mình đang nhai (nếu thức ăn là một thịt thì có 
nghĩa là mình đang nhai sự đớn đau của một sinh vật, nếu miếng ăn là rau đậu thì đấy là 
cách cho thấy mình không va chạm vào sự sống của chúng sinh). 


Công ăn việc làm và Phật giáo 


Một thể dạng giữ gìn đạo đức khác cũng thật quan trọng đối với thế giới Tây phương, 
đó là vấn đề công ăn việc làm. Chúng ta (øững người Tây phương) có xu hướng nghĩ rằng tất 
cả mọi người đều phải làm việc để kiếm tiền, nếu không tự mình "tìm kế sinh nhai" thì đấy là 
điều không tốt, kế cả có thể xem đấy là tội lỗi. Cung cách suy nghĩ đó có thê là một sự thừa 
hưởng từ tín ngưỡng Tin Lành (có thể nhà sư Sangharakshita muốn nói đến quyển sách The 
Protestan Ethic and the Spirit oŸ Capitalism / Đạo đức Tìn lành và Tình thần Chủ nghĩa Tư 
bản (1905) của nhà xã hội học người Đức Max Weber (1864-1920), tựa tiếng Đức của quyển 
sách là Die protestantische Ethik und der Œeist des Kapitalismus. Quyển sách này gồm hai 
tập, từng gây nhiêu tranh luận trong thế giới Tây phương. Quan điểm của Max Weber được 
dựa vào hai nhận xét cụ thể căn cứ vào các thống kê trong thời đại của ông: ]- những người 
Tin lành làm việc giỏi hơn và kiếm được nhiêu tiền hơn so với những người Ki-tô giáo La-mã; 
2- nhiều gia đình sống trong các vùng hay các thị trấn giàu có trước khi đạo Tìn lành được 
hình thành, thường có xu hướng cải đạo, dân dân theo Tin lành giáo. Nhìn vào xã hội Đức và 
cả xã hội Mỹ ngày nay thì tất sẽ thấy Đạo đức Tin Lành ảnh hưởng đến sức làm việc của 
người dân như thế nào). Một số người không đám lẫy vài ngày nghỉ, hoặc cảm thấy mang tội 
thật nặng nề mỗi khi nằm nướng vài giờ trên giường sau khi thức giấc. Chúng ta luôn nghĩ 


174 


rằng mình phải làm một cái gì đó. Một người ngồi yên không chủ tâm làm một cái gì cả, đôi 
khi cũng có thể sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất bình và khó chịu, chúng ta cứ muốn làm cho 
người ấy phải động đậy một tí. Sự kiện một người không làm gì cả trong khi mình bận rộn với 
đủ mọi thứ chuyện, cũng có thể là cả một sự khiêu khích đối với cá nhân mình. Đức Phật chưa 
bao giờ làm việc. Ngài sinh ra trong một gia đình sung túc, sau đó thì trở thành một kẻ ăn xin. 
Ngài thuyết giảng Dharma vì đấy là bản chất của Ngài, tương tự như mặt trời chiếu sáng 
(Đức Phật làm việc rất nhiễu, hy sinh đời mình vì lý tưởng của mình, thế nhưng công việc đó 
rất thầm lặng. Ngài ngôi yên lặng dưới một cội cây trong một khu rừng vắng, có vẻ như 
không làm gì cả, thế nhưng thật ra Ngài đang làm một công việc mà không mấy ai làm được: 
Ngài lắng thật sâu vào tâm thức mình để tìm hiểu và khám phá ra sự vận hành của sự sống vả 
bản thể của vũ trụ hầu tìm một lỗi thoát cho nhân loại trước cảnh khổ đau trong thế giới hiện 
tượng. Công việc đó không tạo ra đông tiền hay miếng ăn mà là cách khám phá ra Sự Thật 
của thể giới đưa đến sự hình thành của Dharma). 


Công ăn việc làm mà tôi nói đến trên đây là các công việc thù lao (các ngành nghề 
được quy định trong sự sinh hoạt chung của xã hội), thế nhưng cũng có các công việc khác 
mang tính cách sáng tạo. Các công việc sáng tạo cũng rất cần thiết trên phương diện tâm lý. 
Các công việc sáng tạo đó mang nhiều hình thức khác nhau: nuôi nắng và dạy dỗ con cái, viết 
lách, sáng tác nhạc, vẽ tranh, nâu bếp, tham gia vào các chương trình từ thiện, v.v. Sự sáng 
tạo và phát minh là một thứ nhu cầu của con người, không liên hệ gì với các công việc thù 
lao. Trong một xã hội lý tưởng, không bắt buộc tất cả mọi người đều phải làm việc ăn lương. 
Mỗi người góp phần mình cho tập thể tùy theo khả năng của mình, và tập thể chu cấp cho 
từng người tùy theo nhu cầu của họ. 


Thế nhưng tình trạng đó quả hết sức xa vời, trong khi chờ đợi thì chúng ta phải làm 
việc đề tìm kế sinh nhai, tức là phải áp dụng nguyên tắc liên quan đến "phương tiện sinh sống 
đúng đắn" (yếu tố thứ ba của Con đường gôm tám yếu tố đúng đắn / Bát chánh đạo). Nói một 
cách văn tắt là phải làm việc, nhưng không được bóc lột kẻ khác, cũng không làm hạ phẩm 
giá của mình. Dù phải làm công việc nào thì cũng nên dành thì giờ để học hỏi, thiền định, 
giao tiếp với bạn bè, góp phần mình vào các sinh hoạt tích cực đờ thiện, bảo vệ môi sinh,...) 
và các công trình sáng tạo. 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Bài giảng trên đây nêu lên hai chủ đề khác nhau: âm thực và công ăn việc làm. Đối với 
Phật giáo vấn đề công ăn việc làm tương đối giản dị, chỉ cần lương thiện, ngay thăng, không 
tạo ra thiệt thòi hay khổ đau cho kẻ khác và tất cả chúng sinh. Vấn đề âm thực quan trọng hơn 
nhiều vì trực tiếp liên hệ đến bản năng sinh tồn và sự sống còn. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu 
thêm vấn đề này. 


Việc ăn chay trong giáo lý Phật giáo từng làm tôn hao không biết bao nhiêu giấy mực. 
Một số người không hiểu được hết ý nghĩa và tác dụng của việc ăn chay trong cuộc sống, một 


175 


số khác ý thức được rõ ràng vị trí, vai trò và cả lý tượng của việc ăn chay, thế nhưng việc ăn 
chay thì lại quá khó đối với họ, sự thèm khát thúc đầy bởi bản năng sinh tồn dường như vượt 
lên trên quyết tâm của họ. Nói chung sự thèm khát thường biến miếng ăn trở thành một sự 
thích thú. Thức ăn thường được tô điểm thêm đủ mọi thứ rắc rối, biến nó trở thành cả một 
nghệ thuật sống, biểu trưng cho sự thành công trong xã hội hay cội nguồn của hạnh phúc. Đức 
Phật tách rời người tu hành ra khỏi các sự sinh hoạt đó bằng cách biến họ trở thành những kẻ 
ăn xin (bhikkhu / beggar). 


Khắt thực không nhất thiết chỉ là cách giúp người tu hành vượt lên trên bản năng sinh 
tồn mà còn giúp họ trút bớt mối lo toan phải tìm kiếm miếng ăn trong từng ngày. Khất thực 
cũng là cách tạo ra một sự nối kết hài hòa giữa người tu hành và kẻ thế tục, một sự trao đôi 
giữa đạo đức của người xuất gia và lòng kính phục của người tại gia không làm được như họ. 


Sự sinh hoạt xã hội ngày nay đã hoàn toàn khác hắn, quy củ và hệ thống hóa hơn. Tất 
cả mọi người đều tham gia vào sự sinh hoạt chung của xã hội, nhất là đối với dây chuyền sản 
xuất và phân phối thực phẩm căn cứ vào giá trị của đồng tiền. Việc khất thực không còn giữ 
vai trò của nó như trước nữa, ngoại trừ trong các quốc gia theo Phật giáo Theravada, thế 
nhưng việc khất thực cũng chỉ mang ít nhiều tính cách hình thức. Dưới đây chúng ta sẽ tìm 
hiểu thêm về vấn đề ăn chay qua một bài kinh mà Đức Phật giảng cho Jivaka đã được nói đến 
trên đây. 


Bài đọc thêm 


Bài kinh giảng cho Jivaka 
Jivaka Suffa (MaJjima Nikaya / Trung Bộ Kinh - MN 55) 
(Bài kinh này cũng được xếp vào Tăng Nhất Bô Kinh / Anguttara Nikaya - An 8.26) 


Bản dịch tiếng Việt dưới đây của bài kinh này chủ yếu được dựa vào hai bản dịch, một 
bằng tiếng Pháp của Michel Proulx, một vị tu hành khiêm tốn và cũng là một dịch giả rất cân 
thận, và một bằng tiếng Anh của nhà sư người Mỹ Thanissaro Bhikkhu. Tuy nhiên một số các 
bản dịch khác cũng đã được tham khảo thêm. Đây là một bài kinh khá quan trọng, nêu lên 
quan điểm của Đức Phật về việc âm thực của những người Phật giáo, xuất gia cũng như tại 
gia. Có khá nhiều bản dịch về bài kinh này sang các ngôn ngữ Tây Phương, phải chăng điều 
đó cho thấy người Tây phương có ý muốn tìm hiểu ý nghĩa của việc ăn chay của những người 
Phật giáo Á châu? 


Thế nhưng theo sự nhận xét của nhà sư Sangharakshita thì tại các nước Á châu những 
người Phật giáo, dù là theo tông phái hay học phái nào phần đông đều ăn thịt. Ăn thịt hoàn 
toàn đi ngược lại với lòng từ bi và tỉnh thần phi-bạo-lực của Phật giáo. Điều đó cho thấy 
những sự thúc đây của bản năng sinh tồn quá mạnh, tạo ra một sự hám ăn và thèm khát triền 
miên. Trên phương diện giáo lý, sự thèm khát là một trong các nguyên nhân chủ yếu trói buộc 
con người trong thế giới hiện tượng. 


176 


Bài kinh Jivaka Su#ta dưới đây nêu lên quan điểm của Đức Phật về vấn đề âm thực, 
tuy tương đối dễ hiểu, thế nhưng thật ra rất khúc triết và tế nhị. Trước khi tìm hiểu bài kinh 
này thiết nghĩ trước hết chúng ta cũng nên tìm hiểu xem nhân vật Jivaka nói đến trong bài 
kinh là ai. 


Jivaka là một nhân vật lịch sử và là vị y sĩ thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho Đức 
Phật, và đồng thời cũng là y sĩ chính thức của triều đình vua Bimbisara (Tần-bà Sa-la, -558- 
491 trước Tây lịch). Ông là một vị lương ý nổi tiếng trong khắp thung lũng sông Hằng vào 
thời bấy giờ và tiếng tăm của ông vẫn còn tiếp tục lưu truyền trong các nước Á châu sau này. 
Tạng Kinh và Tạng Luật trong Tam Tạng Kinh, kế cả một số các học phái xưa hình thành sau 
khi Đức Phật đã tịch diệt, đều có nói đến vị y sĩ khác thường này. Trên dòng lịch sử phát triển 
của Phật giáo tại Á châu, nhân vật Jivaka dần dần trở thành cả một huyền thoại. Kinh sách 
Phật giáo và các tư liệu y khoa cô truyền của Trung quốc, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện 
đều có nói đến nhân vật Jivaka. 


Tên gọi đầy đủ của vị lương y này là Jivaka Komarabhacca, chữ j/vø có nghĩa là sự 
sống, jivaka có nghĩa là sống sót hay sống còn. Trong chữ Komarabhacca thì chữ kørnara có 
nghĩa là ruổi ấu thơ hay ngày nhỏ, bhacca có nghĩa là nhờ vả; hiểu theo tiếng Việt thì tên gọi 
của vị lương y này là "kẻ mồ côi", một "người sống còn nhờ vào kẻ khác". Kinh sách bằng 
ngôn ngữ Pali, tức là các kinh sách xưa, thuật lại trong hoàng triều của vua Bimbisara có một 
hầu thiếp xinh đẹp, giỏi tài múa hát, một kẻ "mua vui" cho toàn thể triều đình, lỡ mang thai, e 
sợ không còn đảm đang vai trò của mình được nữa, đành phải tạm trốn vào một nơi kín đáo, 
sau khi sanh thì sai một người hầu đặt đứa hài nhi vào một cái chậu gỗ đem vứt vào một đồng 
rác. Một đàn quạ bâu đến. Trong lúc đó có một người con trai của vua Bimabisara là hoàng tử 
Abhaya đi ngang và trông thấy. Vị hoàng tử này bèn sai một người tùy tùng đến xem đứa bé 
còn sống hay đã chết. Sau khi biết đứa bé vẫn còn sống thì vị hoàng tử này quyết định mang 
về cung điện để nuôi. 


Từ ngày còn bé, Jivaka trông thấy các vị lương y lui tới chăm sóc sức khỏe cho những 
người trong hoàng cung, thường mơ ước sau này sẽ được trở thành một vị lương y như họ. 
Lớn lên ông được gửi đi học y khoa trong suốt bảy năm với các vị y sĩ tại thành phố 
Takshashila - tiếng Hy Lạp thời bấy giờ là Taxila - nơi miền tây bắc của bán lục địa Ấn Độ, 
ngày nay là kinh đô Islamabad của Pakistan. Sau khi trở về vương quốc Magadha (Ma-kiệt- 
đà) ông hành nghề y sĩ và sớm nỗi tiếng, sau đó được chánh thức phong làm y sĩ của hoàng 
triều Bimbisara. Vua Bimbisara bị bệnh trĩ, máu dính ra cả quần áo, Jivaka trị cho vua 
Bimbisara khỏi bệnh bằng cách bôi một thứ dầu thuốc vào chỗ đau. Ông cũng từng rạch da 
đầu và khoét một lỗ ở sọ đề trị ung bướu cho một người giàu có thời bấy giờ, v.v. 


Các vị thánh lương y của Trung quốc cho biết các phép chân bệnh và nhiều phương 
thuốc mà họ sử dụng là các khám phá của vị Jivaka. Ngành châm cứu của của Trung quốc, 
cùng các các phép xoa bóp và bấm huyệt của Thái Lan cũng được xem là các phát minh của 
vị y sĩ này. Ngày nay ông được xem là vị tổ của ngành y khoa cô truyền của Ấn Độ và Thái 


177 


Lan. Tư liệu nghiên cứu của Tây phương về Jivaka cũng rất phong phú, nói chung người Tây 
phương rất quan tâm đến nhân vật này, chẳng qua là vì họ muốn tìm hiểu những gì là huyền 
thoại và những gì là các khám phá đích thật của vị Jivaka trong lãnh vực y khoa trong các thời 
kỳ cổ đại tại các nước Á châu. . 


Thế nhưng điều quan trọng hơn cả đối với chúng ta là Jivaka là một người Phật giáo 
trung kiên. Ông là y sĩ luôn bên cạnh Đức Phật và cũng từng khuyên Đức Phật nên cho phép 
các tỳ-kheo mặc áo may bằng vải mới, bởi vì vải nhặt được ở các nơi hỏa táng dễ gây ra lây 
nhiễm. 


H.1: Tượng chạm nỗi trên mặt đá cho thấy Jivaka đang quỳ gối băng bó vết thương ở chân của Đức Phật 
sau khi Đức Phật bị Devadatta (Đề-bà Đạt-đa), đệ tử và cũng là em họ của Đức Phật, lăn một tảng đá từ 
trên cao với ý định ám hại Ngài. Nhân vật phía trên ở góc bên phải đang nâng một khối đá biểu trưng cho 
nhân vật này. 

H.2: Di tích tu viện Jivakarama do chính Jivaka xây dựng. Vị trí của tu viện này được nhà sư Huyền 
Trang của Trung quốc khám phá ra từ thế kỷ thứ VI trong khi tu học trong thung lũng sông Hằng. Gần 
đây hơn vào thế kỷ XIX, nơi này mới được khai quật và một số di tích đã được tìm thấy. Tu viện 
Jivakamara được xem là một trong các di tích hiếm hoi còn lưu lại từ thời kỳ Đức Phật còn tại thế. 


Vua Bimbisara lúc trọng tuổi bị một người con trai là Ajatashattu, phó vương của lãnh 
thổ Anga thuộc vương quốc Magadha của mình làm phản, nhốt ông vào ngục bỏ đói cho đến 
chết vào năm -491, hầu sớm lên ngôi. Ajatashattu cũng đã có ý định giết cả mẹ vì người mẹ 
tìm cách ngăn chận hành động độc ác đó của mình. Dưới triều đại mới của AJatashattu, Jivaka 
vẫn được kính nễ và trọng vọng, vẫn tiếp tục giữ chức y sĩ chính thức của triều đình. Với sự 
tín nhiệm và uy thế đó Jivaka dần dần biến cải Ajathasattu trở thành một người Phật giáo thật 
trung kiên và tích cực. 


Lúc đó Đức Phật cũng đã trọng tuổi và Jivaka vẫn tiếp tục ở bên cạnh Ngài. Kinh sách 
Tây Tạng cho biết có lúc Jivaka phải chân bệnh cho Đức Phật ba lần một ngày. Jivaka rất đa 
đoan, vừa phải chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và cả triều đình, vừa phải chấn bệnh cho 
Tăng đoàn, không còn thì giờ nào chăm lo cho người thế tục, khiến họ ồ ạt xin xuất gia đề 
được Jivaka chữa trị bệnh tật cho mình. Phật giáo phát triển rất mạnh trong thời gian này, một 
phần là nhờ vào ảnh hưởng của Jivaka. 


Jivaka nêu lên một thắc mắc liên quan đến việc âm thực của Đức Phật và đó là chủ đề 
của bài kinh Jivaka Suira. Trong bài kinh này Đức Phật không những giải tỏa thắc mắc của 
Jivaka mà còn nêu lên cả vấn đề âm thực cho những người Phật giáo nói chung. Bài kinh như 
Sau: 


178 


Bài kinh giảng cho Jivaka 
Tôi từng được nghe như vầy: 


Lúc đó Đắng Thế tôn đang ngụ tại Rajagaha (ra/a có nghĩa là vua, gaha là nơi trú 
ngụ, kinh sách Hán ngữ gọi là Vương Xá) nơi vườn xoài của Iivaka Komarabhacca (chỉ tiết 
này cũng đáng lưu tâm: Đức Phật không ngụ trong nhà của Jivaka mà chỉ sống cùng với các 
đệ tử của mình trong khu vườn xoài của vị này. Cũng vậy, sau khi bị thương ở chân do người 
đệ tử Devadatta ám hại, Đức Phát cũng ngủ một mình trong một túp lều dựng tạm trong một 
khu đất dành cho những người tu hành tạm trú. Trong đêm cuối cùng trong kiếp nhân sinh 
này của mình Đức Phật cũng ngủ trong một túp lều trong khu vườn xoài của một người thợ 
kim hoà). VỊ Jivaka Komarabhacca tìm gặp Đắng Thế Tôn [trong khu vườn], vái chào và ngồi 
sang một bên. Sau khi an tọa thì Jivaka cất lời hỏi Đắng thế Tôn như sau: 


"Thưa Ngài, tôi được nghe nói người ta giết các con vật là vì vị Samana Gotama (chữ 
Samana được dịch âm là Sa-môn, nhưng cũng có nghĩa là người tu hành, có cùng một nghĩa 
với chữ Muni / Mâu-ni, do đó cũng chỉ có nghĩa là người hành khất", "người tu hành" hay 
"người khổ hạnh". Chữ Œotama là tên gọi của Đức Phát, thường được dịch âm là Cô-đàm. 
Trong bản dịch của nhà sự Thanissaro Bhikkhu thì các chữ Samana Gotama được dịch là vị 
Trâm tư Gotama / Gotama the contemplative) và vị Samana Gotama biết rõ là mình ăn thịt 
các con vật bị giết vì mình, dành cho mình. Thưa Thế Tôn, có người bảo rằng: "Người ta giết 
các con vật với chủ đích là vì vị Samana Gotama, và vị Samana Gotama biết rõ là mình ăn thịt 
các con vật bị giết với chủ đích là vì mình, dành cho mình', vậy thì những lời nói đó có phù 
hợp với những lời Ngài nói hay không? Hay đấy chỉ là những lời cáo buộc sai lầm nhằm vu 
khống Thế Tôn. Những điều khẳng định đó có phù hợp với những lời thuyết giảng của Thế 
Tôn hay không? Vậy có những lý do chính đáng nào, dù nhỏ nhặt cách mấy, có thê phủ nhận 
những lời nói đó của họ đối với Thế Tôn hay không, hầu tránh cho các kẻ khác khỏi đồn đại 
thêm”. 


"Này Jivaka, những kẻ nói rằng: 'Người ta giết các con vật với chủ đích là vì vị 
Samana Gotama, và vị Samana Gotama hiểu rõ mình ăn thịt các con vật bị giết với chủ đích là 
vì mình, dành cho mình', những lời nói đó không phù hợp với những lời mà ta nói, đấy chỉ là 
những lời lầm lẫn, không đúng sự thật. Ta bảo rằng không được phép ăn thịt trong ba trường 
hợp sau đây: khi trông thấy, nghe nói hay nghi ngờ [con vật bị giết để làm thức ăn cho mình] 
thì trong cả ba trường hợp ấy, không được phép ăn". 


"Này Jivaka, ta bảo rằng trong ba trường hợp có thể ăn thịt: khi mình không trông 
thấy, nghe thấy hoặc nghi ngờ [con vật bị giết là để làm thức ăn cho mình]. Ta bảo rằng trong 
ba trường hợp đó thì có thể ăn" (xin ưu ý đây là trường hợp khi người tỳ-kheo khất thực. 
Trong trường hợp đó người tỳ-kheo không thể chọn lựa hay từ chối, cũng không được phép 
phân biệt thức ăn mà người thể tục đặt vào bình bát của mình là gì, mà chỉ xem đó là phương 
tiện giúp mình sinh sống. Điều này sẽ được giải thích thêm bên dưới). 


179 


"Này Jivaka, hãy hình dung hoàn cảnh một người tỳ-kheo sống nhờ vào một ngôi làng 
hay một thị trấn. Người tỳ-kheo ấy tỏa rộng sự tỉnh giác (samưna-sati / mindfulness, 
awareness, sự tỉnh thức, chánh niệm) thắm đượm lòng từ tâm (meffa / goodMIll / tình thương, 
lòng nhân ái) trong tâm thức mình hướng vào phương trời thứ nhất (uướng đông), sau đó lại 
tiếp tục làm như thế hướng vào phương trời thứ hai (hướng íây), thứ ba (hướng nam) và thứ 
tư (hướng bắc), kề cả phía trên (không gian phía trên đâu) và phía dưới (không gian phía 
dưới chân) và cùng khắp; người tỳ-kheo tỏa rộng tâm thức thâm đượm lòng từ tâm phong 
phú, rộng lớn và vô biên đó của mình bao trùm toàn thể chúng sinh trong vũ trụ, không một 
thoáng hận thù hay ghét bỏ" (Đức Phật dạy người tỳ-kheo mở rộng tâm thức mình với không 
gian, hòa mình với tắt cả chúng sinh, và tự nhận diện mình là một chúng sinh nhự tắt cả các 
chúng sinh khác, đấy là cách gián tiếp nói lên miếng ăn chỉ là những gì nhỏ nhoi và vô nghĩa, 
thương yêu chúng sinh mới thật là những gì chủ yếu. Cách tỏa rộng tâm thức tỉnh giác hướng 
vào khắp miễn không gian kể cả trên đầu và phía dưới chân mình là một phép thiên định rất 
hữu ích giúp mình tỏa rộng và tan biến vào không gian vô tận, thoát ra khỏi môi trường chật 
hẹp của hành tỉnh này. Phật giáo hình dung không gian theo mười hướng hay mười phương, 
không gian, ngoài bốn hướng: đông, tây, nam, bắc, và bốn hường trung gian, còn gốm cả 
không gian trên đâu và dưới chân. Đối với Phật giáo, không gian không phải đơn giản chỉ là 
một sự đối nghịch: "trên trời" và "đưới đất"). 


"[Nếu trường hợp có] một người chủ gia đình hay người con trai của người chủ gia 
đình tìm gặp người tỳ-kheo và mời người này hôm sau đến dùng cơm với gia đình họ, thì 
người tỳ-kheo có thể chấp nhận hay không là tùy ý mình. Sau một đêm dài và đến sáng hôm 
sau, người tỳ-kheo mặc áo, khoác thêm áo ngoài, ôm bình bát, đi đến nhà người chủ gia đình 
và người con của người chủ gia đình, sau đó ngồi vào chiếc ghế dành cho mình. Người chủ 
gia đình hay người con của người chủ gia đình trút thức ăn thật ngon vào bình bát của mình. 
Thế nhưng người tỳ-kheo không nên nghĩ bụng: "Người chủ gia đình hay người con trai của 
người chủ gia đình cúng dường thực phẩm thật ngon cho mình là điều thật đáng quý (đáng 
khen, đáng mừng)', cũng không được mong: "Nếu người chủ gia đình hay người con trai của 
người chủ gia đình sau này sẽ còn tiếp tục cũng dường thực phẩm thật ngon cho mình và xem 
điều đó như là một hành động đáng quý' (cách suy nghĩ đó sẽ tạo ra cho người tỳ-kheo một sự 
bám víu, một sự chờ đợi rồi đây họ sẽ còn tiếp tục cúng dường mình như vậy. Người tỳ kheo 
nên hiểu rằng sự hào hiệp đó là cả một sự cô găng và hy sinh của của người chủ gia đình hay 
người con trai của người chủ gia đình, vì vậy không nên đòi hỏi họ một cách quá đáng). 
Người tỳ-kheo ăn thức ăn cúng dường ấy nhưng không ngấu nghiến (voracious / hám ăn), 
không tìm sự thỏa mãn (sự (ích thú trong miếng ăn), không tạo cho mình sự thèm khát (được 
tiếp tục hưởng những món ăn ngon như vậy) mà chỉ nên xem đấy như là một mối hiểm nguy 
cần phải thoát khỏi". 


"Này Jivaka nghĩ sao [về những lời ta vừa nói]? Trong trường hợp đó, có phải là người 
tỳ-kheo đang tự hành hạ mình, hành hạ kẻ khác, hay là cả hai, vừa mình và vừa kẻ khác hay 
không?" (hành hạ mình bởi vì ăn thì không được phép ngấu nghiễn, không tìm sự vui thích 
trong miếng ăn, cũng không được phép hy vọng sau này người khác sẽ còn cúng dường cho 


180 


mình các thức ăn ngon như thế. Đối với người cúng đường mình thì họ cũng phải cỗ gắng và 
hy sinh vì mình, thì đấy cũng là một cách hành hạ họ). 


"Thưa Thế Tôn, không đúng là như thế" (gười t}-kheo không thèm khát và bám víu 
vào miếng ăn là một sự giải thoát, người chủ gia đình hay người con trai của người chủ gia 
đình nhịn miếng ăn để hiến dâng cho người tu hành là một niềm vui sướng). 


"Này Jivaka, trong trường hợp đó, chẳng phải người tỳ-kheo đã nuôi dưỡng mình bằng 
những thứ thức ăn không có điều gì đáng khiển trách hay sao?" (bông nghĩ đến là mình đang 
ăn thực phẩm gì, mà chỉ xem miếng ăn như là một phương tiện nuôi sống mình: ăn nhưng 
không hám ăn, không tìm sự thích thú trong miếng ăn, không mong muốn sẽ được dịp ăn 
thêm, đấy là cách mà người. t)-kheo tạo cho mình một sự bình lặng và thanh thản trong khi 
ăn. Người thể tục thương mến và quý trọng người tÈ-kheo, nhịn bớt miếng ăn để đặt vào bình 
bát của người tu hành là một sự hy sinh cao quý, mang lại cho mình một niềm vui sướng 
trong lòng). 


"Thưa Thế Tôn, quả đúng là như vậy. Tôi từng được nghe nói vị trời Brahma (7hượng 
để / "Phạm Thiên Vương" trong Ấn giáo) an trú trong thể dạng bình lặng đó (upekkha / 
equanimity / thể dạng thăng bằng và thanh thản của tâm thức, kinh sách Hán ngữ gọi là 
+”). Nay chính mắt tôi được trông thấy tận mắt Thế Tôn đúng là một nhân chứng cụ thể 
đang an trú trong thể dạng bình lặng (pekkha / thanh thản) đó. Quả đúng là như thế, thưa 
Thế Tôn, chính Ngài đang an trú trong thể dạng bình lặng đó" (đong bản dịch của Michel 
Proulx là chữ bonne volonfé / good will / tâm nguyện. Jivaka đã nhận thấy được sự bình lặng 
và thanh thoát đó của Đức Phật trong khi ăn, trong lúc đàm thoại hay hành thiên). 


"Này Jivaka, sự thiếu cảnh giác (ii thức) cũng có thể xảy ra vì sự thúc đây của các 
thứ đam mê (/hèm khát, dục vọng), ghét bỏ (hận thù) hay ảo giác (hoang mang, lầm lẫn). Khi 
một vị Tathagata ("Như Lai" có nghĩa là một người "Chỉ là như thể, không đi về đâu cả cũng 
chẳng phải là từ đâu đến đáy”. Đáy là cách Đức Phát tự nhận diện mình, nhưng đồng thời 
cũng đặt vào ngôi thứ ba) đã loại bỏ được tất cả mọi đam mê, ghét bỏ và ảo giác, đã nhồ bỏ 
tận rễ những thứ ấy đoại bỏ nguyên nhân tạo ra những sự bám viu), tương tự như một cây 
dừa đã bị chặt tận gốc (cây đừa - nói chung là các loại cây cọ / palm tree, còn gọi là các loài 
cây "đơn tử diệp"/monocotyledon - sau khi đã bị chặt gốc hoặc chặt ngang thân sẽ không thể 
đâm chỗi trở lại. Cách so sánh này thường thấy trong nhiều bài kinh khác), khiễn những thứ 
ây không còn tiếp tục tồn tại, cũng không phát sinh trở lại thêm một lần nữa. Này Jivaka, nếu 
các điều ấy (loại bỏ được các thứ đam mê, ghét bỏ, ảo giác) đúng với những gì mà ]ivaka 
muốn nói [về ta], thì ta sẽ sẵn sàng chấp nhận những lời nói ấy". 


"Những gì tôi muốn nói lên quả đúng thật là như thế, thưa Thế Tôn" 


181 


"Này Jivaka, có năm giai đoạn nối tiếp nhau (các hệ quả dây chuyên) khiến mang lại 
thật nhiều điều bất hạnh cho người giết một con vật với chủ đích vì Như Lai hay vì một đệ tử 
(các f)È-kheo) của Như LaI". 


-"Khi một người chủ gia đình ra lệnh: 'Hãy mang con thú ấy đến đây', thì đấy là hệ quả 
thứ nhất, mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho người chủ gia đình" (Iiên quan đến ý định hiện 
lên trong tâm thức của người ra lệnh, đó là nghiệp tạo ra bởi tác ÿ). 


-"Khi con vật bị cột cổ và mang đến, nó cảm thấy đớn đau và lo sợ, thì đây sẽ là hệ 
quả thứ hai, mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho người chủ gia đình" /ờ tác ý bên trong tâm 
thức đưa đến hành động cụ thể bên ngoài, tạo ra sự lo sợ và khổ đau cho con vậi). 


-"Khi người chủ gia đình ra lệnh: 'Hãy giết mô con vật ấy đĩ', thì đấy là hệ quả thứ ba, 
mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho người chủ gia đình" (ác ý trước kia trở thành một sự 
quyết tâm giết con vật. Sự quyết tâm đó là để làm thức ăn hiến dâng cho người tu hành. Nếu 
người tu hành ý thức được sự chủ tâm đó thì đấy là cách gián tiếp tham gia vào hành động 
giết mồ con vật). 


-"Khi con vật cảm thấy đau đớn và lo âu khi bị giết, thì đấy là hệ quả thứ tư, mang lại 
thật nhiều điều bất hạnh cho người chủ gia đình" (sự /o âu và đau đớn của con vật tuy không 
được nhận biết bởi phân tri thức nồi tức là phân tri thức nhận biết /conscious mỉnd của mình, 
thế nhưng phần vô thức / unconscious mind hay alayavjnana / a-lại-da-thức trông thấy được 
sự đau đớn và lo sợ đó của con vật bị giết, và sẽ tạo ra các xúc cảm tiêu cực lưu lại các dấu 
vết trên dòng tri thức / conciuousness của mình). 


-"Khi người chủ gia đình làm hạ phẩm giá của vị Như Lai hay một đệ tử của vị Như 
Lai bằng cách có tình hiến dâng những miếng thịt không thể nào chấp nhận được (vì sự tàn ác 
của hành động sát sinh), thì đây là hệ quả thứ năm mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho 
người chủ gia đình" (hành động hiến dâng đó là cách gây ra thêm thật nhiễu điểu bất hạnh 
cho người tu hành cô tình chấp nhận những miếng thịt đó). 


"Này Jivaka, bất cứ ai giết một con vật với mục đích hiễn dâng cho Như Lai hay một 
đệ tử của Như Lai thì sẽ mang lại cho mình thật nhiều điều bất hạnh qua năm hệ quả đó" (sự 
hiến dâng đó không những không mang lại cho mình một sự tốt lành nào mà ngược lại còn 
tạo ra thêm những điều bất hạnh cho mình vì các hành động thiểu ý thức đó của chính mình). 


Sau khi được nghe những lời đó thì Jivaka Komarabhacca bèn thốt lên: "Thưa Thế 
Tôn, quả thật tuyệt vời! Quả là phi thường! Kể từ đây các tỳ-kheo chỉ ăn những gì được cho 
phép. Thưa Đắng Thế Tôn, các tỳ-kheo chỉ ăn những gì không bị chê trách". 


"Tuyệt vời thay, thưa Thế Tôn, tuyệt vời thay! Những lời Ngài giảng dạy tương tự như 
dựng trở lại một vật gì đã đỗ xuống, như khám phá ra những gì bị che khuất, chỉ đường cho 
những người đi lạc, thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối và để nghĩ rằng: Những ai có mắt 


182 


sẽ trông thấy được hình dạng', chẳng khác gì như Thế Tôn đã soi sáng giáo lý bằng nhiều 
phương cách khác nhau (câu này mang tính cách công thức, thường là để chấm dứt một bài 
kinh. Cũng tương tự như phân mở đâu thường khởi sự bằng câu "tôi từng được nghe như 
vầy", và sau đó còn cho biết thêm là mình được nghe tại nơi nào, vào địp nào, có sự chứng 
kiến của những ai, v. v., đó là cách bảo đảm những lời mình thuật lại là những lời của Đức 
Phật nói ra và chính mình trực tiếp được nghe). 


"Xin Đẳng Thế Tôn cho phép tôi được quy y nơi Đắng Thế Tôn, nơi Dhamma (Đạo 
Pháp) và Sangha (Tăng Đoàn). Xin Đắng Thế Tôn chấp nhận tôi như là một người tu tập tại 
gia (lay follower / Cư sĩ ) kế từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời tôi" (:hật ra câu này cũng 
là một câu công thức, bởi vì Jivaka đã chính thức được xem là đệ tử tại gia đâu tiên của Phật 
từ trước, tức là một người được mệnh danh là sotapamna - chữ sota có nghĩa là dòng suối, 
dòng thác, panna là sự hiểu biết nhưng cũng có nghĩa là bước vào hay hòa nhập; sotapanna 
là người đã "bước được vào dòng chảy" - thế nhưng thay vì xuất gia thì vẫn giữ nghề nghiệp 
và cuộc sống thể tục của mình). 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Điểm đáng lưu ý trước nhất trong bài kinh trên đây là Đức Phật không đưa ra một lời 
phán lệnh nào cả đối với việc ẩm thực, chăng hạn như không được ăn thịt bò, không được ăn 
thịt heo, hoặc trong một ngày nào đó trong tuần không được ăn thịt mà chỉ được ăn cá, v.v. 
Đức Phật trong bài kinh trên đây chỉ giải thích cho chúng ta hiểu chủ đích và các hậu quả của 
việc âm thực và các xúc cảm bám víu và thèm khát đối với miếng ăn, đồng thời Ngài cũng 
nêu lên sự lo sợ và đớn đau của một con vật bị giết, và cả sự độc ác trong hành động và trong 
tâm thức của người gây ra cái chết cho con vật đó. Sự ý thức và hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta 
tự tạo ra cho mình một cung cách hành xử đúng đắn hơn trước miếng ăn và sự sống của sinh 
vật nói chung. 


Năm hệ quả trong việc ăn thịt một chúng sinh 


Jivaka nêu lên thắc mắc về một lời đồn đại về việc âm thực của Đức Phật, thể nhưng 
Đức Phật không những cho biết những lời đồn đại đó không đúng sự thật, không phù hợp với 
những lời thuyết giảng của mình, và sau đó đã mở rộng vấn đề bằng cách nêu lên quan điểm 
của mình về việc ẩm thực nói chung. Quan điểm đó gồm năm điểm như sau: 


I- Trước hết người tu hành phải tỏa rộng sự tỉnh giác thâm đượm lòng từ tâm (metta) 
của mình hướng vào tất cả chúng sinh khắp các miền không gian, đồng thời tự nhận diện 
mình cũng là một chúng sinh như tất cả các chúng sinh trong bầu không gian đó. Sự ý thức và 
mở rộng đó của tâm thức sẽ giúp mình nhận thấy miếng ăn chỉ là phụ thuộc, một cái gì đó thật 
nhỏ nhoi trước sự sông và trước không gian vô tận đang mở ra với mình. 


2- Sau đó Đức Phật đưa ra một nguyên tắc thật rõ rệt: người tu hành chỉ nên xem 
miếng ăn là một phương tiện kéo dài sự sống của mình hầu giúp mình tiếp tục tu tập, nhưng 


183 


không được xem miếng ăn là một sự thích thú, bởi vì sự thích thú sau đó tất sẽ tạo ra cho 
mình sự thèm khát và bám víu. Một khi đã hiểu được miếng thịt là sự đau đớn của một sinh 
vật, thì phải suy nghĩ xem miếng thịt đó có phải là do người khác giết một sinh vật với chủ 
đích làm thức ăn cho mình hay không? Nếu trông thấy cái chết của một con vật là vì mình, 
hoặc chỉ cần nghe nói hay nghi ngờ cái chết của của con vật là vì mình, thì mình không được 
phép ăn. 


3- Tiếp theo, Đức Phật đưa ra một thí dụ cụ thể nhưng vô cùng sâu sắc và kín đáo: nếu 
một người tỳ-kheo được người thế tục mời ăn, và nếu nhận lời, thì điều đó có nghĩa là người 
tỳ-kheo được mời ý thức và chấp nhận thức ăn mà người mời đặt vào bình bát của mình là vì 
mình, dành cho mình, và trong trường hợp đó nếu nhận thấy thức ăn ià £hj# của một sinh vật 
thì nhất định mình sẽ không ăn. Trong bài kinh Đức Phật hay một đệ tử của Đức Phật là 
người được mời, người chủ gia đình hay người con trai của người chủ gia đình là người đứng 
ra mời, trong trường hợp đó nêu miếng ăn là thịt thì Đức Phật hay người đệ tử của Ngài với tư 
cách người được mời sẽ không ăn, và người chủ gia đình hay người con trai của người chủ gia 
đình sẽ là người đáng trách. 


4- Trái lại khi người tỳ-kheo phải sống nhờ vả vào một ngôi làng hay một thị trấn thì 
trong khi đi khất thực thì người tỳ-kheo không có quyền đòi hỏi hay chọn lựa gì cả, không 
được phân biệt nguồn gốc miếng ăn mà người thế tục đặt vào bình bát của mình. Khi ăn thì 
không được phép phân biệt miếng ăn trong bình bát của mình có lẫn với một miếng thịt nào 
hay không, đồng thời cũng không được phép tìm sự thích thú trong các miếng ăn đó mà chỉ 
nên xem đấy là phương tiện hỗ trợ sự sống của mình giúp mình tiếp tục tu tập. Thực phẩm 
trong trường hợp khất thực đó khác hắn với thực phẩm trong trường hợp được mời. Trong 
trường hợp này người được mời và chấp nhận lời mời, tất phải hiểu được thức ăn mà người 
mời đặt vào bình bát của mình là vì mình, dành cho mình, và mình sẽ không được phép ăn 
nếu thức ăn ấy là thịt, bởi vì mình không thể tự bào chữa là mình không trông thấy, nghe thấy 
hay nghi ngờ là miếng ăn không phải là vì mình. 


Dầu sao các cảnh huống trên đây cũng là những gì xảy ra trong khung cảnh xã hội của 
hơn hai mươi lăm thế kỷ trước. Cách tổ chức và sự sinh hoạt trong các xã hội ngày nay hoàn 
toàn khác hắn. Trong một phân đoạn dưới dây, chúng ta sẽ tìm hiểu việc âm thực của mình 
phải như thế nào để được đúng đắn trong khung cảnh sinh hoạt của xã hội ngày nay. 


5- Sau khi nêu lên hai trường hợp được mời và khất thực trên đây, Đức Phật phân tích 
năm giai đoạn hay hệ quả tạo nghiệp, mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho người giết mô 
một sinh vật để làm thức ăn, dù là để hiến dâng cho Đức Phật hay một đệ tử của Đức Phật 
cũng vậy. Năm giai đoạn tạo nghiệp đó cho thấy thật rõ bên trong mỗi miếng thịt của sinh vật 
bị giết đều ấn chứa sự đớn đau và sợ hãi. Phật giáo cấm đoán sự hung bạo đó, vả đây cũng là 
giới luật thứ nhất trong năm giới luật quan trọng nhất của Phật giáo, đó là giới luật cắm sát 
sinh, dù là dưới hình thức nào hay vì lý do nào, đối với một sinh vật tiến hóa hay một con côn 
trùng nhỏ bé cũng vậy. Sự cấm đoán đó nói lên một thái độ phi-bạo-lực, một lý tưởng đạo 
đức, một sự tôn trọng quyền sống của tất cả chúng sinh. Sự cấm đoán đó không hề là một 


184 


phán lệnh độc đoán mà là một cái gì đó thật cao cả, thiêng liêng và mang nhiều tình thương 
hơn. 


Việc ăn chay qua tâm nhìn của Trung quán 


Các điều Đức Phật nêu lên trong bài giảng trên đây rất khúc triết và tế nhi, thế nhưng 
rất minh bạch và dứt khoát, phản ảnh trọn vẹn ý nghĩa của việc âm thực của người Phật giáo 
nói chung, đù là xuất xuất gia hay tại gia cũng vậy. Đức Phật không đưa ra một lời phán lệnh 
độc đoán mà dành cho chúng ta quyền suy nghĩ để tự mình tạo ra cho mình một cung cách 
hành xử đúng đắn trong từng miếng ăn. 


Cung cách hành xử đúng đắn đó nằm chung trong con đường trung đạo của Giáo huấn 
của Đức Phật. Trung đạo không có nghĩa là "nửa này nửa kia" mà là: "không phải như thế 
này, cũng không phải như thế kia, cũng không phải là cả hai, nhưng cũng không phài không 
cả hai". Cách lý luận hay phép lôgic đó gọi là "tứ đoạn luận". Phép "tam đoạn luận" là cách 
mang lại một sự hiểu biết hiển nhiên nảo đó, trái lại "tứ đoạn luận" mang chủ đích nêu lên 
một sự hiểu biết vượt lên trên tất cả mọi thái cực, vượt thoát khỏi tất cả các khái niệm và các 
SỰ khẳng định cực đoan, kể cả sự hiển nhiên thiết lập bởi "tam đoạn luận". 


Hơn bảy thế kỷ sau khi Đức Phật tịch diệt, vị đại sư NagarJuna (Long Thụ) đã khám 
phá ra ý nghĩa của phép logic "tứ đoạn luận" trong Giáo huấn của Đức Phật và dựa vào đó đề 
thiết lập một học phái gọi là Madhyamaka / Trung quán, chủ trương một sự vượt thoát khỏi 
mọi sự lý luận và các khái niệm khẳng định, tiếng Anh gọi là Middle way / Trung đạo, thế 
nhưng cũng có một số học giả và triết gia gọi là Centrism / Trung điểm, có nghĩa là "ở giữa" 
không rơi vào một quan điểm cực đoan nào cả. Thế nhưng thật ra cũng không phải là "ở giữa" 
mà đứng hắn ra ngoài mọi hình thức lý luận, nói lên một sự thật linh động không thể diễn tả 
được bằng ngôn từ. 


Trở lại với vẫn đề ẩm thực thì Đức Phật không "bắt buộc" người tu hành phải ăn chay, 
nhưng cũng không cho phép người tu hành ăn thịt, thế nhưng cũng không phải là cho phép cả 
hai thứ, nhưng cũng không phải là không cho phép cả hai thứ. Ngài chỉ nhắc khéo chúng ta 
bằng cách nêu lên năm hệ quả tạo nghiệp mang lại thật nhiều điều bất hạnh cho tất cả những 
ai - dù là thế tục hay xuất gia, dù trực tiếp hay gián tiếp - tạo ra sự sợ hãi và đớn đau cho một 
sinh vật. Trước sự ý thức đó chúng ta tất sẽ hiểu rằng tự mình phải tạo ra cho mình một cung 
cách hành xử đúng đắn hơn trước sự sống của muôn loài. 


Việc ăn chay trong xã hôi ngày nay 


Trên đây thật ra là những lời giảng của Đức Phật dành cho những người sống trong 
một khung cảnh sinh hoạt xã hội hoàn toàn khác hắn với chúng ta ngày nay. Thật hiển nhiên, 
nếu muốn tìm hiểu một vấn đề hay một sự kiện nào đó thì phải đặt vấn đề â Ấy, sự kiện â ấy vào 
đúng khung cảnh không gian và thời gian của nó. Xã hội ngày nay của chúng ta đã được tổ 
chức hóa và hệ thống hóa, chúng ta không còn phải cột cô một con vật hay lùa bắt một con gà 


185 


để giết thịt khi mời khách, chúng ta có sẵn một hệ thống chăn nuôi kỹ nghệ, các lò sát sinh, 
các cơ xưởng biến chế và một mạng lưới chuyên chở và phân phối thực phâm. Chúng ta chỉ 
cần bước vào siêu thị để chọn miếng thịt nào nhiều nạc, ít mỡ hay ít da. 


Chúng ta có thê nghĩ rằng mình có quyền ăn những miếng thịt đó, bởi vì những miếng 
thịt bày bán đó không nhất thiết là "vì mình" mà là vì sự "lợi nhuận" của siêu thị và "nhu cầu" 
của vô số các người tiêu thụ khác. Cách suy nghĩ đó là một hình thức vô trách nhiệm, một 
cách tự bào chữa thiếu ý thức, bởi vì trong xã hội ngày nay, chúng ta và cả những người tu 
hành khi mà họ không còn phải khất thực như trước đây nữa mà có sẵn bếp núc trong chùa, 
tất cả không thể ngoảnh mặt đi nơi khác để bảo rằng mình không trông thấy, nghe thấy hay 
nghỉ ngờ về nguồn gốc miếng thịt và sự khổ đau của các con vật bị giết mô. Chăn nuôi, 
chuyên chở, giết mô, phân phối, bày bán là cả một dây chuyền kỹ nghệ. Phía sau dây chuyền 
đó là lợi nhuận và sự tính toán của thật nhiều người và chủ đích của dây chuyền đó là làm sự 
thỏa mãn sự thèm khát của chúng ta. Vì vậy chúng ta không thê tự bào chữa là mình không 
hay biết gì cả về các miếng thịt bày bán ở chợ hay trong siêu thị là vì mình. 


Hai mươi lăm thê kỷ trước, dây chuyền đó đơn giản hơn nhiều, chỉ là một sự diễn tiến 
gôm năm gial đoạn: 


1- hãy mang con thú â ây đến đây; 

2- con vật bị cột cổ và mang đến; 

3- giết mồ con vật ấy đi; 

4- con vật sợ hãi và phải chịu mọi sự đau đớn; 
5- miếng thịt được hiến dâng cho người tu hành. 


Năm giai đoạn diễn tiến đó là năm hệ quả tạo nghiệp cho những người xưa. Dây 
chuyền kỹ nghệ giết mô là chuỗi dài hệ quả tạo nghiệp cho chúng ta ngày nay. Tóm lại mỗi 
người trong chúng ta đều trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào sự vận hành của guồng máy xã 
hội và dây chuyên sản xuất và phân phối thực phâm. Do vậy chúng ta không thể nào bảo rằng 
nguồn gốc của miếng thịt mà mình mua không phải là vì mình, dành cho mình. Trong sự sinh 


hoạt của xã hội ngày nay, tất cả chúng ta đều "trông thấy", "nghe thấy" và "không nghỉ ngờ gì 
cả" về nguồn gốc của miếng thịt mà mình đang nhai. 


Thật ra ăn chay cũng chỉ là một thói quen, có thể tập được dễ dàng. Chúng ta có thê 
bắt đầu ăn chay một bữa mỗi ngày, sau đó là cả hai bữa trong vài ngày, và tiếp theo là ăn 
chay nguyên một tuần hay một tháng, sau hết là một năm, và cứ tiếp tục như thế cho đến khi 
nào cuộc sống của mình chấm dứt. Thức ăn tinh khiết sẽ mang lại cho mình một sức khỏe tính 
khiết, một sức khỏe tính khiết sẽ mang lại cho mình một nội tâm tinh khiết, cách suy nghĩ đó 
sẽ giúp chúng ta ăn chay nhiệt tình hơn. Ăn chay là cách giữ gìn đạo đức cụ thể và thiết thực 
nhất, mang lại cho mình một niềm vui sướng trong hiện tại và một phần thưởng thật to lớn 
trong tương lai. 


Bures-Sur-Yvette, 23.02.21 


186 


Bài 29 
Hôn nhân và Phật giáo 


Có một khía cạnh khác trong cuộc sống liên hệ đến hầu hết mọi người, bằng cách này 
hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, đó là việc hôn nhân. Quan điểm Phật giáo về hôn nhân 
khác hắn với quan điểm theo truyền thống lâu đời của Tây phương. Hôn nhân đối với Phật 
giáo không phải là một "bí tích" (sacramemt / một nghỉ thức tôn giáo mang tính cách thiêng 
liêng, Hội thánh Ki-tô La-mã đưa ra bảy bi tích: bí tích thứ nhất là "rửa tội", bí tích thứ bảy 
là "hôn phối "), nhưng cũng không phải là một sự giao ước trên phương diện luật pháp. Theo 
truyền thống Phật giáo, hôn nhân chỉ đơn giản là một sự tương giao trên phương diện con 
người, được bạn bè và gia đình thừa nhận. Trong khung cảnh Phật giáo của thế giới Đông 
phương, việc hôn phối không cần đến một nghi lễ [tôn giáo] nào cả, mà hai người chỉ cần tổ 
chức một buổi lễ (i¿c cưới) quy tụ bạn bè và gia đình đề chính thức tuyên bố sự sống chung 
của họ. [Tuy nhiên] đôi vợ chồng cũng có thể đến một ngôi chùa sần nhà để cầu xin được phù 
hộ, thế nhưng đấy không phải là một nghi lễ hôn phối. Nếu không đến chùa thì họ cũng không 
bị xem là "sống trong tội lỗi", bất hợp pháp hay bắt chấp lễ giáo. Hôn phối trước hết tự nó chỉ 
là một mối quan hệ giữa con người, một cuộc sống chung. Các nhà sư không đứng ra làm lễ 
cưới cho họ mà chỉ [gián tiếp] thừa nhận [cuộc sống lứa đôi của họ] và phù hộ họ, cầu mong 
họ sống với nhau trong hạnh phúc, phù hợp với Dharma (Đạo Pháp), và cùng giúp đỡ nhau 
bước theo Giáo huấn của Đức Phật. Việc ly dị cũng không đặt thành vấn đề nếu cả hai người 
cùng thỏa thuận, người phụ nữ giữ trở lại tên họ của mình thế thôi. Chế độ một vợ một chồng 
hoặc nhiều vợ hay nhiều chồng đều xảy ra trong các nước Phật giáo và đều được kính trọng. 
Mối quan tâm của Phật giáo nhất thiết chỉ tập trung vào các phẩm tính trong sự tương giao 
giữa những người liên hệ. 


(Qua một góc nhìn mở rộng và sáu xa hơn thì hôn nhân thát ra cũng chỉ là một hậu 
quả cụ thể phát sinh từ sức mạnh thúc đẩy của bản năng truyền giống. Bản năng này cũng 
phức tạp không kém bản năng sinh tôn. Trên phương diện tâm lý, sức mạnh thúc đẩy đó của 
bản năng truyền giống đưa đến "tình yêu", sự "say đắm" hay "thất vọng", v.v., trên phương 
điện xã hội sự thúc đẩy đó hiện ra qua các hình thức sinh hoạt nghệ thuật: phim ảnh, tiểu 
thuyết, thi phú trữ tình, âm nhạc, hội họa, quân áo, phần son, v.v., trên phương diện sinh học 
và tiến hóa thì đấy là cách tạo giống và sự chọn lọc thiên nhiên (natural selection). 


Trên phương diện tín ngưỡng, hôn nhân chẳng có gì là thiêng liêng cả, cũng chẳng có 
ai đứng ra cho pháp hay chứng giám những "chuyện ấy" cả. Theo Phật giáo hôn nhân chỉ là 
hậu quả mang lại bởi karma (nghiệp) tức là các nguyên nhân do "đổi lứa” tạo ra trong quá 
khứ của mình. Hậu quả đó cụ thể hóa bởi cuộc sống lứa đôi tạo ra các nguyên nhân mới, đưa 
đến các hậu quả mới. Sinh con đẻ cái là một trong các thứ hậu quả trước mắt, phát sinh từ sự 
vướng mắc của "hôn nhân". Con cái nhận chịu các thứ khổ đau của chúng, "đôi lứa" ngoài 
các khổ đau của mình còn phải chia sẻ gánh nặng khổ đau của con cái. 


187 


Thế nhưng thường thì chúng ta lại không nhìn vào sự sống qua góc nhìn đó mà chỉ 
trông thấy màu sắc của "tình yêu", "hạnh phúc" trong cuộc sống lứa đôi, tìm thấy sự "thỏa 
mãn” khi tự nhận diện mình qua vóc dáng, gương mặt và trí thông mình của con cái mình. 
Thế nhưng đấy chỉ là các khía cạnh lừa phỉnh của hiện thực mà thôi. Tỷ lệ ly dị so với hôn 
phối là 25% tại Việt Nam, 46% tại Mỹ và Pháp, và cao nhất thể giới là Bô-đào-nha với 71%. 
Các nghỉ lễ bí tích hay ban phúc, kề cả lễ giáo, dường như không tạo được ảnh hưởng nào 
đổi với các tỷ lệ đó. Chẳng qua là vì các nguyên nhân đưa đến tình trạng ly hôn, ly đị là các 
thứ khổ đau nằm bên trong thân xác và tâm thức của mỗi cá thể. Chủ đích tu tập của Phật 
giáo là hóa giải tận gốc nguyên nhân sâu kín mang lại các thứ khổ đau đó của con người. Tín 
ngưỡng, giáo điều, nghỉ lễ, luật pháp... phải chăng chỉ là các phương pháp vá víu và tạm bợ 
trước sức mạnh thúc đẩy của bản năng ?). 


Một cách văn tắt, những gì được trình bày trên đây là quan điểm bình dị của Phật giáo 
về sila (đạo đức), liên quan đến các lãnh vực ẩm thực, công ăn việc làm và hôn nhân, nhằm 
giúp người bổ-tát nhìn vào chính mình (z6ên hiểu người bô-tát với nghĩa rộng, tức là tất cả 
những người tu tập Phật giáo bước theo con đường Đại thừa, dù là xuất gia hay tại gia). Tuy 
nhiên chúng ta cũng không nên quên là chủ đề mà chúng ta đang bàn thảo với nhau là si/a 
paramita (đạo đức hoàn hảo). Sila đỗ trước hết nói lên một sự ứoàn £hiện, và sau đó là một sự 
hợp nhất giữa sila và prajna hay trí tuệ. Sự ngay thật (sự giữ gìn đạo đức), dù được tôn trọng 
đến mức độ nào cũng vây, tự nó không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, một phương 
tiện mang lại sự giác ngộ. Theo quan điểm Phật giáo, nếu si/z được xem là cứu cánh, tự nó và 
bởi chính nó, thì nó sẽ biến thành một sự trở ngại (hindrance / obstruction, một chướng ngại 
một sự cản trở, ngăn chận sự thăng tiễn trên đường tu tập, bởi vì nếu cứ loanh quanh và 
vướng mắc trong việc giữ gìn đạo đức thì khó phát huy được trí tuệ). Đỗi với dana (sự hào 
hiệp) cũng vậy, nếu tự nó và bởi chính nó là cứu cánh, thì nó cũng chỉ đơn giản là một hình 
thức chủ nghĩa nhân ái (humanitarianism) hay chủ nghĩa nhân bản (?z!/anthropy / chủ nghĩa 
vị tha hay tình thương nhân loại) thì điều đó cũng rất tốt, thế nhưng chưa phải là đủ. Ý nghĩa 
đích thật của đana (sự hào hiệp) phải là một phương tiện nhằm chủ đích mang lại sự Giác ngộ 
cho chính mình và tất cả chúng sinh (sự hào hiệp không phải đơn giản chỉ là tình thương và 
sự giúp đỡ đồng loại mà phải nhằm vào một chủ đích xa hơn và cao cả hơn. Nhiễu người tích 
cực và hăng hái tham gia vào các công việc cứu trợ, nhưng chỉ dừng lại ở cấp bậc đó. Phía 
sau dana / lòng hào hiệp còn có một bồn phận khác: hóa giải khổ đau cho những người mà 
mình đang giúp đỡ và cho cả chính mình). 


Thật ra những gì tôi muốn nói lên là một sự đối nghịch có thể xảy ra giữa hai phép tu 
tập dana (sự hào hiệp) và sila (đạo đúc), (hào hiệp là một sự nhiệt tình và mở rộng, trái lại 
việc giữ gìn đạo đức là một sự gò bó và thận trọng). Shantideva (Tịch Thiên, một vị đại sư và 
triết gia Phật giáo người Ấn, thể kỷ thứ VII) cho biết tiềm năng đối nghịch đó có thể xóa bỏ 
được nếu biết hành động một cách thận trọng, ý thức và cảnh giác. Chắng hạn như trường hợp 
một vị sư phải đứng ra chăm sóc cho một phụ nữ mang bệnh. Thật hiển nhiên vị sư này hết 
lòng chăm sóc, lo lắng thuốc men cho người bệnh, Thế nhưng nếu quá lo lắng bên cạnh người 
này thì cũng có thê phương hại đến lời nguyện của người tu sĩ. Điều đó có thể khiến việc giữ 
gìn sửz (đạo đức) của người tu hành thêm khó khăn. Thế nhưng điều đó cũng không phải là 


188 


nan giải, nếu người tu hành giữ được sự thận trọng và phát huy được sự tỉnh giác, có nghĩa là 
dù phải làm việc gì thì mình vẫn giải quyết được sự đối nghịch đó (dù nhiệt tình nhưng vẫn 
giữ được đạo đức). Một số giới luật dành cho người tu sĩ rất khắt khe khiến tạo thêm khó 
khăn cho người bồ-tát trong công tác của mình: chăng hạn không giảng dạy Dharma cho 
những người quấn khăn hay mang kiếm (øói chung là những người theo các tín ngưỡng khác, 
hoặc những người có các định kiến cực đoan khó thuyết phục. Thật ra đây cũng là một vấn đề 
thật gay go. Trong các xã hội ngày nay, nhất là tại phương Tây, đang xảy ra tình trạng "trà 
trộn" về tín ngưỡng, có những tín ngưỡng cho thấy những dấu hiệu cuối mùa, có những tín 
ngưỡng khá cứng nhắc, do đó sự hòa đông tôn giáo thật khó xảy ra), không được ăn sau bữa 
trưa (có thể thiếu dinh dưỡng khiến không đủ sức để làm việc), không ngồi lên chiếc xe do bò 
kéo (không khai thác sự cực khổ của các con vật. Nói chung đó là các cách giữ gìn đạo đức, 
thế nhưng đây cũng là những trở ngại ngăn chận lòng hào hiệp và sự nhiệt tình của người bô- 
rár), v.v. Ngày nay một số lớn các vị sư tu tập theo Phật giáo Theravada cảm thấy một sự đối 
nghịch giữa lòng mong muốn quảng bá Dharma và sự tôn trong các giới luật quá khắt khe 
dành cho người tu sĩ, điều đó gây trở ngại không ít cho sự sinh hoạt của họ với tư cách một 
người bồ-tát. Tình trạng đó thường thấy xảy ra tại Ấn Độ: trong lúc xã hội tại nơi này đang 
biến đôi và Đại thừa đang phát triển, thì việc giữ gìn giới luật vẫn cứ tiếp tục khắt khe (hiếu 
cởi mở đề thích ứng với môi trường chung quanh). Thế nhưng đối với Shantideva (Tịch 
Thiên) thì ông vẫn tin rằng khi nào vẫn còn giữ được sự cảnh giác thì các sự đối nghịch không 
những sẽ được khắc phục mà còn trở nên lỗi thời. Và đấy cũng chính là sự hợp nhất giữa tất 
cả các thể dạng liên quan đến lý tưởng của người bồ-tát (Jý tưởng của người bô-tát vượt lên 
trên tất cả các sự đối nghịch và cả các hình thức cực đoqHm. Tất cả các sự câu nệ, định kiến, 
công thức, quy uớc và gò bó đêu bóp ngạt sự sáng tạo và lòng nhiệt tình). 


Bures- Sur Yvette, 24.02.21 


189 


Chương V 
Nam Tính và nữ tính trong cuộc sống tâm linh 
". 


Bài 30 - Nam tính và nữ tính trong cuộc sống tâm linh 
Bài 31 - Ba lãnh vực tu tập về sự kiên nhẫn 

Bài 32 - Kshanii với tư cách là một sự khoan dung 

Bài 33 - Kshanri với tư cách là một sự thụ cảm tâm linh 
Bài 33 - Virya hay nghỉ lực hướng vào điều thiện 

Bài 34 - Sự tinh tế trong các xúc cảm mộc mạc 

Bài 35 - Phật giáo Zen và Phật giáo Shin 


190 


Bài 30 
Nam tính và nữ tính trong cuộc sống tâm linh 


Thời buổi ngày nay, đề cập đến vấn đề nam tính nữ tính, dù là thuộc lãnh vực nào, thì 
cũng chăng khác gì bước vào một lãnh địa vô cùng nguy hiểm, dù với tất cả sự thận trọng 
bằng cách đặt các chữ này (zz và ø) vào giữa hai ngoặc kép cũng vậy, cũng không sao 
tránh khỏi cách hiểu quá đỗi từ chương của hai chữ này. Thế nhưng thật ra chúng ta cũng có 
thể áp dụng ý nghĩa của các chữ ấy (nam tính và nữ tính) vào các paramita (ba-la-mật / sự 
hoàn hảo) là các phương cách luyện tập của người Phật giáo: đó là kshbamfi và viryd. (kshanfi 
là tiếng Phạn có nghĩa là sự kiên nhẫn (patience), khoan dung (toleraton) và tha thứ 
(forgiveness); và chữ virya thì có nghĩa là sức cô gắng hay nghị lực). 


Theo Phật giáo Theravada thì có 10 paramtta (dasa paramiyo): 


1- Dana parami: sự hào hiệp (generosify) 

2- Sila parami: đạo đức (virtue) 

3- Nekkhamna parami: sự từ bỏ (renunciafion, self-abnegafion) 

4- Panna: trí tuệ (wisdom / sự hiểu biết minh bạch) 

5- Virya parami: nghị lực (energy, diligence / sức có gắng, sự cường lực) 

6- Khanti parami: kiên nhân, khoan dung, tha thứ (tolerence, acceptance, ƒorgiveness) 
7- Sacca paramifa: sự ngay thật (honesfy) 

8- Adhithana parami: quyết tâm, cương quyết (determination) 

9- Metta parami: lòng từ tâm, lòng nhán ái (goodwiH]) 

10- Upekkha parami: sự thanh thản, bình lặng (equanimity, serenity / xả) 


Theo Đại thừa thì có 6 paramita: 


1- Dana paramita: sự hào hiệp 

2- Sila paramita: đạo đức 

3- Kshanti paramita: kiên nhẫn, khoan dung, tha thứ 

4- Virya paramita: nghị lực, sức có gắng, sự cường lực. 

5- Dhyana paramita: tập trung tâm thân, sự suy tư (concentration, contemplation) 
6- Prajna paramita: trí tuệ (wisdom) 


Kshanti là gì 
Không nên nhằm lẫn giữa chữ kshanti (⁄iên nhấn, sức chịu đựng) với chữ shami có 


nghĩa là sự an bình (oeace / yên lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng). Kshanti là một từ đẹp nhất trong 
trong ngữ vựng Phật giáo. Ý nghĩa của thuật ngữ kshanti rất đa dạng, không có một từ nào 


191 


trong các ngôn ngữ Tây phương mang ý nghĩa tương đồng với thuật ngữ này trong tiếng Phạn 
(kinh sách Hán ngữ gọi phẩm tính này "Nhân"). Nghĩa từ chương của chữ này là sự kiên nhẫn 
hay sức chịu đựng (endurance / sức bên bị), đó là liều thuốc hóa giải sự giận đữ, tương tự như 
dana (sự hào hiệp) là liều thuốc hóa giải sự tham lam. Ngoài các ý nghĩa không giận dữ và 
không hận thù (⁄ên nhân, khoan dung và tha thứ) chữ kshanti còn ân chứa cả tình thương 
yêu, lòng từ bị, sự rộng lượng, dung thứ, chấp nhận và thụ cảm (zecepfivify / khả năng tiếp 
nhận hay cảm nhận dưới hình thức xúc cảm). Hơn nữa kshanti còn nói lên cả một sự dịu dàng 
và hiếu hòa, phản ảnh một sự nhún nhường chân thật. 


Dưới đây là ba ý nghĩa chủ yêu của phẩm tính kshanti: 


1- sự kiên nhẫn (sức chịu đựng) 
2- sự khoan dung (rộng lượng, tha thứ) 
3- khả năng thụ cảm (sự bén nhạy trong lãnh vực tâm linh) 


Ba khía cạnh đó của phẩm tính kshanti sẽ được hình dung qua ba câu chuyện khác 
nhau, nhằm mục đích gợi lên với chúng ta là phẩm tính kshanti là một cái gì đó không mang 
tính cách lý thuyết, hay một hình thức tự biện (speculation), mà đúng hơn là một hình thức 
thực hành liên quan đến cuộc sống thường nhật. 


Kshanti dưới hình thức một sự chịu đựng 


Kshanti nói lên sự chịu đựng được hình dung qua một câu chuyện trong cuộc sống của 
Đức Phật. Câu chuyện này được nêu lên trong "Bài kinh gồm 42 tiết mục" (kinh sách tiếng 
Hán gọi là Tứ thập nhị chương kinh, là bản kinh đâu tiên được xem là của Phật giáo Ấn độ - 
nhưng không có trong Tam Tạng Kinh - do hai nhà sự xứ Kushan / Quý Sương trong vàng Tây 
vực, đưa vào Trung quốc năm 67 sau Tây lịch, dưới triểu đại Hậu Hán, mở màn cho việc 
truyền bá Phật giáo trong để quốc này). Một hôm, Đức Phật đang đi và gặp một người - có 
thê là một vị bà-la-môn, dầu sao thì chúng ta cũng không thê biết được là ai - vì một lý do nào 
đó không thích Đức Phật (Giáo huấn Phật giáo nêu lên nhiều quan điển đi ngược lại với giáo 
lý Bà-la-môn), người này bắt đầu gọi Đức Phật bằng đủ mọi thứ tên. Theo kinh điển Pali thì 
các chuyện đại loại như vậy thường xảy ra [vào thời bấy giờ]. Đức Phật khi còn tại thế không 
hắn là một nhân vật nổi tiếng, nhiều người đương thời không thích Đức Phật bởi vì Ngài 
dường như thường khuyên người thế tục nên từ bỏ cuộc sống gia đình để tìm sự giải thoát nơi 
cõi nirvana (niết-bàn) hơn là chạy theo đồng tiền. Người mà Đức Phật vừa gặp trên đường phỉ 
báng Ngài với những lời lăng nhục thật tồi tệ. Thế nhưng Đức Phật vẫn cứ đứng yên cho đến 
khi người này dút lời. Sau cùng người này cũng ngưng, có lẽ là vì hụt hơi. Lúc đó Đức Phật 
mới từ tốn hỏi lại người này: 


- “Vậy bạn đã nói hết chưa?" 
Người này bất thần cảm thấy lúng túng bèn trả lời: 


- “Báy nhiêu đó cũng đủ” 


192 


Đức Phật bèn đáp lại: 


- "Tốt lăm, vậy ta hỏi thêm một câu nhé. Chăng hạn một hôm có một người bạn thân 
mang biêu bạn một món quà, thê nhưng bạn lại không muốn nhận. Và nêu bạn không nhận, 
thì món quà áy sẽ thuộc về ai?” 


Người này đáp lại như sau: 


- “Nêu tôi không nhận thì tát nhiên món quà ấy sẽ phải thuộc vào người có ý mang 
tặng tôi ” 


Đức Phật lại đáp: 


- "Quả đúng là như vậy, bạn vừa tặng cho ta một món quà gôm những lời phỉ bảng, 
thế nhưng ta không nhận, vậy bạn cứ giữ cho bạn nhé!" 


Trên đây là thái độ hành xử của Đức Phật. Thật hiển nhiên, không mấy ai trong chúng 
ta có thể hành xử như vậy, có nghĩa là đủ sức trả lời một cách hòa nhã. Nếu bị một người nào 
đó phi báng thì tức khắc chúng ta sẽ trả đủa ngay bằng những lời cay độc tương xứng. Hơn 
nữa chúng ta lại còn ghi khắc trong tâm những lời phi báng độc ác đó để sau này tìm cách trả 
thù. VỊ đại sư Shantideva (shamfti có nghĩa là yên lặng hay an bình, deva có nghĩa là thiên 
nhân hay thánh nhân / deity, kinh sách Hán ngữ "dịch" tên của vị này là Tịch Thiên, một vị 
Thiên nhân yên lặng) mách bảo chúng ta nhiều phương cách luyện tập về sức chịu đựng nêu 
lên trong phẩm tính kshanti. Chẳng hạn Shantideva cho biết nếu có một người nào đó dùng 
gậy đánh mình, [thì cứ hãy nghĩ rằng] đấy chỉ là những cảm nhận đau đớn [trên thân thể] 
chẳng có gì đáng phải nồi điên. Thay vì điên tiết lên thì hãy cứ cô gắng tìm hiểu xem những gì 
đang xảy ra, chẳng hạn như qua sự nhận xét cần thận thì mình nhận thấy có hai thứ cùng xảy 
ra trùng hợp với nhau: một thứ là cây gậy và một thứ là thân thể của mình. Cảm giác đau đớn 
là hậu quả phát sinh từ sự gặp gỡ trùng hợp của hai yếu tô đó: cây gậy và thân thê. Đến đây, 
Shantideva nêu lên một thắc mắc như sau: ai là người lãnh trách nhiệm về sự trùng hợp đó? 
Quả đúng là người đưa cao cây gậy lên để đánh mình, và người này tất nhiên phải lảnh một 
phần trách nhiệm, thế nhưng chính mình tạo ra thân thể mình [để người ấy đánh], thân thể ấy 
từ đâu sinh ra (ừ nguyên nhân sâu xa nào làm phát sinh ra thân thể của mình)? Thân thê đó 
phát sinh từ samskara (xin xem thêm giải thích bên dưới về chữ samskara) trước đây của 
mình: đó là tình trạng vô minh của mình và những gì mà mình làm duới sự chi phối của nó 
trong các kiếp sống quá khứ của mình. Quả đúng là có một người cầm một cây gậy, thế nhưng 
chính mình đem cái thân thể này của mình đến [để người ấy đánh], vì thế cả hai đều cùng chịu 
trách nhiệm như nhau. Do vậy tại sao mình lại chỉ nổi nóng đối với người cầm gậy, mà không 
nỗi nóng với chính mình (ức là nổi nóng với tình trạng vô mình và lầm lẫn của mình trong 
quá khứ, có nghĩa là nổi nóng với karma / nghiệp của mình) là người mang thân thê mình đến 
[cho người ấy đánh]? Trong tập luận Bodhicaryavatara ("Con đường đưa đến Giác Ngộ", 
tiễn ngữ Bodhi trong chự Bodhicaryavatara có nghĩa là Giác ngộ, carya là phép luyện tập, 
avatara là cửa ngõ, kinh sách Hán ngữ goi tập sách này là "Bô-đề hành luận") Shantideva 
nêu lên thật nhiều cách suy nghĩ đại loại như vậy giúp chúng ta luyện tập về sức chịu đưng 
(sức kiên trì, một trong ba thể dạng của phẩm tính kshanti / sự nhẫn nhục). 


193 


(Samskara là "sự tạo tác tâm thân", kinh sách Hán ngữ gọi là "hành", có nghĩa là các 
"sự tạo đựng của tâm thức mang tính cách chủ tâm" / memtal ƒormations / volition / tác ý. 
Xin nhắc lại chữ samskara nằm trong khái niệm về "năm thứ cầu hợp" / skandha tạo ra một 
cá thể con người, kinh sách Hán ngữ gọi là ngũ uấn: I-rupa (hình-tướng / form), 2- vedana 
(sự cảm nhận /sensation, ƒeeling), 3- Samjna (sự nhận biết hay nhận thức / perception), 4- 
samskara (sự tạo tác tâm thần hay tác ý / mental ƒormation, volition - theo nhà sư 
Sangarakshita thì đó là nguyên nhân tạo nghiệp, đưa đến sự hình thành của thân thể); 5- 
Vijnana (ri thức / consciousness, là cơ sở tạo ra sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. 
Những gì vừa nêu lên khá lý thuyết và khúc triết, đối với những người không thích suy nghĩ 
nhiều thì chỉ cần hiểu rằng nếu không có nghiệp của mình đưa đến sự hình thành của thân thể 
mình thì người cẩm gậy bùng lên sự tức giận để đánh vào không khi. Luôn nên nghĩ đến 
nguyên lý tương liên tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng / pratityasamufpada / lý 
duyên khởi, bởi vì đó là chiếc chìa khóa mở ra lâu đài Phật giáo). 


Bures-Sur-Yvette, 27.02.21 


194 


Bài 31 
Ba lãnh vực tu tập về sức chịu đựng 


Tất hiển nhiên là việc luyện tập về sức chịu đựng không nhất thiết chỉ để chống lại 
những người tấn công mình bằng lời nói hay gậy gộc đmà còn là để chống lại các khó khăn 
khác trong các cảnh huồng bên ngoài và cả bên trong chính mình). Kinh sách Phật giáo nêu 
lên ba lãnh vực tu tập nhằm phát huy sức chịu đựng đó. 


1- Thiên nhiên 


Trước hết là lãnh vực thiên nhiên, tức là vũ trụ vật chất bao quanh chúng ta, trong đó 
chủ yếu nhất là thời gian. Trên phương diện tổng quát, chăng hạn như tiết trời quá lạnh hay 
quá nóng, gió thôi quá mạnh hay mưa quá nhiều, hoặc trời âm u thiếu nắng. Trước những biến 
đổi bất thường đó, chúng ta cần phải phát động một mức độ chịu đựng nào đó. Các thiên tai 
vượt khỏi sự chủ động của con người, chăng hạn như hỏa hoạn, ngập lụt, động đất, sắm sét, 
đòi hỏi chúng ta phải phát động một sức chịu đựng to lớn hơn. 


2- Thân thể của chính mình 


Ngoài môi trường chung quanh, chúng ta còn phải tập chịu đựng những gì xảy ra trên 
thân thể mình, nhất là các thứ bệnh tật và các sự đau đớn. Chúng ta không nên nồi giận với 
thân thể mình và các sự đau đớn trên thân xác mình. Chúng ta tạo ra thân thể mình, vì thế 
chính mình phải là người chịu trách nhiệm đối với thân thể mình, Chúng ta tìm mọi cách để 
làm nhẹ bớt những sự đau đớn thê xác đó, thế nhưng phải hiểu rằng, đối với mình cũng như 
với tất cả các kẻ khác, không ai có thể hoàn toàn rứt bỏ khổ đau (đối với Phật giáo khổ đau 
mang tính cách hiện sinh, gắn liên với sự sống), mà phải chấp nhận nó một cách thật tự nhiên 
với tất cả sức chịu đựng của mình. Dù hiện nay mình đang khỏe mạnh, thế nhưng sớm muộn 
thì sự già nua và cái chết cũng sẽ xảy đến với mình. Trong thế giới Tây phương ngày nay, 
nhiều người không chấp nhận sự già nua với một thái độ thân thiện, đôi khi điều đó có thê đưa 
đến các hậu quả thảm thương. Trái lại tại phương Đông, trong các xã hội mang truyền thống 
lâu đời, nhiều người thường tỏ ra sẵn sàng chờ đón sự già nua của mình và xem đó như là một 
khoảng thời gian sung sướng nhất trong cả cuộc đời mình. Tất cả các thứ đam mê và xúc cảm 
khuấy động của tuôi trẻ đều lắng xuống. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, và nhờ đó biết 
đâu một chút trí tuệ cũng sẽ hiện ra với mình. Sau khi đã giao phó tất cả cho thế hệ sau, chúng 
ta sẽ có ít trách nhiệm hơn, đồng thời cũng có nhiều thời giờ hơn để suy tư, kê cả thiền định. 
Đối với cái chết thì lại là cả một chuyện khác nữa, thế nhưng đối với hầu hết mọi người, dù là 
ở phương trời nào cũng vậy (đù là tại Đông phương hay Tây phương). đó là điều cần phải suy 
nghĩ. Thế nhưng, dù muốn hay không, cái chết một ngày nào đó cũng sẽ xảy đến với mình. 


195 


Điều đó báo trước cho chúng ta biết là phải luyện tập sức chịu đựng đề đối phó với sự ý thức 
đó. 


3- Các kẻ khác 


Lãnh vực luyện tập thứ ba về sức chịu đựng là để đối với kẻ khác. Thế nhưng thật ra 
trước nhất những gì gay go hơn cả là phải đối đầu với thời gian và các thứ đau đớn trên thân 
thể mình. Đối với các kẻ khác có thể không hắn là một sự khó khăn, vì thế nên chính Jean- 
Paul Sartre (7905-1980, văn sĩ và triết gia người Pháp, chủ xướng thuyết hiện sinh / 
existentialism, cho rằng con người tự tạo ra cho mình sự tỉnh anh của sự sống của mình qua 
các hành động của chính mình, và các hành động đó không hê được quy định hay đóng khung 
từ trước bởi các giáo lý thân học, triết học hay đạo đức nào cả. Con người là chủ nhân ông 
các hành động của mình) từng nói với chúng ta: 


"Địa ngục là dành cho kẻ khác ". 


Thế nhưng người ta cũng có thể bảo rằng thiên đường cũng là dành cho kẻ khác, 
nhưng đấy lại là một chuyện chuyện khác (mình chỉ nhìn thấy hạnh phúc của kẻ khác nhưng 
không trông thấy khổ đau của họ). Trong kinh sách Phật giáo cũng như trong cuộc sống cá 
nhân của một người Phật giáo, lý tưởng của sức chịu đựng đôi khi được nêu cao một cách thật 
ngoạn mục, chăng hạn như trong câu chuyện ngụ ngôn về chiếc lưỡi cưa. Một hôm Đức Phật 
triệu tập tất cả các đệ tử và nói với họ như sau: 


- "Này các f)-kheo, hãy hình dung trường hợp các tỳÈ-kheo đi ngang một khu rùng và 
bị một bọn cướp bắt, họ dùng một lưỡi cưa thật sắc có hai cán [ở kai đầu lưỡi cưa] lần lượt 
cưa tay, cưa chân các tÈ-kheo. Trong trường hợp đó, nếu có một chút ác tâm nào hiện lên 
trong tám thức thì các tỳÈ-kheo sẽ không xứng đáng là đệ tử của ta”. 


(Câu chuyện này được trích dẫn từ bài kinh Kakacupama-Sutta / "Bài kinh về sự so 
sánh với một lưỡi cưa" - Trung Bộ Kinh / Majjhiữma Nikaya MN 2T) 


Sự cực đoan trên đây có thể - và cũng là một sự bắt buộc - nêu lên lý tưởng và cũng là 
mục đích tối thượng của sự nhẫn nhục. Tuy nhiên vấn đề không phải là nghiến răng lại để đè 
nén sự giận dữ và các thứ cảm tính [hận thù| khác trong nội tâm mình. Thật hết sức rõ ràng 
Giáo huấn của Đức Phật cho biết sức chịu đựng nhất thiết là một thể dạng tâm thần mang tích 
cách tích cực, một cung cách hành xử bằng tình thương yêu. Sau khi nêu lên câu chuyện ngụ 
ngôn về lưỡi cưa trên đây, Đức Phật nói tiếp như sau: 


" Vì thế các các tỳ-kheo phải chuyên cân luyện tập. Nếu có người nói xấu mình thì các 
tỳ-kheo phải luyện tập như thể này: 'Con tim tôi không phải vì thế mà bị xao xuyến, tôi không 
để bất cứ một lời độc ác nào có thể bùng lên, mà luôn phải phát động lòng từ bì mang lại sự 
tốt lành cho kẻ khác, tôi khơi động tình thương trong tìm tôi, không một thoáng oán giận nào. 
Tôi mở rộng lòng tôi để quàng lên người đã thốt lên những lời nói [ác độc] đó với tất cả 


196 


những ý nghĩ thương yêu trong tôi hẳu che chở cho người ấy, và an trú trong thể dạng [tâm 
thân] đó. Hãy xem thể dạng đó là bản chất của mình và hướng tất cả những ý nghĩa thương 
yêu, to rộng, vô biên, không một thoáng hận thù hay ác cảm, vào toàn thể thể giới, và thường 
trú trong thể dạng đó'. Đấy là cách mà các tỳ-kheo phải luyện tập” 


Trong kinh Dhamnapada (Pháp cú) có một cầu thật ngắn gọn có thể nói lên ý nghĩa 
của sự nhẫn nhục: “Phái huy sức chịu đựng là phép luyện tập khổ hạnh cao đẹp nhất" (câu 
184 trong kih Dhammapada). 


Chữ khổ hạnh (asceticism) được dịch từ chữ /apa (hay fapo) [trong tiếng Pali], là một 
từ thường được dùng để chỉ định các phép luyện tập xoay quanh các mối ân hận, các sự khắc 
khổ và hành xác. Các hình thức tu tập này rất phổ biến trong các thời kỳ cô đại tại Ấn độ. 
Nhiều người nhịn đói hàng tháng, chỉ ăn vài hạt cơm mỗi ngày hay mỗi hai ngày, hoặc suốt 
trong một tuần. Họ tự treo hai chân lên một cành cây đầu hướng xuống đất và thiền định trong 
tư thế đó. Hoặc họ cũng có thê giữ tư thế đứng yên hai tay chắp lại và đưa lên trời, và giữ như 
thế hàng tháng cho đến khi nào không còn chịu đựng được nữa. Ngoài ra họ còn có một phép 
luyện tập khác rất nổi tiếng gọi là pancca agni tapasya, một phép luyện tập khổ hạnh bằng 
năm ngọn lửa. Họ đốt bốn đống lửa theo bốn hướng, đông tây nam bắc, khi các đồng lửa bắt 
đầu cháy đỏ thì người hành thiền ngồi vào giữ, trên đỉnh đầu là mặt trời, là ngọn lửa thứ năm. 
Trong kinh điển Pali cũng có nói đến cách luyện tập hành xác này. Tất cả các cách luyện tập 
ây rất thịnh hành trong thời đại của Đức Phật. Nhiều người cho rằng các phương pháp này sẽ 
mang lại sự giải thoát, họ tin rằng càng đày đọa thân xác thì tâm thức càng trở nên tinh khiết, 
bén nhạy, tinh tế và tỉnh thức hơn. 


Đức Phật không đồng ý với quan điểm đó, bởi vì qua sự chứng nghiệm của riêng mình 
sau sáu năm ròng rã luyện tập thật chuyên cần, thì các phương pháp đó không hề cho thấy một 
hiệu quả nào cả. Và sau đó Đức Phật nhận thấy sự kiên nhẫn và sức chịu đựng mới đúng thật 
là các phép khổ hạnh cao đẹp nhất trong số tất cả các phép khổ hạnh khác. Điều đó cũng 
tương tự như Ngài nói với chúng ta: 


-"Nếu muốn luyện tập khổ hạnh thì không cần phải bày ra một cảnh huồng đặc biệt 
nào cả, cũng không cân phải ngôi yên giữa năm đồng lửa, mà hãy cứ hòa mình với cuộc sống 
thường nhật. Điều đó cũng thừa đủ tạo ra mọi thứ cảnh huồng [khó khăn] giúp mình luyện 
tập sự chịu đựng”. 


" Vì thể các các tỳ-kheo phải chuyên cân luyện tập. Nếu có một người nào đó nói xấu 
mình thì các tỳ-kheo phải luyện tập như thể này: 'Con tìm tôi không phải vì thể mà bị xao 
xuyến, tôi cũng không thốt lên một lời ác độc nào, mà chỉ khơi động trong tôi lòng từ bị vì sự 
tốt lành của kẻ khác, tìm tôi trần ngập thương yêu, không một thoáng hận thù. Tôi quàng lên 
người nói lên những lời [thỏa mạ] đó với tất cả những cảm nghĩ thương yêu của tôi, và tôi sẽ 
thường trú trong thể dạng thương yêu đó. Tôi xem đó như là bản chất của chính tôi, giúp tôi 
thấm đượm toàn thể thế giới bằng những ý nghĩ thương yêu, fo rộng, vô biên, không một 
thoáng oán hận hay ác tâm, và tôi thường xuyên an trú trong thể dạng đó'. Đấy là cách mà 


197 


các t)-kheo phải luyện tập" (các câu này cũng được trích dẫn từ bài kinh Kakacupama-Sutta 
nói đến trên đây). 

Nói một cách khác, chấp nhận đối đầu với các khó khăn trong cuộc sống chính là cách 
luyện tập tốt nhất để phát huy sức chịu đựng, và thật ra thì đấy cũng là cách luyện tập khổ 
hạnh gay go nhất. 


Bures-Sur-Yvette, 05.03.21 


198 


Bài 32 
Kshanti với tư cách là một sự khoan dung 


Khía cạnh khoan dung của phẩm tính kshanti (sự kiên nhân, sức chịu đựng) phản ảnh 
thật rõ nét qua một câu chuyện trong lịch sử Phật giáo như sau. Vào thế kỷ XIH, có một vị sư 
Tây Tạng là Drogön Tchögyal Phagpa, là vị lãnh đạo học phái Sakyapa (Tát-ca), một trong 
bốn học phái lớn nhất của Tây Tạng, đã đưa Phật giáo vào Mông cổ. Ông là người có nhiều 
uy tín, uyên bác và nỗi tiếng. Ông là vị thầy tâm linh của Kublaï Khan (/ó¡ Tất Liệt, 1215- 
1294, hoàng đề nhà Nguyên) là Đại đễ Trung quốc và cả Mông cô. Để tỏ lòng biết ơn thầy 
mình là nhà sư Phagpa, Kublaï Khan đã trao quyền pháp trị vĩnh viễn (secular jurisdiction) xứ 
Tây Tạng cho nhà sư này (điễu này cho thấy xứ Tây Tạng là một nước độc lập từ thể kỷ XI). 
Vị Đại để Kublaï Khan là người vô cùng nhiệt tình với học phái Sakyapa và có ý đưa ra một 
đạo luật bắt buộc tất cả những người Phật giáo trong đề quốc của mình phải tu tập theo học 
phái này. Thế nhưng nhà sư Phagpa đã cố găng thuyết phục ông nên đề mọi người được tự do 
tu tập phù hợp với tâm tính mình, được chọn lựa hình thức Phật giáo nào tùy sở thích của họ, 
đây là truyền thống từ xưa của Phật giáo. 


Thái độ khoan dung nổi bật đó của những người Phật giáo Tây Tạng vẫn còn được tôn 
trọng cho đến ngày nay. Thật ra thái độ đó cũng là thái độ chung của tất cả những người Phật 
giáo dù ở nơi nào hay thời đại nào. Các trường hợp ngoại lệ thật hiếm hoi, một vài trường hợp 
nghiêm trọng đôi khi có thê xảy ra, thế nhưng cũng chỉ lẻ tẻ và không đáng kể. Điều đó không 
khỏi khiến chúng ta nghĩ đến một sự tương phản rất lớn đối với lịch sử của Giáo hội Ki-tô 
giáo, nhất là vào các thời kỳ Trung cổ, từng tạo ra rất nhiều trường hợp thiếu khoan dung, 
cuồng tín (fanatic) và ngược đãi (persecution), các chuyện đó không phải là các trường hợp 
ngoại lệ mà dường như là cả một chủ trương. Chúng ta chỉ cần nêu lên một vài sự kiện, chăng 
hạn như sự triệt hạ không thương tiếc nền văn hóa đa thần tại Tây Âu, sự tàn sát quy mô 
những người dị giáo (heretic / những người ngoại đạo, không theo Ki-tô giáo La mã), chẳng 
hạn như những người theo đạo Cathare (Catharism), đạo Albigeors (Albigenstanism), những 
người Vaudols (những người theo Tìn lành giáo tại 24 ngôi làng trong vùng Luberon Đông 
nam nước Pháp, bị sát hại vào thế kỷ thứ XVI), lịch sử thật đau buồn về các cuộc thập tự 
chinh, việc truy lùng những kẻ tà giáo (witch hunts / chasse aux sorclères). Chúng ta cũng 
hiểu rằng các chuyện đó là chủ trương chính thức của Giáo hội và toàn thê mọi người, từ Giáo 
hoàng trở xuống, tất cả đều tham gia, trong số họ có vài người từng được phong thánh. 


Người ta có cảm giác có một cái gì đó gần như là bệnh hoạn trong cách giải thích của 
Giáo hội Ki-tô giáo. Một số người cho rằng các chuyện đó không hề biểu trưng trung thực cho 
Ki-tô giáo. Điều đó cũng tốt, dầu sao người ta vẫn có thê nhận thấy nhiều dấu vét hiển nhiên 
về sự thiếu khoan dung từ bên trong kinh sách Phúc âm. Sự hiển nhiên đó cho thấy Ki-tô giáo 
có xu hướng thiếu khoan dung ngay từ lúc đầu và ngày nay vẫn còn tiếp tục tại nhiều nơi. 
Điểm khác biệt duy nhất vào thời đại ngày nay là sự kiện các Giáo hội Ki-tô giáo dường như 


199 


không còn đủ sức nắm giữ trọn vẹn quyền lực như trước đây nữa để gây tác hại cho những 
người không đồng chính kiến với mình. Nói rộng hơn thì đường như sự thiếu khoan dung và 
xu hướng loại trừ (exclusion), ngược đãi (persecution) và cuồng tín (fanatic) là đặc điểm 
chung của tất cả các hình thức [tín ngưỡng] độc thần (xu /ưu ý, các bài giảng này của nhà sư 
Sangarakshita là dành cho người Tây phương, trong khung cảnh văn hóa và lịch sử Tây 
phương. Chúng ta chỉ là những người ngoại cuộc, tìm hiểu một tín ngưỡng hình thành trong 
thể giới đó. Quyển sách này được ấn hành lẫn đầu vào năm 1999, sau đó đã được tái rất bản 
nhiêu lần, ấn bản mới nhất là năm 2019, do nhà xuất bản Windhorse Publications tại Hoa kỳ. 
Độc giả có thể xem quyển sách này dưới dạng eBook, hoặc nghe đọc bằng tiếng Anh: 
hitps:/www.freebuddhistaudio.com/browse?th=Bodhisattva_ldeal. Ngoài ra Trung tâm Phát giáo 
Triratna Paris / Centre bouddhiste Triratna de Paris cũng có đưa lên mạng bản dịch tiếng 
Pháp của quyển sách này qua địa chỉ liên kết: 
hfftp:/Wwww.centrebouddhisteparis.org/Bouddhisme/ldeal_bodhisatva/ideal_bodhisafttIva.html) 


Hãy hình dung trường hợp nếu phải thuyết giảng Phật giáo trong các nước Hồi giáo, 
kế cả vào thời buổi ngày nay, thì nhất định không sao tránh khỏi phải trả một giá rất đắt, bởi 
vì Phật giáo không phải là một tín ngưỡng độc thần, không quảng bá sự tin tưởng về một vị 
trời với tư cách một cá thể, một đắng tối cao, không cho rằng tín ngưỡng là một sự tùng phục 
(obedience / sowmission / sự ngoan ngoãn) đôi với vị ấy, cũng không chủ trương một đức tin 
nào hướng vào vị ây cả. Đối với giáo huấn Phật giáo, mỗi cá thể hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về đường hướng [tu tập] tâm linh của mình, do đó nếu không được tự do lựa chọn hình thức 
tu tập nào thích hợp với mình, thì mình cũng không thể nhận lãnh trách nhiệm được. Chính vì 
vậy nên có rất nhiều hình thức tu tập Phật giáo khác nhau. Trên phương diện tổng quát, các 
hình thức Phật giáo đó không phải là các giáo phái kình chống nhau, cũng không hè tự cho 
rằng mình độc quyền nắm giữ sự thật về Phật giáo. Mỗi hình thức Phật giáo đó chỉ biểu trưng, 
nếu có thể nói như vậy, cho một thể dạng đặc biệt nào đó của toàn bộ một tín ngưỡng duy 
nhất mà thôi. 


Phật giáo chủ trương sự khoan dung không những đối với tất cả các hình thức Phật 
giáo mà còn đối với tất cả các tôn giáo khác nữa, thế nhưng sự khoan dung đó không hề là 
một ý niệm mơ hồ (mập mờ, "vơ đủa cả nắm", người ta thường nói tôn giáo nào "cũng vậy", 
điều đó không có nghĩa là một sự khoan dung mà chỉ là một sự mù tịt vỀ tín ngưỡng), một 
đám mây mù che lấp sự phân biệt. Sự khoan dung của Phật giáo không mang tính cách bán- 
toàn-cầu (pseudo-universalls) (một sự bao hàm, một hình thức vơ quảng vơ xiên, xem tắt cả 
mọi thứ đều như nhau). Nói một cách thắng thắn hơn, Phật giáo không áp đặt cho kẻ khác (&£ 
cả đổi với một số những người Phật giáo chỉ biết tu tập xoay quanh các phương tiện thiện 
xảo, không cố găng tìm hiểu sâu xa hơn triết lý và trí tuệ Phật giáo) quan điểm của mình về 
sự thật của mọi sự vật. Đôi khi người ta cũng có thể nghĩ rằng một người nào đó càng tin 
tưởng vào sự thật mà mình đặt hết lòng tin vào đó thì mình cũng càng có quyền áp đặt lòng 
tin đó của mình cho kẻ khác, thế nhưng kẻ khác thì lại quá đỗi đần độn, không tin vào những 
gì kẻ khác nói với mình (đấy chính là một trong các nguyên nhân đưa đến sự xung đột tín 
ngưỡng). Đỗi với Phật giáo mọi sự không diễn tiến như vậy. Người tu tập Phật giáo phải tự 
phát huy cho mình một sự hiểu biết thật minh bạch về các điều giảng dạy (các khái niệm) 


200 


khúc triết hơn, chẳng hạn như Bốn sự thật cao quý (Tứ diệu để), Con đường cao quỷ gồm tám 
yếu tô (Bát chánh đạo), Sự tạo tác do điều kiện mà có (Lý duyên khởi), Sunyafa( Sự trồng 
không / Tánh không), V.V... và đồng thời để cho người khác được hoàn toàn tự do suy nghĩ 
khác hơn với mình. Người Phật giáo không nên - và thật ra cũng không được phép - chống lại, 
hoặc cảm thấy phật ý hay bị hăm dọa bởi ý nghĩ có những người không chấp nhận những gì 
mình chấp nhận, không tin rằng Đức Phật là một đắng Giác ngộ, cũng không tin rằng Con 
đường cao quỷ gồm tám yếu tô có thê đưa đến nirvana (niết-bàn) hoặc bác bỏ tất cả các thứ 
ây. 


(Người Phát giáo không ép buộc người khác phải bước theo cùng một hướng trên con 
đường mà mình đã chọn, Người Phật giáo phải luôn giữ thái độ phi bạo lực tuyệt đối: phi bạo 
lực đối với thiên nhiên, với chúng sinh và cả chính mình, từ trên thân thể đến bên trong tâm 
thức mình. Thái độ phi bạo lực đó bao sốm toàn bộ năm giới luật: không sát sinh, không lấy 
những gì mà người khác không đồng ý cho mình, không tà dâm, không nói dối, không dùng 
những chất độc hại. Thế nhưng thái độ phi bạo lực đó hay năm giới luật đó không phải là một 
thái độ hành xử nhu nhược mà phản ảnh một sự quyết tâm, một sức chịu đựng, một lòng 
khoan dung thật lớn, và đó cũng là các khía cạnh của phẩm tính kshamti. 


Ngoài ra các nhận xét trên đây của nhà sư Sangarakshita về lịch sử phát triển của các 
tín ngưỡng trong thế giới Tây phương, cho thấy ít nhiều tính cách cực đoan. Sự cực đoan đó 
dường như bắt nguôn từ một khái niệm thuộc lãnh vực tâm lý gọi là "đức tin". Tắt cả các tôn 
giáo đều cần có đức tin, nếu không thì không thể nào tu tập được. Phật giáo cũng có đức tin, 
thế nhưng đức tin đó của Phật giáo dừng lại ở cấp bậc tin tưởng, có nghĩa là một sự hiểu biết 
có thể chứng nghiệm được bằng lý trí và các kinh nghiệm cảm nhận cụ thể và khách quan. 


Sự sinh hoạt của tâm thức con người vô cùng phức tạp. Đức tin là một xúc cảm - nếu 
có thể nói như vậy - thuộc lãnh vực vận hành của tri thức nhận biết (consciows mind), thể 
nhưng trong lãnh vực vô thức hay tiềm thức (unconscious mìnd, Phật giáo gọi là alayavijnana 
⁄/a-lại-da thức) thì có thể là một xúc cảm trái ngược lại. Thí dụ tình trạng "thương yêu” và 
"chét bỏ" hay "ghét bỏ" và "thương yêu" là một thể dạng xung đột thường xuyên trong sự sinh 
hoạt của tâm lý con người nói chung. Cũng vậy "đức tin" và sự "không tin" cũng là một hình 
thức xung đột xúc cảm, chỉ sâu kín hơn đôi chút mà thôi. Bên trong tình "thương yêu " thường 
ẩn chứa một sự "ghét bỏ" thát kín đáo - hoặc cũng có thể là ngược lại - và chúng ta thường 
có xu hướng phát động một tình thương yêu thật mạnh để trắn át sự ghét bỏ, hoặc phát động 
một sự ghét bỏ thật gay gắt để tìm cách xóa bỏ tình thương yêu âm ỉ và dai dẳng của mình. 
Cũng vậy, đức tin trong lãnh vực tri thức nhận biết cần có một sức mạnh để trắn át tình trạng 
không tin trong tiềm thức. Nhu câu đó, sự đòi hỏi đó khiến một người có đức tin có thể trở 
thành cực đoạn, muốn có thật nhiều người cùng tin giống như mình để củng cô đức tin của 
mình, giúp mình vững tin hơn vào những điều mà mình cô gắng tin. Đó là nguyên nhân sâu xa 
nhất đưa đến tình trạng hăng say cải đạo kẻ khác, tạo ra các sự xung đột tín ngưỡng). 


Bures-Sur-Y vette, 0Ø7.03.21 


201 


Bài 33 
Kshanti với tư cách là một sự thụ cảm tầm linh 


Khía cạnh thứ ba của kshanti (“nhân”, sức chịu đựng, sự kiên nhân) mà tôi sẽ nêu lên 
dưới đây là sự thụ cảm tâm linh. Khía cạnh này được nêu lên qua một câu chuyện được ghi 
chép trong chương hai của Kinh Hoa Sen (côn gọi là Kinh Pháp Hoa, một tập kinh của Đại 
frừa). Câu chuyện thuật lại một lần Đức Phật ngồi xuống vây quanh bởi các đệ tử của mình, 
gồm thật đông các vị A-la-hán và bô-tát, tất cả có thê lên đến nhiều ngàn người. Đức Phật 
ngồi theo tư thế hoa sen giữa đại hội đông đảo đó, mắt nửa khép nửa mở, hai tay gác lên đùi, 
lắng thật sâu vào thiền định. Ngài ngồi yên như vậy thật lâu và thật lâu. Toàn thể các vị trong 
đại hội cũng giữ tư thế ngồi yên đúng như thế, thật lâu và thật lâu, không một cử động, không 
một tiếng ho. Họ cùng ngồi yên với Đức Phật và cùng lắng vào thiền định như Ngài. 


Sau đó Đức Phật chấm dứt thiền định, và sau khi đã hoàn toàn rời khỏi thê dạng thiền 
định đó thì Ngài bắt đầu nói về sự thật tối hậu và cho biết sự thật đó rất khó thấu triệt. Ngài 
cho biết thêm là dù có ra sức giải thích cách mấy đi nữa thì cũng không ai có thể hiểu được. 
Sự thật tối hậu đó sâu xa và vô cùng rộng lớn, vượt lên trên khả năng của con người, không ai 
có thể thăm dò hay nắm bắt được. Tất nhiên các đệ tử của Ngài sau đó đều tỏ ý xin Ngài hãy 
cứ có gắng thuyết giảng cho họ sự thật đó. Sau cùng Đức Phật chấp nhận. Ngài cho biết là 
mình sẽ thuyết giảng một giáo huấn có thể giúp người nghe đạt được một sự hiểu biết thật xa 
và thật cao, sâu xa nhất từ trước đến nay và các đệ tử của Ngài chưa hề được nghe. Với giáo 
huấn đó các đệ tử của Ngài sẽ cảm thấy sự hiểu biết trước đây của mình chỉ tương tự như sự 
hiểu biết của trẻ thơ. Thế nhưng sau khi Đức Phật nêu lên điều đó thì có một nhóm trong đại 
hội - kinh sách cho biết đại hội gồm đến năm nghìn người - bèn bỏ đi, họ xầm xì với nhau: 


"Quả thật là có một cải gì đó xa hơn, cao hơn hay sao? Quả thát là có một cái gì đó 
mà chúng ta không thể hiểu nồi hay sao? Quả thật là có một cái gì đó mà chúng ta không thể 
nào thực hiện được hay sao? Chuyện đó không thể có được! Chúng ta biết hết, thấu triệt được 
hết!" 


Bản chất của những ý nghĩ đó phản ảnh xu hướng thật tự nhiên của những người bình 
dị, thế nhưng đôi khi đối với những người tu hành cũng có thê trở nên rất mạnh - và cũng thật 
nguy hiểm. Đó là cách suy nghĩ cho rằng mình chẳng có gì để học hỏi thêm, mình có thê giải 
quyết được tất cả mọi chuyện khó khăn. Vậy trong trường hợp đó những gì sẽ xảy ra? Chúng 
ta tự khép kín tâm thức mình và đánh mắt khả năng thụ cảm (receptivity) của mình. Tắt nhiên 
chúng ta không phải tất cả là những kẻ hoàn toàn đần độn, chúng ta cũng có thê thốt lên: 


"Quả đúng là như vậy, tôi hiệu răng có rất nhiêu điêu còn phải học thêm. Tôi hiểu 
răng tôi không thê nào có thê hiệu biết được hết, còn rất nhiễu điêu cân phải học ”. 


202 


Thế nhưng những lời nói đó cũng vẫn chưa hắn thật sự là nghiêm chỉnh, có nghĩa là 
chưa nói lên được một sự cảm nhận sâu xa. Chúng ta chưa nhận thức được ý nghĩa [sâu xa 
hơn] của những lời nói đó: tức là phải thay đổi sự suy nghĩ và cung cách hành xử của mình. 
Thế nhưng thay vì tạo cho mình các phản ứng theo cách đó, thì chúng ta lại vẫn tiếp tục suy 
nghĩ như trước, giữ nguyên thái độ như trước. Mỗi khi học hỏi được một điều gì mới thì phải 
thay đôi hoản toàn thái độ hành xử của mình. Chăng hạn như đạt được thêm một sự hiểu biết 
mới liên quan đến một nhánh thứ yếu trong học thuyết Madhyamaka (học thuyết Trung quán 
của Long Thụ), thì không được xem đấy như là một sự hiểu biết đơn thuần [mà phải ứng dụng 
vào sự suy nghĩ của mình và cả cách nhìn của mình vào thế giới]. Thụ cảm có nghĩa là sẵn 
sàng thay đôi triệt để toàn bộ cung cách hiện hữu, nếp sống và cách nhìn của mình về mọi sự 
vật. Thế nhưng chúng ta thì lại thường không chấp nhận như vậy, và tìm cách cưỡng lại 
(chẳng hạn như khi đã hiểu được khái niệm về sự trồng không (sunyata /emptiness / tánh 
không) của mọi sự vật thì phải ứng dụng sự hiểu biết đó vào cách nhìn của mình vào thể giới 
và tạo cho mình một cung cách hành xử thích nghỉ với cách nhìn đó. Trải lại chúng ta thường 
không tạo cho mình một phản ứng như vậy, mà chỉ dừng lại với khái niệm sunyata như là một 
sự hiểu biết đơn thuần, như là một nhánh thứ yếu thuộc vào học thuyết Trung quán 
(Madhyamaka), và cứ thế mà thuyết giảng cho người khác nghe, hoặc viết lách tràng giang 
để giải thích về khái niệm này. Đấy chỉ là cách phô trương và đánh bóng cái tôi của mình, 
không phải là một sự học hỏi và hiểu biết ứng dụng vào cách nhìn của mình vào thế giới và 
cả chính mình, có nghĩa là chưa phải là một sự thụ cảm tâm linh trong sự tu tập của mình). 


Những gì vừa được trình bày trên đây (bài 30, 31, 32 và 33) là ý nghĩa của phẩm tính 
kshanti ("nhẫn") tức là sức chịu đựng, lòng khoan dung và khả năng thụ cảm tâm linh. Qua 
các khía cạnh đó, phẩm tính kshanti quả thật đã biêu trưng cho thể dạng "nữ tính" trong cuộc 
sống tâm linh (/ức là sự tu tập Phật giáo nói chung). 


Bures-Sur-Y vette, 09.03.21 


203 


Bài 34 
Virya hay nghị lực hướng vào điều thiện 


Nếu muốn phẩm tính kshanti biểu trưng đầy đủ được ý nghĩa của nó (xi: nhắc lại 
kshamti có nghĩa là sự kiên nhẫn hay nhẫn nhục, là một trong sảu phẩm tính hoàn hảo / 
pararmita / ba-la-mật. Kinh sách Hán ngữ gọi phẩm tính kshami là "nhẫn", thể nhưng thật ra 
phẩm tính này gâm có ba khía cạnh hay ý nghĩa khác nhau: sức chịu đựng, lòng khoan dụng 
và khả năng thụ cảm, cả ba đặc tính này biểu trưng cho "nữ tính" trong việc tu tập), thì phải 
nêu lên thêm một phẩm tính khác là virya, là phẩm tính thứ tư trong sáu phẩm tính paramita 
(virya có nghĩa là nghị lực hay sức cố gắng / energy, nếu kshamti biểu trưng cho nữ tính thì 
virya biểu trưng cho nam tính. Kinh sách Hán ngữ goi phẩm tính virya là "tỉnh tiễn" hay "tỉnh 
tấn" (§‡£), tỉnh có nghĩa là tỉnh lọc, tỉnh khiết; tấn hay tiễn có nghĩa là tiễn tới, cách dịch 
này dường như không được sát nghĩa lắm). Chữ virya có nghĩa là sức mạnh, sự cường lực 
(vigor, virility / sự rắn rỏi) trong hành động. Các chữ virilify, vigor (cường mạnh, cường lực) 
Và Vvirtue (đao đức) trong tiếng Anh và các chữ virilité và ver(u trong tiếng Pháp, cùng với chữ 
virya trong tiếng Pali và tiếng Phạn, phát sinh từ một nguồn gốc chung là ngôn ngữ Ẩn-âu 
(Indo- -European language, là một nhóm ngôn ngữ xuất phát từ vùng Trung đông, và cũng là 
nguồn gốc chung của các ngôn ngữ Ấn độ, trong đó kể cả các cổ ngữ Pali và Phạn, và cả các 
ngôn ngữ Tây phương ngày nay. Tiếng Pali và tiếng Phạn do đó có nhiễu điểm khá tương 
đồng với các ngôn ngữ Tây phương trên tất cả các phương diện: từ nguyên, ngữ pháp và văn 
phạm. Vì thế việc tìm hiểu Phật giáo dựa váo các ngôn ngữ T\ ây phương tương đối thích nghỉ 
hơn so với Hán ngữ tượng hình hoàn toàn khác biệt với ngôn ngữ Ẩn-Âu). Nguyên nghĩa của 
chữ virya là sức mạnh (năng lực, nghị lực / energy). Đặc biệt trong lãnh vực Phật giáo và theo 
cách định nghĩa của Shantideva (Tịch Thiên) thì chữ virya có nghĩa là là 


* . 


nghị lực hướng vào 
điều thiện" (nghị lực đối với việc tu tập là để hướng vào điều tốt, sự tích cực, trong khi đó 
nghị lực phát huy trong sự sinh hoạt của con người nói chung có thể hướng vào các đối tượng 
đủ loại, trong đó kể cả các điều ác). 


Điều thiện (sự /ói lành / good, goodness, right) ở đây có nghĩa là sự giác ngộ hướng 
vào sự an lành của tất cả chúng sinh. Virya không hề biểu trưng cho sự sinh hoạt thường tình 
(rong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng có thể phát động một sức mạnh, một nghị lực 
đáng kể, thế nhưng nghị lực hay sức mạnh đó không có gì là Phật giáo cả). Thí dụ chúng ta 
hết quay sang phải lại quay sang trái, lo toan hết chuyện này đến chuyện khác, bận bịu suốt 
ngày, chúng ta có thê làm việc thật nhiều, thế nhưng sự bận bịu đó không nhất thiết nói lên 
phẩm tính virya. Trong tập luận "Vòng hoa trân quý của sự Giải thoát" (The Jewel Ornament 
oƒ Liberation, tiếng Tây Tạng là "Dhagpo Thargyen", là một tập luận Đại thừa rất nổi tiếng 
của Phát giáo Tây Tạng, nêu lên các giai đoạn thăng tiễn tuân tự, đưa đến sự Giác ngộ cuối 
cùng) Gampopa (côn gọi là Dhakpo Rinpoche, 1079-1153, tác giả của tập luận, là đệ tử của 
vị đại sự Tây Tạng Milarepa / Mát-lặc Nhật-ba) - là một vị đại sư Tây Tạng thuộc học phái 
Kagyupa (Ka-nhĩ-cu) - định nghĩa sự lười biếng là tình trạng lúc nào cũng bận rộn "chống lại 


204 


` 


các "kẻ thù" của mình hoặc tìm cách "vơ vét của cải" (câu này rất lắc léo: theo nhà sư 
Gampopa thì sự lười biếng có nghĩa là tình trạng mưu mô triệt hạ các kẻ thù của mình để 
vượt lên trên họ, hoặc tìm cách vơ vét của cải của họ nhưng không chịu cố găng để tự tạo ra 
những thứ cho mình). Và nêu việc "chiễn thắng kẻ thù" thuộc lãnh vực chính trị (ức là hăng 
say trong việc triệt hạ các đối thủ của mình) và sự "vơ vét của cải" (mưu mô, gian xảo, tham 
lam và hám lợi) thuộc lãnh vực kinh doanh, thì theo Gampopa tất cả các thứ Ấy, ngoài vẻ bận 
rộn bên ngoài, nhất thiết chỉ là những sự lười biếng, không phải là virya nêu lên trong Phật 
giáo, với ý nghĩa là sức mạnh hay nghị lực (/heo nhà sư Gampopa thì việc sử dụng sức mạnh 
và nghị lực để thanh toán các kẻ thà của mình trong lãnh vực chính trị, hoặc để chiếm đoạt 
của cải trong lãnh vực kinh doanh, chỉ là những sự sinh hoạt tâm thường, là những sự "lười 
biếng". Điều đó có nghĩa là không tự mình tạo ra danh vọng và sự giàu sang cho mình, mà 
chỉ tìm cách lừa lọc kẻ khác để chiếm đoạt những thứ ấy của họ. Nghị lực và sự cương quyết 
chủ trương bởi Phật giáo là để mang lại tình thương yêu và sự an lành cho tất cả chúng sinh, 
điều đó đòi hỏi một sự cố sống thật kiên trì). 


Virya là phẩm tính vô cùng quan trọng. Dưới một góc nhìn nào đó thì phẩm tính này 
liên hệ đến tất cả các paramita khác (/huật ngữ paramita / ba-la-mật sẽ được giải thích thêm 
trong phần ghi chú dưới đây). Nếu muốn tỏ ra hào hiệp (ức là paramita thứ nhất, kinh sách 
Hán ngữ gọi phẩm tính này là "bố thí ba-la-mật") thì phải có một số vốn liễng nghị lực nào 
đó (hẳu giúp mình đủ sức hy sinh một phần những gì mình có để hiến dâng cho kẻ khác). 
Muốn giữ gìn giới luật (oaramita thứ hai: "giới ba-la-mật") thì cũng phải cần đến nghị lực. 
Muốn thiền định (oaramifa thứ năm / dhyana-paramita / "thiển ba-la-mật") thì cũng cần phải 
có nghị lực. Muốn phát huy trí tuệ (paramita thứ sáu: prajna paramita / "huệ ba-la-mật") thì 
cũng cần phải tạo được một sự tập trung nghị lực càng cao siêu và sâu xa hơn tất cả các hình 
thức nghị lực nói đến trên đây. Vì thế paramita này (ức /à virya) giữ một vai trò vô cùng 
quan trọng, và cũng là một vấn đề (một khía cạnh) then chốt nhất trong cuộc sống tâm linh. 


Vấn đề là như thế này: thí dụ chúng ta tạo ra cho mình một lý tưởng nào đó thuộc lãnh 
vực tâm linh, chăng hạn như trở thành một thể dạng (một người bồ-tát chẳng hạn) hoặc đạt 
được một sự cảm nhận (sự giác ngộ chẳng hạn) hay một mục đích mang tính cách lý tưởng. 
Lý tưởng đó có thê là lý tưởng của người bồ-tát, một hình thức lý tưởng mà chúng ta có thể 
hình dung được thật minh bạch trong tâm trí mình. Thế nhưng sự hình dung về lý tưởng đó dù 
có minh bạch đến đâu, và dù mình có cố gắng thực hiện lý tưởng đó bằng cách này hay cách 
khác, và dù cho sự cố gắng đó có thành thật đến đâu đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao 
giờ đạt được nó cả. Và dù cho mình vẫn luôn ôm chặt lý tưởng đó qua những năm tháng dài 
hay hàng thập ký, thì đường như mình vẫn chưa tiến lên được một bước nào cụ thể cả. Trên 
thực tế, dường như chúng ta vẫn còn đang ở điểm khởi hành (vấn tiếp tục nêu cao và thực 
hiện lý tưởng của mình, thế nhưng dường như mình vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn loay hoay bới 
lý tưởng đó, chẳng làm được gì thiết thực cho kẻ khác, và mình cũng chẳng đạt được một sự 
thăng tiến tâm linh nào cả ). Tại sao lại như vậy? 


Trên phương diện lý tưởng chúng ta hiểu rõ những gì mình cần phải làm. Thỉnh 
thoảng và tùy theo từng lúc, chúng ta phát động được một sự cố gắng nào đó, có lúc kéo dài 


205 


được suốt một giờ hay hai giờ (chẳng hạn như phát động tình thương yêu và lòng từ bỉ trong 
những lúc suy tư hay thiển định). Thể nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Điều đó chẳng khác gì 
như chúng ta đứng dưới chân ngọn KanchenJunga (1à một ngọn núi trong dãy Hy-mã-lạp-sơn, 
từng được xem là cao nhất thể giới, trước khi ngọn Everest được đo đạt chính xác và được 
xem là ngọn núi cao nhất thể giới. Ngọn Kanchenjunga ngày nay chỉ đứng vào hàng thứ ba), 
ngước nhìn lên đỉnh núi tuyết phủ đầy. Hai mươi năm trôi qua, khi nhìn lại thì thấy mình vẫn 
còn đứng nguyên tại chỗ, và vẫn còn tiếp tục nhìn lên đỉnh núi. Mình nghĩ rằng mình đã trèo 
lên được vài bước, thế nhưng đỉnh núi vẫn cứ sừng sững hơn bao giờ cả. 


Tại sao chúng ta lại không tạo được một sự thăng tiễn cụ thể nào? Câu trả lời thật hết 
sức hiển nhiên: chúng ta không hề phát động được một chút virya (zgij /c) nào cả. Thế 
nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta lại không có một chút nghị lực nào, một sức năng 
động nào giúp mình sống một cuộc sống tâm linh đúng nghĩa của nó, hầu thực hiện lý tưởng 
của mình? Thật ra chúng ta không thiếu nghị lực, chúng ta là hiện thân của nghị lực, là kết 
tinh của nghị lực, trên thân thể và cả trong tâm thức, kế cả trên phương diện tâm linh (nguyện 
ưỚC của người bồ-rár). Toàn thân thể và cả tâm thức mình đều là hiện thân của nghị lực, 
chúng ta là nghị lực. Thế nhưng tiếc thay nghị lực đó lại thường ở trong tình trạng bị phân tán. 


Một dòng nước lũ đồ vào hàng ngàn kinh rạch sẽ mất đi sức mạnh của nó, cũng vậy 
nghị lực hướng vào vô số các đối tượng khác nhau sẽ khiến sức mạnh của nó bị phân tán. Tuy 
nhiên một chút nghị lực cũng có thể còn sót lại giúp chúng ta hướng vào việc tu tập, thế 
nhưng phần lớn nghị lực của chúng ta thì lại dồn vào các sinh hoạt đi ngược lại với việc tu tập 
của mình, khiến mình cảm thấy bị rách nát và kiệt quệ. Vấn đề thiết thực và then chốt nhất 
trong việc tu tập tâm linh là phải làm thế nào đề bảo toàn và hợp nhất (»i/ / kế: hợp) nghị 
lực của mình. Nếu muốn thực hiện được điều đó thì trước hết phải ý thức được nghị lực của 
mình bị phân tán như thế nào. Thông thường chúng ta cảm thấy nghị lực của mình bị ngặn 
chận (đắc nghẽn), thất thoát, phí phạm hoặc quá mộc mạc (hô /b¿iển), thiêu hắn sự tỉnh tế cần 
thiết (thiếu sự sâu xa và bén nhạy không giúp mình tập trung vào các sự suy nghĩ sâu xa và 
các hành động phù hợp hơn với lý trởng của mình). . 


Nghị lực bị ngăn chân 


Nghị lực có thể bị ngăn chận (blocked / tắc nghẽn, bề rắc) vì nhiều lý do. Chăng hạn 
như nền giáo dục mà chúng ta thừa hưởng dạy chúng ta phải đè nén, che dấu các xúc cảm, 
không được phép tỏ bày hay phát lộ chúng ra ngoài. Hoặc cũng có thể là vì chúng ta dành quá 
nhiều thì giờ vào các việc lặt vặt, không cần đến một chút có gắng nào cả (các sự suy nghĩ hời 
hợt và các công việc theo thói quen khiến các phản ứng của chúng ta trở thành máy móc, tạo 
ra một cuộc sống dễ dãi, khiến chúng ta không còn ý thức được là trong cuộc sống đôi khi 
phải phát huy sự có gắng để làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn, hoặc phải tập trung tâm thức 
để tìm hiểu và suy nghiệm về một một ý niệm cao cả và t†o rộng hơn. Đầy là nguyên nhân 
khiến nghị lực của mình bị chôn vùi và quên lãng). Nghị lực cũng có thể bị ngăn chận vì 
chúng ta không tạo được cho nó một lối thoát tích cực và sáng tạo. Nghị lực trong lãnh vực 
xúc cảm cũng có thể bị tắc nghẽn bởi các sự thua thiệt (mắt mát, đau buôn), tuyệt vọng, lo sợ 


206 


bị thương tôn, hoặc bị ảnh hưởng bởi các cảnh huống bất thuận lợi, hoặc cũng có thể do nền 
nền giáo dục không thuận lợi, nhất là các hình thức tôn giáo cứng nhắc và nặng nề. Tóm lại 
các nguyên nhân đó khiến nghị lực của chúng ta trở nên khô cằn và hóa đá bên trong chính 
mình. Ngoài các trường hợp trên đây, nghị lực cũng có thể bị tắc nghẽn, đơn giản chỉ vì chúng 
ta không tạo được cho mình một sự cảm thông đích thật (zeal cormuHicafion, sự kết nối, trao 
đổi và tương giao với kẻ khác, một sự mở rộng tâm thức mình với sự sống và thiên nhiên). Sự 
cảm thông đích thật đó sẽ tạo ra một sự kích hoạt (dynam1ze) tương tự như như một luồng 
điện (đánh thức mình trước môi trường, sự sống và con người nói chung). 


Nghị lực bị phung phí 


Thật hiển nhiên nghị lực hướng vào các xúc cảm là một sự thất thoát (xúc cảm làm 
tiêu hao nghị lực, có thể đưa đến tình trạng hoang mang và bất định, không chủ động được 
chính mình. Xin nhắc lại: sự thanh thản, bình lặng và thăng bằng của tâm thức / upekkha / 
equanimity, kinh sách Hán ngữ gọi là "xả", là một trong bốn thể dạng vô biên của tâm thức, 
thể dạng tâm thức đó là một phương tiện giúp chúng ta bảo toàn nghị lực. Bồn thể dạng vô 
biên tiếng Pali gọi là Apparamamna, kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ vô lượng tâm, gồm có: 1- 
Metta (tình thương yêu), 2- Karuna (lòng từ bị), 3- Mudita (niềm hân hoan), 4- Upekkha (sự 
thanh thản), thế nhưng chúng ta vẫn cứ đề cho nó bị thất thoát (xúc cảm đù là dưới thể dạng 
nào đêu làm cho nghị lực bị hao hụt). Sự thất thoát nghị lực vì xúc cảm xảy ra bằng nhiều 
cách, nhất là trong các trường hợp liên quan đến các xúc cảm tiêu cực. Khía cạnh tiêu cực của 
xúc cảm - chẳng hạn như sợ hãi, hận thù, giận dữ, ác tâm, hiềm khích (antagonism), ganh tỊ, 
xót thương cho thân phận mình (self pIty), hối lỗi, ân hận, lo âu - sẽ làm cho nghị lực bị 
phung phí với một tốc độ kinh hoàng. Sự phung phí đó không phải chỉ thỉnh thoảng mới xảy 
ra, hãy cứ nhìn lại 24 giờ qua thì cũng đủ thấy chúng ta đã thả lỏng cho các thê dạng tâm thần 
tiêu cực tung hoành bao nhiêu lần. Điều đó chăng khác gì như nghị lực bị mắt máu. Ngoài ra 
cũng có các thứ xúc cảm tiêu cực hiện ra qua các cung cách phát ngôn, chắng hạn như cầu 
nhàu, chê trách, không ngớt phàn nàn. Các sự thất thoát đó khiến nghị lực không còn sót lại 
bao nhiêu hầu giúp mình hướng vào các mục đích tâm linh. 


Nghị lực quá mộc mạc và thô thiển 


Điểm thứ ba là nghị lực của các xúc cảm thường không giúp được gì nhiều cho cuộc 
sống tâm linh (wiéc ứ áp), chẳng qua là vì nó quá thô thiên và quá mộc mạc. Đối với cuộc 
sống tâm linh nghị lực cũng phải thuộc vào lãnh vực tâm linh. Chúng ta không thể thiền định 
bằng các bắp thịt của mình, dù chúng có mạnh và rắn chắc đến đâu cũng vậy, thiền định cần 
đến một cái gì đó tinh tế hơn nhiều. 


Có nhiều cách giúp chúng ta giải thoát, bảo toàn và tinh lọc nghị lực. Các sự bế tắc 
đều có thể giải tỏa được bằng cách trau dôi sự ý thức về các thể dạng tâm thần của mình, 
chăng hạn như hướng vào các công việc mang tính cách sáng tạo thật sự (mang lại những gì 
mới lạ hơn cho cuộc sống của mình) hoặc ít ra cũng phải mang lại một sự ích lợi nào đó, hoặc 


207 


cũng có thể bằng cách phát động khả năng truyền đạt của mình (coønunication / khả năng 
cảm thông và tương giao với kẻ khác, với chúng sinh và cả môi trường, Các xúc cảm ở thể 
dạng tỉnh tế có thể giúp chúng ta "trò chuyện" - nếu có thể nói như thể - với một con sâu, 
hoặc "rao đổi" sự suy nghĩ và các cảm nhận của mình với thiên nhiên và vạn vát). Thật hiển 
nhiên, phép thiền định có thể giúp một số các sự bề tắc khai thông một cách tự nhiên. 


Nếu muốn cho sự phung phí nghị lực phải dừng lại thì trước hết phải ý thức được tình 
trạng mình đang bị các xúc cảm tiêu cực đó chi phối như thế nào, hầu phát động các xúc cảm 
đối nghịch để chống lại: chăng hạn như tình thương yêu sẽ hóa giải hận thù, sự tự tin sẽ hóa 
giải sự sợ hãi, v.v. Đối với các cách phát ngôn thúc đẩy bởi các xúc cảm tiêu cực thì phải 
quyết tâm loại bỏ ngay, chẳng có cách nào khác hơn, bởi vì các cách phát ngôn tiêu cực đó sẽ 
chẳng bao giờ mang lại cho mình những lời hồi đáp thân thiện cả. Ngoài ra cũng có một 
phương pháp hữu hiệu khác có thể giúp chúng ta bảo toàn nghị lực, đó là cách tạo ra cho mình 
những giây phút yên lặng trong cuộc sống. Một phần thật lớn nghị lực của chúng ta thường bị 
thất thoát qua ngôn từ (những người nói quá nhiều sẽ đánh mắt hết sự tập trung nghị lực, 
không còn suy nghĩ được nữa. Trong khi ăn chẳng hạn, nhiều người nói chuyện huyền thuyên 
khiến không biết mình đang nhai những thức ăn gì. Thế nhưng một người lâm lì không nói 
năng gì cả cũng là một sự khép kín, tạo ra một sự bế tắc nghị lực. Trong khi ăn nói thật ít, 
hoặc không nói gì cả, chỉ chú tâm vào ý nghĩa của từng miếng ăn, đông thời mở rộng tâm 
thức để nghĩ đến các chúng sinh khác đang đói nhưng không có gì để ăn, hoặc hướng vào vạn 
vật và thiên nhiên để ý thức nguồn gốc và ý nghĩa của miếng ăn, thì đấy sẽ là cách phát động 
và tỉnh khiết hóa nghị lực). Nếu giữ được sự yên lặng trong một khoảng thời gian - vài phút, 
vài giờ, hay suốt một ngày - đơn độc trong khung cảnh của gian nhà mình, thì nghị lực sẽ tích 
tụ một cách thật tuyệt vời bên trong con người của mình, nhờ đó mình sẽ cảm thấy trầm tĩnh, 
an bình, ý thức và tập trung hơn. Thể dạng đó cũng tương tự như một luồng nghị lực tươi mát, 
trong sáng dâng lên từ bên trong chính mình. Luồng nghị lực đó rất tinh khiết bởi vì nó được 
tích tụ bên trong chính mình, không phát lộ ra bên ngoài qua bất cứ một sự biều lộ nào (ngược 
lại nếu càng chạy ngược chạy xuôi, càng gặp hết người này đến người khác, càng ăn nói 
huyên thuyên, thì đấy sẽ là cách đánh mắt chính mình. Tuy nhiên cũng có nhiều người ngồi 
yên vài phút, không thấy có ai hỏi han hay gọi điện thoại, hoặc không nhận được tin nhắn hay 
điện thư, thì cảm thấy sợ hãi, hoang mang và trồng trải. Họ là những người đã đánh mất 
chính mình. Nghỉ lực trong tình trạng luôn hướng vào các đối tượng bên ngoài sẽ bị thất 
thoát bởi sự chỉ phối và thu hút của các đối tượng đó). 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Trước hết xin nhắc lại: phẩm tính kshanti gồm có sức chịu đựng, sự khoan dung và 
khả năng thụ cảm tâm linh, cả ba đặc tính đó biểu trưng cho "nữ tính" trong cuộc sống tâm 
linh. Trong khi đó phẩm tính virya là sức mạnh và nghị lực biểu trưng cho "nam tính" trong 
việc tu tập. Hai phâm tính này được gọi là hai parami (tiếng Pali) hay paramita (tiếng Phạn). 
Theo Phật giáo Theravada thì có tất cả 10 phẩm tính parami, trong đó virya là phẩm tính thứ 


208 


năm và kshanti là phẩm tính thứ sáu. Theo Phật giáo Đại thừa thì có 6 phẩm tính paramita và 
kshanti là phẩm tính thứ ba và virya là phẩm tính thứ tư. 


Thật ra chữ parami hay paramita không phải là một chữ quá khó hiểu hay quá cao siêu 
không thê dịch được, mà chỉ là một cách diễn đạt quen thuộc trong các cô ngữ trong thung 
lũng sông Hằng. Tiền ngữ para có nghĩa là vượt khỏi, vượt xa hơn hay vượt sang bờ bên kia 
hay ranh giới bên kia. Trong các ngôn ngữ Tây phương cũng thấy có tiền ngữ paraz nhưng ý 
nghĩa có phần khác hơn đôi chút. Hậu ngữ mi hay miia có nghĩa là rốt ráo, hoàn hảo hay 
hoàn toàn (completeness, perfection). Kinh sách Hán ngữ dịch âm các chữ parami và 
paramrta là ba-la-mật hay ba-la-mật-đa. Các chữ dịch âm này sau đó đã trở thành quen thuộc 
khiến nhiều người không nghĩ đến là phải tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của chúng. Các chữ 
dịch âm đó không nói lên được một ý nghĩa cụ thể nào cả, nếu không thì chỉ khiến người tu 
tập có thê hiểu chữ ba-a-mật như là một cái gì đó siêu phàm và huyền bí. Hơn nữa chữ "má" 
trong chữ ba-la-mật có thể khiến chữ này càng trở nên bí hiểm hơn nữa. Tóm lại các chữ 
parami và paramrita chỉ đơn giản có nghĩa là sự hoàn hảo, vẹn toàn, siêu việt, không có gì sảnh 
kịp, tu tập cần phải vượt lên trên hay thoát ra khỏi chữ nghĩa là như vậy. 


Ngoài ra cũng còn một chỉ tiết khác liên quan đến cách dịch âm từ tiếng Phạn sang 
tiếng Hán, chỉ tiết này tuy không quan trọng lắm thế nhưng cũng đáng để chúng ta suy nghĩ 


HU) H21, 


thêm. Nói chung phần đông người Trung quốc phát âm không đúng các chữ "p" và "r": chữ 
"p" đọc là "b" và chữ "r" đọc là "I!", do đó tất cả các vần "p" và "r" trong tiếng Phạn nhất loạt 
đều trở thành "b" và "I" trong cách dịch âm sang tiếng Hán. Thí dụ tiền ngữ para trong chữ 
paramita trở thành ba-la trong chữ ba-la mật-đa. Độc giả có thể bật cười khi thấy nêu lên 
những chuyện lâm cẩm như vậy. Thế nhưng thật ra điều này gây ra cả một sự hoang mang 
trong các bài kinh tụng tiếng Hán dịch âm từ tiếng Phạn, bởi vì các bài tụng đó được xem là 
tiếng Phạn nhưng thật ra chắng có gì là tiếng Phạn cả. Điều hoang mang khác là các bài kinh 
tụng của Phật giáo Việt Nam là các bài tụng tiếng Hán dịch âm từ tiếng Phạn. Nói một cách 
khác là việc tụng niệm của chúng ta là cách phát âm tiếng Phạn của người Trung quốc, được 
dịch âm lần thứ hai sang tiếng Việt. Tóm lại các bài kinh tụng của chúng ta chăng phải tiếng 
Phạn, chăng phải tiếng Hán, và cũng chẳng phải tiếng Việt, và cũng chăng ai hiểu ý nghĩa là 
gì cả. Thật vậy kinh tụng không phải là để hiểu mà là cách giúp người tụng tập trung sự chú 
tâm nhằm tạo ra cho một thể dạng an bình trong tâm thức. Thế nhưng nếu hiểu được ý nghĩa 
những lời mà mình tụng thì phải chăng cũng là một cách mở rộng thêm trí tuệ của mình? 


Theo Hòa thượng Hsing Yun (## / Tính Vân, 1927-) của Phật giáo Đài Loan thì 
cách tụng tiếng Phạn âm sang tiếng Hán trên đây gọi là "phạm bái" (fanbei / #0"), "phạm" ở 
đây có nghĩa là tiếng Phạn, "bái" có nghĩa là tụng. Cách tụng này là do con trai thứ hai của 
Tào Tháo là Tào Phi đặt ra vào thế kỷ thứ II, độc giả có thê xem bài giảng về vấn đề này của 
nhà sư Tĩnh Vân trên mạng: ?/fps:/thuvienhoasen.org/a28558/phaf†-giao-va-am-nhạc. Các 
bài tụng tiếng Việt âm từ tiếng Hán đều xuất phát từ các bài tụng "phạm bái" của Phật giáo 
Hán ngữ. 


209 


Dựa vào sự nhận xét trên đây chúng ta hãy tìm hiểu một câu tụng rất nỗi tiếng: Vết đế, 
Vết đế, Ba-la yết đến, Ba-la tăng yết đế, Bồ đề, Tát bà ha. Đây là một câu tụng thuộc thê loại 
"phạm bái" tức là được dịch âm từ tiếng Phạn, và được dịch âm thêm một lần thứ hai từ tiếng 
Hán sang tiếng Việt. Mạn phép nhắc thêm các độc giả không mấy quan tâm đến các bài kinh 
tụng, đây là một câu tụng rất phô biến của Đại thừa và câu này cũng là câu chấm dứt của bản 
Tâm kinh ngăn rất nôi tiếng đặc biệt dùng đề tụng niệm. Vậy câu này trong tiếng Phạn là như 
thế nào và có nghĩa là gì? 


Nguyên gốc tiếng Phạn chuyền thành ngữ tự La-tinh của câu này là: 
Gafe gafe paãragatfe pãrasdngate bodhi svãhäã 
Nếu trực tiếp dịch âm sang tiếng Việt và tụng bằng tiếng Việt thì cậu này sẽ là: 
Ga-tê, ga-tê, pa-ra-ga-tê, pa-ra-sarn-gd-tê, bô-đi, s-vq-hq 
Và nếu dịch âm qua trung gian tiếng Hán, có nghĩa là đọc theo tiếng Hán, thì sẽ là: 
Yết-đé, yết đế, ba-la yết-đé, ba-la-tăng-yết-đế, bằ-đề, tát bà ha 

Về ý nghĩa thì trước hết chúng ta nhận thấy các chữ ba-ia trong câu tụng này cũng là 
các chữ ba-ia trong thuật ngữ paramira mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu trên đây, các chữ này 
có cùng một nghĩa như nhau: vượt xa hơn, vượt khỏi ranh giới, vượt sang bờ bên kia, V.V. 

I- Chữ đầu tiên gafe, phát âm theo tiếng Việt là ga-/ê, âm sang tiếng Hán là yếr-để, có 
nghĩa là bước lên, vượt lên. Chữ gafe trong tiếng Pali cũng có cùng một nghĩa với chữ gare 


trong tiếng Anh là cửa công. 


2- Chữ thứ hai paragafe (ba-la-yêt-đê) có nghĩa là bước hẳn sang phía bên kia, hoàn 
toàn sang phía bên kia. 


3- Chữ thứ ba parasarmgafe (ba-la-tăng-yết-đế) có nghĩa là bước sang tận phía bên 
kia của phía bên kia hoặc cũng có thể hiểu là bước sang tận bờ bên kia của bờ bên kia. 
Trong chữ parasagate có một từ mới được ghép thêm đó là chữ sư, chữ này có nghĩa là rốt 
ráo hay dứt khoát (completely, thorougly), một cách nhấn mạnh thêm ý nghĩa của chữ para 
(ba-la / vượt xa hơn ranh giới hay lằn mức thông thường). 


4- Chữ thứ tư là bodhi, có nghĩa là sự Giác ngộ, chữ này đứng tách riêng một mình, 
không thuộc vào cấu trúc của câu tụng. 


5- Chữ thứ năm là svøba (tát-bà-ha), chữ này không có nghĩa gì cả, mà chỉ là một lời 
thường được thốt lên sau khi chấm dứt một bài tụng, với chủ đích nói lên một sự bừng tỉnh và 
giác ngộ, một niềm hân hoan và sung sướng. Chữ svaha khá tương tự với chữ Amen trong Ki- 


210 


tô giáo, chữ này cũng được thốt lên sau khi chấm dứt một bài giảng hay một bài tụng. Chữ 
Amen có nghĩa là "Đúng như thế", "Đúng thật là như vậy", nói lên một sự chấp thủ và ngoan 
ngoãn. Chữ Amen là tiếng Do thái (hebreu / hê-brơ) được nêu lên trong kinh Torah của Do 
thái giáo, trong Phúc âm của Ki-tô giáo và cả trong kinh Coran của Hồi giáo (tiếng Á-rập là 
Amine). Cả ba tôn giáo này đều thờ chung một vị Trời sáng tạo, cùng chấp thủ một nguyên 
tắc chung về sự hiện hữu của một vị Trời toàn năng, thế nhưng được hình dung khác nhau qua 
các vị tiên tri (prophet, oracle / Giáo đồ) khác nhau. 


Tóm lại câu tụng trên đây có thể tạm dịch nghĩa như sau; 


Hãy bước lên, bước lên, hoàn toàn bước sang bờ bên kia, bước hẳn sang phía bên 
kia của bờ bên kia. Ô! sự Giác ngộ! Tuyệt vời thay! 


Nói chung các bản tiếng Anh thường dịch câu tụng trên đây như sau: "ÓJh awakening 
that has gone, gone, gone to the further shore, gone completely to the further shore". Các bản 
tiếng Pháp thì dịch như sau: "Ailer, aller, aller au-delà, au-delà du par delà, vers la rive de 
LÉvei" 


Thật ra câu này còn có thêm một chữ mở đầu là 7eyzrz, thế nhưng chữ này thường 
được bỏ bớt, do đó câu đầy đủ sẽ là: 


Teydfa gate gate pñragafe pãrasatngdate bodhi svãhäã 


Chữ 7eyara ở đầu câu không có nghĩa gì cả mà chỉ là một tiếng thốt lên nhằm kêu gọi, 
cỗ vũ và khích lệ (invocative sound), do đó ý nghĩa đầy đủ và toàn bộ của câu tụng trên đây sẽ 
là: 


Nào ! [Tắt cả chúng ta] hãy bước lên, bước lên, hoàn toàn bước sang bờ bên kia, bước hẳn 
sang phía bên kia của bờ bên kia. Ö! sự Giác ngộ! Tuyệt vời thay! 


Đến đây chúng ta hãy thử phân tích và tìm hiểu sâu xa hơn nữa ý nghĩa của câu tụng 
nay. Trước hết chúng ta nhận thấy hành động bước lên gồm có ba cấp bậc: I- bước lên / gafe, 
2- bước sang phía bên kia / paragate, 3- bước sang phía bên kia của bờ bên kia / 
parasamgare. Sự diễn tiễn đó biểu trưng cho ba cấp bậc tu tập: 


I- Gafe: hãy bước lên, bước ra khỏi thế giới hiện tượng, thế giới của cấu hợp và vô 
thường, thế giới của sự hiện hữu do điều kiện mà có. 


2- Paragafe: bước lên, hoàn toàn bước ra khỏi thê giới của sự hiện hữu trói buộc đó đê 
buớc vào thê giới phi-điêu-kiện và phi câu hợp, thê giới của sự Giải thoát. 


3- Parasamgate: bước lên, hãy bước hắn sang phía bên kia của bờ bên kia. Đó là cách 
thoát ra khỏi cả hai thế giới "do điều kiện mà có" (conditioned world) và cả "phi-điều-kiện" 


211 


(unconditioned world) để bước vào thế giới của sự Giác ngộ. Trong thế giới bên kia của bên 
kia, sẽ không còn một điểm chuẩn hay điểm mốc nào nữa, không thể thụt lùi lại được nhưng 
cũng không tiến lên thêm được nữa, bởi vì trong thế giới đó thụt lùi hay tiễn lên không còn 
mang một ý nghĩa nào nữa cả. "Bên kia của bên kia” (parasam) là một nơi hun hút và vắng 
lặng, đưa chúng ta vào một cõi trống không của sự trồng không. 


Các lời ghi chú trên đây đưa chúng ta vào một cuộc phiêu lưu trong thế giới chữ nghĩa. 
Chữ nghĩa là một phưong tiện chuyền tải tư tưởng, điều đó có nghĩa là tư tưởng quan trọng 
hơn phương tiện chuyên tải rất nhiều. Tiếc thay Phật giáo Việt Nam vẫn chưa ra thoát khỏi 
chữ Hán và Phật giáo Hán ngữ. Hán ngữ mang tính cách tượng hình rất khó diễn tả các ý 
niệm siêu hình và triết học, cách dịch âm cũng tạo ra các bản dịch không hắn là tiếng Hán 
cũng chẳng phải tiếng Phạn. Hơn nữa kinh sách Hán ngữ đã được trước tác và dịch thuật cách 
nay hàng trăm đến hàng ngàn năm, đã lỗi thời. 


Ngoài ra cũng còn một yếu tô khác rất quan trọng cần lưu ý là Phật giáo trong thung 
lũng sông Hằng đã phải chịu ảnh hưởng và biến đổi rất nhiều sau khi được truyền bá tại Trung 
quốc khi nơi này đã có sẵn một nền văn hóa lâu đời. Các sự biến đổi đó gồm các ngụy tác, các 
sự thêm thắt và sáng tạo đủ loại, kế cả các hình thức đơn giản hóa và đại chúng hóa, đôi khi 
rất "ngoạn mục", chăng hạn như gần đây phương pháp "Niệm Phật thành Phật" do Pháp sư 
Tịnh Không 8#, 1927-) chủ xướng, đã chinh phục được nhiều người. Nếu đúng thật là như 
thế thì niệm chú thành “Chú”, niệm bác thành "Bác", niệm trump thành "Irump”, niệm 
thượng đề thành "Thượng Đề" hay sao? 


Tu tập là một sự cố gắng, một sự tập trung nghị lực phi thường, đó là phâm tính yữya, 
là paramita thứ tư, biểu trưng cho "nam tính" trong cuộc sống tâm linh, và phẩm tính này đã 
được nhà sư Sangharakshita giải thích thật rõ ràng trong bài giảng trên đây. 


Bures-Sur-Yvette, 20.03.21 


212 


Bài 35 
Sự tỉnh tê trong các xúc cảm mộc mạc 


Chúng ta có thể biến các xúc cảm mộc mạc và thô thiển bên trong chính mình trở 
thành tinh tế hơn bằng cách phát động lòng tin tưởng và sự sùng kính (devotion), chăng hạn 
như các nghỉ lễ gọi chung là "Puja gồm bảy thành phần" (The Seven-fold Puja, sẽ được giải 
thích trong phần ghỉ chủ dưới đây), hoặc nhờ vào các sinh hoạt nghệ thuật (h¡ phú, âm nhạc, 
hội họa, ảnh tượng, kiến trúc, v.v. cũng có thể tạo cho mình nhiều xúc cảm và rung động sâu 
sắc và tỉnh tế hơn). Một số người có thê cho rằng xu hướng tu tập của Phật giáo chẳng có gì 
liên hệ đến nghệ thuật cả. Hơn nữa họ cũng có thể nghĩ rằng cả hai thứ ấy (Phật giáo và nghệ 
thuật) dường như không thể nào đi đôi với nhau được (Phật giáo là sự giải thoát, nghệ thuật 
là sản phẩm của tâm thức, phản ảnh một sự bám víu nào đó). Thế nhưng trên thực tế nghệ 
thuật là một phương tiện có thê tập trung và tinh tế hóa nghị lực xúc cảm góp phần Vào sự 
thăng tiễn trong việc tu tập tâm linh, giúp mình hoàn tất các paramita (các phẩm tính hoàn 
hảo) mà người bỗ-tát phải luyện tập để đạt được Phật tính. 


Khi nào nghị lực được tập trung và chảy theo (đôn »ào) cùng một hướng, không còn bị 
phân tán nữa, thì toàn thân người bồ-tát sẽ trở thành hiện thân của dòng thác nghị lực đó. 
Không còn một sự vội vã, ồn ào, thiếu nhẫn nại hay bồn chỗồn nào có thể xảy ra nữa, duy nhất 
những gì còn sót lại với người bổ-tát là một cung cách hành xử tròn đầy không gián đoạn 
hướng vào sự tốt lành của tất cả chúng sinh. 


Người bồ-tát chẳng khác gì như một con voi 


Shantideva (Tịch Thiên) nói rằng người bồ-tát cũng chăng khác gì như một con voi 
(theo truyền thống văn hóa Ấn độ sự so sánh với một con voi là đề nói lên sự ngợi khen và 
thán phục của mình). Loài vol, nhất là các con đực, tỏ ra rất thích vui đùa. Chúng thích tắm 
trong các ao sen, dùng vòi xỊt nước vào nhau tạo ra một trò chơi thật vui vẻ, hoặc dùng vòi đề 
quấn một mớ hoa sen, giũ trong nước cho sạch trước khi đưa vào miệng. Suốt ngày chúng 
thích đùa giỡn như vậy, hết trong ao này lại đổi sang ao khác. Shantideva nêu lên hình ảnh đó 
và cho biết người bồ-tát cũng có thái độ tương tự như vậy. Người bồ-tát vừa làm xong công 
việc này thì lại say sưa với công việc khác, thế nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình vừa làm 
được một việc gì đó thật phi thường, và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng “Quả thật ta vừa thực 
hiện xong một việc lợi ích cho tắt cả chúng sinh ". 


Sự phát động nghị lực của người bồ-tát luôn mang tính cách bất vụ lợi, tương tự như 
một dòng thác tuôn ào ạt một cách tự nhiên, hoặc một cánh hoa đang nở rộ. Đôi khi người ta 
cũng ví sự sinh hoạt của người bồ-tát với một chùm hoa lilac (là tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là 
hoa lila, tiếng Việt gọi là hoa Tử đỉnh hương (?), là một loài hoa của châu Âu, mang nhiễu 
huyện thoại nói lên nhiễu ỷ nghĩa khác nhau, trong trường hợp này là để biểu trưng cho sắc 


213 


đẹp và tình yêu của tuổi thanh xuân, là những gì tuyệt đẹp, nhưng không nên bám víu vào đó 
bởi vì đấy chỉ là phù du) hoặc một trò thê thao, hay một cuộc vui đùa (người bô-tát xem nhẹ 
những điều mình đã thực hiện được, các điều ấy cũng chẳng khác gì một cuộc chơi hay một 
trò thể thao 3N Đấy là cách giúp người bồ-tát cảm nhận được sự hiển lộ của các sự hoàn hảo 
(các paramiia) hay các thê dạng khác nhau trên đường đưa mình đến giác ngộ, hoặc cũng có 
thể là một cuộc chơi to lớn và mở rộng của Phật tính, hoặc biết đâu cũng có thê là một hình 
thức hiển lộ của sự giác ngộ. Lalavistara (Phổ Diệu Kinh) là tựa một tập kinh Đại thừa, 
thuật lại tiêu sử của Đức Phật, chữ /4//avistara là một từ ghép, nguyên nghĩa là "ứường thuật 
chỉ tiết về một cuộc chơi". 


( Tiên ngữ Lalita là tiếng Phạn có nghĩa là một "cuộc chơi" hay một "trò thể thao", 
hậu ngữ vistara có nghĩa là kéo dài, đẩy đủ. Bản kinh này được trước tác vào thế kỷ thứ III 
hay thứ IV, tức là một tập kinh xuất hiện muộn, pha lẫn Tiểu thừa (học phái Sarvastivada) và 
cả Đại thừa. Tập kinh mô tả thật chỉ tiết cuộc đời của Đức Phật với những nét thiêng liêng và 
huyền diệu, thể nhưng ý nghĩa của tựa tập kinh thì lại cho thấy chỉ là một trò thể thao, một 
cuộc chơi. Trong khi đó bản dịch tiếng Hán thì lại mang tựa là Phổ Diệu Kinh / #fEf, “nhổ " 
có nghĩa là rộng lớn, "diệu" là ánh sáng rạng ngời, điều này cho thấy cách dịch đó không 
trung thực, không nói lên được ý nghĩa thâm thúy của tập kinh, lý do có thể là vì người dịch 
không hiểu hoặc cô tình thổi phông ý nghĩa của tựa tập kinh. Bản tiếng Hán đâu tiên là do 
Dharmaraksa /(®)®‡P / Trúc Pháp Hộ còn gọi là Trúc Pháp Lan hay Pháp Hộ) dịch năm 306, 
sau đó lại có thêm nhiễu bản dịch khác, thế nhưng tắt cả đều mang tựa là "Phổ diệu kinh" (Sự 
kỳ diệu rộng lớn). Có rất nhiễu bản dịch sang các ngôn ngữ Tây phương, trong các bản tiếng 
Anh chữ Lalitavistara tựa của bài kinh được giải thích là "The Play in Full" (Một cuộc chơi 
trọn vẹn) hoặc “Extensive Sport Sutra" (Bài kinh về một trò thể thao kéo dài ). Có ba bản dịch 
sang tiếng Pháp, hai bản xưa nhất giữ nguyên tựa tiếng Phạn là Lalitavastara, bản thứ nhất 
năm 1866, dịch từ tiếng Tây Tạng, bản này lại được một học giả khác dịch lại năm 1996; bản 
thứ hai năm 1884, dịch từ tiếng Phạn, và gân đây hơn bản dịch tiếng Pháp này lại được dịch 
Sang tiếng Anh năm 1986, mang tựa “The Voice oƒ Buddha” ( "Tiếng nói của Phật"); bản tiếng 
Pháp mới nhất là năm 2019, mang tựa là "Lalitavistara - Sutra de la vie du bouddha" 
(Lalitavistara - Tập kinh về cuộc đời của Đức Phát). Sở đĩ dài dòng trước hết là để nêu lên sự 
hiểu biết sâu sắc và tỉnh tế của nhà sư Sangharakshita, ít nhất là đối với sự nhận xét của ông 
qua lời tựa của tập kinh này, và sau đó là giúp chúng ta có một ý niệm nào đó về nên Phật 
giáo tân tiến và tích cực của T\ ây phương ngày nay). 


Ý niệm xem cuộc sống tâm linh như là một dòng thác tuôn trào, ào ạt niềm hân hoan 
và nghị lực siêu nhiên, đã giữ một vai trò nỗi bật trong nền tư tưởng và tín ngưỡng của nước 
Ấn. Nhiều người xem cuộc sống tâm linh rất quan trọng, họ cho rằng một người càng có lòng 
sùng kính là một người càng đáng tin cậy. Thế nhưng cuộc sống của một người bồ-tát không 
hẵn là như vậy, mà dường như gần giống với một trò thê thao hơn, có nghĩa là qua một góc 
nhìn nào đó, thì cuộc sống ấy tự nó cũng là mục đích, có nghĩa là chăng có gì để phải suy nghĩ 
hay tính toán, tất cả chỉ là một cái gì đó thật tự nhiên và giản dị (việc fu tập, lòng thương 
người chỉ là một cái gì đó thật bình đị, tự nhiên, như sự sinh hoạt thường nhát hay một trò 
chơi chóng quên). 


214 


Đến đây chúng ta tạm dừng lại việc tìm hiểu phẩm tính virya, tức là khía cạnh "nam 
tính" trong cuộc sống tâm linh. Tất nhiên những gì được trình bày trên đây về hai phẩm tính 
kshanti và virya chỉ là sơ lược, tuy nhiên tôi cũng mạn phép nghĩ rằng các sự giải thích đó về 
bản chất đặc thù của hai paramita (ba-la-rmár) này cũng đã đủ để biện minh cho việc sử dụng 
hai tĩnh từ "nữ tính" và "nam tính" [trong trong cuộc sống tâm linh của một người tu tập]. 


Phẩm tính virya và phẩm tính kshanti 


Virya và kshanti là hai phẩm tính paramita, virya (ghj lực) mang các đặc tính năng 
hoạt, biểu lộ và sáng tạo (nmn fính), trong khi đó kshantI (sự kiên nhân) thì thụ động, yên lặng 
và hàm chứa nhiều khả năng thụ cảm hơn (z# rfính), cả hai cùng tạo ra một sự tương phản 
mang tính cách lưỡng cực (polarity) thật quan trọng trong cuộc sống tâm linh, đến độ chúng ta 
có thể bảo rằng hai cách tiếp cận này tạo ra cả một sự đối nghịch triệt để trong việc tu tập tâm 
linh. Một trong hai cách tiếp cận này đòi hỏi một sức tự lực rất cao, trái lại cách tiếp cận thứ 
hai lại cho thấy một sự lệ thuộc vào một quyền năng thuộc bên ngoài chính mình - trong vài 
trường hợp thì quyền năng đó là niềm tin vào một sự phù hộ thiêng liêng. Cách tiếp cận thứ 
nhất (nam tính) là đứng phất lên để tự làm những gì mà mình muốn thực hiện, cách tiếp cận 
thứ hai (nữ ứính) là tạo ra cho mình một sự thoải mái và mặc nhiên để mọi sự diễn tiễn, nếu có 
thể nói như vậy. 


Trong nền văn hóa Ấn độ có một cách diễn đạt rất ngộ nghĩnh về hai cách tiếp cận trên 
đây: cách thứ nhất là thái độ của một con khỉ con và cách thứ hai là của một con mèo con. Khi 
mới sinh thì khi con đã biết bám chặt vào bộ lông của khỉ mẹ. Tất nhiên khi mẹ thì phải ôm 
lấy khỉ con, thế nhưng khi con cũng ra sức để bám vào khi mẹ. Trái lại mèo con thì hoàn toàn 
lệ thuộc vào mèo mẹ, mèo mẹ phải cắn vào da cổ mèo con để tha đi. Theo truyền thống văn 
hóa Ấn độ thì cách tiếp cập của khỉ con nói lên thể dạng /ñãna (tiếng Pali là ñãna) tức là trí 
tuệ, bởi vì nếu đã là một kẻ hiền nhân (có một sự hiểu biết và quyẾt tâm nào đó) thì phải biết 
trông cậy nơi mình và lòng nhiệt tâm của chính mình (kh con bám chặt vào mẹ). Thái độ của 
mèo con nói lên thể dạng kshanti, là con đường của sự sùng kính, có nghĩa là một cảm tính 
hướng vào một quyền năng thiêng liêng, hay một lý tưởng vượt cao hơn chính mình (mèo con 
nhờ mẹ tha đi). 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Trong phần dẫn nhập trên đây nhà sư Sangharakshita có nói đến một phép tu tập gọi là 
Puja gồm bảy thành phần (The seven-fold Puja), chữ puÿja trong tiếng Pali có nghĩa là sự tôn 
kính, cách cúng dường, và cũng có nghĩa là các nghi lễ, nói chung là các hình thức lễ lạc. Nhà 
sư Sangharakshita tổng hợp các nghi thức này và gọi chung là Puja gồm bảy thành phân, áp 
dụng trong các Trung tâm Phật giáo Triratna (Tam Bảo) do ông thành lập tại rất nhiều quốc 
gia trên thế giới. Các thành phần lễ lạc này được gọi là các anufara-puja, anuffara trong 


215 


tiếng Phạn có nghĩa là chủ yếu hay tốt nhất, không có gì sánh kịp. Nhà sư Sangharakshita 
cũng cho biết thêm là các nghi thức lễ lạc này được thiết lập dựa vào tập luận nổi tiếng 
Bodhicaryavatara / Đường vào Giác ngộ / Bồ-đề hành luận của Shantideva (Tịch Thiên, 
6853-7632). Độc giả có thê xem "Bảy nghỉ thức lễ lạc" này bằng nhiều thứ tiếng trên mạng, 
hoặc trong quyền sách mang tựa The Trirafna Puja Book của nhà sư Sangharakshita (nhà xuất 
bản Windhorse Publications). Mỗi nghi thức gồm có một số câu tụng, độc giả có thê nghe các 
câu tụng này trên YouTube. Dưới đây chỉ là tóm lược ý nghĩa của bảy nghỉ thức lễ lạc này: 


I- Lòng tôn kính (veneration): là cách tỏ bày lòng quý mến, sự kính phục và tình 
thương yêu của mình đối với Đức Phật. Cách tỏ bày đó được thể hiện bằng sự cúng dường lễ 
vật và hiến dâng các xúc cảm thiêng liêng bên trong tâm thức mình. Xúc cảm trên phương 
diện tâm linh hàm chứa một sức mạnh thật to lớn giúp mình cảm nhận, quán thấy hoặc thực 
hiện được những điều thật phi thường. 


2- Sự kính cần (salutation / greeting): là các cử chỉ tiên khởi nhất nhằm tỏ bày sự quý 
mến và lòng ngưỡng mộ của mình trước sự hiện diện của Đức Phật và cũng là hiện thân của 
sự Giác ngộ. Sự kính cần đó sẽ giúp mình ý thức được cái hỗ sâu phân cách giữa tình trạng 
của mình hiện nay và lý tưởng Giác ngộ của Đức Phật. Sự kính cân đó cũng phải được mở 
rộng ra hơn nữa với tất cả các vị Bồ-tát khác đã đạt được hoặc đến sần hơn với sự Giác ngộ. 
Chủ đích cụ thể và trực tiếp của sự kính cân là để hóa giải hoặc làm nhẹ bớt tác động của cái 
tôi, không đề nó chỉ huy mình. 


3- Quy y và ân cư (refuge, retreatf): khi đã nhận thấy cái hỗ sâu phân cách giữa mình 
và lý tưởng của sự Giác ngộ, thì mình sẽ hiểu được là phải lấp đầy cái hồ đó. Cách tốt nhất và 
thật ra cũng không có cách nào khác hơn, là phải tự biến cải mình, phải phát động sự quyết 
tâm đạt được Phật tính. Nếu muốn thực hiện được điều đó thì phải nương tựa (reƒuge / quy y) 
nơi Đức Phật, Dharma (Giáo huấn của Ngài) và Sangha (Tăng đoàn hay tập thể các đệ tử của 
Ngài). Đó là ba sức mạnh to lớn nhất có thể bảo vệ và che chở chúng ta trong thế giới cấu hợp 
và vô thường này. Quy y là một cách giữ gìn đạo đức và giới luật, tạo cho mình một cuộc 
sống tinh khiết và lành mạnh hơn. Trên thực tế quy y là cách đến chùa để học hỏi và hòa mình 
với một khung cảnh thiêng liêng, và nếu có thê thì nên tham gia các khóa ân cư. 


4- Sám hồi (confession of faults): khi đã nêu lên cho mình một lý tưởng thì ngay sau 
đó phải thực hiện lý tưởng ấy một cách cụ thể, trước hết là phải giữ gìn năm giới luật căn bản 
của Phật giáo. Thế nhưng đôi khi vì thiếu tỉnh gíác hoặc vì các thói quen hành xử trong cuộc 
sống nên chúng ta cũng có thể vi phạm năm giới luật đó. Nghi lễ sám hối đối với Phật giáo 
thật ra chỉ là cách giúp người tu tập ý thức về các hành động, ngôn từ và các sự suy nghĩ sai 
trái, thiếu đạo đức hay bất thuận lợi của mình. Khi đã ý thức được các sự lầm lỗi đó thì chúng 
ta - tất nhiên là trừ ra một số người - tất sẽ phải cảm thấy ăn năn và xấu hỗ, cảm tính đó sẽ 
khiến chúng ta quyết tâm không vi phạm vào các lỗi lầm như vậy nữa trong tương lai. 


Chúng ta có thể thú nhận và nói ra các lầm lỗi đó của mình với một vị thầy hay một 
người bạn đồng tu, thế nhưng đối với Phật giáo sự "sám hối" đó không có nghĩa là một cách 


216 


cầu xin chư Phật hay chư Bồ-tát "xóa tội" cho mình, mà chỉ là cách "nhận chịu trách nhiệm” 
về phần mình và sẵn sàng chờ đợi hậu quả mang lại từ những lỗi lầm do các hành động của 
chính mình tạo ra. Theo quan điểm của người viết các dòng này thì thật hết sức lạ lùng, sự 
quyết tâm đó tùy theo sức mạnh và sự thành thật của nó đôi khi cũng có thể tạm thời chận 
đứng được sự hiền hiện của hậu quả phát sinh từ các hành động của chính mình, hoặc cũng có 
thể hóa giải được một phần nào các hậu quả đó, hoặc làm cho chúng biến thể hay chuyển 
hướng khác hơn. Tắt cả là do sự quyết tâm biến cải con người của mình, có nghĩa là tạo ra cho 
mình các cơ duyên tích cực hơn trước các hành động sai lầm đó của mình. 


5- Hân hoan trước những điều đạo hạnh (rejoicing in merits): cảm nhận được niềm 
hân hoan về những hành động tích cực và thuận lợi của mình và của tất cả chúng sinh cũng là 
cách giúp mình thăng tiến trên đường Giác ngộ. Khi nào cảm nhận được niềm hân hoan đó 
bên trong chính mình thì mình cũng sẽ cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng người khác 
dễ dàng hơn. Sự cảm nhận các niềm hân hoan đó phát sinh từ sự kính phục trước lòng hào 
hiệp và sự hy sinh của chư Phật, của các vị Bồ-tát và cả những người khác chung quanh mình. 
Không những chúng ta cảm thấy niềm hân hoan qua các hành động của họ mà cả từ bản chất 
từ tâm thật tự nhiên nơi con người của họ nữa. 


6- Cầu khẩn (supplication): trước khi cầu khẩn ft nhất chúng ta cũng phải phát động 
được sự kính phục trước những điều xứng đáng và đạo hạnh của chư Phật và chư Bồ-tát. Sự 
kính phục đó sẽ tạo ra cho chúng ta một khả năng thụ cảm thật bén nhạy giúp mình tiếp nhận 
dễ dàng hơn sự truyền đạt và giảng dạy của các Vị ấy. Thế nhưng sự cầu khẩn đó không phải 
chỉ là vì mình, bởi vì khi đã ý thức được sự khổ đau mênh mông và cùng khắp của tất cả 
chúng sinh, thì sự cầu khẩn đó tất nhiên cũng sẽ phải hướng vào tất cả chúng sinh. Chúng ta 
cầu khân chư Phật và chư Bồ-tát trong khắp miền vũ trụ hãy thắp lên ngọn đuốc Dharma soi 
sáng cho tất cả chúng sinh. Sự cầu khẩn đó sẽ tạo ra cho chúng ta các xúc cảm thật sâu xa, 
phù hợp hơn với lý tưởng của người bồ-tát, đồng thời các xúc cảm đó cũng khai mở trí tuệ và 
con tim của mình, mang lại cho mình nhiều sáng suốt và tình thương hơn. 


7- Hồi hướng công đức (transference of merit): là nghi lễ kết thúc và cũng là nghỉ lễ 
cao siêu nhất so với tất cả các nghỉ lễ nói đến trên đây. Nghỉ lễ này nếu được thực hiện với tất 
cả sự chân thật thì sẽ mang lại cho mình những xúc cảm thật mạnh, tinh tế và tích cực, tạo ra 
cho mình sự nhạy cảm và chú tâm sắc bén, giúp mình cảm thấy gần hơn với tất cả chúng sinh. 
Hồi hướng công đức là để quên bớt con người của mình, chối bỏ cái tôi vô nghĩa, cá nhân và 
ích kỷ của mình. Chúng ta sẽ không thể nào đạt được Giác ngộ khi cái tôi của mình vẫn còn 
phải bận rộn trong việc gom góp công đức cho cá nhân mình. Nếu lo toan quá đáng về sự tốt 
lành cho riêng mình thì đấy sẽ là một sự ngăn chận, không cho phép mình vượt lên một cấp 
bậc tâm linh cao hơn. Chúng ta hãy hiến dâng những điều đạo hạnh và công đức của mình cho 
tất cả chúng sinh và cầu mong các công đức đó và các điều đạo hạnh đó sẽ bùng lên trong con 
tim của họ, mang lại mọi sự tốt lành và an vui cho họ. Sự an vuIl và tốt lành của kẻ khác phải 
là niềm ước vọng và hạnh phúc của chính mình, và đó cũng là cách giúp Phật tính có thể hiển 
hiện trong tâm thức mình. Hồi hướng công đức cũng là một cách chuyên hướng toàn diện con 
người của mình. 


217 


Nói chung nghi lễ Puja gồm bảy thành phần trên đây cùng với phép luyện tập thiền 
định là các phương pháp tu tập mà chúng ta phải thực thi với tất cả nghị lực của mình. Các 
nghi lễ và việc hành thiền sẽ dần dần trở nên quen thuộc với mình, thắm sâu vào con người 
của mình tạo ra một thái độ hành xử tự nhiên và giản dị nơi con người của chính mình. 


Ngoài ra nhà sư Sangharakshita cũng có nêu lên một phép nghi lễ khác gọi là "Puja 
gồm ba thành phần" (The Three-fold Puja). Ba thành phần này là: sự tôn kính Phật, tôn kính 
Tam bảo và cúng dường lễ vật. Mỗi thành phần gồm một số câu tụng như sau: 


1- Mở đầu nghỉ lễ: 


Chúng con tôn kính Phật, Đẳng Giác ngộ tối thượng, tró cho chúng con trông thấy Con 

Đường. 

Chúng con tôn kính Dharma, Giáo huấn của Phật, đưa chúng con từ chỗ tối tăm ra nơi 

ánh sáng. 

Chúng con tôn kính Tam bảo, Tập thể các đệ tử của Phật, làm gương cho chúng con soi. 


2- Tôn kính Tam bảo: 


Chúng con tôn kính Phật, ước vọng được bước theo vết chân của Phật. 
Phật là con người, chúng con cũng là con người. 

Những gì Phật từng vượt thoát, chúng con cũng sẽ vượt thoái. 

Những gì Phật từng đạt được, chúng con cũng sẽ đạt được. 


Chúng con tôn kính Dharma, ước vọng noi theo Dharma cho đến khi đạt được, 

Bằng thân xác này, ngôn từ này và cả và tâm thức này của chúng con. 

Chúng con quyết tâm học hỏi, luyện tập và sẽ đạt được Sự Thật qua mọi thể dạng, 
Và sẽ vượt được tất cả các chặng trên Con Đường. 


Chúng con tôn kính Tăng đoàn, ước vọng bước theo Tăng đoàn, 

Là tập thể những người đang cất bước trên Đường. 

Trong số chúng con, từng người một, sẽ gia nhập Tăng đoàn, 

Tạo ra một vòng tròn ngày càng rộng, một Tăng đoàn ngày càng đông. 


3- Cúng Phật 

Đóa hoa này, chúng con xin hiến dâng, để tỏ lòng tôn kinh Phật, 
Một cánh hoa tươi đang nở rộ, thơm ngát một mùi hương. 

Thế nhưng hoa sẽ héo úa, tàn lụi một ngày mái. 


Thân xác chúng con cũng vậy, rồi đây sẽ chăng còn. 


Ngọn nến này, chúng con xin hiễn dâng, để tỏ lòng tôn kính Phật, 


218 


Vâng Hào quang là Phật, chúng con xin hiến dâng ánh sáng. 

Nhỏ bé ngọn nến này, thắp lên từ ngọn đuốc của Hào quang, chúng con xin soi sáng cho 
nhau. 

Ngọn đuốc Giác ngộ rồi đây sẽ bừng lên trong con tìm chúng con. 


Nén hương này, chúng con xin hiến dâng, để tỏ lòng tôn kính Phật, 

Mùi hương thơm tỏa ngát khắp không gian. 

Mùi hương của cuộc sống đạo hạnh, thơm hơn cả làn khói một nén hương, 
Mùi hương đó, trong thế giới này, sẽ rộng tỏa khắp muôn phương. 


Các câu trên đây phản ảnh "nữ tính" và cả "nam tính" của người tu tập, có thê dùng để 
tụng tại nhà hoặc tụng tập thể trong chùa. Vậy chúng ta hãy thử nhịp mõ và đánh chuông để 
tụng các câu trên đây xem sao? Thiết nghĩ những câu tụng thành tâm và dễ hiểu biết đâu cũng 
có thê mang lại cho chúng ta những xúc cảm thiêng liêng, khai mở trí tuệ và cả con tim của 
mình. 


Phụ Lục 


Dưới đây là bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Pháp của Nghi lễ gồm ba thành phần 
trên đây: 


Three-fold Puja 


Opening Reverence 


We reverence the Buddha, the Perƒectly Enhightened One, the Shower oƒ the Way. 
We reverence the Dharma, the Teaching oƒthe Buddha, which leads from darkness to Light. 
We reverence the Sangha, the ƒellowship oƒ the Buddha s disciples, that inspires and guides. 


lReverence to the Three Jewels 


We reverence the Buddha, and asptre to ƒollow Hữm. 
The Buddha was bom, as we are born. 

What the Buddha overcame, we f0o can OVercome; 
What the Buddha attained, we too can afftam. 


We reverence the Dharma, and aspire to ƒollow H, 
With body, speech and mìnd, until the end. 

The Truth In all its aspects, the Path in all its stages, 
We aspire to study, practise, reqlise. 


219 


We reverence the Sangha, and aspire to ƒollow 11: 
The ƒellowship oƒ those who tread the Way. 

As, one by one, Wwe make OMT OWH COHHHIIM€HI, 
An ever-widening circle, the Sangha grows. 


Offerings to the Buddha 


Reverencing the Buddha, we oƒffer ƒÏowers - 

Flowers that today are ƒresh and sweetly blooming, - 
Flowers that tomorrow are ƒaded and ƒallen. 

Qur bodies too, like fÏowers, will pass away. 


Reverencing the Buddha, we offer candles. 

To Him, who ¡1s the Light, we ofƒer lighI. 

From His greater lamp a lesser lamp we lighf within us: 
The lamp oƒ Bodhi shining within our heqrts. 


Reverencing the Buddha, we o[ƒfer Incense, 

Incense whose ƒragrance pervades the a1. 

The fragrance öoƒ the perƒect ljƒe, sweeter than Incense, 
Spreads im all directHons throughout the worlid. 


ti ‡k 
Bản dịch tiếng Pháp của Trung tâm Phật giáo Triratna Paris: 
La puja en trois parties 


Vénération d'introduction 


Nous vénérons le Bouddha, le parfaitement Éveillé, Celui qui montre la voie. 
Nous vénérons le Dharma, l'enseienement du Bouddha, qui conduit de l'obscurité à la lumière. 
Nous vénérons la Sangha, la communauté des disciples du Bouddha, qui inspire et guide. 


Vénération aux Trois Joyaux 


Nous vénérons le Bouddha, et aspirons à Le suIvre. 
Le Bouddha était un être humain, tout comme nous. 
Ce que le Bouddha a surmonfé, 

Nous aussi, nous pouvons le surmonter. 

Ce que le Bouddha a atteint, 

Nous aussi, nous pouvons Ï'atteindre. 


Nous vénérons le Dharma, et aspirons à le suIvre 
Avec le corps, la parole et lesprit, jusqư'au bout. 


220 


La Vérité dans tous ses aspects, la Vole dans toufes ses ếtapes, 
Nous aspirons à étudier, pratIquer, réa]Iser. 


Nous vénérons la Sangha et aspirons à la suIvre : 
La communauté de ceux qui parcourent la Vole. 
Tandis quun par un chacun de nous s'engage, 

Tel un cercle touJours plus grand, la Sangha croït. 


Offrandes au Bouddha 


Vénérant le Bouddha, nous offrons des fleurs : 
Fleurs qui auJourdhui sont frafches et tendre écloses, 
Fleurs qui demain seront fanées et retombées. 

Notre corps aussi comme des fleurs disparaftra. 


Vénérant le Bouddha, nous offrons des bougIes : 
A lui qui est la lumière, nous offrons de la lumière. 
De sa plus grande lampe, 

Une plus petite lampe nous allumons en nous : 

La lampe de la Bodhi brillant dans nos cœurs. 
Vénérant le Bouddha, nous offrons de l'encens : 


Encens dont la senteur envahit lan. 
La senteur de la vie parfaite, plus douce que l'encens, 
S'épand dans toutes les directions à travers le monde. 


Bures-Sur-Yvette, 29.03.21 


221 


Bài 36 
Phật giáo Zen và Phật giáo Shin 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Zen và Shin là hai học phái Phật giáo Nhật-bản bắt nguồn từ hai học phái Phật giáo 
Trung quốc là Thiên học (Chan / Tchan, Thiên / i8) và Tịnh độ tông 8+#R). Tuy bắt nguôn 
từ Phật giáo Trung quốc thế nhưng sau khi được đưa vào Nhật bản thì cả hai học phái này đã 
chịu ảnh hưởng khá sâu đậm bởi văn hóa, tánh khi, phong cách sống của dân tộc Nhật, và đã 
phát triển rộng rãi tại nơi này và vẫn tiếp tục còn tôn tại đến nay. Tuy nhiên dường như học 
phái Zen được nhiều người biết đến hơn, và như vậy thì học phái Shin là gì? 


Phật giáo Shin là một tên gọi tắt, tên đầy đủ của học phái này là Jödo-Shinshũ, tiếng 
Hán là "Tịnh độ - Chân tông" (⁄#+##). Tên gọi này cho thấy Phật giáo Shin cũng là Phật 
giáo Tịnh độ, nhưng được ghép thêm một chữ mới là chữ "chân", có nghĩa là đúng thật, chân 
chính hay nguyên thủy. Tuy tự nhận là chân chính, thế nhưng chỉ được nhà sư Shinran (8# / 
Thân Loan, 1173-1262) thiết lập vào thế kỷ XIII, trong khi đó Tịnh độ Trung quốc đã được 
hình thành từ trước, khoảng thế kỷ thứ III hay thứ IV. Vậy có gì khác biệt giữa Tịnh độ Trung 
quốc và Tịnh độ "chân chính" của Nhật bản? 


Sự khác biệt chủ yếu nhất là Phật giáo Shin nâng "lý thuyết" của Tịnh độ Trung quốc 
lên một cấp bậc cao hơn. Tịnh độ Trung quốc cho rằng câu khẩn và đặt hết lòng tin nơi Phật 
A-di-đà thì sẽ được Ngài tiếp dẫn vào cõi Cực lạc của Ngài, trái lại Phật giáo Shỉn thì cho 
rằng sự tôn kính và lòng tin nơi Phật A-di-đà đã hàm chứa sẵn trong con tìm của tất cả chúng 
sinh, vì vậy sự cứu độ của Phật A-di-đà không hễ mang tính cách phân biệt hay lựa chọn gì 
cả, do đó người tu tập không cần phải mong câu hay chứng mình sự thiết tha được tiếp dẫn 
vào cõi Cực lạc, mà chỉ cần phát lộ đức tin sâu kín sẵn có của mình là đủ. Điễu này khá bắt 
ngờ, ngoài cõi cực lạc và sự cứu độ, dường như ý niệm này cũng cho thấy khá gần với thần 
học của các tôn giáo độc thần. 


Ngoài ra trên phương diện thuật ngữ cũng có một điểm khác dù chỉ là chỉ tiết thể 
nhưng cũng cân lưu ý. Phật giáo Việt Nam gọi học phái Phật giáo này của Trung quốc là 
Tịnh độ, thế nhưng tên gọi từ chương bằng tiếng Hán lại là "Tịnh thổ" (##+), tịnh có nghĩa là 
tỉnh khiết, thổ có nghĩa là đất hay lãnh thổ. Các ngôn ngữ Tây phương gọi Phật giáo này là 
Pure land Buddhism hay Ecole de la Terre pure. Cách gọi Tịnh độ trong tiếng Việt không 
được biết rõ đã được nêu lên lần đầu tiên trong kinh sách nào và vào thời đại nào. Lý do về 
sự thay đổi tên gọi này phải chăng có thể là vì chữ "thổ" kém thanh tao nên đã được thay 
bằng chữ "độ"? Cách gọi Tịnh độ với ý nghĩa từ chương là "sự cứu độ tỉnh khiết" dường như 
không nói lên được một ÿ niệm rõ rệt nào cả. 


222 


Sở dĩ dài dòng như vậy là để cùng với độc giả phiêu lưu với một đường hướng biến 
dạng của Phật giáo từ trong thung lũng sông Hằng xuyên qua không gian và thời gian để trở 
thành một hình thức tôn giáo mới. Đến đây chúng ta hãy trở lại với chủ đích của nhà sư 
Sangharakshita khi ông nêu lên hai học phái Zen và Shin của Phật giáo Nhật bản. Hai học 
phái này biểu trưng hai khía cạnh nổi bật và tiêu biểu nhất trong việc tu tập Phật giáo nói 
chung: học phái Zen chủ trương sự "tự lực”, có nghĩa là nhờ vào sức cô găng của chính mình, 
trải lại học phái Shin dựa vào "tha lực", có nghĩa là mong cầu và chờ đợi một sức mạnh cứu 
độ từ bên ngoài chính mình. 


Đối với Phật giáo nói chung, hai học phái Zen và và Shin của Nhật bản biểu trưng cho 
hai phương pháp tiếp cận / áp) khác nhau. Zen phản ảnh một quyền lực cá nhân (personal 
power) gọi là jiriki (là một thuật ngữ Phật giáo Nhật bản, nói lên sự "tự lực” / one®% own 
sưrength, tự mình đạt được sự giải thoát và giác ngộ bằng sức cô gắng của chính mình), có 
nghĩa là tùy thuộc vào khả năng nơi con người của mình. Trong khi đó Phật giáo Shím (77h 
độ nói chung), nhất là Phật giáo Jodo Shinshu (77nh độ Chân tông) lại dựa vào một quyền lực 
bên ngoài là farika (“ha lực"), trong trường hợp này là quyền lực tâm linh của Phật A-di-đà 
(Amitaba), còn gọi là vị Phật của ánh sáng vô lượng. Hai phương cách tiếp cận trên đây 
thường được xem là đối nghịch nhau và cùng loại trừ lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là một khi 
đã bước theo đường hướng [tu tập] này (Shin) thì các bạn sẽ không thể nào cùng lúc bước 
theo đường hướng kia (Zen) được. Nói một cách khác là các bạn hoặc phải dựa vào sức cố 
gắng của riêng mình hoặc dựa vào một sức mạnh khác hơn (øJng không thể nào có thể ôm 
đồm được). Thế nhưng Phật giáo lại thường được xem như là một tín ngưỡng dựa vào sự cố 
gắng mang tính cách cá nhân ( biến cải chính mình), hơn là sự gạt bỏ chính mình (để hướng 
vào một sức mạnh tâm linh bên ngoài. Nếu chủ trương việc tu tập là một sự cố gắng cá nhân 
thì trong trường hợp này có thể hiểu Phật giáo như là một tín ngưỡng "nồi loạn", nổi loạn 
trước sự u mê, thiển cận, tham lam và thèm khát của chỉnh mình, trải lại nếu chủ trương việc 
tụ lập là sự câu xin và được phù hộ, thì có thể hiểu Phật giáo như là một tín ngưỡng ngoan 
ngoãn và thuần phục). Thế nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Kinh sách 
Phật giáo nêu lên ảnh hưởng lợi ích tỏa ra từ các vị Phật và các vị Bồ-tát (chẳng hạn như Phật 
A-di-đà và Bô-tát Quán Thể Âm là các nhân vật huyền thoại, thế nhưng đã tạo được những 
xúc cảm thật mạnh đổi với nhiều người). Đôi khi người ta gọi các ảnh hưởng lợi ích ấy là các 

"âm ba phù hộ" (wave of grace) và cho rằng các âm ba rung động đó tỏa ra từ các vị Phật và 
các vị Bồ-tát từ khắp các phương trời thiêng liêng, và chỉ những người có một khả năng thụ 
cảm bén nhạy mới cảm nhận được mà thôi. 


Trên căn bản, các âm ba phù hộ đó dâng lên từ bên trong con người của mình, thế 
nhưng cũng không phải là qua con người [bình dị] giúp mình nhận biết các cảm nhận thường 
tình [trong cuộc sông]. Các âm ba phù hộ đó chỉ có thể dâng lên tử những nơi thật sâu thắm, 
hoặc hiện xuống từ những cõi thật cao, tất cả đều tùy thuộc vào khả năng cảm nghĩ của các 
bạn. Khả năng tri thức thông thường của chúng ta không thể nhận biết được các âm ba phù hộ 


223 


đó, thế nhưng qua một góc nhìn khác hơn thì các âm ba ấy lại chính là thành phần của con 
người mở rộng của chính mình (xin bái phục nhà sư Sangharakshita về sự giải thích và mô tả 
thật rõ ràng và chính xác về một thể dạng tâm lý và tâm linh vô cùng tỉnh tế là sự "phù hộ”. 
Tuy nhiên dưới một góc nhìn hoàn toàn "vô thân" thì các "âm ba phù hộ" cũng có thể hiểu 
như là sự "dẫn dắt" của nghiệp quá khứ, hoặc là các sự “xui khiến" và "đưa đây" một cá thể 
tiếp xúc với các cơ duyên thuận lợi do chính cá thể ấy tự tạo ra cho mình qua các hành động, 
ngôn từ và tư duy tích cực của chính mình trong hiện tại. Qua một góc nhìn khác thì các "âm 
ba phù hộ" cũng có thể là các xúc cảm sâu kín hiện lên từ bên trong tâm thức và con tìm của 
IMỘI con người biết "mở rộng” chính mình với chư Phật, chư Bồ-tát, với thiên nhiên, sự sống 
và tất cả chúng sinh, và cũng có nghĩa là một con người đã đạt được một cấp bậc nào đó của 
sự giải thoái). 


Người bồ-tát phối hợp cả hai phương cách tiếp cận trên đây, có nghĩa là vừa tu tập 
bằng sự chịu đựng (kshamri / nữ tính) và cả nghị lực (virya / nam tính). Trong cuộc sống tâm 
linh kế cả cuộc sống thế tục cũng vậy, đôi khi cũng phải bám víu và cô sức, hoặc dẫn thân và 
tranh đâu. Ngược lại trong một số các trường hợp khác thì tốt hơn nên buông xả, có nghĩa là 
cứ mặc cho mọi sự diễn tiến một cách tự nhiên, cứ để chúng xảy ra như thế nào cũng được, dù 
là một sự sa lầy (càng tìm cách chống lại sự vận hành của mọi hiện tượng do cơ duyên và 
điễu kiện tạo thì đôi khi chỉ là cách khiến các tác động của chúng - tức là "nghiệp" do chúng 
tạo ra - càng trở nên phức tạp hơn, gây ra nhiều khó khăn hơn. Chỉ khi nào nhìn thấy được 
đường hướng vận hành của các hậu quả đó của "nghiệp" thì khi đó chúng ta mới hiểu được là 
phải cô gắng và ra sức hóa giải chúng, hoặc chuyển hướng chúng theo một chiều hướng tích 
cực hơn). Tuy nhiên cũng phải ý thức được là khi nào phải chọn cách này hay cách kia (cố 
găng hay buông xả). Thế nhưng thông thường thì tốt hơn là nên thận trọng, trong các bước 
đầu tu tập phải dự trù thật nhiều có gắng, tức là phải phát huy phẩm tính virya, thật vậy sự cỗ 
gắng lúc ban đầu thật hết sức cần thiết. Sau khi phát động được sự cô gắng trong các bước đầu 
thì sau đó chúng ta mới có đủ khả năng tạo được cho mình một sự tin tưởng vững chắc hơn về 
một sức mạnh thiêng liêng hiện ra với mình từ bên ngoài chính mình, hoặc ít ra cũng là từ bên 
ngoài con người mang khả năng ý thức [hạn hẹp] này của mình trong hiện tại. Nếu khởi đầu 
việc tu tập bằng cách dựa vào kẻ khác (ức /à tha iực) quá sớm thì sẽ có thể tạo ra tình trạng 
hoàn toàn tách rời mình ra khỏi cuộc sống tâm linh của mình (sự øhận xét này của nhà sư 
Sangharakshita quả thật sâu sắc: lệ thuộc quá đáng vào sự phù hộ hay đức tin là cách 
"hướng " ra bên ngoài, cách tu tập đó không phải là cách biến cải con người của mình giúp 
mình thăng tiễn trên đường tu tập, mà có thể chỉ là một sự tàn phá chính mình, một hình thức 
bế tắc hơn là một sự mở rộng. Sau khi cố găng đạt được một cấp bậc nhận thức nào đó về 
hiện thực thì một sự mở rộng sẽ hiện ra với mình, giúp mình cảm thụ được những gì thiêng 
liêng hơn hiện lên từ bên trong con người của chính mình và cả bối cảnh không gian bên 
ngoài chính mình). 


Tại Ấn độ, người ta thường ví việc tu tập trên đây với việc chèo thuyền. Lúc mới bắt 
đầu chèo thì phải ra sức thật nhiều, nhất là nếu phải chèo ngược dòng. Thế nhưng khi đã ra 
được giữa dòng thì khi đó chúng ta sẽ căng buồm và gió sẽ đưa thuyền lướt sóng dễ dàng hơn. 
Cũng vậy, lúc mới bắt đầu tu tập thì phải luôn cần đến thật nhiều cố găng, thế nhưng đến một 


224 


lúc nào đó thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với các sức mạnh được xem là cao hơn chính mình, 
Thế nhưng dưới một góc nhìn khác thì các sức mạnh đó cũng là thành phần nơi con người của 
chính mình nhưng to lớn hơn so với trước đó, và chúng cũng đang trên đà chuyên hóa, biến 
mình trở thành một con người ngày càng to lớn hơn. 


Hai khía cạnh năng động và thụ cảm trong cuộc sống tâm linh 


Trước khi kết luận, tôi xin mạn phép trở lại một điểm đã được nói đến trên đây, đó là 
cách mà tôi gọi sự năng động trong cuộc sống tâm linh là "nam tính" và sự thụ cảm là "nữ 
tính". Đó cũng chỉ là cách mượn phương tiện thuật ngữ để gợi lên một phần nào ý nghĩa mang 
tính cách ấn dụ, nhưng không diễn tả hết được sự sâu sắc. Thật ra trên thực tẾ có một sự tương 
liên /rùng hợp, tương kết) rõ rệt giữa nam tính và nữ tính trong các lãnh vực sinh học và tâm 
lý học, kế cả trong lãnh vực tâm linh. Dầu sao cũng nên hiểu rằng người bồ-tát có khả năng 
kết hợp được cả hai thứ ấy (ngưởi bâ-tát hàm chứa thật nhiều nghị lực tức là nam tính, nhưng 
cũng vừa kiên nhân và có sức chịu đựng thật cao, tức là nữ tính). Điều đó có vẻ khá lạ lùng, 
dầu sao người ta vẫn có thê hình dung người bồ-tát mang tính cách lưỡng tính trên cả hai 
phương diện tâm linh và tâm lý, điều đó cũng có nghĩa là người bồ-tát kết hợp được nam tính 
và cả nữ tính ở các cấp bậc cảm nhận khác nhau trong cả hai lãnh vực tâm lý và tâm linh (rên 
phương diện tâm lý người bô-tát là một người nhiều kiên nhẫn, dịu dàng và hòa nhã, trên 
phương diện tâm linh là một người can trường, có một sức cố gắng phi thường). Điều này nỗi 
bật trong nghệ thuật ảnh tượng (iconography / nghệ thuật biểu trưng bằng điêu khắc, tranh 
vẽ, v,y.). Quả hết sức khó phân biệt nam tính hay nữ tính trong một số ảnh tượng biểu trưng 
nhân dạng các vị Phật và các vị Bồ-tát, (chẳng hạn như Bồ-tát Quán Thế Âm là nam giỏi 
nhưng lại thường được biểu trưng bởi một người phụ nữ. Tùy theo các nên nghệ thuật khác 
nhau một số các pho tượng biểu trưng Đức Phật cho thấy mặc áo rất mỏng ôm sát vào người, 
nhưng thật khó hình dung được cơ quan nam tính. Xin xem hình bên dưới). 


3 và 4 


H.1: Tượng Phật đứng, sa thạch, nghệ thuật Mathura, thế kỷ thứ V triều đại Gupta, chiều cao 142em, 
Bảo tàng viện Guimet, Paris. 


225 


H.2: Pho tương Phật trên đây được sao chép và tái tạo, và đã được đặt trong dinh Rashtrapati Bhavan 
của các vị tống thống Án độ tại thủ đô New Delhi. Nghệ thuật Mathura (tên một thị trấn thuộc phía Tây 
thung lũng sông Hằng) là một trong số các ngành nghệ thuật tạc tượng sớm nhất biếu trưng hình dạng 
Đức Phật, ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của Hy Lạp. 

H.3 và 4: Tượng Phật đứng bằng đồng, nghệ thuật Đồng Dương, Quảng Nam, thế kỷ VIII-IX, chiều cao 
119em, được khám phá năm 1911. Bảo tàng viện Lịch sử, TP Hồ Chí Minh. Rất khó hình dung được cơ 
quan nam tính trên các ảnh tượng nay (Hình internet và tư liệu riêng do người chuyển ngữ ghép thêm). 


Ý niệm, nhưng cũng có thể xem là lý tưởng, về sự lưỡng tính trong lãnh vực tâm linh 
và tâm lý trên đây có vẻ khá xa lạ đối với thế giới Tây phương hiện đại ngày nay. Thế nhưng 
ý niệm này cũng đã từng được nêu lên trong các giáo phái xưa, gọi chung là Ngộ giáo 
(Gnosticism, là một trào lưu tin ngưỡng gôm nhiều giáo phải khác nhau, xuất hiện vào 
khoảng các thế kỷ thứ II và III trong để quốc La-mã, và được xem là dị giáo hay tà giáo, có 
nghĩa là khác với Ki-tô giáo). Một trong số các đị giáo (heretical secis) này xuất hiện vào thời 
kỳ Ki-tô giáo mới bắt đầu được hình thành, và trong quyên Phúc âm theo thánh Tôma 
(Thomas), một trước tác mang tính cách khả tri (g1osfie ⁄ sự hiểu biết thân bí) tìm được tại 
Ai-cập năm 1945, trong đó gồm tất cả 112 (hay 1142) câu thần bí được xem là do chính chúa 
Giêsu thuyết giảng sau khi sống lại „e sinh). Trong số này có một câu đáng lưu ý hơn cả, 
đó là câu 23 (hay 22?): 


“Chúa Giê$u nói như sau: 

Khi nào làm cho hai trở thành Một, thì bạn cũng sẽ làm cho bên trong giống như bên ngoài, 
bên ngoài giống như bên trong, 

phía trên giống như phía dưới. 

Khi nào làm cho nam tính và nữ tính trở thành Duy nhất, 

thì sẽ khiến nam tính không phải là người nam và nữ tính sẽ không phải là người nữ, 

Khi nào bạn có mắt rong mắt của bạn, 

có fay trong bàn tay của bạn, có chân trong bàn chán của bạn, 

có tượng thánh trong tượng thánh của bạn, thì khi đó bạn sẽ bước vào Vương quốc [của Taj. 


Chúng ta có thê nhận thấy ngay ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của câu giảng trên 
đây. Đối với Phật giáo, lý tưởng hay khái niệm, kể cả việc tu tập, về sự lưỡng tính tâm linh 
được đặc biệt nêu lên trong các kinh Tantra (kinh điển của Kim cương thừa). Trong các kinh 
này Phật tính và cả sự Giác ngộ được biểu trưng bởi sự kết hợp hài hòa giữa Trí tuệ và lòng 
Từ bi. Trong sự kết hợp đó phẩm tính kshanti, tức là thể dạng "nữ tính" trong cuộc sống tâm 
linh sẽ trở thành Trí tuệ siêu nhiên, trong khi đó nghị lực, tức là phâm tính virya hay thể dạng 
"nam tính", sẽ trở thành lòng Từ bi. Cả hai cùng đạt được các cấp bậc cao nhất và tinh tế nhất 
của sự hoàn hảo (pararra). Do vậy, trong Phật giáo Tantra (Kữn cương thừa hay Phật giáo 
Tây Tạng) người ta thường thấy nêu lên hình ảnh một vị Phật huyền thoại phối hợp tính dục 
với một hình ảnh biểu trưng, và hình ảnh này đôi khi được hình dung bằng một thê dạng đối 
nghịch mang tính cách nữ tính. Tuy là hai cách biểu trưng khác nhau (2m và nữ tính), thế 
nhưng không phải là hai người khác nhau. Chỉ có một con người duy nhất, một con người đã 
đạt được giác ngộ. Nơi con người đó lý trí và xúc cảm, cũng như Trí tuệ và lòng Từ bị cùng 
hợp nhất với nhau. Các cách biểu trưng trên đây được gọi là yab-yưn (tiếng Tây Tạng), yab 


226 


có nghĩa là cha, yư có nghĩa là mẹ. Trong thế giới Tây phương các hình ảnh này đôi khi 
được xem là khiếm nhã hay phi báng, thế nhưng tại Tây Tạng hình ảnh này mang tính cách vô 
cùng thiêng liêng, không dính dáng gì với các chuyện tính dục theo ý nghĩa thông thường, mà 
trái lại là cách biểu trưng một sự kết hợp ở cấp bậc tối thượng, một sự cân bằng giữa "nữ tính" 
và "nam tính", giữa Trí tuệ và lòng Từ bị, và đó cũng chính là lý tưởng của sự Giác ngộ. 


<= 


Sự kết hợp ya-yum giữa Trí tuệ và lòng Từ bi 
(hình Eneyelopeda Brifanica, do người chuyền ngữ ghép thêm) 


Bures-Sur-Yvette, 13.04.21 


227 


Chương VI 
Trước ngưỡng cửa Giác ngộ 


ti 


Bài 37 - Trước ngưỡng cửa Giác ngộ 

Bài 38 - Dhyana paramita hay sự hoàn hảo của thiền định 

Bài 39 - Dhyana thứ hai 

Bài 40 - Bốn dhyana phi-hình-tướng 

Bài 41 - Các cửa ngõ mở vào sự giải thoát 

Bài 42 - PraJna paramita hay sự hiểu biết siêu việt về hiện thực 
Bài 43 - Prajna hay năm thể dạng trí tuệ 


228 


Bài 37 
Trước ngưỡng cửa Giác ngộ 


Sau khi nêu lên sự kết hợp giữa các phẩm tính đana (lòng hào hiệp) và sila (đạo đức) 
(chương IV), cũng như giữa kshami (sức chịu đựng) và virya (nghị lực) (nói đến trong chương 
V) trong cuộc sống, trong sự nghiệp và cả trong các cảm nhận tâm linh của người bồ-tát, 
chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một cặp tương phản khác tỉnh tế hơn nhiều là đhyana hay 
"thiên " (dhyana là tiếng Phạn, tiếng Pali là jhana, tiếng Hán là "thiền" /‡#, còn gọi là "định", 
"thiên định", "thiển-na", là các thể dạng lắng sâu của tâm thức, hiện lên với người hành 
thiên) và prajna hay trí tuệ (wisdom). Khi hai phẩm tính này được nâng lên cấp bậc hoàn hảo 
(paramrita) thì chúng sẽ đưa chúng ta trực diện với ngưỡng cửa của Giác ngộ và sự hoàn thành 
của thể dạng Phật tính (Bodhicitta) (có nghĩa là khi nào các thể dạng lắng sâu của tâm thức - 
tứ thiên - được phát huy đến mức độ cao nhất của chúng (paramita / ba-la-mật) thì người 
hành thiên sẽ trực nhận được Phật tính và quán thấy sự Giác ngộ). 


Ở cấp bậc thật tinh tế đó của sự cảm nhận, tất cả ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng, cũng 
như các thuật ngữ và hình ảnh mà chúng ta tìm cách năm bắt (zpprehend / lĩnh hội) sẽ vụt trở 
nên trong sáng và sâu sắc một cách lạ thường (sự Giác ngộ). 


Ngôn ngữ của tư duy và ngôn ngữ của hình ảnh 


Thông thường chúng ta có hai phương cách chủ yếu để trao đối với nhau về sự hiểu 
biết: phương cách thứ nhất là ngôn ngữ của tư duy và các khái niệm, có nghĩa là các sự phân 
tích mang tính cách lý luận; phương cách thứ hai là ngôn ngữ của hình ảnh tức các khuôn mẫu 
(archetype), huyền thoại (myth), cũng như các biểu tượng (symbol) (rớm lại: cách thứ nhất là 
trực tiếp chuyển các "ý nghĩ", sự "hiểu biết" cũng như các sự "nhận định" của mình trở thành 
âm thanh dưới hình thức ngôn từ hay lời nói đề người khác "nghe" và "hiểu" giống như mình; 
cách thứ hai là mượn các "hình ảnh" mang tính cách "biểu trưng" để người khác "nhìn" vào 
đó để hiểu những gì mình muốn nói). Đức Phật thuyết giảng bằng cả hai phương cách đó, và 
theo truyền thống từ xưa thì cả hai phương cách này ngày nay vẫn còn được tiếp tục được sử 
dụng trong việc giảng dạy (rong lãnh vực Phật giáo), và cả hai cùng giữ một tầm quan trọng 
ngang nhau. Ngôn ngữ khái niệm đánh thức tri thức tức là trí thông minh mang tính cách lý 
luận ứational intelligence / sự hiểu biết trong lãnh vực lý trí và sự hợp lý), trong khi đó ngôn 
ngữ hình ảnh, cụ thể, trực tiếp và sinh động hơn, thì lại có xu hướng tạo ra cho chúng ta các 
xúc động ở các cấp bậc sâu sắc hơn, chạm vào những nơi thật sâu kín bên trong tiềm thức 
mình (chẳng hạn như phát biểu câu sau đây: "hành động sẽ trở thành một nguyên nhân, và 
nguyên nhân sẽ đưa đến kết quả", thì đấy là hình thức "ngôn từ khái niệm"; khi trông thấy 
pho tượng của Bô-tát Quán thế âm thì cảm thấy các xúc cảm từ bi dâng lên trong lòng mình, 


229 


và frong trường hợp đó chân dung của vị Bồ-tát sẽ tạo ra các xúc cảm trong lãnh vực "ngôn 
từ hình ảnh"). 


Tác động của "ngôn từ hình ảnh” quan trọng không kém so với "ngôn từ ft đuy và 
khái niệm ", thế nhưng không mấy khi chúng ta lưu ý. Vậy chúng ta hãy thử nêu lên một vài thí 
dụ cụ thể, chẳng hạn như trường hợp các xúc cảm luyến ái hiện ra bất ngờ giữa một người 
nam và một người nữ, người ta thường gọi các xúc cảm đó là "tiếng sét ái tình", vậy điều đó 
có nghĩa là gì? Trước hết đó là một ngôn ngữ hình ảnh. "Hình ảnh" một gương mặt hay bóng 
dáng của một cá thể chạm vào một nơi thật sâu kin bên trong tiềm thức - Phật giáo gọi thể 
dạng vô thức sâu kín đó là alayavÙnana / a-lại-da-thức - của một cá thể khác, tạo ra những 
xúc cảm mang tính cách bám víu thật mạnh hiện lên trong tâm thức của một trong hai cá thể. 
Các cảm xúc đó liên hệ mật thiết đến karma / nghiệp quá khứ của cá thể ấy, khiến cá thể ấy 
tiếp tục vướng mắc trong thể giới hiện tượng. Nếu "tiếng sét ái tình" cùng đánh gục cả hai cá 
thể, thì những gì xảy ra sau đó là kết quả tạo ra "cộng nghiệp” cho cả hai cá thê ấy. 


Chúng ta hãy nêu lên một vài thí dụ khác, chẳng hạn khi trông thấy một nắm mô bỏ 
hoang thì hình ảnh ấy sẽ có thể khiến chúng ta cảm thấy rất thương cha mẹ mình đã qua đời; 
hoặc một người tu tập khi trông thấy làn khói của một nén hương trên bàn thờ Phật, thì cũng 
có thể khiến mình cảm nhận được một chút hương vị của sự thanh thoát hay một thoáng xúc 
cảm nhẹ nhàng của sự giải thoát. Trong cuộc sống thường nhát, nghệ thuật quảng cáo tận 
dụng các "ngôn ngữ hình ảnh", chẳng hạn như các hình ảnh phụ nữ hở hang, hay các thanh 
niên khỏe mạnh, kề cả các hình ảnh dâm ô kèm Chung với các món hàng quảng cáo, cách 
ghép hình đó là để khích động bản năng truyền giống của người xem để lôi cuốn sự chú ý và 
đồng hóa bản năng truyễn giống của họ với món hàng quảng cáo. Các trường hợp trên đáy 
cho thấy tác động cùng khắp của "ngôn ngữ hình ảnh" trong sự sinh hoạt xã hội ngày nay, vì 
vậy người tu tập phải thật cảnh giác hấu giúp mình biết chọn những ngôn từ hình ảnh nào 
tích cực và phù hợp hơn với cuộc sống và con đường mà mình đã chọn) 


Trong lãnh vực trí thức và trên phương diện lịch sử, Phật giáo là một tín ngưỡng vô 
cùng minh bạch, lương thiện, phản ảnh một nền tư tưởng thật vững chắc (síy, ƒorcef„l / 
mãnh liệt, cường mạnh) Thế nhưng trên thực tế, vấn đề là hầu hết chúng ta thì lại không tìm 
cách phân tích kỹ lưỡng thực trạng [của Phật giáo] và những lời chỉ dẫn được nêu lên [trong 
giáo lý đó] hầu mang lại cho mình một sự nhận định minh bạch. Chúng ta có xu hướng chạy 
theo các linh cảm (0resemtimemt, suspicion / các sự phỏng đoán mơ hô), các thông tin vụn vặt, 
các mầu hiểu biết [rời rạc], để rồi cứ thế mà bày ra đủ mọi hình thức nhận định thật kỳ quái 
(câu này không khỏi khiến chúng ta nhìn lại cách tu tập của mình, gồm hẳu hết là các phương 
tiện thiện xảo, đôi khi không liên hệ gì nhiều đến sự minh bạch, lương thiện và cương quyết 
của giáo lý Phát giáo). 


Là người Phật giáo chúng ta nên khuyến khích nhau cùng suy nghĩ một cách minh 
bạch, không nên chỉ biết tìm dịp để thổi phồng các chỉ tiết nhỏ nhặt, hoặc bới móc những 
chuyện nghịch lý, mà phải luôn ý thức những gì mình nói ra. Khi sử dụng một thuật ngữ nào 
thì phải hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ ấy thật sự là gì? Nếu đấy là những từ dịch từ tiếng 


230 


Pali hay tiếng Phạn, thì mình có nhận định được mức độ chính xác của các từ ấy hay không? 
Ngay cả đối với các từ trong tiếng mẹ đẻ của mình cũng vậy, chúng ta phải tự hỏi xem có 
chắc rằng mình đã hiểu được chính xác ý nghĩa của các từ ấy hay không? 


Trong các tự điển đầy rẫy những cách giải thích thật bất ngờ cần phải cảnh giác. 
Chúng ta nào có phải ai cũng là người trí thức đâu, vì thế mỗi khi sử dụng ngôn từ để nói lên 
một điều gì thì cũng nên giữ sự minh bạch và chính xác ( chẳng hạn không nên sử dụng các 
thuật ngữ tiếng Hán để thuyết giảng Phật giáo cho những người Việt Nam thuộc các thế hệ 
ngày nay, bởi vì đôi khi chính mình cũng không thấu triệt được các thuật ngữ đó, huống hồ 
trong xã hội ngày nay không mấy người được thừa hưởng nên giáo dục Hán ngữ như các thể 
hệ trước đây), nêu không thì chúng ta chỉ toàn nêu lên các ý niệm mơ hồ và lầm lẫn. Nếu 
thiếu cảnh giác thì quả khó cho chúng ta tránh khỏi hiểm họa rơi vào chủ nghĩa trí thức 
(intellectualism). Chỉ cần một tư duy thiếu cảnh giác cũng đủ ngăn chận sự phát triển tâm linh 
của mình. Thật vậy sự quán thấy xuyên thấu và siêu nhiên (vipassana) hoàn toàn thoát khỏi 
các tư duy khái niệm; thế nhưng sự quán thấy đó cũng không hiện ra một cách vô cớ, mà phát 
sinh từ các cách diễn đạt mang tính cách khái niệm về Dharma (Đạo Pháp). Chắng hạn như 
suy tư về "khái niệm" vô thường sẽ giúp chúng ta quán nhận được "sự thật" về vô thường (có 
nghĩa là sự hiểu biết khái niệm sẽ hiện lên trước nhất giúp chúng ta hiểu được sự đổi thay và 
biến động của mọi sự vật, sau đó sẽ giúp chúng ta trực nhận được tính cách "vô thường" của 
cả thể giới hiện tượng. Suy fư về một khái niệm nào đó là một hình thức "lý luận”, quản nhận 
được sự thật là một sự "cảm nhận" tự nhiên, trực tiếp và đột phát). Sự hiểu biết trí thức hiện 
lên trước nhất, tương tự như một bàn đạp (spri»gboar4) [giúp mình nhảy vọt] (sự hiểu biết trí 
thức qua các hình thức lý luận và các khái niệm sẽ giúp chúng ta mở rộng trí thông mình, tạo 
cho mình một cái đà đề quán thấy hiện thực). 


Quá trình suy tư trên đây sẽ đưa đến một khái niệm tỉnh tế và chính xác, chăng hạn 
như khái niệm sưnyafa (sự trồng không hay "Tánh không"), đó là một cách truyền đạt thật độc 
đáo của Đức Phật về sự cảm nhận siêu nhiên (íranscendantal experience, có thể hiểu như là 
mỘIt sự quản thấy hay nhận thức siêu việt) của Ngài (chẳng hạn như sự cảm nhận về bản chất 


Lái "”r 


trồng không của mọi hiện tượng là một sự “quán thấy " một sự "trực nhận" vượt lên trên tắt 
cả mọi sự "diễn đạt", "khái niệm", "ngôn từ" và "lý luận”. Chúng ta thường chỉ nhận thấy sự 
trống không - sunyafa - của các hiện tượng đang chuyển động trong thể giới, thế nhưng lại 
không hê ý thức được là ngôn từ, ý niệm, tư duy và cả các xúc cảm bên trong tâm thức mình 
cũng như của kẻ khác, tất cả cũng đều trồng không như vậy. Sự trồng không đó của thế giới 
hiện tượng và của sự hiện hữu là một sự cảm nhận siêu việt và phi thường của Đức Phật, và 
Ngài đã truyền đạt sự cảm nhận đó cho chúng f4). Vì thế phải làm thế nào đề tái tạo được cho 
mình sự cảm nhận siêu nhiên đó, trong khi chính sự cảm nhận ấy cũng chỉ là một hình thức 
biểu lộ phát sinh từ một công thức mang tính cách khái niệm (concepfual formulation / có thể 
hiểu là một sự diễn đạt hay diễn giải dựa vào hay căn cứ vào một khái niệm. Câu trên đây có 
nghĩa là sunyafa / sự trồng không là một sự cảm nhận siêu nhiên thế nhưng nó cũng là một sự 
biểu lộ từ một sự nhận định mang tính cách khái niệm về sự hiện hữu và cả thế giới hiện 
tượng), trừ trường hợp đã hoàn toàn nắm vững được thật chính xác bản chất của sự biểu lộ 
mang tính cách khái niệm đó (/hí dụ nhận thấy sự chuyển động của các hiện tượng là một sự 


231 


r 
`..,Ÿĩ 


"diễn đạt", sự diễn đạt đó sẽ giúp mình "quán tháy 
tháy đó là một "khái niệm”; khái niệm đó sẽ giúp chúng ta "cảm nhận” được sự trông không 
của sự hiện hữu nơi tát cả mọi hiện tượng. Đó là quá trình chuyên sự hiểu biết trí thức xuyên 


bản chất vô thường của thê giới, sự quán 


qua khái niệm đưa đến một sự trực nhận siêu nhiên). 
Phương pháp giúp đạt được sự quán thấy sâu xa 


(Sự quán thấy sâu xa hay xuyên thấu, tiếng Pali là vipassana, là một thể dạng thiển 
định đưa đến một sự hiểu biết sâu rộng và chính xác dựa vào sự quản xét. Sự quản thấy sâu 
xa đó là một thể dạng cảm nhận hiển hiện sau khi đã thực hiện được thể dạng thiền định 
trước đó gọi là samatha, tức là thể dạng bình lặng, thanh thản và thăng bằng của tâm thức, 
thể dạng tâm thức này cũng thường được gọi là "chánh niệm”) 


Phương pháp thông thường nhất mang lại sự quán thấy sâu xa là cách suy tư về một 
công thức (ƒormulation / một hình thức lập luận hay diễn đại) mang tính cách khái niệm, nêu 
lên sự quán thấy sâu xa (vipassana) của chính Đức Phật, hoặc của một vị đệ tử của Ngài. Ñ ếu 
suy tư với một tâm thức thật cô đọng (/ập rung, thăng bằng còn gọi là "chánh niệm ") về một 
công thức (ƒormulation / một sự diễn đạ£) nào đó mà chúng ta hiểu được một cách minh bạch, 
thì tất chúng ta sẽ nhận thấy được nội dung (conftent) siêu nhiên của nó. 


Nếu muốn thực hiện được sự thật của vô thường thì cũng chỉ cần nhìn vào một chiếc lá 
đang rơi là đủ. Trên thực tế, phải chăng điều đó cũng có thê thực hiện được [dễ dàng]? Thế 
nhưng phải làm thế nào để chuyên sự cảm nhận đó trở thành một sự thật toàn cầu về bản chất 
vô thường? Tất nhiên không phải chỉ cần duy nhất trông thấy một chiếc lá rơi là đủ, mà phải 
trông thấy một chiếc lá khác, và thêm một chiếc lá khác nữa, trước khi có thể nhận thức được 
tất cả các chiếc lá đều phải rơi. Người ta không thể nào thực hiện được điều đó bằng cách 
trông thấy một chiếc lá rơi mà tâm thức phải trải qua một quá trình mang tính cách khái niệm. 


Chúng ta có thể phát động được một sự quán thấy sâu xa bằng cách nhìn vào ảnh 
tượng của Đức Phật hoặc một vị Bồ-tát, thế nhưng phải hiểu được ảnh tượng đó đúng với chủ 
đích của nó, sự quán thấy sâu xa (vipassana) sẽ phát sinh từ cách luyện tập đó. Thế nhưng 
cũng nên hiểu rằng điều đó không phải là vì hình ảnh mà mình quán thấy tự nó mang tính 
cách siêu nhiên, mà đúng hơn là vì mình nhìn vào nó vừa là rất thật (real) nhưng cũng vừa là 
không thật (unreal). Trong khi đang luyện tập, thì hình ảnh sẽ mang một sức sống thật mãnh 
liệt và sinh động, thế nhưng đồng thời thì chúng ta cũng phải ý thức được là hình ảnh ấy sở dĩ 
hiện ra với mình với tính cách siêu nhiên là nhờ vào sự lệ thuộc giữa nguyên nhân và điều 
kiện [mà có], do đó không hoàn toàn là thật (sự lệ thuộc giữa nguyên nhân và điều kiện là một 
cách nói khác về nguyên lj tương liên, tương kết và tương tạo giữa mọi hiện tượng - 
pratityasamutpada / conditioned co-production hay "lý duyên khởi" - và do đó sẽ không hẳn 
hoàn toàn là thật. Nếu suy nghĩ theo cách đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng các khái niệm "thật" 
và "không thật”, cả hai đều không đủ để mô tả "hiện thực", bởi vì "hiện thực" vượt lên trên 
"thật" và cả "không thát”, kề cả sự "hiện hữu" cũng như "phi hiện hữu". Nhìn vào một ảnh 
tượng đơn thuần và rất thật một cách cụ thể, thế nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm nhận 


232 


được sự thiêng liêng hiện lên từ ảnh tượng đó. Tóm lại sự thiêng liêng đó chỉ có thể hiện ra 
dựa vào một hình ảnh cụ thể và rất thật, qua nguyên lý tương liên và tương kết giữa mọi hiện 
tượng. Nhà sư Sangharakshita giải thích hiện thực và sự trống không của các hiện tượng thát 
tài tình, rất trực tiếp và dễ hiểu). Đây là cách mà chúng ta thực hiện được sự thật (guán thấy 
được bản chất của hiện thực) dựa vào một SỐ các công thức khái niệm, và ở cấp bậc trí thức 
thì các công thức này thật ra cũng chỉ là các hình ảnh phản chiếu từ hiện thực siêu nhiên mà 
chính nó muốn nêu lên. Trên đây là quá trình diễn tiễn thông thường nhất. Chúng ta không thể 
trực tiếp chuyên sự nhận thức sang sự quán thấy sâu xa (vipassana) mà phải luôn trải qua một 
giai đoạn trung gian mang tính cách công thức (một chiếc lá rơi, nhiều chiếc lá rơi, đưa đến 
sự quán thấy bản chất vô thường của thể giới. Sự quán thấy các ảnh tượng thiêng liêng hàm 
chứa một sự sinh động rất thật, thế nhưng các ảnh tượng đó cũng phải do điều kiện mà có, sự 
quán thấy đó sẽ đưa đến sự "thực hiện" về sự thật của hiện thực. Trong phân đoạn trên đây 
dường như nhà sư Sangharakshita đã dựa phân nào vào nên tảng của phép thiên định quán 
tưởng của Tây Tạng. Nếu nhìn lại quan điển của Thiên học cho rằng sự giác ngộ mang tính 
cách "đột khởi" thì cũng phải hiểu rằng sự "đột khởi" đó cũng phải trải qua một quá trình 
quán thấy trước đó. "Ngộ /satori không thể phát sinh một cách vô cớ). 


Thiền định làm sáng tỏ tâm thức 


Thiền định tự nó là một quá trình tạo ra sự minh mẫn cho tâm thức. Thật thế người ta 
không thể nào tách rời thiền định và sự suy nghĩ minh bạch. Trong tất cả các trào lưu Phật 
giáo đều thấy nêu lên nhiều người bình dị, đù không có một năng khiếu trí thức hay văn hóa 
nào cả, thế nhưng họ vẫn có thê đạt được sự quán thấy sâu xa (vipassana). Trong hầu hết các 
trường hợp đó, sở dĩ họ thực hiện được sự quán thấy ấy là nhờ vào phép thiền định giúp họ 
loại bỏ ra khỏi con người của họ tất cả mọi thiền kiến (bias) do tâm thức tạo dựng, cùng tất cả 
mọi xu hướng (tendency), mọi định kiến (preconception), kế cả các thành kiến (prejudice) và 
các sự gò bó (conditioning) trong lãnh vực tâm lý và cả văn hóa. 


Phép thiền định không những gồm chung sưmatha-bhavana tức là thê dạng tĩnh lặng 
(samatha là sự thanh thản và bình lặng của tâm thức; bhavana có nghĩa là phát huy, triển 
khai hay mở rộng) mà còn gồm cả vipassana-bhavana (vipassana là sự quán thấy sâu xa hay 
xuyên thấu). Nhờ vào samatha-bhavana có nghĩa là qua các sự cảm nhận về các thể dạng 
dhyana (jhana, "định", "thiên", "thiên-na") chúng ta sẽ tỉnh khiết hóa được trí thông minh của 
mình, giúp nó nhận thức được các sự nhận định (ornulation / các hình thức lập luận thuộc 
lãnh vực trí thức) mang tính cách khái niệm gợi lên bởi các sự hiểu biết có sẵn do các sự nhận 
định thiết lập từ các truyền thống lâu đời, hoặc cũng có thể là do nó tự tạo ra các công thức 
khái niệm ấy cho chính nó, với mục đích làm bàn đạp đưa đến sự quán thấy sâu xa (phép fhiên 
định gồm có hai cấp bậc hay hai giai đoạn là: samatha là sự tập trung sự chú tâm và 
vipassana là cách mở rộng sự quán thấy sâu xa. Trên phương diện thực hành thì cấp bậc thứ 
nhất tức là sự tập trung tâm thân, sẽ tỉnh khiết hóa trí thông mình của mình, có nghĩa là 
không còn suy nghĩ lang bang và bắn loạn nữa; cấp bậc thứ hai là trí thông minh sau khi đã 
được tỉnh khiết hóa sẽ căn cứ vào các sự hiểu biết mang tính cách khái niệm có sẵn từ trước, 


233 


hoặc t†ự nó tạo ra cho nó, đề làm đà giúp nó nhảy vọt, hậu đạt được một sự hiểu biết sâu xa và 
cao hơn chính nó là vipassana). 


Phép thiền định mà tôi muốn nêu lên là một sự phối hợp giữa sưmatha và vipassana, 
và đó cũng là sự hợp nhất giữa các xúc cảm đã được tinh khiết hóa (không còn bị bắn loạn bởi 
các thứ xúc cảm hận thù, lo sợ, thèm khái, v.v.) và trí thông minh đã được trong sáng hóa 
(không còn hoang mang, u mê, lầm lẫn, v.v.). Phật giáo gọi thê dạng này là cinma-mayi-prajna 
(cưa có nghĩa là sự suy nghĩ, mayi là phái sinh, prajna là trí tuệ) có nghĩa là "trí tuệ phát 
sinh từ sự suy nghĩ", nhờ vào sự phối hợp giữa sự tích cực của các xúc cảm tạo ra bởi thể 
dạng dhyana (sự tập trung tâm thức) và bỗn brahma-vihara (bốn thể dạng vô biên của tâm 
thức, kinh sách Hán ngữ gọi là "tứ vô lượng tâm”: I-tình thương yêu / maifri, 2- lòng từ bỉ / 
karuna, 3- niềm hân hoan / mudita, 4- sự thanh thản / upeksa, còn gọi là "xđ”). Sự phối hợp 
đó sau khi được phát huy và nâng lên cấp bậc cao nhất, sẽ làm hiển hiện sự quán thấy sâu xa 
(sự quản thấy xuyên thấu và sâu xa / insight / vue pénétrante / vipassana / sự giác ngộ). Vì 
thế sự quán thấy sâu xa vừa là một sự cảm nhận mang tính các xúc cảm (emotional 
experlence) nhưng cũng vừa là một sự cảm nhận trong lãnh vực trí thức (intellectual 
experience). Người ta có thể bảo rằng Phật giáo đồng nghĩa với hai thứ ấy, tức là sự tích cực 
của xúc cảm và sự trong sáng của trí thông minh. Hai thứ ấy ở cấp bậc cao nhất của chúng sẽ 
trở thành lòng từ bi (xe cảm) và trí tuệ (rí thông mình, khả năng nhận thức). và ở vào cấp 
bậc đó cả hai, dù khác nhau, nhưng không thể tách rời nhau (1òng fừ bỉ không thể nào hiển lộ 
được nếu không có trí tuệ giúp quán thấy sự khổ đau mênh mông và cùng khắp của chúng 
sinh, trí tuệ không thể nào phát sinh được nếu không có sức mạnh vô biên của lòng từ bi thúc 
đẩy. Trí tuệ và lòng từ bi là một cặp bài trùng). 


Sự trong sáng thuộc lãnh vực trí thức 


Chúng ta không thể nào tạo được cho mình sự trong sáng trí thức bằng cách ra sức học 
hỏi, bằng cách đọc sách thật nhiều, hoặc tìm cách biến mình thành một nhà trí thức. Thật vậy, 
say mê lý thuyết là một điều bất lợi, đó là cách tạo ra các ý nghĩ mơ hồ (nebulous / hoang 
tưởng, mê, lờ mở. Hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, chẳng hạn như trên phương diện chính trị 
sự bám víu vào một chủ nghĩa hay một chính thể sẽ đưa dân đến chỗ hoang mang, chẳng biết 
mình muốn gì, ngoài sự bám viu vào chủ nghĩa mà mình chủ xướng cùng các phương tiện 
tuyên truyễn để bào chữa cho sự bám víu đó, kết qua tạo ra là một tình trạng độc đoán đơn 
thuần và vô nghĩa). Càng tìm hiểu triết học và lý thuyết Phật giáo, càng cố gắng gom góp tối 
đa sự hiểu biết về Phật giáo, càng nhanh càng tốt, thì chỉ là cách càng tạo ra cho mình tình 
trạng bội thực trí thức nặng nề hơn mà thôi. Nhiều cách diễn giải tân tiến ngày nay về Phật 
giáo với quá nhiều khái niệm, tư duy và triết học, khiến nhiều người có cảm giác Phật giáo là 
một cái gì đó nhất thiết thuộc vào lãnh vực trí thức, kế cả có thể xem như một thứ trí thức gây 
áp lực (oppressive / accablant). Điều đó chăng khác gì như tình trạng nếu muốn hiểu được 
Phật giáo thì phải theo học thật chuyên cần các khóa giảng dạy về lô-gic học, siêu hình học và 
luận thuyết học (epistemolosy). Thế nhưng tại Án độ vào các thời kỳ xa xưa, khi việc giảng 
dạy tâm linh vẫn còn hoàn toàn bằng cách truyền khẩu, thì mọi người chỉ cần tiếp nhận đúng 
những gì cần thiết cho trường hợp của mình vào một thời điểm nhất định nào đó. Trong bối 


234 


cảnh này, thật hiển nhiên bạn sẽ chẳng có một quyên sách nào mô tả các giai đoạn thăng tiến 
trên đường Giác ngộ đề đọc và tìm hiểu. Trong tình trạng đó có thể bạn cũng sẽ chẳng có một 
ý niệm gì về sự Giác ngộ cả. Bạn tìm đến một vị thầy, sau vài câu trao đôi, hoặc chỉ cần nhìn 
bạn từ đầu đến chân, thì vị thầy có thể sẽ nói với bạn như sau: "Hãy cứ về luyện tập đúng như 
thế này”. Bạn quay về nhà và luyện tập đúng như vậy, sau đó - có thể là nhiều năm - sau khi 
bạn đã thành thục về phép luyện tập ấy thì vị thấy sẽ giảng tiếp cho bạn một số những lời giáo 
huấn khác để bạn tiếp tục việc luyện tập của mình. Không có một ai nêu lên với bạn một sự 
nhận định nào về lý thuyết cả (tóm lại sự hiểu biết và sự luyện tập phải ải đôi với nhau, bổ 
khuyết cho nhau. Một người trí thức ba hoa và một người chuyên cần luyện tập, nhưng chỉ 
biết dựa vào các sự hiểu biết mơ hồ, cả hai sẽ không thể đi xa được). 


Trái lại trong bối cảnh ngày nay, lúc nào người ta cũng tìm cách nêu lên với các bạn 
các sự nhận định về lý thuyết. Vậy chúng ta phải có thái độ như thế nào trước vô số các lý 
thuyết Phật giáo đang bủa vây mình? Giải pháp có thể là "càng thêm và càng bớt", nói một 
cách khác là chỉ nên tập trung vào thật ít kinh sách và các lời giảng huấn, kế cả việc tìm hiểu 
Dharma, trái lại phải phát huy thật nhiều và sâu xa hơn các cảm nhận của mình trong những 
lúc luyện tập, qua các sự suy tư và thắc mắc của riêng mình. Trên thực tế các sự suy tư và 
thắc mắc đó phải đích thật (cự £hể và #ữu ích). Các sự suy tư và các thắc mắc nêu lên phải là 
của mình (liên hệ đến bói cảnh và trình độ tu tập của mình), không phải chỉ đơn giản là một 
cách dàn xếp lại các khái niệm (zearrangement oƒ concepts / tìm cách bào chữa cung cách ti 
tập của mình). Một thắc mắc đúng thật chỉ có thể hiện lên từ sự cảm nhận của chính mình và 
từ những sự xung đột bên trong chính mình. 


''Sách vở và chữ nghĩa nếu không mang ra thực hành thì hãy vứt bỏ đi!" 


Câu phát biểu trên đây là của vị đại sư Padmasambhava (717-762, sinh trưởng frong 
thung lũng Swat thuộc xứ Pakistan ngày nay, là một vị đại sư đâu tiên đã mang Phát giáo vào 
Táy Tạng) 


Nền văn hóa Tây phương dù là thế nào thì cũng cứ mặc (bài giảng này là dành cho 
người Tây phương với chủ ý nhắc nhở họ không nên quá quan tâm đến các ảnh hưởng từ nên 
văn hóa mang tích cách phân tích và mồ xẻ của họ), ước mong của chúng ta ít nhất là tạo 
được cho mình một tầm nhìn bao quát về tất cả mọi lãnh vực. Thế nhưng sau đó thì phải trở 
về với thực trạng của mình (với con người của chính mình) để luyện tập và học hỏi thích nghi 
hơn với quan điểm đó (concepfion / quan niệm, sự nhận định, có nghĩa là tình trạng và sự 
thăng tiễn của mình trên con đường mà mình đã chọn). 


Ngôn ngữ của các huyền thoại và biêu tượng 


Đức Phật giảng dạy bằng cách mượn ngôn ngữ thật trong sáng của sự phân tích khái 
niệm, thế nhưng đôi khi Ngài cũng sử dụng một thứ ngôn ngữ khác để truyền đạt Dharma, 
chẳng hạn như học phái Zen nêu lên trường hợp Đức Phật đứng giữa một đại hội đông đủ các 
tỳ-kheo, thế nhưng Ngài không thốt lên một lời nào cả mà chỉ đưa lên một cánh hoa vàng. 


235 


Trong số tất cả các tỳ-kheo hiện diện, duy nhất chỉ có Mahakasyapa (Ma-ha Ca-diếp) là hiểu 
được những gì mà Đức Phật muốn truyền đạt, và đã đáp lại bằng một nụ cười. Người ta cho 
rằng Phật giáo Zen được hình thành từ đó và được truyền sang các vùng Viễn đông, và nhờ đó 
hàng trăm vị thầy đã đạt được giác ngộ. Trào lưu này không phát sinh từ một hệ thống triết 
học hay những bài thuyết giảng dông dài nào cả mà là từ một hành động đơn giản: đưa cao 
một cánh hoa vàng. Thế nhưng bên trong cánh hoa đó người ta có thê nhận thấy trí tuệ của 
toàn thể chư Phật. Mahakkasyapa hiểu được điều đó và vì thế đã mỉm cười. Mahakasyapa có 
thể nghĩ rằng Đức Phật trong suốt cuộc sống của mình, chưa từng làm được một điều gì khác 
tuyệt vời hơn là cử chỉ đưa lên một cánh hoa vàng, và cánh hoa đó vẫn còn tiếp tục truyền lại 
vẻ đẹp của nó cho đến ngày nay (hình ảnh biểu trưng cho một huyện thoại hay một biểu tượng 
cũng là một thứ ngôn ngữ tương tự như chữ nghĩa trong kinh sách). 


Tầm quan trọng (2imension / kích thước, tác động) của phương cách truyền đạt đó có 
thể là khá xa lạ, thế nhưng đã khiến chúng ta không khỏi đắm mình trong các truyền thuyết, 
huyền thoại và biểu tượng, giúp chúng ta tập tành và học hỏi về thứ ngôn ngữ đó, và biết đâu 
cũng có thể nói được cả ngôn ngữ đó. Cả hai phương cách truyền đạt trên đây (øgôn ngữ âm 
thanh và ngôn ngữ hình ảnh) đều vô cùng quan trọng, mang lại cho chúng ta sự hiểu biết và 
tạo ra cho chúng ta các cảm nhận về hai thể dạng hoàn hảo (paramita) thứ năm và thứ sáu là 
dhyana (hiên-na", "định", "chánh niệm", tức là samatha, hay thể dạng cô đọng, thăng bằng 
và bình lặng của tâm thức) và prajna (tức là trí tuệ hay sự hiểu biết sâu xa và siêu việt). 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Bài giảng của nhà sư Sangharakshita đưa chúng ta từ sự hiểu biết trí thức dựa vào 
ngôn từ mang tính cách khái niệm và công thức cùng với sự hiểu biết dựa vào sự cảm nhận 
phát sinh từ hình ảnh, đưa đến đến một sự quán thấy vững chắc, tinh khiết, sâu xa và mở rộng 
về thế giới. Sự quán thấy đó sẽ giúp chúng ta "thực hiện được sự thật của hiện thực", đưa 
chúng ta trực diện với "ngưỡng cửa" của sự Giác ngộ. 


Bures-Sur-Yvette, 16.04.21 


236 


Bài 38 
Dhyana paramita hay sự hoàn hảo của thiền định 


Người ta thường dịch chữ dhyana [sang các tiếng Tây phương] là meditation (đhyana 
là tiếng Phạn, tiếng Pali, là jhana tiếng Việt là "thiền" hay thiên-na, tiếng Hán là Chan, tiếng 
Nhật là Zen, v.v. là các thể dạng lắng sâu của tri thức), cách dịch này khá phù hợp với mục 
đích của nó là một sự luyện tập, thế nhưng đối với từ này cũng như rất nhiều các từ khác 
[trong giáo lý Phật giáo] thì không thể tìm được các từ tương đương trong các ngôn ngữ Tây 
phương. Trên căn bản, dhyana gồm có hai thứ (hai khía cạnh): trước hết dhyana là các thể 
dạng tri thức vượt xa hơn và cao hơn các thể dạng tri thức bình thường, sau đó cũng có thê 
hiểu dhyana là một phương pháp luyện tập thiền định nhằm mang lại sự cảm nhận về các thể 
dạng tri thức ở các cấp bậc Cao siêu (các thể dạng lắng sâu của tri thức). Tôi sẽ tập trung việc 
giải thích ba trong số các cấp bậc này: trước hết là bốn dhyana thuộc thế giới hình-tướng, tiếp 
theo là bốn dhyana trong thế giới vô hình-tướng, và sau cùng là ba cửa ngõ của sự giải thoát. 
Gộp chung cả ba thứ ấy với nhau sẽ giúp chúng ta có một ý niệm nào đó về ý nghĩa của 
dhyana là gì, dầu sao thì cũng nên hiểu rằng dù có giải thích như thế nào đi nữa thì cũng 
không thể nào có thể thay cho sự cảm nhận của cá nhân mình được (nói chung các thể dạng 
lắng sâu trong thiên định rất tỉnh tế và sâu kín, rất khó mô tả cho người khác hiểu). 


Bốn dhyana thuộc thế giới hình-tướng 


Bốn dhyana đầu tiên thuộc vào thế giới hình-tướng, còn gọi là bốn rupa dhyana (zupa 
là tiếng Phạn và tiếng Pali, có nghĩa là "hình-tướng" hay "hình thể" /form, figure, image, tức 
là thuộc lãnh vực vật chất hay vát lý). Đôi khi cũng thấy kinh sách nêu lên đến năm thể loại, 
do vậy chúng ta không nên quá câu nệ về các cách phân loại. Khi thấy nêu lên bốn dhyana (/ 
thiên) thì đấy chỉ là một phương pháp mang tính cách thực dụng, nhằm mục đích phân định 
các cấp bậc thăng tiến tuần tự trên phương diện tâm linh, bởi vì trên thực tế quá trình này là 
một sự diễn tiễn liên tục, một sự phát huy tuần tự. 


Theo truyền thống từ xưa thì có hai phương cách nhận định về bốn thể dạng dhyana 
thuộc thế giới hình-tướng (/ứ thiên thuộc lãnh vực cảm nhận cụ thể). Phương cách thứ nhất 
dựa vào sự phân tích tâm lý, có nghĩa là tìm hiểu xem các yếu tố tâm lý nào hiện ra trong mỗi 
thê dạng tri thức thật cao độ đó. Phương cách thứ hai dựa vào các yếu tố hình ảnh. 


Dhyana thứ nhất 
Trên phương diện phân tích tâm lý thì đặc tính của dhyana thứ nhất (đệ nhất thiên) là 


sự văng mặt của tât cả mọi hình thức xúc cảm tiêu cực, nói một cách chính xác hơn là năm 
thứ chướng ngại (nh sách Hán ngữ gọi là "ngũ triên cái”) là: 1- thèm muôn (desir) hay thèm 


237 


khát (thirst), 2- ác tâm hay ác ý; 3- lười biếng hay đờ đẫn; 4- xao động hay lo âu; 5- nghi ngờ 
hay hoang mang. Khi các xúc cảm tiêu cực này chưa dừng lại (cha loại bỏ được), ít nhất là 
được một lúc nào đó, thì không thể nào có thể đạt được các thể dạng tri thức ở các cấp bậc cao 
hơn. 


Sự dừng lại của các xúc cảm đó (năm thứ chướng ngại hay "triển cái" đó) thông 
thường chỉ là tạm thời (bởi vì các các sự xao lãng có thể hiện lên trở lại bất cứ lúc nào khiến 
người hành thiền đánh mắt các thể dạng thiển-na / dhyana /jhana mà mình vừa thực hiện 
được). Nhiều người khó tránh khỏi ngạc nhiên trước sự chuyền đổi quá nhanh từ một sự cảm 
nhận về một thể dạng dhyana nào đó sang một sự cảm nhận mang tính cách hoàn toàn khác 
hắn (đang cảm nhận được một thể dạng tâm thức sâu xa thì một xúc cảm bắn loạn cũng có thể 
bất chọt hiện ra. Nói chung các xúc cảm của chúng ta thường ở trong tình trạng chuyển động 
thường xuyên, khiến khó giữ được thăng bằng một thể dạng thiên-na mà mình vừa thực hiện 
được). Vài phút sau khi hành thiền thật sâu, người ta cũng có thể cảm thấy bức rức, xao động, 
lo âu, đầy các thứ thèm muốn hoặc các xúc cảm khác. Vì vậy cần phải tạo được sự thăng bằng 
cho các cảm nhận tri thức thật cao của mình bằng cách giữ gìn đạo đức thật kỷ cương, tạo ra 
một tầm nhìn mở rộng và một sự nhận định với ít nhiều cương quyết trong cuộc sông tâm 
linh, hầu giúp cho sự cảm nhận dhyana có thể tạo được cho nó một vị trí (một thành phân) 
trong cuộc sống của mình. Dầu sao người ta cũng có thê cảm nhận được dhyana nhờ vào một 
sự gượng ép (có găng), thế nhưng không thể nào duy trì được thê dạng đó bền vững được, bởi 
vì nó không được chống đỡ bởi toàn thể con người của mình. Đôi khi một người nào đó tỏ ra 
không hề đạt được một bước tiễn nào trên phương diện tâm linh, thế nhưng lại có thể hành 
thiền rất "tốt", trái lại nhiều người khác cho thấy một sự thăng tiễn đáng kế (một người tr 
hành rất gương mẫu chẳng hạn), thế nhưng lại không thực hiện được các thể dạng thiền định 
sâu xa. Thật hết sức khó nhận biết chính xác sự thăng tiễn tâm linh của người khác, vì thế 
không nên đánh giá họ một cách hấp tấp. Điều quan trọng hơn cả là sự mạch lạc (coherence / 
sự đễu đặn) [trong cuộc sống tâm linh], nhưng không hề là những sự thành công ngoạn mục 
thỉnh thoảng mới xảy ra (có những người bên ngoài rất bình lặng và thanh thản, thế nhưng 
đấy có thể chỉ là những sự gượng ép và cố gắng, không thật sự là những gì phản ảnh từ các 
thể dạng lắng sâu của tri thức bên trong chính họ). 


Dầu sao thì tính cách mạch lạc cũng không thể là yếu tố duy nhất mang lại các thể 
dạng thiền định thật sâu xa. Tất nhiên là phải tránh các chướng ngại (gỡ riễn cái) ngăn chận 
việc hành thiền và các sự xao lãng bên ngoài (heo đối hơi thở sẽ hướng sự chú tâm vào bên 
trong chính mình), do đó phải tìm một nơi thích nghi và những lúc thuận lợi [trong ngày] để 
luyện tập, hầu giữ được sự đều đặn, giúp cho sự tập trung tâm thức được dễ dàng. Thế nhưng 
vẫn đề chủ yếu vẫn là sự quyết tâm đạt được tiễn bộ trong việc luyện tập của mình. Tuy nhiên 
cũng có những lúc khó tránh khỏi thật nhiều thối chí (zesisứance / sức đê kháng) hiện lên từ 
những nơi sâu kín bên trong chính mình, thuộc thành phần của con người mình không muốn 
mình thay đôi hay biểu lộ một thứ gì khác cả (một sự lười biếng tự nhiên, một sức đề kháng 
mang tính cách bản năng, nhằm bảo vệ sự sống của mình, không muốn con người của mình 
thay đổi khác hơn. Cảm tính đó thường hiện ra như là một sự đề kháng kín đáo, tạo ra mọi sự 
khó khăn trong cuộc sống tập thể, từ trong gia đình đến bên ngoài xã hội. Thiên định trái lại 


238 


là một cách biến cải con người của mình, và do đó có thể gặp phải sức đề kháng mang tính 
cách bản năng đó của mình). Chúng ta viện hết cớ này đến cớ khác để ngưng luyện tập và 
xem sự thoái thác đó là chính đáng. Chỉ có sự quyết tâm đích thật vượt lên trên sức đề kháng 
đó mới có thê giúp chúng ta đi xa được. 


Thực hiện được sự quyết tâm đó thì việc thiền định cũng sẽ trở thành một sự sinh hoạt 
tương tự như bất cứ một sự sinh sinh hoạt nào khác trong cuộc sông: có nghĩa là nếu muốn 
mang lại kết quả thì phải ra sức. Nhiều người rất muốn kiếm được thật nhiều tiền, thế nhưng 
trên thực tế thì lại không chịu cô gắng, nhất định không làm gì cả. Trong khi đó những người 
tạo được nhiều của cải là những người không màng đến các chuyện khác, ngày đêm cô sức 
làm giàu. Chuyện đó cũng tương tự như những người mong muốn trở thành một văn hào lừng 
danh hay một nhạc sĩ nỗi tiếng, dồn tất cả sinh lực của mình vào đó để khám phá xem các tài 
năng ấy có thật sự hàm chứa bên trong con người của mình hay không? 


Đối với phép luyện tập thiền định cũng vậy (cững phải cố gắng), thế nhưng sự khác 
biệt duy nhất trong việc luyện tập này là sự thành công sẽ là một điều chắc chắn. Người ta có 
thể để ra mười năm để mong sáng tác một bài thơ tuyệt vời, thế nhưng bài thơ [khi làm xong] 
lại rất tệ. Trái lại nếu bạn đỀ ra mười năm luyện tập thiền định và đạt được các thể dạng 
dhyana, thì không thê nào bảo rằng các thể dạng đó không tuyệt vời. [Đối với việc luyện tập 
thiền định] không thể nào thất bại được. Tại Án độ người ta thường nói rằng nếu dồn nghị lực 
vào việc luyện tập tâm linh thì cũng chăng khác gì như dồn nghị lực trong các lãnh vực vật 
chất, sự thành công là một chuyện tất nhiên, có rất nhiều luận cứ chứng minh cho điều đó. 
Nếu đặc biệt quan tâm đến một công việc nào đó thì chúng ta tất sẽ tìm được nghị lực để thực 
hiện công việc ấy. Nếu không thật sự mong muốn thì chăng phải nhọc công đề mà làm gì. 


Vậy thì phải làm thế nào để có thể biến một sự nhận định trí thức về sự lợi ích của một 
điều gì đó, trở thành một sự mong ước thật nhiệt tình nhằm giúp mình thực hiện được điều đó 
một cách cụ thê (hiểu được thiền định là một sự lợi ích, thể nhưng phải mong ước thực hiện 
được pháp luyện tập đó hâu mang lại sự lợi ích đó một cách cụ thể cho bản thân mình). 
Phương cách duy nhất là phải thiết lập một sự nối kết trên phương diện xúc cảm, có nghĩa là 
phải khơi động được sự mong muốn đó. Giải pháp duy nhất là trước hết phải tìm hiểu xem 
những gì mà mình thật sự mong muốn, sau đó là tìm cách thiết lập một đầu cầu nối liền Sự 
mong muốn đó của mình với mục đích mà ngay đang trong lúc này mình cũng chỉ nhận biết 
được nó trên phương diện trí thức mà thôi. 


Hãy nêu lên một thí dụ cụ thể, chắng hạn chúng ta say mê nghệ thuật điêu khắc, thế 
nhưng đồng thời mình vẫn nghĩ rằng Phật giáo là một cái gì đó rất tốt (Zu ích), vậy phải làm 
thế nào để hòa hợp giữa lý trí (lợi ích của Phật giáo) và con tìm (say mê điêu khắc) của mình? 
Giải pháp có thể là mình vẫn tiếp tục hăng say học hỏi về điêu khắc, thế nhưng nên hướng sự 
say mê đó vào lãnh vực ảnh tượng Phật giáo. Bởi vì nếu phải học một cái gì đó mà mình 
không thích, thì sớm muộn sẽ có một tác động thật mạnh - phát xuất từ một phần trong các xu 
hướng của mình mà mình không quan tâm đến nó - sẽ khiến mình dần dần không còn muốn 
quan tâm đến nó nữa (chẳng hạn sự mong mỏi được học hỏi và luyện tập thiên định là một sự 


239 


thúc dục hay xu hướng nơi con người của mình, thế nhưng mình thì lại say mê những thứ 
khác, điễu đó sẽ khiến sự thúc dục biến cải con người của mình bằng thiên định sẽ bị lu mờ và 
che khuất, khiến mình dân dẫn không còn nghĩ đến nó nữa, và nó sẽ trở thành một cái gì đó 
mà mình không còn ham thích nữa). 


Nhà sư Sangharakshita nêu lên trên đây một thí dụ cụ thể về cách hòa hợp giữa sự say 
mê nghệ thuật và sự tu tập. Vậy chúng ta hãy nêu lên thêm một thí dụ khác, đơn giản và bình 
đị hơn. Chẳng hạn một phụ nữ say mê nấu ăn và làm bánh. Gia đình, chồng con, bạn bè, nói 
chung là tất cả những người gân gũi với mình đều từng được thưởng thức và thán phục tài 
năng và sự say mê ấy của mình. Thế nhưng một hôm nào đó hãy cứ thử đặt hết tâm hôn và tài 
khéo léo của mình để làm một ô bánh thật ngon và thật đẹp, sau đó bắt ngờ đem biếu một cụ 
già cô đơn hay một gia đình nghèo khó trong xóm, hoặc chờ đúng lúc mang tặng một người 
ăn xin thường đi ngang nhà. Họ có thể là những người chưa hê được thưởng thức một ổ bánh 
vừa ngon lại vừa đẹp như vậy. Cứ chỉ đó sẽ mang lại một sự xúc động cho người nhận và cả 
một niềm vui sướng cho người biếu. Đó là cách mang lòng từ bỉ trong con tìm mình kết hợp 
với tài làm bánh khéo léo của mình, nói lên một sự liên kết hài hòa giữa một sự say mê bình 
dị và sự fu tập vô cùng cao quý của mình) 


Do đó chúng ta cũng nên tự hỏi: "Vậy tôi phải làm gì đây? Tôií có thật sự muốn thiền 
định hay không? Tôi có thật sự mong muốn học hỏi Dharma hay không? N ếu không thì tôi sẽ 
thật sự mong muốn làm những chuyện gì khác? Nếu tôi hoàn toàn được tự do lựa chọn thì tôi 
sẽ làm gì?" Câu trả lời tức khắc sẽ hiện lên trong tâm trí mình (@iếu mình đã có sẵn từ trước 
IMỘI Sự mong muốn, một quyết tâm, một sự say mê, thì câu trả lời sẽ không cần phải suy nghĩ 
gì cả), thế nhưng mình cũng có thể rơi vào tình trạng bối rỗi (chưa bao giờ nghĩ đến là mình 
phải vạch ra một hướng đi cho cuộc đời mình). [Trước sự hoang mang đó] đôi khi chúng ta 
cũng nên dừng lại, không làm bắt cứ gì cả, cứ để cho những sự ước muốn đích thật của mình - 
dù tỉnh khiết hay kém lành mạnh cũng vậy - tự do hiện lên rõ rệt hơn với mình. Nhiều lúc vì 
sự bận rộn và thường xuyên bị lôi cuốn bởi cơn lốc của cuộc sống, khiến mình không còn 
nghĩ đến những gì mà mình thật sự mong muốn thực hiện. 


Nêu lên một thắc mắc không có nghĩa là sự thắc mắc đó phải là một thứ gì mờ ám mà 
mình không thể gọi đích danh được. Người ta thường có xu hướng nghĩ rằng nếu cứ để cho 
những sự mong muốn (desir /tham vọng, thèm khá£) của mình tự do hiện lên, thì nhất định nó 
sẽ phơi bày những điều thật kinh tởm [bên trong con người mình]. Điều đó biết đâu đôi khi 
cũng có thể đúng, khiến mình không khỏi cảm thấy bị tổn thương trước sự kinh tởm đó của 
mình. Thế nhưng tại sao mình lại cứ phải suy nghĩ theo cung cách đó? Rất có thể đấy cũng chỉ 
đơn giản là một sự mong muốn vô tội vạ, không làm thiệt hại đến ai cả, mà mình không thực 
hiện được thế thôi. Những điều mong muốn đó dù thiếu lành mạnh đi nữa, thì mình cũng vẫn 
có thê bắc một đầu cầu đề nói nó với một cái gì khác lành mạnh, thuận lợi và phù hợp hơn với 
Dharma. Chắng hạn như trường hợp nhận thấy mình không thích những người nào đó và cảm 
thấy hoàn toàn bất bình với họ. Điều này quả đúng là không được lành mạnh gì cho lắm, thế 
nhưng mình vẫn có thể thay vào đó bằng các ý nghĩ khác. Chẳng hạn chúng ta nghĩ đến cách 
làm thế nào để các cảm nghĩ sai lầm đó phải tan biến hết, chăng hạn như tìm kiếm các 


240 


miccha-dhitthi (miccha-dhitti là tiếng Pali, miccha có nghĩa là sai lẫm hay lâm lẫn; diHhi có 
nghĩa là sự tin tưởng hay quan điểm) ân nắp bên trong tâm thức mình hầu trực tiếp hướng 
thắng sự giận dữ và hận thù của mình vào chúng để tiêu diệt chúng (thay vì hướng vào những 
người mà mình có ác cảm). Thật ra có rất ít những sự thèm muốn quá sức tiêu cực không thể 
cứu chữa hay thay đôi hoàn toàn được, cũng không thể nối kết với một thể dạng khác [một 
xúc cảm khác tích cực hơn] trong cuộc sống tâm linh của mình. 


Khi nào ý thức được - tất nhiên cũng phải tìm cách đề ý thức bằng được - là mình thật 
sự mong muốn học hỏi về thiền định, thì khi đó những gì phải làm sẽ trở nên sáng tỏ hơn, 
trước hết là phải cố gắng khắc phục, ít nhất là tạm thời, các xúc cảm tiêu cực và thô thiển nhất 
của mình, và sau đó thì truyền thống và các kinh nghiệm tu tập từ lâu đời sẽ truyền lại cho 
chúng ta vô số các phương pháp để thực hiện sự mong muốn đó của mình.. 


Khía cạnh tích cực rõ nét hơn cả của dhyana thứ nhất (đệ nhát thiển) là sự tập trung 
tâm thức và hợp. nhất tất cả các năng lực "tâm thần và vật lý" (psycho-physIcal energy). Trong 
phần tìm hiểu về phẩm tính Virya trước đây (virya có nghĩa là nghị lực hay năng lực - có thể 
xem lại chương V) chúng ta thấy rằng năng lực của mình thường bị phân tán (ức là fình trạng 
hướng sự chú tâm của mình vào các đối tượng bên ngoài, đuổi bắt hết chuyện này đến chuyện 
khác, đây là cách khiến năng lực của mình bị thất thoát và phân tán khắp nơi). Thiền định trái 
lại giúp cô đọng và hợp nhất [các năng lực bị phân tán đó]. Sự cảm nhận về thể dạng hợp 
nhất, cô đọng của tất cả các luồng năng lực ở mọi cấp bậc khiến chúng cùng nhau luân lưu 
thật tự nhiên, không bị bế tắc và càng lúc càng gia tăng, là một sự cảm nhận thật sâu xa và dễ 
chịu (pleasam† / agreable / êm ái, thú vị), có thể xem như là cả một sự thích thú (voluptuous). 
Sự thích thú tạo ra bởi thể dạng dhyana thứ nhất đó sẽ hiện lên qua hai khía cạnh vừa vật lý 
(tức là trên thân thể) và cả tâm thần. Khía cạnh vật lý thường được mô tả như là một sự vui 
sướng (delight / ravissement / thích thú, hân hoan), sự vui sướng đó hiện lên bằng nhiều cách, 
chăng hạn như khiến lông tóc dựng đứng ( luông cảm nhận sự vui thích làm rợn cả thân thể) 
hoặc khiến người hành thiền chảy nước mắt (một sự hân hoan sâu xa tỏa rộng khắp thân thể 
khiến người hành thiên có thể bật khóc). Dhyana thứ nhất cũng còn có một điểm đặc biệt khác 
nữa, đó là sự xuất hiện của một số sinh hoạt tâm thần mang tính cách duy lý (4iscurcive / lý 
luận tản mạn). Thế nhưng điều đó không hề làm suy giảm sự chú tâm, đó chỉ là một sự rung 
động (tremble) đơn giản của sự sinh hoạt tâm thần, chăng hạn như sự suy nghĩ liên quan đến 
sự cảm nhận về thể dạng thiền định [đang diễn tiễn]. Sau một lúc thì các sinh hoạt đó sẽ lu mờ 
dần (lắng xuống, yếu xuống trước khi dhyana thứ hai - nhị thiên - hiện lên với mình). Dầu sao 
thì sự sinh hoạt đó của tâm thần (sự lắng xuống của tâm thức) không phải là một chướng ngại 
(triển cái), chúng ta vẫn có thê tiếp tục hành thiền một cách bình thường. 


Bures-Sur-Y vette, 22.04.21 


241 


Bài 39 
Dhyana thứ hai 


Dhyana thứ hai 


Trong dhyana thứ hai (đệ nhị thiên), sự sinh hoạt duy lý của tâm thức (discursive 
mental activity) tan biến hết. Đó là một thể dạng [tâm thần] mà người ta không suy nghĩ gì 
nữa cả. Nhiều người cho rằng tình trạng đó quả đáng kinh sợ, tương tự như không còn một tư 
duy nào nữa, không còn hiện hữu nữa. Dầu sao cũng nên hiểu rằng người ta có thể hoàn toàn 
giữ được sự tỉnh giác, chú tâm và ý thức, thế nhưng hoàn toàn không có một sự sinh hoạt tâm 
thần duy lý nào nữa cả. Trong dhyana thứ hai, toàn thể tri thức ở vào một cấp bậc thật cao, 
giúp chúng ta trở nên linh hoạt (bright, brisk / vịƒ / bén nhạy, sinh động) hơn nhiều so với 
những lúc bình thường, nhất là sáng suốt, tinh khiết và rạng ngời hơn. Các luồng năng lực tâm 
lý và vật lý theo đó cũng trở nên cô đọng và hợp nhất hơn, nhờ đó các cảm giác dễ chịu 
(pleasant feeling) trên cả hai phương diện vật lý (/hđn thể) và tâm thần sẽ bền vững hơn. . 


Dhyana thứ ba 


Trong dhyana thứ ba, các cảm giác dễ chịu về mặt vật lý tan biến hết. Tâm thức lắng 
vào một thể dạng phúc hạnh (felicity), thế nhưng thân thể sẽ không cảm nhận được thể dạng 
này, lý do thật dễ hiểu, đó là vì sự chú tâm bắt đầu dần dần rút ra khỏi thân xác (các sinh hoạt 
duy lý của tâm thân chấm dứt, không còn hướng vào các cảm nhận vật lý nữa). Điều đó tương 
tự như sự ý thức về thân thể mình đang ở vào một nơi nào khác, nằm bên ngoài sự cảm nhận 
của mình, thay vì thuộc vào vị trí trung tâm như trong tường hợp bình thường (rong những 
lúc bình thường sự ý thức về thân thể mình xuyên qua các cơ quan giác cảm khiến mình 
thường xuyên cảm thấy thân thể mình là trung tâm của con người mình). Duy nhất chỉ có 
niềm phúc hạnh tâm thần là còn tồn tại tương tự như trong các giai đoạn trước đó, thế nhưng 
sâu đậm (mntense) hơn nhiều. 


Dhyana thứ tư 


Một sự thay đổi khác sẽ hiện ra khi dhyana thứ tư (đệ /ứ ihiên) bắt đầu xuất hiện. Trong thê 
dạng này, ngay cả sự cảm nhận tâm thần về niềm phúc hạnh trước đây cũng sẽ tan biến hết. 
Điều đó không có nghĩa là rơi vào một sự bất hạnh hay bất an nào cả, mà đúng hơn là tâm 
thức bắt đầu vượt lên trên sự thích thú và cả đớn đau. Điều này có vẻ khó hiểu, chăng qua là 
vì chúng ta không sao tránh khỏi ý nghĩ cho rằng không còn cảm thấy dễ chịu và cả đớn đau 
là một thể dạng trung hòa, xám xỊt. Điều đó đó hoàn toàn sai. Trong dhyana thứ tư tâm thức 
vượt cao và xa hơn niềm phúc hạnh tâm thần trong dhyana trước đó, và sẽ lắng sâu vào một 
thê dạng thanh thản (eqguanimity / tiếng Phạn là Upeksa, tiếng Pali là Upekkha, kinh sách 


242 


Hán ngữ gọi là "xả", là một thể dạng thăng bằng, thanh thản, thoát khỏi mọi sự nhận định và 
bám víu. Sự thanh thản cũng là thể dạng thứ tư nêu lên trong khái niệm về "Bồn thể dạng vô 
biên của tâm thức", tiếng Phạn gọi là Apramana, tiếng Pali là Apparamanna, kinh sách Hán 
ngữ gọi là “Tứ vô lượng tâm”). Quả là một điều thật lạ lùng, người ta có thể khẳng định thể 
dạng thanh thản đó (rong fứ thiên ) dễ chịu (pleasant / agreable) hơn cả các thể dạng dễ chịu 
của tâm thần; thế nhưng cũng phải hiểu rằng điều đó không có gì tương đồng với trường hợp 
khi nói lên: đớn đau nhiều hơn các thê dạng đớn đau (đớn đau chỉ là đớn đau, chỉ nhiễu hay 
ít, trái lại sự thanh thản hiện lên trong thể dạng thiền định sâu xa khác hơn với các sự cảm 
nhận vui sướng mang lại bởi sự thỏa mãn). Thể dạng thanh thản đó sâu xa hơn các thể dạng 
tạo ra bởi sự thỏa mãn các thứ thèm khát, bởi vì sự thanh thản đó là cả một sự an bình tích 
cực, tuyệt vời hơn nhiều so với các niềm phúc hạnh. Trong đhyana thứ tư, toàn thể năng lực 
của cơ thê đều được hội nhập, tạo ra một sự hài hòa và thăng bằng về cả hai mặt tâm thần và 
cả tâm linh. 


Các dhyana trên đây thiển) tạo ra các cảm nhận thật dễ chịu, vì thế nếu không cố 
gắng làm hiện lên với mình các dhyana đó thì quả là điều đáng tiếc, dù trên phương diện thực 
hành đôi khi cũng có thê gặp phải ít nhiều khó khăn. Tất cả là do sự lo âu mà ra (//ø sợ về 
những gì mới lạ hiện ra trong lúc hành thiển). Trong các thê dạng cao siêu đó [của tâm thức] 
(iứ thiên), tất cả các tín hiệu tạo ra bởi các giác quan mà chúng ta đã quen cảm nhận [từ trước] 
đều tan biến hết. Chúng ta có thể không hoàn toàn nhận biết được hết ý nghĩa của sự thoải mái 
trong thế giới vật chất mà Phật giáo gọi là kamaloka là gì (tiền ngữ kama có nghĩa là đói khát 
hay thèm khát, hậu ngữ loka có nghĩa là nơi chốn hay lãnh vực, komaloka là thế giới của sự 
thèm khát, kinh sách Hán ngữ gọi là cõi tham dục hay cối đói khát, là một trong ba cõi thấp 
nhất của sáu cõi luân hôi. Thế nhưng chúng ta lại thường cảm thấy cõi đó vô cùng "thoải 
mái" và "thích thú", chẳng qua là vì chúng ta đã quá quen thuộc với các sự cảm nhận của các 
giác quan cùng các sự thúc dục và đòi hỏi của các thứ bản năng liên quan đến cuộc sống của 
mình trong thể giới đó). Thế nhưng khi bắt đầu hòa nhập vào thể dạng mà trong đó chúng ta 
không còn cảm nhận được bất cứ một thứ gì cụ thể nữa (/angible / có thể nắm bắt hay hình 
dung được), có nghĩa là không còn nghe thấy, trông thấy, cảm thấy bất cứ gì nữa, tất cả các 
tín hiệu quen thuộc [phát sinh từ các cơ quan giác cảm và các sự thúc dục của bản năng] bắt 
đầu tan biến hết, thì khi đó chúng ta sẽ có thê cảm thấy bắt an, điều đó sẽ ngăn chận sự thăng 
tiền [trong việc luyện tập] của mình. Chúng ta chỉ muốn bám vào những gì quen thuộc hơn 
với mình, tất cả cũng chỉ vì tính cách hấp dẫn của chúng (các cảm nhận của các cơ quan giác 
cảm và các sự thèm khát phát sinh từ bản năng). [Chúng ta có thể tự hỏi] nếu không còn một 
giác cảm quen thuộc nào nữa cả thì rồi đây sự sống sẽ ra sao? Phải chăng chúng ta nghĩ rằng 
mình sẽ hoàn toàn bị tan rã? Đấy chính là nguyên nhân mang lại cho mình sự sợ hãi [trong lúc 
thiền định]. 


Thật vậy, hòa nhập vào đhyana thứ ba (/ưm thiên) và thứ tư (/ứ thiển) có nghĩa là hòa 
nhập vào một thể dạng trong đó không còn các cảm nhận giác cảm nữa, thay vào đó là sự cảm 
nhận rupaloka (rupa có nghĩa là hình-tướng; loca có nghĩa là cõi hay thể giới, xin mạn phép 
nhắc lại trong bài 38 trước đây và trong bài này, nhà sư Sangharakshita giảng về bốn dhyana 
hay bón thể dạng thiên trong thế giới hình-tướng), sự cảm nhận về thế giới mang tính cách 


243 


mẫu mực (archetype / khuôn mẫu, lý trởng), sự cảm nhận đó hoàn toàn vượt lên trên các cảm 
nhận trong cõi kamaloka (cõi đói khát hay "dục giới", đã được nói đến trên đây). Thể nhưng 
khi nào chưa cảm nhận được rupaloka (thể dạng thiên thuộc thể giới hình-tướng), thì khi đó 
người ta vẫn chưa hiểu được thật sự nó là gì. Chỉ khi nào tạo được sự cảm nhận về rwpaloka - 
nhất là khi vừa mới bắt đầu thoát ra khỏi các cảm nhận giác cảm thường tình [trong cõi 
kamalokal - thì khi đó các thể dạng cảm nhận ấy (về (hé giới rupaloka) mới làm phát sinh ra 
sự lo âu. 


Chúng ta thường hay cảm thấy sợ hãi trước một cảnh huống xa lạ với mình, chẳng hạn 
như lần đầu tiên bước chân vào một xứ sở xa lạ, hoặc tiếp xúc với một người mà mình chưa 
bao g1ờ quen biết, hoặc phải bắt tay vào một dự án mới. Bất cứ gì đưa mình vào một lãnh vực 
mới lạ hơn, thường tạo ra cho mình cảm tính lo lắng, sự lo lắng đó có thể xem như là một sự 
sợ hãi. Tuy nhiên dưới một góc nhìn khác thì điều ấy rất lành mạnh, cho thấy chúng ta đang 
bước vào một lãnh vực mà mình chưa biết, hoặc chỉ nghe nói đến (khiến mình phải cần thận 
hơn). Trên phương diện thực hành, sự chuyền tiếp từ kømaloka (cõi thèm khát, dục giới, ) 
sang rupaloka (cõi hình-tướng, gồm các thể dạng cảm nhận dhyana đâu tiên trong pháp hành 
thiên) không xảy ra một cách đột ngột. Vào một lúc nào đó (ong lúc hành thiên) chúng ta 
đặt một chân trong thế giới này (kzzaloka) và một chân trong thế giới kia (rupaloka), nêu có 
thể nói như vậy. Chúng ta có cảm tưởng dường như các giác cảm chưa hoàn toàn biến mất 
nhưng đồng thời các cảm nhận dhyana đã bắt đầu thoáng hiện, tương tự như các tia nắng 
xuyên qua một lớp nước thật sâu. 


Các hình ảnh biểu trưng cho bốn dhyana 


Nhằm mô tả bốn dhyana /ứ (hiển) trên đây Đức Phật mượn một số hình ảnh cụ thể 
giúp hình dung ra các thể dạng dhyana đó. Các hình ảnh dùng để so sánh đó tuy đơn giản 
nhưng rất rõ ràng: 


Dhyana thứ nhất 


Đối với dhyana thứ nhất, Đức Phật nêu lên hình ảnh một nguời chuyên lo việc tắm 
rửa, người này vốc một nắm bột xà-bông (xà-phòzg), một thứ bột lây từ các quả khô của một 
loại cây, rất thông dụng vào các thời kỳ xa xưa tại Ấn độ, và cả ngày nay vẫn còn dùng (øhdi 
chăng đây là các quả bồ kết?). Người này khuấy bột xà-bông trong một ít nước, nhào nặn và 
nắm lại thành một nắm, bột xà-bông hoàn toàn ngắm trong nước, không còn có thể hút thêm 
một giọt nước nào nữa, đồng thời cũng không còn sót lại một hạt xà-bông nào không hòa tan 
với nước. Đức Phật bảo rằng sự cảm nhận về dhyana thứ nhất cũng tương tự như vậy (sự íập 
trung và hợp nhất toàn thể năng lực của một cá thể, nói một cách khác là sự chủ tâm cao độ 
và hoàn hảo). 


Dhyana thứ hai 


244 


Đức Phật cho biết dhyana thứ hai (ñjj ứhiên) tương tự như một cái hồ thật lớn, không 
có con sông hay con suối nào đồ vào hồ cả. Thế nhưng tại trung tâm, từ đáy hồ một mạch 
nước tinh khiết, thật trong và mát tuôn lên, hòa lẫn với nước trong hồ (sự xuất hiện của một 
thể dạng tri thức sáng suốt, tỉnh khiết và rạng ngời). 


Dhyana thứ ba 


Đức Phật lại tiếp tục mượn hình ảnh chiếc hồ để mô tả dhyana thứ ba /ưm thiển). 
Dưới đáy hồ mọc lên thật nhiều hoa sen đủ màu: đỏ, xanh, trắng, vàng. Các đóa hoa sen cùng 
với rễ, thân và lá đều ngập trong nước. Mỗi cánh hoa đều ngậm nước và chìm trong nước. 
Đức Phật cho biết cảm nhận về dhyana thứ ba cũng tương tự như vậy (rong dhyana thứ ba 
duy nhất chỉ còn lại một niềm phúc hạnh tâm thân hiện ra và tỏa rộng). 


Dhyana thứ tư 


Đối với dhyana thứ tư /ứ ứhiên) Đức Phật nêu lên hình ảnh một người đang tắm giữa 
trời, trong một con suối hay trong một bể nước, vào một ngày nóng bức. Từ các thời kỳ xa 
xưa và cả ngày nay, người ta vẫn thường thấy những cảnh tắm rửa như vậy khắp nơi trên đất 
Ấn. Sau khi tắm xong người này bước ra khỏi con suối hay bể nước, cảm thấy sạch và mát 
mẻ. Anh ta lấy một tắm khăn trắng thật lớn quàng lên khắp người. Hình ảnh của người này 
sau khi tắm mát, ngồi im và quấn toàn thân trong một chiếc khăn trắng là sự cảm nhận dhyana 
thứ tư (mọi sự cảm nhận - kề cả niễm phúc hạnh tâm thân - đều tan biến hết, một sự thanh 
thản (upeksa / equanimity /xả) hiện ra bao tràm toàn thân thể người hành thiển). 


Các hình ảnh trên đây tự chúng cũng đã đủ gợi lên thật rõ ràng bản chất của sự cảm 
nhận về các thể dạng dhyana, tuy nhiên chúng ta cũng có thể mượn các hình ảnh đó để phân 
tích thêm trên phương diện tâm lý. Trong hình ảnh thứ nhất, nước và bột xà-bông là hai thành 
phần hoàn toàn khác nhau, một ở thể dạng khô và một ở thể dạng ngắm nước, hai thể dạng đó 
biểu trưng cho năng lực của tâm thức nhận biết (conscious mind / esprIt consclenf) ở thể dạng 
bị phân tán, và sau khi đã được nhào nặn thì sẽ trở thành hợp nhất, nói lên sự hội tụ và hòa 
nhập của tất cả các luồng năng lực. 


Hình ảnh thứ hai cho thấy năng lực của thành phần tâm thức siêu-ý-thức (supra- 
conscious mind) dâng lên từ tâm thức nhận biết sau khi đã được hợp nhất, điều đó cũng tương 
tự như nước mát và trong suốt cuồn cuộn dâng lên từ một nơi thật sâu ở đáy hồ. 


Khi các luông năng lực của tri thức siêu-ý-thức dâng trào thì chúng sẽ thâm đượm và 
chuyên hóa hoàn toàn năng lực của tâm thức nhận biết, tương tự như các cành hoa sen, cả TỄ, 
lá, búp và các cánh hoa, tât cả đêu ngập chìm trong nước. 


Sau hết, các năng lực siêu-ý-thức không những thấm sâu vào tâm thức mà còn bao 
trùm tất cả, tương tự như một người vừa tắm mát xong, quấn toàn thân trong một chiếc khăn 
trắng. Trong dhyana thứ hai, tâm thức siêu-ý-thức, biểu trưng bởi nguồn nước ngầm trong đáy 


245 


hồ dâng lên bên trong tâm thức siêu-ý-thức đó. Dù bằng cách này hay cách khác thì chúng ta 
đều cần phải tạo được cho mình một ý niệm nào đó về các thể dạng tâm thức mà mình mong 
muốn đạt được trong lúc hành thiền (giữ đến các thể dạng đó trong lúc thiển định). Mục đích 
đạt được bốn dhyana trong thế giới hình-tướng giữ một vị trí trung tâm trong việc luyện tập 
thiền định. Thật ra mục đích đó cũng thật chủ yếu trong cuộc sống tâm linh của mình: sự cảm 
nhận năng động (dynamic experience) đó không chỉ giới hạn trong những lúc thiền định [mà 
cả trong sự sinh hoạt hằng ngày]. Chúng ta có thể tạo cho mình các cảm nhận dhyana trong 
bất cứ cảnh huống nào: trong khi ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật („ôi bức tranh hay một 
pho fượng) hoặc đang đứng trước một khung cảnh thiên nhiên, hoặc trong các dịp đàm đạo 
(communication / nghe giảng, thảo luận, trao đổi sự hiểu biết) về các chủ đề sâu sắc. Lý 
tưởng nhất đối với một người lành mạnh và tràn đầy hạnh phúc, là luôn an trú trong dhyana 
thứ nhất (có nghĩa là tạo được cho mình sự chú tâm và tỉnh giác, phản ảnh sự tập trung và 
hợp nhất của tất cả các luông năng lực nơi con người của mình. Nói chung, nhà sư 
Sangharakshita mô tả bốn thể dạng lắng sâu của tâm thức - tứ thiên - bằng cách dựa vào một 
bản kinh trong Tam Tạng Kinh mang tựa là "Bài kinh giảng cho KevafIa” / "KevafIa-Sufta”, 
DN.I1, Digha Nikaya / Trường Bộ Kinh). 


Bures-Sur-Yvette, 11.05.21 


246 


Bài 40 
Bốn dhyana phi-hình-tướng 


Bồn dhyana (ứ thiển) trong thê giới arupaloka (tiên ngữ "a" nói lên một sự phủ nhận, 
rupa có nghĩa là hình-tướng, loka là cõi, lãnh vực hay thế giới, tóm lại có thể hiểu chữ 
arupaloka là thế giới phi-hình-tướng. Xin nhắc lại thế giới hình-tướng / rupaloka đã được nói 
đến trong bài 39) là các dhyana (các thể dạng thiên định, tức là các thể dạng lắng sâu của tri 
thức trong khi hành thiển) thuộc vào cõi phi-hình-tướng. Rất ít những người hành thiền đạt 
được các thê dạng cảm nhận này (hầu hết những người hành thiên chỉ đạt được cấp bậc cảm 
nhận trong thế giới hình-tướng, có nghĩa là những gì cụ thể liên quan đến con người của 
mình và thế giới, chẳng hạn như sự tập trung tâm thân, niềm phúc hạnh hay sự thanh thản / 
upeksa. Rất ít người hành thiển có thể đạt được các dhyana trong thể giới phi-hình-tướng, là 
các thể dạng cảm nhận thật sâu xa, vượt khỏi các sự cảm nhận cụ thể, liên quan đến thế giới 
hiện tượng. Có thể hiểu các thể dạng này như là các thể dạng hoàn toàn thoát tục, các thể 
dạng đó cũng chính là sự giải thoát ở vào các cấp bậc khác nhau). Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng 
nên giải thích thật ngắn gọn các cảm nhận đó với mục đích nêu lên khả năng biến cải vô cùng 
sâu sắc mà phép thiền định có thể mang lại cho chúng ta (không mấy người hành thiên đạt 
được bốn thể dạng dhyana trong thế giới phi-hình-tướng, tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm 
hiểu để có một ý niệm nào đó về các sự cảm nhận sâu xa của tâm thức frong thể giới phi hiện 
thực này). Người ta có thê bảo rằng các dhyana này (ong thể giới phi-hình-tướng) phát xuất 
từ dhyana thứ tư trong thê giới hình-tướng 


Bầu không gian vô tận 


Dhyana thứ nhất (nhất thiên hay sơ thiên trong thế giới phi-hình-tướng, liên quan đến 
sự cảm nhận về tính cách vô tận của không gian) được gọi là "bầu không gian vô tận". Như 
chúng ta đã thấy (rong bài 39), sau khi đạt được dhyana thứ tư trong thế giới rupaloka (hể 
giới hình-frớng), thì chúng ta sẽ tách ra khỏi sự ý thức về thân thể của mình và cả mọi sự vật 
thuộc thế giới bên ngoài. Nhằm giúp mình tạo được dễ dàng hơn cảm nhận về không gian vô 
tận đó, các bạn hãy tưởng tượng tất cả các vật thể chung quanh mình đều được mang đi hết, 
đẹp bỏ hết, từ tranh ảnh đến đèn đuốc, v.v., không để lại bất cứ một thứ gì cả. Vậy cái gì sẽ 
còn sót lại? Đó là không gian, một không gian hoàn toàn trống không. Và nếu mở rộng thêm 
nữa bằng cách loại bỏ cả xứ sở này, địa cầu này và cả thiên hà..., thì những gì sẽ còn lại? Chỉ 
là không gian mà thôi. Sau khi chúng ta rút ra khỏi các cảm nhận của các giác quan mà [trước 
đây| chúng ta đã phải dựa vào đó đề nhận diện mọi sự vật [trong thế giới hiện tượng], thì [duy 
nhất] những gì còn lại là sự cảm nhận về không gian vô tận, một không gian trải rộng đến vô 
biên, tỏa ra khắp mọi hướng. Cách nói "khắp mọi hướng" thật ra cũng không được đúng lắm, 
bởi vì cách nói đó có thể gợi lên hình ảnh một sự tỏa rộng xuất phát từ một điểm mốc nào đó, 


247 


thế nhưng sự cảm nhận về không gian vô tận không phát xuất từ "vị trí này" hay "vị trí kia" 
mà chỉ là sự vô tận của không gian, tất cả là không gian, cùng khắp chỉ là không gian. 


Bầu không gian của tri thức vô tận 


Bản chất của arupa dhyana thứ nhất (sự cảm nhận không gian vô tận) trên đây có thê 
mang lại cho chúng ta một ý niệm nào đó về "bầu tri thức vô tận" đi ức đi kèm với không 
gian giúp mình hình dung ra sự vô tận của không gian). Khi đã cảm nhận được một bầu 
không gian vô tận thì tất nhiên người ta cũng sẽ tạo được cho mình một sự nhận thức hay ý 
thức nào đó về không gian vô tận. Nói một cách khác là khi hướng [sự suy nghĩ của mình] 
vào không gian vô tận, thì tất nhiên cũng sẽ có một tri thức vô tận (môi ý niệm VỀ sự vô tận) đi 
kèm theo với nó (hầu giúp mình có thể ý thức được sự vô tận đó của không gian), và đây là 
thê đạng chủ quan (âm thức với tư cách là chủ thể nói lên một sự chủ quan) bên trong thê 
dạng khách quan (&hông gian là đối tượng mang tính cách khách quan), và đó cũng là một sự 
cảm nhận (¡ (ức cảm nhận được không gian). Do đó nêu muốn cảm nhận được arupa 
dhyana thứ hai (nhị thiển trong lãnh vực phi-hình-tướng, liên quan đến tính cách vô tận của 
tri thức), thì phải tách ra khỏi sự cảm nhận về không gian vô tận để tập trung vào (ướng vào) 
sự cảm nhận về sự vô tận của tri thức. Đó là sự cảm nhận về một tri thức tỏa rộng ra mọi 
hướng, tuy nhiên cũng nên hiểu rằng sự tỏa rộng đó không xuất phát từ một điểm nào cả, mà 
đúng hơn là tri thức trở nên cùng khắp (&hi hình dung ra không gian vô tận thì tri thức cũng 
sẽ đi kèm với với không gian đó để ÿ thức được sự vô tận của nó; sau đó thì tách sự cảm nhận 
ấy ra khỏi không gian vô tận để hướng vào tri thức mình giúp mình ý thức và cảm nhận được 
sự Vô tận của tri thức. Đầy là cách vượt ra khỏi thế giới hiện tượng phát sinh từ sự nhận biết 
bởi lục giác, gồm ngũ giác và tâm thần). 


Bầu không gian phi-cảm-nhận nhưng cũng không phải là không-cảm-nhận 


Dhyana thứ ba (/am thiển trong thế giới phi-hình-tướng, liên quan đến sự vượt thoát 
các sự cảm nhận và cả không cảm nhận về không gian) càng trở nên tinh tế hơn nữa, đó là 
"bầu không gian phi-cảm-nhận thế nhưng cũng không-phải-là-không-cảm-nhận". Với dhyana 
này chúng ta sẽ bay bổng một cách thật sự, dù mình vẫn còn ở trong thế giới trần tục, chưa 
phải là thế giới siêu nhiên. Sau khi đã chuyên từ đối tượng vô tận (sự vô tận của không gian) 
sang chủ thể vô tận (sự vô tận của tri thức) - nếu có thê nói như vậy - thì chúng ta sẽ vượt xa 
hơn cả hai thứ ấy (ri thức không còn vướng mắc vào sự vô tận của không gian và của cả 
chính nó, nói một cách khác thì đấy là một cách giải thoát cho trì thức) để đạt được một thể 
dạng mà trong đó người ta, qua một cách nói nào đó, có thể bảo rằng chẳng có ai (cái tôi đã 
tan biến hếi) đề mà có thê nói lên là mình cảm nhận hay không cảm nhận, dù là bất cứ một 
thứ gì. Chúng ta không hoàn toàn vượt khỏi chủ thể và đối tượng, thế nhưng chúng ta cũng 
không còn cảm nhận mọi sự vật dưới hình thức chủ thê và đối tượng (chủ thể và đối tượng 
cùng tan biến, tạo ra một sự hòa nhập hoàn toàn với hiện thực, không còn một sự tách biệt 
nào giữa mình và hiện thực, và đó cũng chính là sự Giải thoát). 


248 


Bầu không gian không-có-gì-cả hay không-có-gì-đặc-biệt-cả 


Dhyana thứ tư (/ứ thiên trong thế giới phi-hình-tướng, liên quan đến sự trồng không 
của toàn thể không gian) là "bầu không gian chăng-có-gì-cả" hay "chẳng-có-gì-đặc-biệt-cả". 
Thật hết sức khó để có thể nêu lên bất cứ một thứ gì trong bầu không gian đó, nếu không thì 
đây chỉ đơn giản là một thể dạng [tâm thần], hay một sự cảm nhận, trong đó người ta không 
thể chọn lựa (xác định, nhận định) bất cứ một thứ gì khác hơn với các thứ khác. Trong tình 
trạng cảm nhận [bình dị] của chúng ta trong lúc này (ức là chưa thực hiện được các cảm 
nhận thiên định), thì chúng ta không thể nào thoát khỏi sự phân biệt, chằng hạn như trông 
thấy một cánh hoa thì đấy không phải là một gốc cây, trông thấy một gương mặt thì đấy 
không phải là một gian nhà. Thế nhưng sau khi đã cảm nhận được dhyana phi-hình-tướng thứ 
tư (ứ thiên trong thể giới phi-hình-tướng), thì mọi sự vật sẽ không còn là các "sự vật" mang 
tính cách cá biệt nữa. Điều đó không có nghĩa là mọi sự vật đều trở thành cùng một thứ như 
nhau, cùng lẫn lộn với nhau, mà duy nhất chỉ có sự phân biệt (giữa các ihứ ấy) là không còn 
hiện hữu nữa. Tình trạng đó không có nghĩa là mọi sự vật vắng mặt hoàn toàn, chăng có bất 
cứ một thứ gì, không có "một sự vật” nào cả, mà đúng hơn là sự cá biệt (peculiarify / cá tính, 
đặc tính) của mọi sự vật đã bị loại bỏ. 


Có nhiều phương cách giúp mình hòa nhập vào các thể dạng arupa dhyana (dhyana 
phi-hình-tướng) và xuyên qua (vượt qua và đi xa hơn) các thê dạng đó. Chúng ta có thê hòa 
nhập vào thể dạng thứ nhất (rong bốn thể dạng dhyana phi-hình-tướng) bằng cách tách ra 
khỏi thể dạng rupa dhyana sau cùng (ức là dhyana thứ tư trong thể giới hình-tướng). Chúng 
ta cô gắng thoát khỏi thể dạng đó bằng cách nhìn vào nó một cách khách quan hơn (nhìn vào 
dhyana thứ tư trong thế giới hình-tướng như là một đổi tượng cảm nhận của mình thuộc bên 
ngoài chính mình). Sau đó chúng ta tiếp tục làm cho cảm tính về sự tách biệt đó trở nên càng 
lúc càng rõ nét hơn. Sự chuyền đổi thái độ đó (ách rời dhyana thứ tư của thể giới hình-tướng 
đề cảm nhận các dhyana của thể giới phi-hình-tướng) phải nhờ vào một cấp bậc tri thức thấp 
hơn, tức là sự suy nghĩ trong lãnh vực khái niệm về sự giới hạn của dhyana thứ tư (ức là sự 
thanh thản /upeksa / "xả" của dhyana thứ tư trong thể giới hình-tướng) bằng cách tự hạ thấp 
sự cảm nhận của mình xuống cấp bậc dhyana thứ nhất (ức là sự tập trung tâm thân và hợp 
nhất các luông năng lực nhằm tạo ra cho mình sự tỉnh giác và minh mẫn). Cung cách suy 
nghĩ đó có thể thực hiện được (giúp mình trở lại với thể dạng dhyana thứ nhất để nhận thấy 
mình còn phải vượt xa hơn sự thanh thản / upeksa của dhyana thứ tr). Thể nhưng qua cách 
suy nghĩ đó chúng ta có thể sẽ cảm thấy ít nhiều do dự (phân vân), không hoàn toàn tin tưởng 
là mình đã hoàn toàn hòa nhập trở lại với thể dạng dhyana thứ tư (mang tính cách hình-tướng) 
mà mình đã đạt được trước đó. Trên đây là quá trình chủ yếu giúp chúng ta chuyền từ đhyana 
thứ tư (hình-fướng) sang các arupa dhyana (phi-hình-frớng). Sự hòa nhập hoàn toàn vào 
dhyana thứ tư (ong thể giới hình-tướng, tức là sự thanh thản tuyệt đối) có thể tạo ra cho 
mình một sự cảm nhận mang một sức thu hút rất mạnh khiến mình không ra thoát khỏi nó. 
Điều đó khiến mình có xu hướng đồng hóa mình với sự cảm nhận đó (sự fhanh thản / upeksa), 
có thể hiểu là cả một sự bám víu vào nó (khiến mình không còn nghĩ đến là phải tiếp tục hòa 
nhập xa hơn vào các dhyana của thể giới phi-hình-tướng). Nêu muốn hòa nhập với các thể 
dạng arupa dhyana (các thể dạng dhyana phi-hình-tướng), thì bằng cách này hay cách khác, 


249 


phải thoát ra khỏi đhyana hình-tướng thứ tư (sự fhanh thản / upeksa). Thê nhưng một khi đã 
hiểu được thể dạng này sở dĩ hiện ra với mình là nhờ vào nguyên lý tương liên giữa nguyên 
nhân và điều kiện (Jý duyên khởi / pratityasamutpada / nguyên lý tương liên, tương tác và 
tương tạo giữa mọi hiện tượng) thì tất nó sẽ phải tan biễn đi khi các nguyên nhân và điều kiện 
không còn hội đủ (hầu chống đỡ cho sự hiện hữu của nó), cách suy nghĩ đó sẽ giúp chúng ta 
không còn bám víu vào nó nữa (ức là rời bỏ sự cảm nhận thanh thản /upeksa / "xả" để có 
thể đi xa hơn. Chữ "thanh thản" trong tiếng Việt cũng chỉ là một cách tạm dịch, bởi vì không 
được hoàn toàn sát nghĩa. Các ngôn ngữ Tây phương dịch là equanimity, khá gần với ý nghĩa 
của chữ upeksa trong tiếng Phạn. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ này là "xả" /‡®, chữ "xả" là 
một động từ, nếu có thể nói nhự vậy, do đó khiến dễ hiểu lầm là một sự "xả bỏ", "tha thứ", "hỉ 
xả", 9.v., như người ta thường thấy. Trong khi đó chữ upeksa là danh từ hoặc tĩnh từ nói lên 
một thể dạng cảm nhận thanh thoát, thăng bằng và bên vững của tâm thức, một sự cảm nhận 
ở một cấp bậc thật cao trong phép thiên định, không phải là chuyện "hỉ xả". Các thuật ngữ 
tiếng Hán thường gây ra rất nhiều khó khăn và bế tắc trong việc tìm hiểu giáo lý và triết học 
Phật giáo là vậy. Ngoài ra, chữ "hỉ"/ % trong kinh sách Hán ngữ cũng thường bị lạm dụng và 
đã trở thành khách sáo, chẳng hạn như người ta thường dùng chữ "hoan hỉ" như là một cách 
nói lễ phép khi yêu câu người khác làm một việc gì đó. Trong khi đó, chữ mudita trong tiếng 
Pali và tiếng Phạn mà kinh sách Hán ngữ dịch là “hử", lại là một trong bốn thể dạng vô biên 
của tâm thức gọi là apramana hay brahmavihara). 


Theo truyền thống Phật giáo (qua sự hiểu biết lưu truyền từ lâu đời) thì tám dhyana 
trên đây (bốn thuộc thế giới hình-tướng / rupaloka và bốn thuộc thế giới phi-hình-tướng / 
arupaloka) tất cả đều thuộc vào cõi trần tục. Trong số đó không có một thể dạng siêu-tri-thức 
nào (supra-conscious state / thể dạng siêu-tinh-tấn, tức là thể dạng vô cùng sáng suốt tạo ra 
bởi phép thiên định) là sự Giác ngộ cả. Các thể dạng đó vẫn chưa phải là siêu nhiên 
(trencendent), vẫn chưa tiếp xúc được với hiện thực tối hậu (ultimate reality). Ít ra thì đây 
cũng là quan điểm theo truyền thống lâu đời (heo quan điểm từ trước đến nay thì tám dhyana 
- gốm tứ thiên thuộc thể giới hình-tướng và tứ thiên thuộc thế giới phi-hình tướng - tất cả đều 
thuộc vào thế giới trần tục, chưa phải là sự Giác ngô, thế nhưng theo sự giải thích của nhà sư 
Sangharakshita nêu lên trong phần dưới đây, thì bốn thể dạng dhyana thuộc thể giới phi- 
hình-tướng đã là sự Giác ngộ). Dầu sao [đối với truyền thống hiểu biết từ lâu đời] thì các 
dhyana đó ít ra cũng không phải là các thể dạng cảm nhận thuộc vào cõi trần tục. Điều đó có 
nghĩa là các rupa-dhyana (dhyana trong lãnh vực hình-tướng) chỉ biều trưng cho sự hợp nhất 
và tỉnh khiết hóa các năng lực tâm lý ở một mức độ thật cao (có thể hiểu như là thể dạng 
"chánh niệm"), đối với các arupa-dhyana (dhyana phi-hình-tướng) thì chỉ được xem là "gần- 
như-siêu-nhiên" (quasi-trenscendent), nếu có thể nói như vậy, dù rằng thuật ngữ này có vẻ 
khá lạ lùng @øaradoxical / kỳ quặc, khó hiểu). Hãy nêu lên thí dụ về "tri thức vô tận" trong 
dhyana thứ hai (rong thế giới phi-hình-tướng) chăng hạn, điều đó có nghĩa là gì? Trong kinh 


Axs1 


điển Pali chính Đức Phật từng nêu lên hai hay ba lần "hiện thực tối hậu" và xem đó là thể 
dạng "tri thức hoản toàn tinh khiết, rạng ngời và vô tận". Cũng vậy một số các thiền sư Du-dà 
(Yoga) từng cho biết hiện thực cũng chính là "tâm thức tuyệt đối" (absolute spirit). Theo sự 


nhận định này thì có thể hiểu rằng "tri thức vô tận" cũng chính là "hiện thực tuyệt đối", quan 


250 


điểm đó tỏ ra hợp lý hơn cách xem các thê dạng đó (các dhyana của thể giới phi-hình-tướng) 
chỉ đơn giản là một sự thành đạt tâm linh hoàn toàn thuộc vào thế giới trần tục. 


Đến đây chúng ta hãy nêu lên việc "đán nhãn" cho các cảm nhận ( “đán nhãn" ở đây có 
nghĩa là xác định vai trò và vị trí của các thể dạng dhyana trong quá trình hành thiên đưa 
đến sự Giác ngộ). Cách nay nhiều trăm năm, một số các cảm nhận (các thể dạng dhyana 
trong phép thiên định) từng được đán nhãn thật rõ ràng, [thế nhưng sau đó] người ta lại thấy 
xuất hiện các nhãn hiệu khác đáng ngờ vực hơn, khiến chúng ta phải xác định lại việc này, 
hầu phù hợp hơn với các cảm nhận của chúng ta [ngày nay] (nhà sư Sangharakshita cho biết 
Đức Phật từ lúc đẫu từng nêu lên "tri thức vô tận " tức là sự tiếp xúc với "hiện thực tối hậu" 
là sự Giác ngộ, thế nhưng sau đó trên dòng lịch sử diễn tiễn của Phật giáo, các người sau lại 
cho rằng toàn thể tám thể dạng dhyana chưa đúng thật là sự Giải thoát, mà chỉ là kết quả hay 
các sự thành đạt "gân như siêu nhiên", điều đó có nghĩa là tất cả các thể dạng dhyana mà 
người hành thiên đạt được vẫn còn thuộc vào thể giới trần tục. Nhà sư Sangharakshita cho 
rằng cách "dán nhãn" đó không hợp lý vì chính Đức Phật - như đã được nói đến trên đây - 
qua kinh điển Pali - từng cho biết "Tri thức vô tận" cũng chính là "Hiện thực tối hậu" tức là 
sự Giải thoát. Điều đó phù hợp hơn với các cảm nhận của những người hành thiền ngày nay 
về bón thể dạng dhyana trong thế giới phi-hình-tướng). Qua sự suy diễn đó thiết nghĩ mỗi khi 
tìm hiểu bất cứ một văn bản Phật giáo nào, thì chúng ta cũng nên thận trọng,về cả hai phương 
diện: tin tưởng (belief / đức tin hay sự cả tin) và khả năng thụ cảm (recepfivify / khả năng 
nhận thức hay cảm nhận) của mình, và nên xem sự thận trọng đó là thành phần [bất khả phân] 
của quá trình liên kết giữa việc học hỏi và các cảm nhận tâm linh của cá nhân mình. Nếu gác 
sang một bên sự cảnh báo (sự nhận định, xác định) của chúng ta về các cảm nhận qrupa 
dhyana (có nghĩa là xem “sự vô tận của trì thức” hay “sự tiếp xúc với hiện thực tối hậu" qua 
các thể dạng dhyana trong lãnh vực phi-hình-tướng cũng đã là sự Giải thoát), thì theo truyền 
thống (ức là theo sự hiểu biết hậu Đức Phật do người xưa truyễn lại) thì người ta có thể bảo 
rằng sự tiếp xúc của các cấp bậc thật cao trong lãnh vực trần tục với hiện thực tối hậu (ức là 
sự Giác ngộ) chỉ xảy ra khi tâm thức ở thê dạng dhyana - dù là cao hay thấp - và hướng thật ý 
thức (ch tâm) vào sự chuyền tiếp từ trần tục đến siêu nhiên, và đúng vào lúc mà nó bắt đầu 
chiêm nghiệm về hiện thực tối hậu, và chỉ đúng vào thời điểm đó thì các thể dạng dhyana trần 
tục mới khởi sự trở thành sự quán thấy xuyên thấu (vipassana) trong lãnh vực siêu nhiên 
(phân đoạn trên đây khá khúc triết, xin mạn phép tóm lược như sau: theo truyền thống hiểu 
biết từ lâu đời của người xưa truyền lại thì các thể dạng dhyana dù là ở cấp bậc tối thượng 
hiện lên trong lúc hành thiền vẫn chưa phải là sự Giác ngộ, mà chỉ là một sự "chuẩn bị", một 
hình thức "trung gian" trước khi chuyển sang "thế giới siêu nhiên" tức là sự Giác ngộ đích 
thật. Sự chuyển tiếp đó chỉ xảy ra khi tâm thức đạt được các thể dạng dhyana thật cao và 
đúng vào lúc mà nó "bắt đầu" chiêm nghiệm và tiếp xúc với hiện thực tối hậu. Thế nhưng theo 
nhà sư Sangharakshita thì các thể dạng dhyana phi-hình-tướng tạo ra cho người hành thiên 
một tri thức vô tận và một không gian trồng không phi cảm nhận cũng đã là sự Giải thoát, bởi 
vì sau đó sẽ không còn một thể dạng siêu nhiên và tuyệt đối nào khác cả. Hơn thể nữa Sự cảm 
nhận về sự trồng không tuyệt đối đó của tri thức có thể xem như là sự Giải thoát của cả sự 
Giải thoát mang lại từ các thể dạng dhyana trong thế giới phi-hình-tướng, và sự cảm nhận đó 
hay sự ý thức đó cũng còn được gọi là sự Giác ngộ tối thượng). 


251 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Đức Đạt-lai Lạt-ma cho biết Ngài hành thiền từ sáu đến bẩy lần mỗi ngày. Điều đó 
cho phép chúng ta nghĩ rằng trong những lúc hành thiền đó Ngài tiếp xúc và thường trú trong 
Hiện thực tối hậu hay Tri thức vô tận của Ngài, và cũng là sự Giác ngộ của chính Ngài. Tri 
thức vô tận hay Hiện thực tối hậu đó là một thế giới hoàn toàn khác hắn với thế giới mang 
tính cách quy ước và khái niệm của chúng ta, một thế giới chật hẹp và thu nhỏ, giới hạn bởi 
các khả năng nhận biết của lục giác là ngũ giác và tâm thần. Ngoài những lúc hành thiền, Đức 
Đạt-lai Lạt-ma quay trở lại với thế giới hiện tượng đó của chúng ta và cùng cảm nhận về thế 
giới đó không khác gì như chúng ta. Điểm khác biệt duy nhất là sự cảm nhận đó của Ngài đã 
được gạn lọc và tỉnh khiết hóa, xuyên qua bốn thể dạng dhyana trong thế giới hình-tướng, là 
sự tập trung tâm thần, sự hợp nhất năng lực của tâm thức, niềm phúc hạnh, lòng từ tâm 
(metta) và sự thanh thản (upeksa), Các phẩm tính đó hiện lên qua từng ánh mắt, cử chỉ và lời 
nói của Ngài. 


Chúng ta hãy nêu lên một một trường hợp khác, chăng hạn như trong kinh 
Mahaparinibbana-Sutta (Kinh Đại-bát Niễt-bàn - Dhiga-nikaya / Trường Bộ Kinh, DN 16 ) 
có thuật lại Đức Phật trước khi tịch diệt đã hòa nhập vào tám thể dạng dhyana của phép thiền 
định. Dưới đây là một đoạn trích dẫn về sự kiện này nêu lên trong kinh Mahaparinibbana- 
Suia, dựa theo bản dịch tiếng Pháp của bà Jeanne Schut. Thật ra bản dịch này cũng rất gần 
với nhiều bản dịch sang các ngôn ngữ Tây phương khác, chăng hạn như các bản dịch của 
SIster Vajra & Francis Story (1998), Thanissaro Bhikkhu (1998), v.v. 


''Tiết 6.7 - Thế rồi Đức Phật nói với các t)-kheo như sau: "Trong giây phút này, ta 
khuyên các tỳ-kheo phải luôn ghi nhớ là bản chất của bắt cứ một thứ gì do điều kiện mà có 
(conditioned co-production / nguyên lý tương liên, tương kết và tương tạo giữa mọi hiện 
tượng / lý duyên khởi) đều phải tan rã - Vì thế, các tỳ-kheo phải dồn tất cả mọi nồ lực của 
mình, không hê biết mệt mỏi là gì, để phát huy một sự chú tâm thật tròn đây (mindfulness / 
"chánh niệm"), sự tỉnh giác và ý thức". Đấy là những lời cuối cùng của Đức Phật. 


Tiết 6.8 - Sau khi nói lên những lời ấy, Đức Phật hòa nhập vào thể dạng jhana (là 
tiếng Pali, tiếng Phạn là dhyana) thứ nhất. Sau đó Ngài rời khỏi thể dạng này và tuần tự hòa 
nhập vào các thể dạng jhana thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tiếp theo đó Ngài lại rời khỏi thể dạng 
jhana thứ tư (trong thế giới hình-tướng) đề hòa nhập vào bầu Không gian vô tận (jhana thứ 
nhất trong thể giới phi-hình-tướng), sau đó là bâu Tri thức vô tận, tiếp theo là bầu không gian 
của sự Trồng không (Tánh không), và sau hết là bầu không gian Phi-cảm-nhận-nhưng-cũng- 
không-phải-là-không-cảm-nhận (jhana thứ tư trong thế giới phi-hình-tướng). Sau cùng Ngài 
rời khỏi thể dạng này và thực hiện được sự Dừng lại (Cessation / tắt nghĩ, tịch diệt) của tất cả 
mọi giác cảm và nhận thức ”. 


252 


Hiển giả Ananda (đệ tử thân cận luôn bên cạnh Đức Phật) bèn cất lời hỏi Hiển giả 
Anuruddha (một trong mười vị đại đệ tử của Đức Phật, và cũng là em họ của Đức Phát, đã 
đạt được cấp bậc Arhat / A-la-hán, có nhiều quyên năng mâu nhiệm và một sự quán thấy siêu 
việt) như sau: "Này Hiển giả Anuruddha, có phải Đức Phật đã tắt nghỉ hay không?". Hiền giả 
Anuruddha đáp lại: "Này bạn Ananda, không đúng là như thế, Ngài chỉ thực hiện sự Dừng lại 
của tất cả mọi giác cảm và mọi nhận thức (tức là các sự nhận định mang tính cách phân biệt, 
quy ước và khái niệm) ”. 


Tiết 6.9 - Sau đó Đức Phật rời khỏi thể dạng Dừng lại mọi giác cảm và mọi nhận thức 
để hòa nhập vào bầu "Không gian phi-cảm-nhận-nhưng-cũng-không-phải-là-không-cảm- 
nhận", từ thể dạng đó Ngài lại hòa nhập vào bẩu "Không gian Trồng không", vào bầu 
"Không gian của Trì thức vô tận", và [sau cùng] là bầu "Không gian vô tận". Từ Không gian 
vô tận đó Ngài lại hòa nhập vào thể dạng jhana thứ tư (tức là jhana sau cùng và cao nhất của 
thế giới hình-tướng), và sau đó Ngài lại tiếp tục hòa nhập vào jhana thứ ba, thứ hai và thứ 
nhất (quá trình đảo ngược từ thể dạng dhyana siêu việt nhất của thế giới phi-hình-tướng trở 
về thể dạng dhyana thấp nhất trong thế giới hình-tướng). Sau đó Ngài lại rời khỏi thể dạng 
jhana thứ nhất để hòa nhập vào jhana thứ hai, thứ ba và thứ tư (là thể dạng cao nhất trong 
thế giới hình-tướng). Sau cùng Ngài rời khỏi jhana thứ tư đó và nhập diệt" (Đức Phật dừng 
lại và nhập diệt ở vị trí trung gian giữa hai thể giới hình-tướng và phi-hình-tướng). 


Đức Phật sau khi hòa nhập vào thể dạng jhzna cao nhất của thế giới phi-hình-tướng thì 
sau đó lại tuần tự cảm nhận ngược trở lại tám thể dạng jhana từ thê dạng cao nhất trong thế 
giới phi-hình-tướng đến thể dạng thấp nhất trong thế giới hình-tướng, và sau đó lại tuần tự 
hòa nhập trở lại từ thể dạng thứ nhất đến thể dạng thứ tư trong thế giới hình-tướng trước khi 
hoàn toàn nhập diệt. Sự xoay vần đó quả hết sức phủ hợp với y nghĩa của danh hiệu Tathagata 
(Như Lai) mà Đức Phật sử dụng để tự nhận diện mình. Tathagata là một từ ghép và rút ngắn, 
có nghĩa là không đi về đâu cả (tatha-gata) và cũng không từ đâu đến đây (tatha-agara): Ngài 
chỉ đơn giản hòa nhập với Hiện thực và trở thành Hiện thực. 


Một điểm đáng lưu ý khác là Đức Phật nhập diệt ở thê dạng jhana thứ tư của thế giới 
hình-tướng, tức là một thể dạng trung gian giữa hai thế giới hình-tướng và phi-hình-tướng, 
điều có nghĩa là Ngài cùng hòa nhập vào cả hai "khía cạnh" đó của hiện thực, nếu có thê nói 
như vậy. Trong thế giới hình-tướng Ngài có thể hiện lên qua muôn ngàn hóa thân để cứu độ 
chúng sinh, chẳng hạn như qua thân xác của một vị bồ-tát, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là 
một chiếc cầu, bóng mát của một cội cây hay bát nước cho một người đi đường đang khát. 
Các hóa thân đó của Đức Phật dường như cũng đang hiện hữu bên cạnh chúng ta, thế nhưng 
nếu muốn cảm nhận được sự hiện hữu đó của Ngài thì chúng ta cũng phải phát huy được một 
sự thụ cảm thật bén nhạy. 


Trong thế giới phi-hình-tướng Đức Phật là hiện thân của Dharma, của Sự thật tối hậu, 
của Không gian vô tận, hoàn toàn trống không và vắng lặng. Hiện thực đó hay tri thức vô tận 
đó của Ngài dường như cũng đang hiện hữu thật sâu kín bên trong mỗi con người của chúng 


253 


ta hôm nay, thế nhưng vấn đề là chúng ta phải tự mình làm hiện lên Hiện thực đó bên trong 
tâm thức của chính mình. 


Điểm đáng lưu ý sau cùng là theo nhà sư Sangharakshita thì có rất ít những người 
hành thiền có thể đạt được các thể dạng dhyana trong thế giới phi-hình-tướng. Sự nhận xét đó 
của ông có thê là đối với tình trạng ngày nay, bởi vì trên dòng lịch sử Phật giáo dường như 
từng có rất nhiều người đã đạt được Giác ngộ, thế nhưng họ có thể là những người biệt tu 
không ai biết đến, hoặc các đệ tử của họ không đủ sức theo kịp để có thể giải thích và truyền 
lại sự Giác ngộ đó của họ. Qua các bài giảng trên đây, nhà sư Sangharakshita đã mô tả các thể 
dạng dhyana trong phép thiền định thật ngắn gọn, thế nhưng rất rõ ràng, trực tiếp và chính 
xác, giúp chúng ta nhìn lại cuộc sông tâm linh của mình. Nếu chỉ biết chú tâm tu tập các theo 
"phương tiện thiện xảo" thì chỉ là cách khiến mình dần dần tách rời ngày càng xa hơn với 
Giáo huấn của Đức Phật, và trong lâu dài sẽ có thể mang lại cho mình một sự hoang mang 
nào đó. 


Dưới đây xin mạn phép tóm lược lại sự diễn tiến của phép thiền định qua các bài giảng 
37, 38, 39 và 40 của nhà sư Sangharakshita như sau: 


I- Trước hết là tình trạng sinh hoạt bình dị của tâm thức chúng ta trong cuộc sống 
thường nhật, hoàn toàn tùy thuộc vào các chức năng của lục giác, gồm ngũ giác và tâm thần. 
Sự sinh hoạt đó tạo ra cho chúng ta một thế giới thiên cận, chật hẹp và giới hạn, hoàn toàn 
mang tính cách quy ước và khái niệm. Thế giới đó được gọi là thế giới của sự thèm khát, chỉ 
huy và thúc đây bởi các thứ bản năng. Thế giới đó mang tên là ''Kamaloka "'. 


2- Thiền định là một cách thoát ra khỏi thế giới quy ước và chật hẹp mang tính cách 
bản năng đó. Bốn thê dạng thiền định (jhana / đhyana) đầu tiên đưa chúng ta vào một thế giới 
khác, êm ả hơn, an vui và thoải mái hơn, nói chung là một niềm phúc hạnh thật sâu xa. Năng 
lực của tâm thức mình được gom tụ và hợp nhất mang lại một sự nhận thức sắc bén và một 
thể dạng tâm thần thanh thản, thăng bằng và bền vững hơn. Tuy nhiên tất cả các phẩm tính đó 
vẫn còn liên hệ mật thiết với tâm lý và thể xác nơi con người chúng ta, do đó thế giới tạo ra 
bởi bốn thể dạng dhyana đầu tiên vẫn còn thuộc vào thế giới hình-tướng ''Rupaloka"'. 


3- Bốn thê dạng dhyana tiếp theo sau đó sẽ giúp người hành thiền hoàn toàn thoát ra 
khỏi thể giới hình-tướng, giúp mình tiếp xúc với một bầu không gian vô tận và mượn sự tiếp 
xúc và cảm nhận đó đề mở rộng tri thức mình đến vô tận, tạo ra cho mình một sự tiếp XÚC VỚI 
một bầu không gian "phi-cảm-nhận" nhưng cũng "không-phải-là-không-cảm-nhận", và sau 
đó, sâu xa hơn nữa, là một bầu không gian rất thật, thế nhưng trong đó không có bất cứ một 
thứ gì đặc biệt hay cá biệt để mà nhận biết nữa, tương tự như một bầu không gian hoàn Trống 
không và Vắng lặng, một bầu không gian của sự "Dừng lại tuyệt đối", tương quan và liên hệ 
đến cả không gian và thời gian. Đấy là thể dạng dhyana thứ tư trong thế giới phi-hình-tướng 
gọi là “Arupaloka "". 


Bures-Sur-Yvette, 18.05.21 


254 


Bài 41 
Các cửa ngõ mở vào sự giải thoát 


Người ta có thể phân biệt samadhi siêu nhiên (saadli là tiếng Pali và tiếng Phạn, 
kinh sách tiếng Hán gọi là "định", là các pháp tập trung tâm thức thật cao, tạo ra cho người 
hành thiên các thể dạng tâm thần vượt bực gọi là dhyana, kinh sách Hán ngữ gọi là "thiền" 
hay "thiên-na ”) theo nhiều thể loại tùy thuộc vào các khía cạnh khác nhau của hiện thực mà 
người hành thiền hướng vào đó trong khi suy nghiệm (suy /). 


Trong số các samadhi đó có ba thứ chủ yếu và tiêu biêu nhất được xếp vào một danh 
sách chung mang tên là "các cửa ngõ mở vào sự giải thoát", tiếng Pali và tiếng Phạn là 
"vimocaka mukha" (wữnocaka có nghĩa là “sự giải thoát", mukha là "cửa ngõ” và cũng có 
nghĩa là "mở vào” hay "đưa vào”. Ba samadhi hay ba cửa ngõ này sẽ được nhà sư 
Sangharakshita lần lượt giải thích dưới đây). 


Samadhi không dấu hiệu cũng không hình ảnh 


Cửa ngõ thứ nhất được gọi là "samadhi không dấu hiệu, cũng không hình ảnh". Hiện 
thực được suy nghiệm như là sự trống không của tất cả mọi sự tạo dựng [tâm thần] mang tính 
cách khái niệm. Người ta cho rằng không có bất cứ một khái niệm nào khả đĩ có thê gợi lên 
hiện thực [đề hiểu được nó là gì], hơn nữa cũng không có một khái niệm nào có thể mô tả 
giúp chúng ta hiểu được thế nảo là hiện thực. Trên thực tế, người ta xem chữ hiện thực không 
mang một ý nghĩa nào cả, bởi vì thuật ngữ này chỉ là một cách "khái niệm hóa” một cái gì đó 
"không thể khái niệm hóa" được (xin lưu ý cách "định nghĩa" này của hiện thực, bởi vì dưới 
đây nhà sư Sangharakshita sẽ giải thích về sự quán thấy hiện thực, đưa đến sự cảm nhận và 
hòa nhập với nó để trở thành chính nó, và đấy chính là sự Giác ngô). Chính vì vậy nên mỗi 
khi suy nghiệm về hiện thực thì cũng không nhất thiết là phải nghĩ đến thuật ngữ hiện thực 
[có nghĩa là gì], mà chỉ cần hình dung hiện thực như là một cái gì đó hoàn toàn trống không 
về tất cả mọi tín hiệu (signal) có thể tạo ra trong tâm thức bất cứ một sự báo hiệu (mdex, lead) 
nào [hướng dẫn sự suy nghĩ của mình] về bất cứ một thứ gì, hay bất cứ một sự so sánh (phân 
biệ£) nào. 


Samadhi không mang xu hướng hay định hướng nào cả 


Cửa ngõ thứ hai hướng vào sự giải thoát là "samadhi không mang xu hướng hay định 
hướng nào cả". Ở cấp bậc này tâm thức không còn phân biệt (2iscruninafe / nhận định hay 
xác định sự khác biệt) giữa cái này với cái kia, nên không còn mang một chủ đích đặc biệt 
nào, kể cả ý niệm về thời gian: không có quá khứ, chăng phải là hiện tại, cũng không phải là 
tương lai. Vì không có bất cứ một nơi nào (ôi điểm tựa nào) để trụ vào đó (hướng vào, bám 
víu vào đó), nên tâm thức dừng lại nơi mà nó đang hiện hữu - nếu có thê nói như vậy -, và tâm 


255 


thức tự nó cũng chiêm nghiệm về hiện thực như là không có một nơi nào để đi đến, không 
mang một định hướng hay khuynh hướng nào cả, không nghiêng về thứ này cũng chẳng ngã 
theo thứ kia (xin liên tưởng đến thuật ngữ Tathagata / Như Lai mà Đức Phật sử dụng để tự 
nhận diện mình, Tathagata nghĩa từ chương là "chẳng đi về đâu cả mà cũng chẳng từ đâu 
đến ", Ngài ” Chỉ là như thế" và hiện thực cũng "chỉ là như thế") 


Samadhi của sự trống không 


Cửa ngõ thứ ba và cũng là cửa ngõ sau cùng là "samadhi về sự trống không". Hiện 
thực được hình dung như là không mang một bản chất nào cả, không có một đặc tính tự tại 
nào, hầu có thê giúp nhận biết được nó, hay phân biệt được nó với một thứ gì khác. 


Người ta không thể bảo rằng vật này là như thế này, một nhân dạng là phải như thế 
kia, shunyara hay hiện thực là một thứ gì khác (shunyata còn viết là sunyata, là tiếng Phạn, 
tiếng Pali là sunnata, có nghĩa là "trồng không", kinh sách Hán ngữ gọi là "Tánh không", 
cách gọi này thiếu chính xác, bởi vì đã "trồng không" mà còn có cái "tánh" thì chưa phải là 
"trống không”. Hiện thực là một sự trồng không tuyệt đối, sự trồng không của cả sự [ hiểu biết 
về sự trồng không, nếu có thể nói như vậy). Hiện thực không phải là một thứ gì đó khác với 
bất cứ một thứ gì khác [với chính nó]. Nó không có một bản chất đặc biệt (cá b¿¿¡) nào về 
chính nó (nhà sư Sangharakshita mô tả hiện thực và sự trồng không của nó thật ngắn gọn và 
dễ hiểu, xin bái phục. Đức Đạt-lai Lạt-ma thì giải thích sự trống không của hiện thực bằng 
một thí dụ rất cụ thể: nếu cho rằng sự hiện hữu của mình là hoàn toàn trồng không thì cứ hãy 
véo vào cánh tay mình xem có đau hay không? Hiện thực là "rồng không" và ngược lại 
"trống không" cũng chính là hiện thực là như vậy, cả hai - hiện thực và trồng không - không 
có thứ nào mang một bản chất hay một thực thể cá biệt nào cả. Sự trống không đó của hiện 
thực là một "trạng thái tâm thân", một sự "cảm nhận của tâm thức", không mang một chủ 
đích nào, cũng không dựa vào một mốc định hướng nào cả, không có trên cũng không có 
dưới, không có trước cũng chẳng có sau, không tiến lên được cũng không lùi lại được, không 
có điểm khởi hành, cũng chẳng có điển chấm đứt, tất cả chỉ là một cảm nhận thuân nhất và 
hoàn toàn phẳng lặng của tâm thức. Ý nghĩa đó cũng được nêu lên qua câu sau đây trong bản 
Tâm kinh ngắn dùng để tụng: "...hãy bước lên, bước lên, bước sang tận phía bên kia của bờ 
bên kia... /...ødfe gafe, paragafe, parasamgatfe... . Các chữ "tận phía bên kia của bờ bên kia” 
trong câu trên đây nói lên một thể dạng tâm thân hoàn toàn thoát khỏi mọi sự VƯỚNG mắc của 
ngôn từ quy ước và sự hiểu biết khái niệm, phản ảnh một hiện thực phi định hướng và hoàn 
toàn vắng lặng. "Phía bên kia của bờ bên kia" là một sự bất định hướng hoàn toàn, không còn 
một ý niệm vào về không gian và cả thời gian. Tuy nhiên sự bất định hướng đó không phải là 
MmỘI sự tưởng tượng hay mỘI sự hiểu biết hay nhận thức dựa vào lý trí mà là một sự cảm nhận 
trực tiếp của tâm thức. Ngoài ra trong bản Tâm kinh cũng có một câu khác rất nổi tiếng là 
"hình-tướng là trồng không, trồng không là hình-tướng" / "sắc tức thị không, không tức thị 
sắc", câu này nói lên cửa ngõ thứ ba của sự Giác ngộ là "samadhi của sự trồng không"). 


Những gì trên đây, từ việc loại bỏ các chướng ngại tâm thần (“gỡ ứriễn cái") cho đến 
các thê dạng siêu-tri-thức thanh thoát nhất, cũng chỉ [đơn giản] là các thể dạng dhyana - với ý 


256 


nghĩa là các thể dạng tri thức thuộc các cấp bậc thật cao - trước khi có thể trực điện được với 
hiện thực tối hậu. Tuy nhiên, cũng có thể xem các dhyana đó tự chúng cũng là một phương 
tiện luyện tập nhằm mang lại các thể dạng cao siêu đó [của tâm thức]. 


Dhyana là một cái gì đó thật tự nhiên 


Thật ra có rất nhiều điều cần phải bàn thảo về chủ đề này, thế nhưng tôi mạn phép chỉ 
nêu lên một sự nhận xét duy nhất là dhyana là một cái gì đó thật tự nhiên. Lý tưởng nhất là 
mỗi khi thiền định, và ngay vào lúc vừa ngồi xuống và khép mắt lại, thì phải thực hiện được 
ngay thể dạng dhyana (mỗi khi ngôi xuống thì phải "nhập định" ngay). Điều đó phải xảy ra 
thật dễ dàng, không có gì tự nhiên hơn (/ý đưởng hơn nữa là các thể dạng dhyana luôn hiện 
lên với mình trong cuộc sống thường nhật: trước khi ngủ, lúc thức dậy, khi ăn cũng như 
những lúc tản bộ ngắm nhìn thiên nhiên, kể cả trong khi đang làm các công việc thường nhật. 
Trong những lúc đó nếu hợp nhất được năng lực của tâm thức, chủ tâm thật tỉnh giác vào 
từng cử chỉ và tư duy của mình, và mở rộng hơn nữa là sự hiện hữu của mình trong bối cảnh 
chung quanh mình, thì một thể dạng dhyana thuộc một cấp bác nào đó cũng có thể hiện lên 
với mình, thay vì cứ đề cho những sự lo lắng, tính toán, hy vọng, hoang mang, ham muốn... 
xâm chiến tâm thức mình). Trên thực tế nếu chúng ta tạo được cho mình một cuộc sống nhân 
bản thật sự (có nghĩa là phù hợp với bản chất con người của mình), cô nghĩa là trong tuần vừa 
qua, trong tháng vừa qua, hoặc cũng có thể là trong năm vừa qua, ít nhất chúng ta cũng tạo 
được một nếp sống tương đối gần với con người hơn, thì nhờ đó dhyana cũng sẽ tìm thấy một 
vị trí nào đó nơi con người của mình (rong sáu cối của sự hiện hữu, con người giữ một vị thể 
khá cao, vì vậy với tư cách là con người ít nhất chúng ta cũng phải giữ được ưu thể đó trong 
sự sống của mình. Nếu chỉ biết tính toán, mưu mô, tham lam, hận thù, thèm khát, say mê..., có 
nghĩa là chạy theo những sự thúc dục của bản năng, thì chúng ta sẽ không thể nào thiên định 
được, dù có ngôi xuống và giữ thật yên lặng, thế nhưng các xúc cảm bắn loạn sẽ vẫn tiếp tục 
dấy lên bên trong tâm thức mình). 


Thiết nghĩ cũng không cần nêu lên tình trạng liên quan đến cuộc sống thường nhật (có 
nghĩa là chỉ thích sự dễ dãi, không biết cố gắng là gì). Thật vậy mỗi khi tìm cách tập trung 
tâm thức đề thiền định thì không mấy ai trong số chúng ta tránh khỏi uê oải, đôi khi phải cố 
gắng đến nghẹn thở thì mới đủ sức ngồi xuống đề hành thiền. Chúng ta có thể cảm thấy chán 
nản và cho rằng các chuyện đó không đáng làm, các chuyện khác hấp dẫn hơn, chẳng hạn như 
xem ciné hay truyền hình. Thế nhưng thật khôi hài, làm các chuyện đó thì cũng phải cố gắng, 
cũng phải ra sức (phải tập trung sự chú ý), thế nhưng các chuyện ấy chẳng mang lại cho mình 
một thê dạng dhyana nào cả (mà chỉ là cách phung phí năng lực của mình). Trong khi đó nễu 
có gắng loại bỏ các chướng ngại (ñgñ riển cái) trong việc luyện tập thiền định thì ít nhất 
chúng ta cũng có thê đạt được thê dạng dhyana thứ nhất (sự / thái và an vui, một niềm phúc 
hạnh sâu xa hơn, so với cách che lấp các sự lo âu trong tâm thức mình bằng các sự sinh hoạt 
khác). 


Chính vì vậy nên hầu hết các phép luyện tập thiền định không nhất thiết là nhằm mục 
đích trực tiếp mang lại các thể dạng tri thức cao siêu, mà chỉ đơn giản giúp chúng ta loại bỏ 


257 


À N 


các chướng ngại [tâm thần] (ức là ngũ triển cái". Xin mạn phép nhắc lại “ngũ triển cái" là: 
1- sự thèm khát dục tính "tham dục triển cái", 2- sự bất mãn / "sân triển cái", 3- sự lười 
biẾng và đờ đân "hôn trầm thùy miên triển cái", 4- sự bất an và hối tiếc / "trạo cứ hồi quả 
triển cái", 5- sự nghỉ ngờ / "nghỉ triển cái"). Cách luyện tập sự chú tâm hướng vào hơi thở sẽ 
loại bỏ Ntyc chướng ngại của sự xao lãng, cách luyện tập về metta-bhavana đne/ta có nghĩa 
là lòng từ tâm, nhân từ, bhavana có nghĩa là phát huy, triển khai, mở rộng, chữ này rất 
thường thấy trong kinh điển nói chung) sẽ giúp loại bỏ được tính độc ác, v.v. (rong cuộc sống 
thường nhật, nhiều người - từ trẻ con đến người lớn - say mê các trò chơi điện tử, nghe nhạc, 
xem những chuyện vô bồ trên truyền hình hay trên mạng, hoặc suốt ngày không lúc nào rời 
chiếc điện thoại cầm tay, thì đấy chỉ là các cách che lấp "ngũ triển cái" của mình, một cách 
phung phí năng lực của mình, Nếu muốn tạo cho mình một tri thức sáng suốt và tập trung thì 
ít nhất và trước nhất cũng phải lánh xa các sự sinh hoạt vô bồ đó, không nên âm ỉ thiêu đốt 
những ngày tháng trong cuộc sống ngắn ngủi của mình) Nếu chúng ta loại bỏ được các 
chướng ngại bằng các phương cách đại loại như thế, thì các thể dạng [tri thức] thật cao, ít nhất 
là ở cấp bậc thứ nhất (dhyana thứ nhất hay sơ thiên PÃ tất sẽ hiễn hiện với mình thật tự nhiên. 
Người bồ-tát tất nhiên không những chỉ đơn giản luyện tập các phép thiền định [thông 
thường] mà còn phải luyện tập các dhyana paramita, tức là các thể dạng thiền định hoàn hảo 
nhất. Điều đó có nghĩa là người bồ-tát luyện tập thiền định không hẫn chỉ là để mang lại sự an 
bình cho tâm thức, và dù có thực hiện được điều đó đi nữa thì đấy cũng sẽ không phải là cách 
giúp mình được lên thiên đường, và hơn thế nữa dù có thực hiện được sự ước vọng đó đi nữa, 
(tức là được lên thiên đường) thì đây cũng không phải là mục đích của người bồ-tát. Bởi vì 
đối với người bồ-tát thiền định là một thể dạng của Con đường nhằm giúp mình một ngày nào 
đó sẽ đạt được sự Giác ngộ vì sự an lành của tất cả chúng sinh (#gười bồ-tát ước vọng đạt 
được Giác ngộ không phải là để lên thiên đường hay được tiếp dẫn vào cõi cực lạc, mà là để 
đủ sức lưu lại với tắt cả chúng sinh để cùng đương đâu với sự khổ đau của họ Ẳ, 


Đối với người bồ-tát việc luyện tập thiền định không nhất thiết phải từ bỏ mọi sinh 
hoạt bên ngoài. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu muốn thiền định thì phải tìm một nơi yên tĩnh, 
ngồi yên, khép mắt và thực thi một phương pháp luyện tập tâm thần (một phép thiên định) 
nào đó. Thế nhưng kinh sách thường nhắc đi nhắc lại là đối với người bồ-tát dù đang hòa 
nhập với dhyana, thế nhưng đồng thời vẫn phải đủ sức sinh hoạt một cách bình thường. Hai 
thứ đó (thiên định và sinh hoạt trong môi trường sống) có vẻ đối nghịch nhau, thế nhưng thật 
ra đôi với người bồ-tát thì cả hai chỉ là một thứ. Sinh hoạt là mặt ngoài của thiền định, và 
thiền định là chiều sâu của sự sinh hoạt bên ngoài, đây là hai mặt của một đồng tiền. Điều đó 
cũng có thể tạm xem như là mục đích của chúng ta [trong hiện tại], thế nhưng tình trạng đó rất 
có thê sẽ còn tiếp tục kéo dài trước khi thiền định có thể tách ra khỏi sự sinh hoạt bên ngoài 
và ngược lại (cho đến khi nào thiền định chưa hoàn toàn tách ra khỏi các sự sinh hoạt bên 
ngoài, thì sự giải thoát và Giác ngộ đích thật bên trong tâm thức sẽ không thể nào xảy ra 
được, hoặc ngược lại khi nào sự sinh hoạt bên ngoài chưa đứt bỏ được thì sự Giác ngộ vẫn 
còn xa vời). Dù rằng các kinh nghiệm thiền định của mình ảnh hưởng đến cuộc sống thường 
nhật, thế nhưng cũng phải cần đến một thời gian lâu dài trước khi chúng ta có thể thiền định 
trong lúc đang bị kẹt xe hay trong khi đang rửa bát, với hiệu quả mang lại không khác gì như 
những lúc ngồi im trên chiếc tọa cụ (chiếc gối để ngôi trong lúc tọa thiên). 


258 


Ngọn sóng lớn tại Kanagawa 
Tranh bản khắc nỗi tiếng của họa sĩ Nhật bản Katsushika Kokusai, 1760-1849. Tranh được in tay năm 
1830 hay1831 - Metropolitain Museum of Art, New York. Tranh nêu lên hình ảnh một ngọn sóng tại 
Kanagawa nơi hải cảng Yokohama, ngọn sóng to lớn hơn cả núi Phú sĩ, ào ạt và hùng hỗ, tương tự như 
một con quái vật há hốc miệng, sẵn sàng nuốt chửng con người. Thiền định là làm cho năm thứ chướng 
ngại tâm thần ("triền cái"') phải lắng xuống cũng tương tự như làm cho mặt biến tại Kanagawa trở nên 
êm ả và phẳng lặng (hình và lời giải thích do người chuyển ngữ ghép thêm). 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Trong các bài 38, 39, 40 trước đây, nhà sư Sangharakshita giải thích thế nào là các cấp 
bậc thiền định đưa đến sự Giác ngộ, trong bài 41 này nhà sư Sangharakshita nêu lên thật cụ 
thê các phương pháp mang lại các thể dạng tri thức siêu việt đó. Ba trong số các phương pháp 
này được gọi là "các cửa ngõ mở vào sự Giác ngộ”. 


Đức Phật nêu lên các cửa ngõ này trong rất nhiều bài kinh và gọi là samadhi, là các 
phép luyện tập sự tập trung thật sâu giúp chúng ta khám phá và hòa nhập vào các thể dạng 
cảm nhận siêu nhiên bên trong tâm thức mình, và điểm tột đỉnh của các thể dạng đó chính là 
sự Giác ngộ. 


Trong Tạng Kinh có rất nhiều bải mang cùng một tựa là Samadhi Sufta, điều đó cho 
thấy Đức Phật luôn nhắc đi nhắc lại phương pháp chủ yếu này trong việc tu tập của người 
Phật giáo. Trong số này chúng ta hãy chọn một bài kinh ngắn trong Tăng chỉ Bộ kinh 
(Samadhi Sufta, Anguttara Nikaya, AN 4.41) để tìm hiểu và bố túc thêm cho bài giảng trên 
đây của nhà sư Sangharakshita. Bản chuyển ngữ dưới đây của bài kinh này chủ yếu được dựa 
vào hai bản dịch: một bằng tiếng Pháp của Rémy, một dịch giả rất uyên bác nhưng rất kín đáo 
chỉ cho biết tên nhưng không cho biết họ, và một bằng tiếng Anh của nhà sư Thanissaro 
Bhikkhu. 


Bài kinh về phép Tập trung Tâm thần 


259 


Samadhi-Sutta 
(Anguttara Nikaya / Tăng chi Bộ kinh, AN 4.41) 


"Này các tỳ-kheo, có bốn thể loại phát huy sự tập trung tâm thần (samadhi trong bản 
kinh gốc tiếng Pali, chữ samadhi cũng là tiếng Phạn). Vậy bỗn thê loại ấy là gì? 


I- "Đó là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập trung và trau dồi, 
thì nó sẽ mang lại sự thích thú (øleasam / agréable / để chịu, êm ả, an vui) trong thế giới 
hình-tướng (trong bản tiếng Pháp là các chữ "monde visible" có nghĩa là "thế giới trông thấy 
bằng mắt", trong bản tiếng Anh của nhà sư Thanissaro Bhikkhu là "here & now" có nghĩa là 
"tại nơi này và trong lúc này". Ngoài ra cũng có một bản dịch tiếng Anh khác dịch rất từ 
chương là “JoyƒuHl home oƒ the way” / "sự an tru thích thú trên con đường". Trong Đại tạng 
kinh tiếng Việt, các chữ này được dịch là "hiện tại lạc trú”. Trong bản sốc tiếng Pah các chữ 
này là "ditha-dhamma-sukkha-viharana", ditha có nghĩa là cảm thấy, nhận thấy, dhamma 
trong trường hợp này có nghĩa là các hiện tượng, sukkha có nghĩa là an vui hay thích thú, 
viharana có nghĩa là an trú; nói chung thì đó là thể giới hiện tượng, một thế giới cụ thể và 
"trấn tục", nhận biết nhờ vào các khả năng của năm cơ quan giác cảm và tâm thân. Và đó 
cũng là các cảm nhận tiên khởi nhất của một người hành thiển khi bắt đầu ngôi xuống để 
thiên định. Mạn phép dài dòng là vì các chữ này không thống nhất trong các bản dịch khác 
nhau). 


2- Đó là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập trung và trau dồi, 
thì nó sẽ giúp đạt được sự hiểu biết và sự quán thấy (vipassana). 


3- Đó là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập trung và trau dồi, 
thì nó sẽ mang lại sự tỉnh thức (mindfulness / tỉnh giác, "chánh niệm”) và sự cảnh giác (safi / 
alertness / sự tỉnh táo, bén nhạy, tỉnh tưởng). 


4- Đó là cách phát huy sự tập trung tâm thân, và sau khi đã được tập trung và trau dôi, 
thì nó sẽ hoàn toàn loại bỏ được các ô nhiễm tâm thần (các sự suy nghĩ miên man, các xúc 
cảm đu loại, nói chung là các sự điên đạt và sôi sục tâm thần / mental agitation, @ffluen1s). 


Vậy, này các tỳ-kheo, cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập 
trung và trau dồi sẽ mang lại sự thích thú trong thế giới hình-tướng, có nghĩa là gì? 


Đấy là trường hợp người tỳ-kheo, sau khi đã tách ra khỏi sự thích thú dục tính, tách ra 
khỏi các thể dạng tâm thần bắt lợi, sẽ hòa nhập và thường trú trong thể dạng jhana thứ nhất 
(còn gọi sơ thiên), là niềm hân hoan (pifi / rapture / exaltation / sự vui sướng hay hứng khởi) 
và sự thích thú (sukha / pleasure /]oy / sự dể chịu, vui thích, êm ả) phát sinh từ sự tách rời đó, 
kèm theo với các tư duy và sự suy nghiệm (/rong bản tiếng Pháp các chữ này là "pensées & 
rớflexions" có nghĩa là các sự suy nghĩ và suy nghiệm hay ngẫm nghĩ; trong bản tiếng Anh 


260 


của nhà sự Thanissaro Bhikkhu là các chữ "directed thought & evaluation" có nghĩa là "sự 
suy nghĩ mang một chủ đích rõ rệt và các sự đánh giá hay lý luận"; trong bản gốc tiếng Pali 
là “vitakka & vicara”, vitakka có nghĩa là tư duy hay sự suy nghĩ, vicara có nghĩa là tính toán 
hay lý luận về một cái øì đó. Nói một cách tổng quát thì trong Jhana thứ nhất, người hành 
thiên cảm thấy thanh thoát và an vui, thế nhưng tâm thức vẫn còn tiếp tục suy tư và ngẫm 
nghĩ đủ mọi thứ chuyện). 


Với sự lắng xuống của tư duy và các sự suy nghiệm, người tỳ-kheo sẽ hòa nhập và an 
trú trong Jhana thứ hai (hj thiên), là sự tĩnh lặng nội tâm và sự hợp nhất của tâm thức, sẽ 
không còn tồn lưu bất cứ một tư duy hay một sự ngẫm nghĩ nào (không còn suy nghĩ miên 
man hay suy nghiệm dựa vào sự hiểu biết quy ước và khái niệm), mang lại [cho mình] niềm 
hân hoan (hứng khởi) và sự thích thú, phát sinh từ sự tách rời đó (hân hoan và thích thú hiện 
lên trong jhana thứ nhất tiếp tục tôn lưu nhưng trở nên cô đọng và sâu sắc hơn trong jhana 
thứ hai sau khi tách rời khỏi các sự suy nghĩ miên man và sự lý luận trong jhana thứ nhất). 


Với sự mờ nhạt (an biến dân) của niềm hân hoan, người tỳ-kheo sẽ an trú trong sự 
thanh thản (upekkha / equanimous / “xả”) của sự tỉnh thức (rmindƒfulness / "chánh niệm”) và sự 
hiểu biết minh mẫn, và nhờ đó người tỳ-kheo sẽ hòa nhập vào jhana thứ ba (2n thiên), mang 
lại [cho mình] các cảm nhận dễ chịu trên thân thê mà những người cao quý (noble ones / tiếng 
Pali là kalyana-mita, tiếng Phạn là kalyana-mitra; kalyana có nghĩa là cao quý, đạo hạnh, 
nhiễu kinh nghiệm trên đường tu tập; mita hay mitra có nghĩa là bạn hữu hay người đồng 
hành, nói chung là những người - tại gia hay xuất gia - uyên bác, đạo hạnh, có nhiễu kinh 
nghiệm trong lãnh vực thiển định. Kinh sách Hán ngữ gọi họ là các "thiện tri thức", các chữ 
này dường nhự không mang ý nghĩa gì cả) mô tả như là 'sự thanh thản (eqguanữmous) và tỉnh 
thức (mindful / tỉnh giác, tỉnh táo, thường được gọi là "chánh niệm”) của một người an trú 
trong sự thích thức. (Đức Phật không trực tiếp mô tả thể dạng thanh thản và thích thú đó mà 
chỉ cho biết đó là các sự cảm nhận do những người "cao quý" nêu lên. Điều đó phải chăng là 
vì thể dạng này nói lên các cảm nhận cá nhân, có thể khác biệt giữa những người hành thiên 
với nhau, và dưới một góc cạnh nào đó phải chăng cũng có thể hiểu là Đức Phật đã vượt xa 
hơn các thể loại cảm nhận này trong thế giới hình-tướng và đó chỉ là các cảm nhận của 
những người đang luyện tập thiên định?). 


Với sự buông bỏ các cảm nhận thích thú và cả đớn đau trong tâm thức - tương tự như 
sự tan biến trước đây của các sự thích thú và đau buồn - người tỳ-kheo sẽ hòa nhập và an trú 
trong jhana thứ tư (ứ hiên), là thể dạng tỉnh khiết của sự thanh thản (upekkha / "xả"), không 
còn tồn lưu bất cứ một thoáng thích thú hay đớn đau nào nữa cả (sự thanh thản hiện lên trong 
jhana thứ ba trở nên tuyệt đối và hoàn toàn phẳng lặng trong jhana thứ trr). 


Đấy là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập trung và trau dồi 
thì nó sẽ tạo ra một sự an trú dễ chịu (pleasant / agréable / an vui, thanh thoát, êm ả) trong thế 
giới hình-tướng (xin nhắc lại đó là thế giới hiện tại /here & now, một thế giới có thể trông 
thấy hay cảm nhận được / monde visible, và cũng có nghĩa là thể giới thực tại hay hiện thực). 


261 


Vậy, này các tỳ-kheo, sự phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được tập trung 
và trau đồi sẽ mang lại sự hiểu biết và quán thấy (vipassana), thì điều đó có nghĩa là gì? Điều 
đó có nghĩa là người tỳ-kheo chú tâm vào sự cảm nhận ánh sáng, hướng sự chú tâm của mình 
vào sự cảm nhận về ban ngày, dù đang là ban đêm hay ban ngày, dù là ban ngày hay ban đêm. 
Nhờ vào tâm thức minh mẫn không một bóng tối đó, người tỳ-kheo sẽ phát huy được một tâm 
trí minh bạch. Này các tỳ-kheo, đấy là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã 
được tập trung và trau dôi, thì nó sẽ mang lại sự hiểu biết và quán thấy. 


Vậy, này các tỳ-kheo, cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được sự phát 
huy và trau đồi, sẽ mang lại sự tỉnh thức và cảnh giác, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có 
nghĩa là đối với người tỳ-kheo các giác cảm phải được nhận biết khi chúng hiện ra, phải được 
nhận biết khi chúng đang hiện hữu, phải được nhận biết khi chúng chấm dứt. Các tư duy phải 
được nhận biết khi chúng hiện lên, phải được nhận biết khi chúng đang hiện hữu, phải được 
nhận biết khi chúng chấm dứt. Các sự nhận thức phải được nhận biết khi chúng hiện lên, phải 
được nhận biết khi chúng đang hiện hữu, phải được nhận biết khi chúng chấm dứt. Này các 
tỳ-kheo, đấy là cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được phát huy và trau dồi, 
thì nó sẽ mang lại sự tỉnh thức và cảnh giác. 


Vậy, này các tỳ-kheo, cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được phát 
huy và trau dôi sẽ loại bỏ được các ô nhiễm tâm thần, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có 
nghĩa là người tỳ-kheo phải theo dõi sự xuất hiện và tan biến của năm thứ cấu hợp (kinh sách 


`. 


Hán ngữ gọi là "ngũ uấn "). 


I- Đây là hình-tướng (rupa / form / "sắc uẫn" / tức là thân thể"), đây là sự xuất hiện 
của hình-tướng, đây là sự biến mất của hình-tướng. 


2- Đây là giác cảm (vedana / ƒeeling / "thọ uân”), đây là sự xuất hiện của giác cảm, 
đáy là sự tan biên của giác cảm. 


3- Đây là sự nhận thức (sanna / perception / "tưởng uẩn" / sự nhận biết), đây là sự 
xuất hiện của sự nhận thức, đáy là sự chám dứt của sự nhận thức. 


4- Đây là sự tạo tác tâm thân (sankhara / fabrication / "hành uẩn" / các sự diễn đạt 
của tâm thần ), đây là sự xuất hiện của sự tạo tác tâm thần, đây là sự châm dứt của sự tạo tác 
tâm thần. 


5- Đây là ri thức (vinnana / consciousness / "thức uấn" /trí thức), đây là sự xuất hiện 
của tri thức, đây là sự chấm dứt của tri thức. 


Này các tỳ-kheo, đấy là các cách phát huy sự tập trung tâm thần, và sau khi đã được 
tập trung và trau dôi, thì chúng sẽ mang lại sự chấm dứt hoàn toán các ô nhiễm tâm thần (các 
sự tạo dựng trong tâm thức, các sự suy tư và hiểu biết quy ước và khái niệm, cùng các thứ xúc 
cảm đu loại, nói chung là các sự sôi sục trong tâm thức). 


262 


Này các tỳ-kheo, đấy là bốn phương cách phát huy sự tập trung tâm thần". 


k;k‡k 


Có rất nhiều bản dịch bài kinh này sang các ngôn ngữ Tây phương, mỗi bản dịch đều 
có đôi chút khác biệt hoặc một vài nét độc đáo. Trên phương diện tổng quát, nếu muốn tìm 
hiểu bất cứ một sự kiện nào thì phải đặt sự kiện ấy vào khung cảnh không gian và thời gian 
của nó. Nguyên lý tương liên tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng - pratityasamutpada 
/ interdependance - cho biết là nếu tách rời một sự kiện ra khỏi khung cảnh của nó là cách cắt 
đứt sự liên kết của nó với bối cảnh làm phát sinh ra nó. Điều đó có thể khiến sự hiểu biết của 
chúng ta về sự kiện đó sẽ bị lệch lạc. 


Những lời giảng của Đức Phật là dành cho con người của thời đại Ngài, và Ngài giảng 
cho họ bằng ngôn ngữ của quê hương Ngài, là một thứ thổ ngữ của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), 
có nguồn góc từ tiếng Phạn cô. Ngài không giảng cho họ bằng tiếng Pali hay tiếng Phạn cải 
tiến còn lưu lại đến nay, bởi vì các thứ tiếng này chỉ bắt đầu xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 
II trước Tây lịch. Việc dịch thuật kinh sách vì vậy thật hết sức tế nhị. 


Dù rằng thông điệp và tư tưởng của Đức Phật vượt không gian và thời gian, thế nhưng 
nêu muốn truyền đạt trung thực trí tuệ đó của Ngài trong các xã hội ngày nay thì trước hết 
bằng mọi cách phải tìm hiểu ý nghĩa nguyên thủy trong các lời giảng của Đức Phật, và sau đó 
phải chuyền thành ngôn ngữ hiện đại, thích nghỉ hơn với từng xã hội và từng quốc gia. Thí dụ 
nếu dùng tiếng Hán đề giảng Dharma / Dhamma cho người Việt Nam thì dường như sẽ không 
mấy người thấu triệt được chính xác và nghiêm chỉnh, nếu không muốn nói là một chuyện khá 
khôi hài, đấy là chưa nói đến Phật giáo trong thung lũng sông Hằng đã bị biến dạng rất nhiều 
sau khi được đưa vào Trung quốc. 


Trở lại với trường hợp bài kinh Sømadhi Surta trên đây thì độc giả có thể tìm hiểu 
thêm qua bản gốc bằng tiếng Pali và cả các bản dịch sang các ngôn ngữ Tây phương, các tư 
liệu này có thể tìm thấy khá dễ dàng trên các trang mạng. Trái lại bản dịch tiếng Việt trong 
Đại Tạng Kinh thì khá khó tìm, bởi vì các bài giảng thuộc Tăng chi Bộ kinh (Anguttara 
Nikaya) với gần mười ngàn bài ngắn, được sắp xếp liên tục theo chủ đề và thể loại, nhưng 
không tách ra thành từng bài kinh riêng rẽ với tựa bằng tiếng Pali, và cũng không được đánh 
số theo quy tắc quốc tế. Dưới đây là một vài địa chỉ giúp người đọc tìm bài kinh này trên 
mạng: 


- Bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu: 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.041.than.htm]l 
https://www.dhammatalks.org/suttas/ỈAN/AN4_41.html 


- Bản dịch tiếng Anh của Bhikkhu Sujato: 
https://suttacentral.net/an4.41/en/suJato 


263 


- Bản dịch tiếng Đức của Nyanatiloka Thera (1907): 
https://suttacentral.net/an4.41/de/nyanatiloka 


- Các bản dịch song ngữ, Pali - Anh ngữ và Pali - Pháp ngữ: 
http://www.buddha-vacana.org/sutta/anguttara/04/an04-041.html 
http://www.buddha-vacana.org/fr/sutta/anguttara/04/an04-041.html 


- Bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong Đại Tạng Kinh: 
https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-tang-chi-bo-chuong-4-bon-phap-I I 1508.html 
https://www.budsas.org/un1u-kinh-tangchibo/tangchi04-0406.htm 
https://buocdauhocphat.com/kinh-tang-ch1-bo-chuong-1v-bon-phap-v-pham-rohifassa 


Đối với bản dịch tiếng Việt này thì qua các địa chỉ trên đây, còn phải dò tìm thêm về 
đoạn nói đến bản kinh này trong các mục như sau: Cương 1V - Bốn Pháp, V. Phẩm 
Rohitassa, (1) (41) Định. Do vậy, nhằm tránh việc tìm kiếm khá rắc rối cho các độc giả muốn 
tìm hiểu thêm về bản dịch tiếng Việt này trong Đại Tạng Kinh, xin mạn phép ch ép lại bản 
kinh này trong phần Phụ lục dưới đây. 


Ngoài ra cũng có một trạng mang tiếng Anh nêu lên khoảng hai mươi bản dịch của bài 
kinh này sang các ngôn ngữ khác nhau của nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có trích 
dẫn bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu: 

https://suttacentral.net/an4.41 

https://suttacentral.net/an4.41/vi/minh_ chau 


Phụ Lục 


Kinh Tăng Chỉ Bộ — Anguttara Nikaya 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Chương IV — Bốn Pháp (I) - (41) Định 
(tức là "Bài kinh về phép Tập trung Tâm thân" /Samadhi-Sutia - AN 4.41) 


3k>k>k 
1.— Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn? 
Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có 
định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 
Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh 
giác. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận 
các lậu hoặc. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện 
tại lạc trú? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bắt thiện... chứng đạt và an trú sơ thiên 
... thiên thứ hai... thiên thứ ba ... thiên thứ tư. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc 
trú. 


264 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
được tri kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế 
nào thời đêm như vậy, đêm như thể nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không 
có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được 
tri kiến. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh 
niệm tỉnh giác? 

Ở đáy, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ 
chấm dứt được rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm 
dứt được rõ biết; tâm khởi lên được rõ biết, tầm an trú được rõ biết, tâm chẳm dứt được rõ 
biết. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm 
tỉnh giác. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do tàm cho sung mãn, đưa đến đoạn 
tận các lậu hoặc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn: “Đây là sắc, đây 
là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứa; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây 
là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứa; đây là các hành, đây là các hành tập 
khởi, đây là các hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các 
lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về vấn đê này, Ta có nói đến trong phẩm về 
mục đích, trong kinh gọi là “Các câu hỏi của Punnaka ”. 


6. 

Do tư sát, ở đời, 

Các sự vật thắng, liệt, 

Không vật gì ở đời, 

Làm vị ấy dao động. 

An tịnh, không mở mịt, 

Không phiên não, không tham, 
Ta nói vị ấy Vượt, 

Qua khỏi sanh và già. 


Bures-Sur-Y vette, 04.06.21 


265 


Bài 42 


Prajña paramita 
hay sự hiệu biệt siêu việt vê hiện thực 


Dù đã phát động các cô gắng như trên đây (rong việc luyện tập thiên định) thê nhưng 
chúng ta vẫn không phát huy được các cấp bậc dhyana (jhana / thiên / thiên-na / các cấp bậc 
lắng sâu của tâm thức) thật cao, thì qua một vài cảm nhận nào đó về dhyana mà mình đã thực 
hiện được, chúng ta cũng có thể phát huy prajna (prajfña là tiếng Phạn, tiếng Pali là pañña, có 
nghĩa là Tri tuệ), là thể dạng paramita thứ sau (chữ paramita có nghĩa là sự hoàn hảo hay 
toàn thiện, kinh sách Hán ngữ dịch âm là ba-la-mát-đa. Nguyên nghĩa của chữ này là “vượt 
sang bờ bên kia" / "đáo bỉ ngạn"), và cũng là thể dạng paramita cao nhất. Hậu ngữ jfña trong 
chữ prajña có nghĩa là sự hiểu biết và tiền ngữ pra thì đơn giản chỉ có nghĩa là sâu sắc 
(intense), do đó có thê hiểu chữ prajfña / trí tuệ là một sự hiểu biết vượt bực (cxtreme / lối 
tượng), một sự hiểu biết siêu việt, và cũng có nghĩa là sự hiểu biết về bản chất của hiện thực, 
về shunyata (sự trồng không, còn gọi là Tánh không trong kinh sách Hán ngữ'). 


(Trên đây của nhà sự Sangharakshita nêu lên hai đường hướng tu tập trong Phật 
giáo: luyện tập thiên định và sự phát huy trí tuệ. Cả hai đường hướng đó đều rất quan trọng, 
chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong phân ghi chú dưới đây). 


Nghĩa từ chương của chữ shunyata là sự trống không (vacuity, emptiness) hay trống 
rỗng (void, vacuum). Thế nhưng sự trống không đó không mang ý nghĩa đối nghịch với sự 
tròn đầy (full), mà đúng hơn là một thê dạng vượt lên trên tất cả mọi hình thức đối nghịch, kể 
cả trên phương diện ngôn từ. Shunyata là chủ đề trọng yếu nhất trong toàn bộ tập kinh "Toàn 
thiện trí tuệ" (Pra/ñãparamita Hrdaya, còn gọi là Bát-nhã ba-la-mát-äa tâm kinh, là bộ kinh 
đồ sô và quan trọng nhất của toàn thể Đại thừa. Người Tây phương gọi bộ kinh này là The 
Perƒfection oƒ Wisdom. Ngoài ra cũng xin mạn phép nhắc thêm là Đức Phật từng thuyết giảng 
rất nhiều về shunyata trong các kinh điển bằng tiếng Pali, qua các hình thức ứng dụng cụ thể 
và thiết thực, tuy nhiên cũng có nhiều bài kinh nêu lên thật sâu sắc khái niệm này. Bảy thế kỷ 
sau đó, và sau khi Đại thừa đã được hình thành, thì Nagarjuna / Long thụ mở rộng và khai 
triển thêm, biến khái niệm này trở thành một học thuyết triết học siêu hình gọi là Trung quán 
⁄#Madhyamak4a), và cũng là chủ đề chính yếu nhất trong toàn bộ hệ thống kinh sách Đại thừa. 
Tập Hoàn thiện Trí tuệ (Bá/-nhã ba-la-mát-ẩa tâm kinh) gồm chung hơn 30 bản kinh khác 
nhau (guan trọng nhất trong số đó là Tâm kinh, Kinh Kim cương và Kinh hoa sen), có nhiều 
phiên bản rất dài (bản dài nhất gồm hơn 100 000 câu), nhưng cũng có những phiên bản ngắn 
hơn, trong số này có Kinh Kim cương và Tâm kinh. Tâm kinh là một bản kinh thật ngắn 
(dùng để tụng) nhưng vô cùng cô đọng, tiêu biểu cho giáo huấn và các kết quả thực hiện 
(experience / các sự thành đạt) của toàn bộ kinh điền Hoàn thiện Trí tuệ. 


266 


Một số kinh nêu lên hai muơi hoặc ba mươi hai cấp bậc shunyata (sự trống không) 
khác nhau, thế nhưng tựu trung thì cũng chỉ có bốn cấp bậc chủ yếu nhất. Bốn cấp bậc này 
không phải là bón thê loại hiện thực khác nhau, mà chỉ là bốn cấp bậc quán thấy (penefrafion, 
insieht / sự quán nhận, thấu triệt hay khả năng thâm nhập) của trí tuệ về hiện thực tối hậu, 
tuần tự từ thấp lên cao. Các cấp bậc đó gợi lên một ý niệm - thật ra thì cũng chỉ đơn thuần là 
một ý niệm - về bản thê (wa/ure) và thực chất (conrain, hold) của prajña (rí tuệ). Các cấp bậc 
của trí tuệ cũng vậy, cũng chỉ đơn giản là một sự phân loại, đúng với ý nghĩa từ chương của 
thuật ngữ này, [bởi vì] các cấp bậc ấy cũng chỉ là các sự tạo tác tâm thần (các sự fạo dựng của 
tâm thức) mang tính cách khái niệm, các cấp bậc ấy tự chúng không hề là một "sự vật" [cụ 
thể] hay một sự cảm nhận nào cả. Nếu nói theo thiền học Zen thì đấy là trường hợp nhiều 
ngón tay cùng trỏ vào một mặt trăng [duy nhất] (dưới đây nhà sư Sagharakshita sẽ lần lượt 
nêu lên bốn thể loại hiện thực tương ứng với bốn cấp bậc trí tuệ nói đến trên đây). 


Sự trống không của những øì do điều kiện mà có 


(Xin nhắc lại nguyên lý căn bản nhất trong Phật giáo liên quan đến sự vận hành của 
toàn thể vũ trụ, tiếng Phạn gọi là Pratityasamutpada. Nguyên lý đó nêu lên sự tương liên, 
tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng trong thế giới, từ vô hình đến hữu hình, từ bên 
trong tâm thức cho đến bên ngoài là vũ trụ. Kinh sách Hán ngữ gọi nguyên lý này là "Lý 
duyên khởi", các học giả và triết gia Tây phương thường gọi là "Sự tạo tác do điễu kiện mà 
có”/Conditioned Co-production. 


Nguyên lý đó cho biết là mọi hiện tượng sở đĩ "có" là nhờ vào sự tương liên và tương 
tác giữa chúng với nhau. "Một" hiện tượng không thể tự nó hiện hữu riêng rẽ và độc lập được 
Không có một hiện tượng đơn thuần nào rong thế giới cả. Hãy nêu lên một thí dụ cụ thể: sở 
đĩ mình “có” là do hay nhờ vào cha mẹ mình, sở đĩ cha mẹ mình "có" là do hay nhờ vào ông 
bà mình, v.v. Do vậy sự hiện hữu của mình không phải là một sự hiện hữu đơn thuần mà là 
kết quả của một sự cấu hợp của trùng trùng điệp điệp các hiện tượng. Bên trong tâm thức của 
mình cũng vậy, bất cứ một xúc cảm hay một tư duy nào cũng phải do nhiều yếu tổ và thành 
phân liên kết với nhau làm phát sinh ra chúng. Vì vậy, tất cả mọi hiện tượng đêu mang tính 
cách "cấu hợp" có nghĩa là gỗm thật nhiều yếu tố và thành phần cùng kết hợp với nhau để tạo 
ra chúng. Thế nhưng sự kết hợp đó không bên vững, mà luôn biến đổi, tạo ra một thể giới 
hiện tượng thường xuyên trong tình trạng chuyển động và đổi thay. 


Vậy chúng ta hãy nêu lên thêm một thí dụ khác khúc triết hơn về nguyên lý tương liên 
trên đây, chẳng hạn như ý niệm về sự hiện hữu của Trời hay Thượng đề. Ý niệm đó liên hệ với 
khả năng hình dung và tưởng tượng của chúng ta, nói một cách khác thì đó là một sự tạo tác 
hay tạo dựng của tâm thức, xuyên qua tư duy và xúc cảm của con người. Đông thời các tư duy 
và xúc cảm đó lại liên hệ với tánh khí, giáo dục, văn hóa, gia đình, xã hội, v.v... nói chung là 
tùy thuộc vào sự vận hành tâm lý của mỗi cá thể trong khung cảnh sống của cá thể ấy. 
Thượng đề do đó cũng là kết quả của một sự kết hợp gôm thật nhiều yếu tố và thành phẩn. 
Nói một cách khác thì Trời hay Thượng để lệ thuộc vào sự hình dung của tâm trí con người và 
không thể hiện hữu bên ngoài cái tâm trí đó của con người. Tóm lại ý niệm về Trời hay 


267 


Thượng đề cũng chỉ là một hiện tượng "cầu hợp”, tương tự như tắt cả các hiện tượng khác. T 
niệm về Thượng đề hay Trời, kể cả ÿ chí, chủ đích và hành động của Vị ấy cũng luôn biến đổi 
và được hình dung khác nhau qua các tín ngưỡng khác nhau và các nên văn hóa khác nhau, 
qua không gian và thời gian lịch sử khác nhau. 


Sở đĩ mạn phép dài dòng và nhắc đi nhắc lại về nguyên lý này trong Phật giáo là vì 
Đức Đạt-lai Lạt-ma từng khuyên bảo chúng ta: "Hãy cứ lập đi lập lại một điều nào đó nếu 
cân, dù mệt mỏi, chán nản hay phải có găng đến đâu cũng vậy". Nguyên lý tương liên tương 
tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng vô cùng vững chắc, không có một ngoại lệ nào cả trong 
thế giới hiện tượng này. Năm vững được nguyên lý đó sẽ giúp chúng ta hiểu được dễ dàng 
hơn bài giảng này của nhà sư Sangharakshita. 


Sau hết cũng xin mình định một điều quan trọng là thí dụ về T' hượng để nêu lên trên 
đáy qua góc nhìn của nguyên lý tương liên và tương tác giữa mọi hiện tượng, không phải là 
một sự phê phản nào cả, mà đơn giản chỉ là các luận cứ triết học, khoa học và tâm lý học 
nhằm cảnh giác chính chúng ta, những người Phật giáo, nên nhìn vào hiện thực một cách sâu 
sắc và khách quan hơn, hình dung tín ngưỡng của mình mình bạch và sáng suốt hơn, vượt lên 
trên xúc cảm và các sự tạo tác tâm thân, bởi vì các sự sinh hoạt tâm thần đó là những gì có 
thể mang lại hoang mang, tạo ra khổ đau thêm cho mình mà thôi). 


Vậy trước hết chúng ta hãy nêu lên sự trống không của những gì do điều kiện mà có, 
gọi là samskrta shunyata (samskrta là tiếng Phạn, có nghĩa là do sự kết hợp mà có / 
compounded obJects, tức là các hiện tượng "cầu hợp” do điều kiện mà có). Sự hiện hữu do 
điều kiện mà có (conditioned) - tức là sự hiện hữu dưới thể dạng hiện tượng và cũng có thể 
gọi là sự hiện hữu tương đối - nhất thiết chỉ là trỗng không: trống không ở đây có nghĩa là 
trống không về các đặc tính của [những gì] “Phi-điểu-kiên" (Unconditioned). Theo Phật giáo 
[những gì] Pñ¿-điểu-kiện gồm có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất là niềm phúc hạnh (#liciy / 
một niềm hạnh phúc hoàn hảo, sâu xa và lâu bên). Đặc tính thứ hai là sự trường tồn 
(permanent), thế nhưng sự trường tồn đó không mang ý nghĩa một sự kéo dài mang tính cách 
thời gian, mà đúng hơn là các kích thước trong đó không có thời gian và cả không gian. Đặc 
tính thứ ba của Phi-điễu-kiện là tính cách rất thật trên phương diện tối hậu (øói một cách khác 
"Phi- điều-kiện " là một sự hiện hữu bắt biến, vượt thoát sự chỉ phối của nguyên lý "tương liên, 
tương tác và tương tạo", và cũng có nghĩa là vượt thoát khỏi sự biến động và đổi thay của thế 
giới hiện tượng). 


Sự hiện hữu do điều kiện mà có nói lên sự bất toại nguyện (&hổ đau), vô thường 
(không trường tôn) và không thực (chỉ là trống không) trên phương diện tối hậu, do đó nó 
không hàm chứa các đặc tính trên đây [của Phi-điểu-kiện] (để giúp hiểu được khái niệm này, 
chúng ta hãy trở lại với thí dụ đơn giản và cụ thể đã được nêu lên trên đáy: sự hiện hữu của 
mình là nhờ cha mẹ mình và vô số các yếu tô khác đề mà "có", vì vậy sự hiện hữu đó là một 
sự hiện hữu do vô số các điễu kiện làm phát sinh ra nó. Vô số các điểu kiện đó thường xuyên 
ở trong tình trạng chuyển động và đổi thay, và tình trạng đó chính là nguyên nhân tạo ra mọi 


268 


thứ khổ đau cho mình. Thoát ra khỏi tình trạng lệ thuộc, khổ đau và vô thường đó là cách đạt 
được thể dạng Phi -điêu-kiện, là một sự Giải thoát đích thát). 


Sự trống không của Phi-điều-kiện 


Cấp bậc thứ hai của shunyata là sự trống không của Phi-điêểu-kiện (ức là Phi duyên 
khởi nếu nói theo kinh sách Hán ngữ, và cũng có nghĩa là không do "duyên khởi" mà sinh ra). 
Nếu có một trí tuệ tương xứng với cấp bậc này (ức là hiểu được sự trồng không của Phi- 
điều-kiện là øì) thì chúng ta tất sẽ hiểu được Phi-điểu-kiện không hề hàm chứa các đặc tính 
của sự hiện hữu đo-điểu-kiện-mà-có. Ñó không mang tính cách bất toại nguyện. Nó không 
mang tính cách vô thường và cả sự vô thực thê tương đối (relative unreality. Đề hiểu được ý 
niệm này, chúng ta hãy trở lại với thí dụ VỀ sự trồng không của sự hiện hữu của chính mình 
do Đức Đạt-lai Lạt-ma nêu lên, và cũng đã được nói đến trong trong bài 41 trước đây: nếu 
cho rằng sự hiện hữu của mình mang tính cách "vô thực thể " tức là "rồng không", thì hãy cứ 
cứ thử véo vào cánh tay mình xem có đau hay không? Điều đó cho thấy tính cách "vô thực 
thể" hay sự "trống không" của sự hiện hữu của mình là một sự "tương đối". Nếu mở rộng hơn 
nữa thì chúng ta sẽ thấy quy luật "nguyên nhân - hậu quả" dù không thể tạo ra các tác động 
đổi với tính cách vô thực thể hay sự trồng không tuyệt đối về sự hiện hữu của mình, thế nhưng 
nó vẫn có thể gây ra cảm giác đau nhói trên cánh tay mình trong thế giới thực thể, tức là thể 
giới do điều kiện mà có. Điều đó cho thấy tính cách thực thể của mình chỉ là tương đối, và đó 
cũng là sự hiện hữu của mình trong thể giới hiện tượng), bởi vì các thứ ây chỉ là bản chất của 
những gì đo-điêu-kiện-mà-có. Điều đó cũng tương tự như các bạn không thể tìm thấy PÕi- 
điểu-kiện bên trong những gì đdo-điểu-kiện-mà-có, hoặc ngược lại cũng không tìm thấy những 
gì do-điêu-kiện-mà-có bên trong Phi-điêu-kiện! 


Cả hai cấp bậc shunyata đó (sự rồng không của những gì "do-điều-kiện-mà-có" và sự 
trồng không của "Phi-điểu-kiện") đều được nói đến trong tất cả các tông phái và học phái 
Phật giáo, và cả hai đều nói lên phương cách tiếp cận nhị nguyên (Sự sư nghĩ mang tính cách 
phân biệt, chẳng hạn như: chủ thể - đối tượng, cái này - cái kia, v.v.), thật cần thiết trong giai 
đoạn đầu tiên của cuộc sống tâm linh của mình (ức là các bước đầu trong việc tu tập). Trong 
giai đoạn đầu tiên đó, chúng ta nên suy nghĩ như thế này: "Nơi này là những gì do điều kiện 
mà có (đuyên khởi) và nơi kia là Phi-điều-kiện (ức là sự Giải thoát, không lệ thuộc vào các 
điều kiện, không do duyên khởi mà có), tôi mong sao có thê bước từ nơi này đề đến được nơi 
kia". Và cũng rất có thể là các bạn sẽ phải để ra thật nhiều năm trong cuộc sống tâm linh của 
mình để nghiền ngẫm về sự kiện "những gì do-điêu-kiện-mà-có" cũng chỉ là "những gì do- 
điều-kiện-mà-có", và "Phi-điểu-kiện " cũng chỉ là "Phi- điều-kiện " (đó là cách làm cho sự suy 
nghĩ nhị nguyên tức là sự phân biệt phải tan biến: địa ngục - cực lạc là một thứ, luân hồi - 
giải thoát cũng vậy, cũng chỉ là một thứ, v.v... Tất cả đêu là trồng không, và đó sẽ là cấp bậc 
quản nhận thứ ba VỀ sự trồng không của hiện thực. Cấp bậc này sẽ được nói đến dưới đáy). 


Sự trồng không to lớn 


269 


Thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải tập nhìn và tập cảm nhận các thứ như rupa 
và shwnyara, hình-tướng và trống không, những gì "do-điểu-kiện-mà-có" và "Phi-điểu-kiện ", 
samsara (cõi luân hồi) và nirvana (niết bàn), con người bình đị và chư Phật..., tất cả [các thứ 
ấy, các sự quán nhận nhị nguyên ấy] trên phương diện tối hậu cũng chỉ là một thứ, mang cùng 
một bản thể như nhau, cùng thuộc vào một hiện thực duy nhất. Điều đó chính là sửwnyafa ở 
cấp bậc thứ ba, một sự "trống không to lớn" gọi là zahashunyara, trong đó tất cả mọi sự phân 
biệt đều tan biến hết. Mahashunyara là cách nhìn vào sự phân biệt giữa những gì đo-điêu-kiệ- 
mà-có và cả Phi-điểu-kiện cũng tự bó cũng chỉ là Trống không. Sự phân biệt chỉ đơn giản là 
sản phẩm của tư duy mang tính cách nhị nguyên, không hàm chứa một giá trị vững chắc nào 
cả trên phương diện tối hậu. Sự Trồng không đó sở dĩ được gọi là to lớn là vì chúng ta - và cả 
những vị đã đạt được các cấp bậc tâm linh thật cao - tất cả đều rất sợ biến mất bên trong sự 
trống không to lớn đó (nói một cách nôm na là tắt cả mọi người dù là ở cấp bậc tâm linh nào 
cũng đêu "sợ chết" trước sự trồng không to lớn do chính mình hình dung ra cho mình. Những 
người có đức tin càng lớn càng tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ được lên thiên đường, thể 
nhưng trong hiện tại thì mình vẫn cứ sợ chết, sợ cái trống không to lớn luôn ám ảnh tâm thức 
mình). Chúng ta chỉ muốn bám víu vào cách suy nghĩ nhị nguyên: mình và kẻ khác, cái này và 
cái kia (địa ngục và thiên đường). Thế nhưng cuối cùng thì tất cả các thứ ấy (các hình-tướng 
phát sinh từ sự hiểu biết khái niệm và cách suy nghĩ nhị nguyên) cũng sẽ ra đi. Sự Trỗng 
không to lớn chẳng khác gì như một cái hang cọp, đầy ngõ ngách với các vết chân lưu lại 
khắp nơi, thế nhưng chẳng có một vết chân nào cho thấy là đã tìm được lối thoát. Trên 
phương diện tối hậu, sự sợ hãi của các bạn chính là nguyên nhân khiến các bạn chỉ mong 
được lưu lại [mãi mãi] trong sự trống không to lớn đó (ức là thể giới hiện tượng này). chằng 
qua là vì chính "các bạn" (“cái tôi” của các bạn) và cả sự "sợ hãi" của các bạn là nguyên nhân 
khiến các bạn chăng bao giờ thoát ra khỏi nó cả (cái tôi hay cái ngã của mình cùng với sự sợ 
hãi của mình trước sự trồng không to lớn khiến mình bám víu vào cái thể giới này để mãi mãi 
chuyển động và luân hôi với nó). Nó sẽ nuốt chửng tất cả những gì tạo ra bởi cách nhìn nhị 
nguyên của chúng ta (các sự tạo tác tâm thân của chúng ta và cả chúng t4). 


(Tư duy nhị nguyên - tạo ra sự phân biệt và các sự tương phản hay đối nghịch - khiến 
con người hình dung ra một Đẳng toàn năng, to lớn, trường tôn và hiện hữu cùng khắp, đối 
nghịch và tương phản với con người nhỏ bé, vô thường, đây lo âu và sợ hãi của chính mình. 
Chủ đích sâu kín của sự tạo dựng ra Đáng Toàn năng đó là để tìm một sự che chở, một lỗi 
thoát. Thế nhưng thế giới hiện tượng này chỉ là một cái hang cọp to lớn. Tuy đây rẫy ngõ 
ngách và các vết chân lưu lại, thể nhưng trong cái hang đó dường như chẳng thấy vết chân 
nào tìm ra lối thoát, bởi vì lẫn mò theo các vết chân và các ngõ ngách trong hang cũng chỉ là 
cách dọ dẫm loanh quanh. Hơn nữa những người mò mẫm trong đó cũng có thể bất ngờ chạm 
trán nhau, trách cứ và gây sự với nhau, đưa đến các cuộc xung đột triển miên bên trong cái 
hang cọp của các thứ hiện tượng do-điều-kiện-mà-có, luôn trong thể dạng liên kết chằng chịt 
với nhau) 


Sự trồng không của trống không 


270 


Cấp bậc thứ tư của shunyata là sự trống không của trống không. Điều đó cho thấy sự 
trồng không chính nó và tự nó cũng chỉ là một khái niệm, một thuật ngữ, một âm thanh (một 
t duy, một sự hình dung, một sáng tạo của tám thức). Khi cảm nhận được mahashunyata (sự 
trồng không to lớn, tức là cấp bậc cảm nhận thứ ba của sự trồng không đã được nói đến trên 
đây), thì người ta vẫn còn tiếp tục bám víu vào các tư duy tỉnh tế, các cảm nhận nhị nguyên 
tinh tế, thế nhưng trên phương diện tối hậu thì tất cả các thứ ấy cũng sẽ phải được loại bỏ. Khi 
nào chúng ta đạt được shunyata-shunyata (sự /rồng không của trồng không) thì chăng còn bất 
cứ gì để có thể nói lên được nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một sự Im lặng đính tai 
(deafening /assourdissant / điếc tai, không còn nghe thấy bất cứ gì nữa) 


« Gafe gafe paragafe parasamgate bodhi svaha » 


Trong số toàn bộ tập kinh Hoàn thiện Trí tuệ (The Perƒection oƒ Wisdom, tiếng Phạn là 
(Prajñaparamitãä Hrdaya / Bát nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh, là bộ kinh đồ sô và quan trọng 
nhất của toàn bộ giáo huấn Đại thừa, gốm chung nhiều bản kinh khác nhau, đã được nói đến 
trên đây), thì bản Tâm kinh là bản nỗi tiếng nhất. Sở dĩ gọi là Tâm kinh là vì nó cất chứa con 
tim, là những gì tinh anh và chủ yếu nhất trong giáo huấn của toàn bộ tập kinh Hoàn thiện Trí 
tuệ. Câu chủ yếu nhất và cũng là câu kết thúc trong bản Tâm kinh này là câu mantra (câu fng 
mang tính cách mẫu nhiệm) sau đây: "gafe gate paragate parasamngate bodhi svaha" (kinh 
sách Hán ngữ dịch âm là "yết để vết đề ba la yết đề bô đề tát bà ha). Nếu dịch một cách từ 
chương, có nghĩa là không dịch được hết ý nghĩa trong đó, thì câu này đại khái sẽ là: "bước 
lên, bước lên, bước sang phía bên kia, hoàn toàn sang phía bên kia của bên kia - sự Giác ngộ 
- Sự thành công!"”. 


Người ta có thể xem câu mantra trên đây biểu trưng cho bốn cấp bậc shunyata (bón 
cấp bậc trồng không). "Bước lên" có nghĩa là bước ra khỏi sự hiện hữu do điều kiện mà có, và 
cũng có nghĩa là thoát khỏi thế giới. Đó là sự cảm nhận về bản chất trống không của những gì 
do điều kiện mà có, để tiếp tục tiến lên thêm. 


sau đó là “bước sang tận phía bên kia”. Câu này có nghĩa là sau khi rời khỏi những gì 
do điều kiện mà có thì chúng ta sẽ bước vào "phía bên kia" tức là bước vào [lãnh vực] Phi- 
điều-kiện, và sau đó thì chăng có một nơi nào khác đề có thể vượt thêm được nữa. 


Sau cùng là “hoàn toàn bước sang phía bên kia”, có nghĩa là vượt lên trên sự phân biệt 
giữa những gì do điều kiện mà có (uyên khởi) và cả Phi-điều-kiện (Phi duyên khởi), điều đó 
có nghĩa là đã thực sự thực hiện được “hoàn toàn ở vào phía bên kia ”. 


(Có nhiều cách giải thích với ít nhiều khác biệt về câu mantra này trong Tâm kinh. 
Trong bài 41 trước đây, câu này cũng đã được người chuyển ngữ ghi chủ thêm. Đức Đạt-lai 
Lạt-ma cũng có giải thích rất tường tận và chỉ tiết về câu mantra này trong quyển sách "Tâm 
điểm của Thiên định - Khám phá tâm thức thần bí nhất" "The Heart oƑ Medilation, 
Discovering Innermost Awareness", trong chương IV, tiểu đề Trí tuệ, phân thứ Nhất - Hoang 


271 


Phong chuyển ngữ - độc giả có thể tìm đọc quyển sách này trên trang mạng Thư Viện Hoa 
Sen). 


Sau hết chúng ta sẽ đạt được sự Giác ngộ hay bodhi. Chữ bodhi (bồ đê) không nằm 
trong cầu trúc của câu mà chỉ là một lời thốt lên: 8odi!, Tỉnh ngộ, Giác ngội!. Trong sự Tỉnh 
ngộ tôi thượng ngay cả shunyata (ống không) cũng không còn mang một ý nghĩa nào nữa cả. 
Chữ “suaha" (rát bà ha) ở cuỗi câu mantra là lời kết thúc, thường thấy nêu lên trong nhiều câu 
mantra khác, đó là cách nói lên một điều tốt lành, một sự thành công, một sự hoàn tất. Các 
bạn đã hoàn tất được công việc của mình, các bạn đã đạt được mục đích của các bạn, các bạn 
đã thực hiện được sự Giác ngộ. Các bạn đã vượt được tất cả bốn cấp bậc shunyata, và Trí tuệ 
đã được phát huy trọn vẹn. Đại thừa (Mahayana) tất nhiên không hề nắm giữ độc quyền [khái 
niệm] shunyafa (+ nhắc thêm sự trống không của hiện thực từng được Đức Phát nêu lên rất 
cụ thể và thiết thực trong rất nhiêu bài kinh, sau đó trên dòng tiến hóa của Phật giáo, ÿ niệm 
này đã được nhấn mạnh và triển khai thêm để trở thành một học thuyết triết học siêu hình 
trong Phật giáo Đại thừa). Phật giáo cô xưa (tức là Giáo huấn nguyên thủy của Đức Phật 
trong thung lũng sông Hằng, đại diện ngày nay là Phật giáo Theravada) tuy sử dụng một 
thuật ngữ khác hơn, thế nhưng cũng nói lên cùng một sự cảm nhận như vậy (ức là ý niệm về 
shunyata nêu lên trong Đại thừa). Đó là cách cho biết khi nào sự quán thấy siêu nhiên hiện ra 
thì cấp bậc bước vào dòng chảy (iiếng Pali là sotapamna, là cấp bậc đâu tiên trong số bốn cấp 
bác tu tập. Kinh sách Hán ngữ gọi là "nhập lưu”) sẽ được thực hiện, và điều này sẽ xảy ra 
nhờ vào một trong ba cửa ngõ thoát tục (emancipation), và một trong số ba cửa ngõ đó là 
shunyata samadhi (sự cảm nhận sâu xa về shunyata hay sự trồng không. Nói một cách vắn tắt 
hơn là khi nào đã quán thấy được một trong số ba cấp bậc trồng không của hiện thực, dù là ở 
cấp bậc nào, thì người tu tập cũng sẽ hoàn tất được cấp bậc đâu tiên trong cuộc sống tâm 
linh của mình, đó là sự gia nhập vĩnh viễn vào một Tăng đoàn). Theo quan điểm của Phật 
giáo Theravada thì cách nêu lên các cấp bậc shunyata khác nhau của Đại thừa chỉ là cách dễ 
khiến người tu tập rơi vào tình trạng giải thích dông dài (verbiage), thế nhưng thật ra chủ đích 
khi nêu lên các cấp bậc đó nhất thiết chỉ là để loại bỏ chúng [dễ dàng hơn] mà thôi. Sự xác 
định theo từng cấp bậc một là cách giúp chúng ta tuần tự tách rời ra khỏi chúng, và đấy cũng 
là cách giúp chúng ta "vượt hăn sang phía bên kia" nhờ vào cách ý thức được thật cụ thê các 
cấp bậc "trước đó" [mà mình đã vượt qua được]. Phật giáo Theravada cho biết khi nào đạt 
được một sự hiểu biết trong sáng không quá từ chương về shunyata thì sự phân biệt [theo từng 
cấp bậc một| sẽ không còn cần thiết nữa. 


Quả đúng là có một sự khác biệt giữa shunyata về những gì do điều kiện mà có và 
những gì không do điều kiện mà có. Thế nhưng cho đến khi nào chúng ta không còn nhìn vào 
ý niệm shunyata một cách quá từ chương theo ý nghĩa của "từng chữ một", thì chúng ta sẽ 
chẳng phải cần "bước sang phía bên kia" (rức là cách thăng tiễn theo từng cấp bậc một). 
Chúng ta có thê xem hầu hết vốn liễng giáo lý ( zzởng) Đại thừa chỉ đơn giản là một hình 
thức trình bày (71sfrafion ⁄ diễn đại) hơn là một sự đại diện (representation) [cho toàn bộ 
Phật giáo | hay một sự tách biệt thật sự [so với Giáo huấn của Đức Phật]. Tốt hơn hết nên xem 
ý niệm về bốn cấp bậc và ba mươi hai thê dạng shunyata (êu lên trong một số kinh sách Đại 
frừa) chỉ là một phương tiện giúp chúng ta đạt được một sự hiểu biết toàn diện và minh bạch 


272 


hơn hiện thực là gì (gua một góc nhìn thật tổng quát thì Đại thừa chỉ đơn giản là một sự thích 
ứng của Giáo huấn của Đức Phật với các nên văn hóa khác nhau và cả sự tiễn hóa chung của 
tr trởng nhân loại, nhưng phân cốt lõi thì vẫn giữ được một giá trị vô song, vượt khỏi các 
kích thước không gian và cả thời gian). 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Trong câu mở đầu của bài giảng này nhà sư Sangharakshita nêu lên trưởng hợp nếu 
chúng ta không đạt được các kết quả mà mình mong muốn trong việc luyện tập thiền định thì 
một vài dhyana /hana, thiên hay thiên-na, tức là các thể dạng lắng sâu của tâm thức tạo ra 
bởi phép thiên định) dù chỉ là sơ đăng mà mình đạt được cũng có thể giúp mình phát huy 
prajña tức là trí tuệ. Nhận xét này thật hết sức quan trọng trong việc tu tập Phật giáo nói 
chung. 


Trên phương diện tổng quát, có hai cửa ngõ giúp người tu tập bước vào con đường 
Phật giáo, đó là Thiền định và Trí tuệ. Thiền định là một sự cảm nhận trực tiếp và siêu nhiên 
về các thể dạng sâu kín nhất của tri thức mình. Qua một góc nhìn nào đó thì sự cảm nhận ấy 
không cần đến một sự hiểu biết siêu việt nào của trí tuệ cả, ngoại trừ các phép thiền định phân 
giải, và do đó bất cứ ai cũng có thể thiền định được. Tuy nhiên, đối với những người không 
thích hợp với phép luyện tập này, thì sự phát huy trí tuệ sẽ là cửa ngõ thứ hai dành cho họ. Trí 
tuệ thường đòi hỏi phải có một sự suy tư sâu sắc, một sự hiểu biết minh bạch và một khả năng 
lý luận sắc bén, hầu giúp mình tiếp cận với hiện thực tối hậu. 


Thế nhưng cả hai cửa ngõ đó - thiền định và trí tuệ - đều phải được mở ra bởi một cửa 
công to lớn hơn chung cho cả hai cửa ngõ, đó là sự tập trung tâm thần thật sâu và thật vững 
chắc gọi là samadhi (“đ;z”). Khi nào tâm thức vẫn còn hoang mang và bị phân tán, thì cả hai 
cửa ngõ đó sẽ vẫn còn khép kín với mình. Thật ra cả hai cửa ngõ hay đường hướng tu tập trên 
đây ở một mức độ nào đó sẽ cùng hỗ trợ cho nhau: thiền định góp phần mở mang trí tuệ, và trí 
tuệ trợ giúp thêm cho việc luyện tập thiền định được hiệu quả hơn. Thế nhưng sau hết cũng 
không nên quên một điều rất quan trọng là động cơ thúc đây chúng ta bước vào hai cửa ngõ 
đó là lòng từ bi vô biên đối với chính mình và tất cả chúng sinh. 


Trên đây là mô hình đơn giản hóa của Con đường Phật giáo nói chung. Các phương 
tiện tu tập thiện xảo (upaya) thì rất nhiều, kinh sách cho biết có đến 84 000 phương tiện thiện 
xảo (một con số tượng trưng), thê nhưng tất cả cũng chỉ là các phương pháp tu tập giai đoạn 
và đại chúng, không giúp mình đi nhanh và đi xa được. Sau hết xin độc giả thứ lỗi về những 
lời ghi chú quá dài dòng của người chuyên ngữ đã được ghép thêm vào bài giảng này của nhà 
sư Sangharakshita, chăng qua là vì một số khái niệm triết học nêu lên trong bài giảng này có 
thể là không quen thuộc lắm đối với một vài độc giả chăng? 


Bures-Sur-Yvette, 15.06.21 


273 


Bài 43 
Prajña hay năm thể dạng trí tuệ 


Suy tư về shunyata (sự trồng không) là cách phát huy trí tuệ tốt nhất nhằm mang lại 
một sự thăng tiền tuần tự qua các cấp bậc thâm nhập (penetration / quán thấy, thấu triệt) ngày 
càng cao hơn về hiện thực. Tuy nhiên cũng vẫn còn một phương pháp tu tập khác có thể mang 
lại cùng một sự thăng tiễn như vậy qua các thể dạng thâm sâu của trí tuệ, đó là cách dựa vào 
năm jñana tức là năm thê dạng hiểu biết, hay năm khía cạnh trí tuệ khác nhau. 


(Chữ jñana trên đây là tiếng Phạn, tiếng Pali là ñãna, trước hết có nghĩa là sự hiểu 
biết nói chung, tức là sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Thế nhưng sự hiểu biết đó cũng 
có thể biến cải và triển khai thêm để biến nó trở thành ImỘt sự hiểu biết sâu xa hơn. Sự hiểu 
biết thứ hai đó được gọi bằng một thuật ngữ khác là prajña, là một sự hiểu biết mang nặng 
tính cách trực giác hơn là lý trí, và có thỂ xem Sự hiểu biết đó như là một sự “cảm nhận” sâu 
xa của tâm thức, nhất là đối với thể giới hiện tượng chỉ phối sự hiện hữu của chính mình. 
Kinh sách Hán ngữ dịch chữ prajJña là trí tuệ, thuật ngữ trí tuệ đã trở thành quen thuộc trong 
kinh kính sách Hán ngữ và cả tiếng Việt. Các ngôn ngữ T ây phương cũng không có từ nào 
tương đường với chữ prajfña trong tiếng Phạn, do đó thường đông hóa chữ này với các chữ 
wisdom trong tiếng Anh và sagesse trong tiếng Pháp, thế nhưng các chữ này cũng chỉ có 
nghĩa là một cách hành xử đúng đắn hay một sự hiểu biết khôn khéo hay khôn ngoan, hơn là 
MỘT sự hiểu biết mang tính cách triết học và tâm linh, do vậy không phản ảnh trung thực được 
ÿ nghĩa của thuật ngữ prajña trong giáo lý Phật giáo. Đấy là lý do khiến nhà sư 
Sangharakshita đã dùng thẳng từ tiếng Phạn là prajña để nói lên sự hiểu biết vượt bực đó. 
Dưới đây nhà sư Sangharakshita sẽ tuần tự nêu lên năm thể dạng khác nhau của trí tuệ). 


Trí tuệ về dharmadhatu 


Trí tuệ tiên khởi nhất là trí tuệ đharmadhatu (iên ngữ dharma trong chữ dharmadhatu 
là tiếng Phạn, tiếng Pali là dhamma, là một thuật ngữ quan trọng nhất và cũng "quen thuộc" 
nhất trong Phật giáo, kể cả trong nên văn hóa Ấn độ nói chung. Thuật ngữ này mang ý nghĩa 
rất bao quát và đa dạng, không thể giải thích hết được trong khuôn khô những lời ghi chú 
này. Trong lãnh vực Phật giáo, chữ dharma hay dhamma mang hai ý nghĩa chủ yếu nhất: ý 
nghĩa trước hết là "Giáo huấn của Đức Phật" và ý nghĩa sau đó là "tất cả mọi hiện tượng” 
trong thể giới, dù là hữu hình hay vô hình và kể cả các hình thức vận hành của chúng trong 
thế giới. Chữ "hiện tượng" trong ý nghĩa thứ hai có thể là tư duy, tác ý cùng các xúc cảm 
trong tâm thức và cả những gì mà tâm thức có thể hình dung và nhận thức được trong thể giới 
bên ngoài. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ dharma / dhamma là "pháp 3% mang chung cả hai ý 


nghĩa trên đây, thế nhưng ý nghĩa chính và từ chương của chữ "pháp" trong tiếng Hán là luật 
pháp, điều này có thể khiến gây ra một sự hoang mang hay hiểu sai về một thuật ngữ chủ yếu 


nhất trong Phật giáo. Các học giả Tây phương không dịch chữ này mà dùng thẳng tiếng Pali 


274 


hay tiếng Phạn, và thật ra thì chữ này không thể nào dịch được sang một ngôn ngữ khác, vì 
đó là một từ đặc thù thuộc nên tư tưởng, văn hóa và tín ngưỡng Ấn độ. Hậu ngữ dhafu trong 
chữ dharmadhatu trên đây có nghĩa là các thành phân "cơ bản" hay "sơ đẳng", phản ảnh thể 
giới hiện tượng / realm oƒ phenomena, và đó cũng chính là thế giới mà chúng ta nhận biết 
được xuyên qua năm giác quan của mình cùng với sự diễn đạt của tâm thức mình. Kinh sách 
Hán ngữ dịch chữ dhaftu này là "giới” và dịch chữ dharmadathu là "pháp giới”, trong trường 
hợp này chữ "pháp" / dharma /dhamma sẽ mang ý nghĩa là "hiện tượng" tức là các "thành 
phân cơ bản tạo ra thế giới", nhưng không có nghĩa là "thế giới luật pháp", và càng không có 
nnghĩa là "lãnh vực giáo huấn của Đức Phát”). Trí tuệ về dharmadhatu cũng là trí tuệ sơ đẳng 
(cơ bản) nhất (sự hiểu biết thông thường của chúng ta về các hiện tượng trong thế giới, một 
sự hiểu biết mang tính cách quy ước và khái niệm), trí tuệ thứ nhất này cùng với bốn trí tuệ 
tiếp theo sau đó thật ra cũng chỉ là các thể dạng khác nhau [của một trí tuệ duy nhất]. Chữ 
dhatu có nghĩa là thể giới, lãnh vực hay lãnh địa, nhưng cũng có nghĩa là toàn thê thiên hà 
(cosmos) gồm toàn thể các vũ trụ (universe), và chữ đharma thì có nghĩa là hiện thực, sự thực 
hay sự tồi hậu. Tóm lại chữ dharmadhatu có nghĩa là vũ trụ qua các thể dạng biểu lộ của hiện 
thực (mamifestation oƒ reality / sự hiển lộ, phát lộ của hiện thực, tức là sự chuyển động của 
thế giới xuyên qua nguyên lý tương liên tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng), hoặc 
hoàn toàn thắm đượm bởi hiện thực. Điều đó cũng tương tự như ánh nắng mặt trời chan hòa 
toàn thể thái dương hệ, hoặc tương tự như thiên hà (cosmos) gồm chung trong đó tất cả các 
ngân hà, mặt trời và thế giới, kể cả muôn loài chúng sinh cùng các thiên nhân, tất cả những 
thứ ây đều bị thâm nhập bởi hiện thực. Thiên hà (cosmos) ở đây có nghĩa là một lãnh địa 
Œield / địa giới) và sự vận hành của nó thì cũng chăng khác gì như một trò chơi, một cách 
diễn đạt, một sự phát tán (exuberance / tuôn trào, khởi động, dồn dán) của hiện thực (nếu trở 
lại với cách dịch chữ dharmadhatu là "pháp giới”, trong kinh sách Hản ngữ, thì thuật ngữ 
này quả không nói lên được ý nghĩa sâu sắc và bao quát của chữ dhatu - với ý nghĩa là "hiện 
tượng" - ít nhất là theo sự giải thích trên đây của nhà sư Sangharakshita). 


Trí tuệ về dharmadhatu là sự hiểu biết về toàn thể thiên hà (cosmos) thắm nhuằần bởi 
hiện thực, do đó hiện thực cũng không khác gì với chính nó ( fuệ hay sự hiểu biết đó về 
hiện thực cũng chính là hiện thực). Điều đó không có nghĩa là thiên hà bị xóa bỏ (oblrerafed / 
xóa mờ, che khuất hay loại bỏ): nhà cửa, cây cối, đồng ruộng, đàn ông, đàn bà, mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao..., tắt cả vẫn còn nguyên như vậy. Thế nhưng trong lúc này (ức là qua trí tuệ 
về dharmadharu) thì chúng ta trông thấy các thứ ấy đều bị xâm chiếm và thắm nhuần bởi hiện 
thực. Thứ này không ức chế /1àm lu mờ, che khuái) thứ kia. Trông thấy thiên hà (cosmos) thì 
cũng chăng khác gì như trông thấy hiện thực, trông thấy hiện thực thì cũng như trông thấy 
thiên hà. Rupa (/hân xác) là shunyata (ống không), shunyata (rồng không) là rupa (thân 
xác): tức là hình-tướng là trống không, trống không là hình-tướng, và đó cũng là câu đã được 
nêu lên trong Tâm kinh (sắc tát thị không, không tất thị sắc"). Trong Phật giáo Tantra (Kim 
cương thừa), trí tuệ đharmadhatu được biểu trưng bởi vị Phật Vairocana (7} Lô Xá Na Như 
Lai, còn gọi là Đại Nhật Như Lai / 2 R#ZR) mang tính cách khuôn mẫu (archefype /quy tóc, 
lý tưởng), và cũng được gọi là vị Phật "Chiếu sáng", có nghĩa là soi sáng cả thiên hà (cosmos), 
tương tự như mặt trời soi sáng toàn thể vòm trời (nói chung trí tuệ dharmadatu là khía cạnh 
trí tuệ rộng lớn và cùng khắp, nhận biết được toàn thể thể giới và cả bản chất của nó. Trong 


275 


Kim cương thừa, năm thể dạng trí tuệ được biểu trưng bởi năm vị Phật khác nhau. Trí tuệ về 
dharmadhatu là trí tuệ thứ nhất. Dưới đây nhà sư Sangharakshita sẽ tiếp tục giải thích về bốn 
thể dạng trí tuệ khác, biểu trưng bởi bốn vị Phật khác). 


Trí tuệ tương tự như một tắm gương 


Trí tuệ thứ hai là trí tuệ "tương tự như một tắm gương”. Tâm thức Giác ngộ trông thấy 
được tất cả những gì hiện ra, đồng thời cũng hiểu được bản chất đích thật của tất cả, hoàn toàn 
tất cả, tương tự như một tắm gương phản chiếu tất cả mọi sự vật một cách trung thực. Nếu 
nhìn thật sâu vào bên trong tâm thức Giác ngộ thì người ta sẽ trông thấy được tất cả, và đây 
cũng chính là sự quán thấy của Sudhana (ểên gọi của một nhân vật, kinh sách Hán ngữ dịch 
tên gọi này là Thiện Nha hay Thiện tài) nói đến trong kinh Gandavyuha Sutra (Kinh Hoa 
Nghiêm, một số chỉ tiết về tập kinh quan trọng này của Đại thừa sẽ được nêu lên trong phân 
ghi chú dưới đây). Suđhana là một người (/w hành trẻ tuổi) phiêu bạt khắp nơi để tìm sự thật. 
Đoạn chủ yếu nhất của tập kinh này (ức là chương sau cùng và cũng là phân đúc kết toàn bộ 
tập kinh) thuật lại khi Sudhana tìm đến một bảo tháp tráng lỆ tại miền nam nước Ấn, và sau 
khi bước vào trong thì trông thấy toàn thể thiên hà (cosmos) tỏa rộng đến vô tận, tương tự như 
nhìn vào một tắm gương, thế nhưng toàn thể thiên hà đó đều nằm gọn bên trong bảo tháp 
nguy nga. Trên thực tế bảo tháp là biểu tượng của bodhicitta (bô-đề tâm), và cũng chính là 
tâm thức Giác ngộ (kinh sách Hán ngữ dịch chữ bodhicita là "bồ-đ tâm ", bodhi có nghĩa là 
giác ngộ, cita có nghĩa là tâm thức, dù thuật ngữ "bô-đề tâm" đã trở thành quen thuộc với 


^ , 


chúng ta, thể nhưng nếu dịch hẳn sang tiếng Việt là "tâm thức Giác ngộ" / Enlightenment 


mỉnd / I'esprit Éveillé, thì có thể là dễ hiểu cho người Việt Nam hơn chăng ?) 


Tất cả những gì hiện hữu đều phản chiếu từ những nơi sâu kín của tâm thức Giác ngộ, 
thế nhưng tâm thức Giác ngộ thì lại không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ một thứ gì phản 
chiếu vào bên trong chính nó. Nếu đem đặt một vật gì đó trước một tấm gương thì vật ấy sẽ 
phản chiếu thật trung thực vào bên trong tắm gương. Nếu thay vào vật ấy bởi một vật khác thì 
tắm gương sẽ phản chiếu đúng với vật đã được thay thế. Nếu xê dịch tắm gương hay vị tri của 
vật phản chiếu thì người ta sẽ không còn trông thấy hình ảnh phản chiếu trước đây trong tâm 
gương nữa. Tâm thức Giác ngộ cũng tương tự như vậy: nó phản chiếu tất cả, thế nhưng chẳng 
có bất cứ một thứ gì dính vào bên trong nó. Trái lại đối với tâm thức không-giác-ngộ của 
chúng ta thì các hình ảnh phản chiếu sẽ bám chặt bên trong tâm thức đó của mình. Hơn nữa, 
không những chúng bám chặt trong đó mà còn quyện vào nhau và trở nên rối bời („ng gì 
chúng ta cảm nhận được bằng lục giác - ngũ giác và tâm thân - sẽ tác động với nhau đưới sự 
chỉ phối của các sự hiểu biết quy ước và công thức săn có trong tâm thức, tức là những gì mà 
chúng ta thừa hưởng từ văn hóa, giáo dục, xã hội, môi sinh và cả nghiệp quá khứ của mình. 
Các tác động đó sẽ tạo ra mọi thứ xúc cảm và tác ý, và đó cũng là nguồn gốc sâu xa nhất của 
"vô mình", đưa đến mọi thứ khổ đau và cả sự "tạo nghiệp" trong tương lai). Thế nhưng bên 
trong tâm thức Giác ngộ thì sẽ không có bất cứ một tác động chủ quan hay một phản ứng bám 
víu nào xảy ra cả, mà chỉ là một thể dạng khách quan tỉnh khiết và hoàn hảo. Đó là trí tuệ 
"tương tự như một tắm gương sol", biểu trưng bởi vị Phật Akshobhya (Phật A-súc hay Bắt 
động Như lai / ®#l#I2R), có thân hình màu xanh dương đậm, là một vị Phật không hề biết xao 


276 


động là gì (chữ akshobhya là tiếng Phạn có nghĩa là "bất động" / immovable, không lay 
chuyển). 


Trí tuệ bình đẳng và thuần nhất 


Trí tuệ thứ ba là "trí tuệ bình đăng và thuần nhất". Sở dĩ trí tuệ đó được gọi là bình 
đẳng và thuần nhất là vì tâm thức Giác ngộ (bồ-đề tâm) trông thấy tất cả với một sự khách 
quan tuyệt đối. Tâm thức đó trông thấy được hiện thực của tất cả mọi sự vật, vì vậy nên nó 
cũng mang cùng một tư thế (z/ifude / tư chất, thái độ) tương tự như tất cả mọi thứ khác (/rí 
tuệ bình đẳng và thuần nhất nhận biết được hiện thực và cảm nhận được chính nó cũng là 
hiện thực). Do vậy, chỉ có một thứ tình thương như nhau, một lòng từ bi duy nhất đối với tất 
cả mọi thứ (ừ chúng sinh đến sự sống và cả môi sinh), không có một chút phân biệt nào cả. 
Người ta thường bảo rằng lòng tử bị của tâm thức Giác ngộ chiếu rọi vào tất cả chúng sinh, 
hoàn toàn tất cả, tương tự như ánh sáng mặt trời rạng rỡ trên mái ngói của một lâu đài, nhưng 
cũng chiếu sáng cả một đồng phân chuồng. Tâm thức Giác ngộ rạng rỡ tình thương và lòng từ 
bi trước "cái tốt" và cả "cái xấu". Trí tuệ bình đăng hay thuần nhất đó được biểu trưng bởi vị 
Phật Ratnasambhava (Bảo Sinh Như lai /3ä3=š#I2E), nghĩa từ chương của tên gọi này là "sinh ra 
từ một viên ngọc" (ranasambhava là tiếng Phạn, ratna có nghĩa là viên ngọc, sambhava có 
nghĩa là sinh ra, tạo r4), là vị Phật có hình-tướng màu vàng. 


Trí tuệ phân biệt được tất cả 


Trí tuệ thứ tư là "trí tuệ phân biệt được tất cả " (all discriminating / nhận định được 
từng chỉ tiết của mọi sự vật). Nếu tắm gương phản chiếu tất cả một cách đồng đều, không xóa 
mờ một nét đặc thù nào, thì trái lại "trí tuệ phân biệt được tất cả" phản chiếu từng chỉ tiết thật 
nhỏ một cách thật rõ ràng và minh bạch (nh giác hay “chánh niệm ”). 


Tâm thức Giác ngộ, với thể dạng trí tuệ không phân biệt của nó, không những trông 
thấy được sự nhất thể (đông nhất) của tất cả mọi sự vật mà còn trông thấy được cả đặc tính 
duy nhất (đặc thù, độc đáo) của chúng. Dù trông thấy được tổng thể của tất cả, thế nhưng 
không phải vì thế mà nó đơn giản hóa sự đa dạng để biến tất cả trở thành nhất thể, nhưng 
đồng thời cũng không biến sự nhất thê trở thành đa dạng. Phật giáo, trên phương diện triết 
học, không chủ trương thuyết "nhất nguyên" (monism / còn gọi là thuyết nhất thể hay đơn thể, 
là một quan điểm triết học chủ trương chúng sinh là duy nhất, không thể chia cắt, và đồng 
thời cũng cho rằng tất cả các thành phần tạo ra thế giới cũng thế, cũng chỉ là các hình thức 
biến dạng hay là các thể dạng khác nhau của một thực thể duy nhất), trong đó mọi sự khác 
biệt đều bị xóa bỏ, tâm thức Giác ngộ cũng không chủ trương sự đa dạng, mà trong đó mọi 
hình thức đơn vị (u„nit, đơn thể, cá thể) đều biến mất. Thế nhưng điều đó không hề ngăn cấm 
chúng ta trông thấy được cả hai (đơn thể và đa dạng). lúc thì dưới thê dạng này, lúc thì dưới 
thể dạng kia (/rong thế giới hiện tượng chúng ta cảm nhận được từng hiện tượng hiện ra với 
mình với các đặc tính riêng biệt của chúng, thế nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm nhận 
được sự chuyển động chung của thế giới qua một nguyên lý duy nhất, đó là sự tương liên, 
tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng. Khi trông thấy một con người thì nhận ra đó là 


277 


một cá thể độc đáo, không có một con người thứ hai nào hoàn toàn giống như thế, sự nhận 
biết đó sẽ khiến mình không khỏi cảm thấy thương yêu và quý trọng con người duy nhất đó. 
Thế nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể nhìn vào cá thể đó như một chúng sinh, tương tự 
như tất cả các chúng sinh khác, và đấy là cách sẽ khiến chúng ta thương yêu chúng sinh ấy 
tương tự như bất cứ một chúng sinh nào khác với tất cả những thứ khổ đau và u mê của họ. 
Đó là "trí tuệ phân biệt được tất cả" giúp chúng ta vừa nhìn vào chỉ tiết nhưng cũng vừa đông 
hóa tất cả mọi sự vật), thê nhưng tâm thức Giác ngộ thì trái lại trông thấy tính cách nhất thể 
(đông nháy) và cả sự khác biệt cùng một lúc (nhìn vào một con người "như là một cá thể" để 
kính trọng, "như là một chúng sinh" để thương yêu, như đã được nêu lên trong lời ghi chú 
trên đây. Vô mình sẽ khiến chúng ta nhìn vào một con người nào đó như một kẻ thù và nhìn 
vào một con người khác như là đối tượng của sự bám víu). Tâm thức Giác ngộ đù trông thấy 
được nguyên nhân trói buộc tất cả chúng ta, thế nhưng cũng trông thấy được từng mỗi con 
người trong chúng ta là một cái gì đó duy nhất. Trí tuệ phân biệt được tất cả được biểu trưng 
bởi vị Phật Amitaba (Phát A-di-đà / A-di-đà Như Lai / RI#äfWE#nZk), là vị Phật có hình sắc màu 
đỏ, và cũng được gọi là vị Phật của Ánh sáng Vô tận (Vô lượng quang Phật / #83. Tiên 
ngữ amit trong chữ Amitaba có nghĩa là vô tận, vô biên /Infinite, boundless; hậu ngữ abha có 
nghĩa là ánh sáng, tên gọi A-di-đà chỉ là cách dịch âm. Phật A-di-đà biểu trưng cho một thứ 
trí tuệ cùng khắp và đồng đêu, thế nhưng một số người thì lại nghĩ răng những ai tụng niệm 
và cầu khẩn Ngài thì sẽ được Ngài tiếp dẫn vào cối cực lạc của Ngài. Nếu nhìn vào Tịnh độ 
chân tông /Jodo Shimshu của Nhật bản, chủ trương sự cứu độ của Phật A-di-đà đối với tất cả 
chúng sinh, không phân biệt một chúng sinh nào, thì dường như tông phái này có thể là gần 
hơn với ý nghĩa trên đây chăng). 


Trí tuệ hoàn thành được tất cả 


Trí tuệ thứ năm và sau cùng là "trí tuệ hoàn thành được tất cả" (all-ƒuifilling wisdom / 
trí tuệ trọn vẹn, tròn đây). Tâm thức Giác ngộ hy sinh tất cả vì sự tốt lành của tất cả chúng 
sinh, và sáng tạo ra vô số các "phương tiện thiện xảo" (các hình thức thức lễ lạc, các bài tụng 
niệm, cúng dường, cẩu siêu, cầu an, bồ thí, nêu lên các hình thức thiêng liêng, các viễn tượng 
cực lạc, v.v.) đề giúp đỡ họ. Tâm thức Giác ngộ gánh vác các việc đó một cách thật tự nhiên 
và tự động. Người ta không thể nào hình dung được một người bồ-tát mỗi buôi sáng phải cỗ 
gắng suy nghĩ xem "hôm nay mình sẽ phải làm gì để có thể giúp đỡ một người nào đó, chẳng 
hạn như một người mà mình quen biết". Sự giúp đỡ phải mang tính cách tự phát, không đắn 
đo, cũng không hoạch định (giúp đỡ nhưng không ÿ thức được là mình giúp đỡ, cũng không 
nghĩ đến người mà mình giúp đỡ, thì đấy mới đúng là sự giúp đỡ). Người bồ-tát không suy 
nghĩ xem là có nên hay không nên giúp đỡ, cũng không đắn đo xem người này hay người kia 
đáng giúp đỡ hơn, cũng không tìm cách giúp đỡ như thế nào để được đồng đều. Tâm thức 
Giác ngộ vận hành một cách tự phát (ự nhiên, f# động) và phóng khoáng. Trí tuệ hoàn thành 
được tất cả được biểu trưng bởi vị Phật Amoghasiddhi (Bát không thành tựu Như lai / 
%#ht#0nZk), là vị Phật có thân hình màu xanh lá cây, ý nghĩa tên gọi của vị Phật này là "Sự 
hoàn thành không sai sót" điên ngữ amogha có nghĩa là không thiếu sót hay dở dang; hậu 
ngữ siddhi có nghĩa là thực hiện hay hoàn tắt). 


278 


Năm vị Phật trên đây biểu trưng cho năm thể dạng prajña paramita hay năm trí tuệ 
hoàn hảo của sự Giác ngộ (#í tuệ ba-la-mát-đa). Cách biêu trưng bằng các hình ảnh trên đây 
(năm vị Phật với các hình-tướng mang các màu sắc và các thể dạng hiểu biết khác nhau vê 
hiện thực) có thể là cách biểu trưng hữu hiệu (/rung thực, chính xác) nhất đối với Trí tuệ [Phật 
giáo], hơn hắn các cách biểu trưng bằng khái niệm (/ứe là bằng ngôn từ và các ý niệm quy 
ước). 


Kinh Pháp bảo đàn của Huệ Năng 


Dhyana paramita ( "định ba-la-mật-đa" hay sự tập trung tâm thân hoàn hảo) và prajña 
paramita (í tuệ hoàn hảo) là hai paramita khác nhau (hai xu hướng hay hai thể dạng tâm 
thân khác nhau), thế nhưng người ta cũng có thể xem như là một cặp bài trùng luôn kết hợp 
chung với nhau, và đấy cũng chính là quan điểm của Huệ Năng, vị Tổ thứ sáu của học phái 
Dhyana Trung quốc, học phái này còn được gọi bằng các tên quen thuộc hơn là Chan / ï§ hay 
Zen (Chian là một từ dịch âm từ chữ dhyana trong tiếng Phạn, tiếng Việt dịch lại từ tiếng 
Hán là "Thiên". Học phái này được hình thành tại Trung quốc vào khoảng cuối thể kỷ thứ VII 
hay đâu thế kỷ thứ VIH, và sau đó đã được đưa vào Nhật bản vào cuối thế kỷ XII và được gọi 
là học phái Zen, chữ Zen là một từ dịch âm từ chữ Ch'an trong tiếng Hán. Tóm lại Dhyana, 
Ch'an, Thiển hay Zen là cùng một chữ, nhưng được phát âm khác nhau qua các ngôn ngữ 
khác nhau và các dân tộc khác nhau). Trong tập kinh mang tựa là Kinh bảo đản (Platform 
Sutra /)›kẰlãf§ / "Pháp bảo đàn kinh", chữ đàn / tã có nghĩa là cái bục giảng. Tựa của tập 
kinh này phải chăng là cách ngụ ý cho biết những lời trong kinh không do một cá nhân nào 
thuyết giảng mà là những lời phát xuất từ Dharma, từ một "cái bục"?), gồm một loạt những 
câu thuyết giảng (khá rời rạc) của Huệ Năng trước một cử tọa mà nhà sư này gọi một cách 
kính cần (pofely / lễ độ, lịch sự) là "cử tọa uyên bác". Huệ Năng qua các câu thuyết giảng 
trong kinh đã nói lên quan điểm của mình về samadhi (định) và prajña (trí tuệ): như sau: 


(Trước khi tìm hiểu quan điểm của Huệ Năng về dhyana và prajña, thiết nghĩ trước 
hết chúng ta cũng nên xác định rõ ràng hơn ý nghĩa của các thuật ngữ này là gì. Dhyna 
paramita là thể dạng tập trung tâm thức cao nhất mang lại bởi phép thiên định, có thể xem 
như tương đương với ý nghĩa nêu lên bởi thuật ngữ samadhi mà kinh sách Hán ngữ dịch là 
"định" /3E /fixity, tức có nghĩa là thể dạng tập trung tâm thân thật sâu, thật thăng bằng và 
vững chắc, nói lên một sự hợp nhất năng lực tâm thân, đưa đến một sự mở rộng và thanh thản 
tuyệt đối cho tâm thức. Thể dạng tâm thức này cũng có thể hiểu bằng một thuật ngữ tiếng Hán 
khác là "chánh niệm", tuy rằng thuật ngữ này mang ý nghĩa khá mơ hồ và bao quát, thường bị 
lạm dụng và hiểu sai. Trong các ngôn ngữ Tây phương cũng không có từ nào tương đương 
với chữ samadhi hay "chánh niệm", vì vậy trong tiếng Anh người ta phải đặt ra thêm một từ 


` 
2 .„Jf 


mới là "mindƒfulness", có nghĩa là một "tâm thức tròn đây”, không bị xao lãng hay sứt mẻ. 


Trong tiếng Pháp cũng vậy, không có từ nào tương đương, vì vậy đã phải mượn chữ 
“mindfulness” trong tiếng Anh để dịch sang tiếng Pháp là "pleine conscience". Sau hết cũng 
xin lưu ý là sự tập trung tâm thân samadhi không phải là một sự chú tâm để làm một công 
việc cụ thể nào, hoặc để tính toán hay suy nghĩ về một điều gì đó. Samadhi cũng không phải 
là một hình thức tập trung tâm thân và nghị lực thật mạnh, chẳng hạn như sự "cố găng " tối 


279 


đa của một lực sĩ nhằm thực hiện một thành tích thể thao, mà đúng hơn là một thể dạng tâm 
thức phẳng lặng, không xao động, thăng bằng, cô đọng, trong suốt và thanh thản (upeksa) 
của tâm thức. 


Trên phương diện tổng quát samadhi gôm có nhiều cấp bậc. Trước hết người hành 
thiển chỉ có thể tập trung sự chú tâm vào một đối tượng duy nhất trong vòng vài giây hay vài 
phút là nhiễu. Sự chú tâm thô thiển này gọi là parikamma samadhi, pari có nghĩa là bên 
ngoài hay chung quanh, kamma là hành động. Cấp bậc thứ hai sâu xa hơn gọi là upacara 
samadhi, tiền ngữ upa có nghĩa là tiếp cận, cara có nghĩa là làm trung gian hay đưa đến, 
chẳng hạn nhự pháp luyện tập sự chú tâm dựa vào hơi thở gọi là Anapanasdafi, là một pháp 
chú tâm giữ vai trò trung gian giúp người hành thiên cảm nhận được sự thoải mái, êm ả và 
thích thú qua từng hơi thở của chính mình. Cấp bậc thứ ba gọi là appana samadhi, appana có 
nghĩa là hòa nhập hay hội nhập, vì vậy có thể hiểu cấp bậc appana samadhi như là sự hợp 
nhất giữa sự tập trung và đối tượng của chính nó, mang lại một sự biến cải hay chuyển hóa 
tâm thân thát sâu xa, giúp người hành thiên hòa nhập với hiện thực lối hậu và trở thành chính 
hiện thực đó). 


Đối với chữ prajña hay trí tuệ cũng vậy, đó là một thuật ngữ mang ý nghĩa khá rộng, 
vì vậy cũng thường bị lạm dụng. Trong các ngôn ngữ Tây phương không có từ nào thật sự 
tương đương với chữ prajJña trong Phát giáo, do đó đành phải mượn các chữ wisdom / 
sagesse có sẵn trong các ngôn ngữ Tây phương để tạm dịch chữ prajña. Thế nhưng các chữ 
tạm dịch này cũng chỉ có nghĩa là sự khôn ngoan, khôn khéo hay thông thái, nói lên một khả 
năng phán đoán và nhận định đúng đắn, vì vậy không nói lên được ý nghĩa của chữ prajña, là 
một sự hiểu biết siêu việt mang tính cách triết học và tâm linh, vượt lên trên các sự hiểu biết 
quy ước và khái niệm. Sự “hiểu biết" sâu xa đó cũng có thể hiểu như là một sự "cảm nhận" 
mang tính cách trực giác về bản thể của hiện thực. Sở đĩ mạn phép dài dòng và lập đi lập lại 
là vì sự phân biệt giữa samadhi và prajña rất quan trọng trọng việc tìm hiểu quan điểm của 
Huệ Năng về sự Giác ngộ nói chung. Dưới đây là những lời phát biểu của Huệ Năng nêu lên 
trong "Kinh bảo đàn" do nhà sư Sangharakshita trích dẫn). 


"Này cử tọa uyên bác, trong hệ thông của ta (tư tưởng, quan điểm của Huệ Năng), thể 
dạng cao nhất của dhyana (thiển) và prajia. (trí tuệ) cả hai đêu thật căn bản. Thế nhưng 
không nên vì thế mà có cảm giác là hai thứ á ấy độc lập với nhau, bởi vì cả hai cùng kết hợp 
với nhau và không thể tách rời ra khỏi nhau, nhưng ƒ đồng thời] cũng không phải là hai thực 
thể khác nhau. Samadhi là phân tỉnh anh (quintessence / tỉnh túy, tiêu biểu, đặc thù) của 
prajña, trong khi đó prajña là phân linh hoạt của samadhi. Đúng vào lúc đạt được prajña, thì 
samadhi sẽ vẫn còn đó, và ngược lại (nói một cách khác là samdhi cũng là prajña, và prajña 
cũng là samadhi. Xin lưu ý đây là quan điểm vô cùng quan trọng trong Thiên học - ít nhất là 
đổi với học phái Tào động / Soto - đưa đến ý niệm về sự Giác ngộ mang tính cách bắt thân và 
đột khởi). Nếu hiểu được nguyên tắc đó thì quý vị cũng sẽ hiểu được sự cân bằng (đông đều, 
thăng bằng, ngang hàng) giữa samadhi và prajña. Một người đệ tử (một thiên sinh còn đang 
trong giai đoạn tu tập) không được pháp nghĩ rằng có một sự khác biệt giữa "samadhi làm 
phát sinh ra praJña" và “praJña làm phát sinh ra samadhi" (có nghĩa là xem hai thứ khác biệt 


280 


nhau). Nếu chấp nhận quan điểm đó thì cũng có nghĩa là xem Dharma có hai đặc tính khác 
nhau (và điêu đó là một sự sai lâm). 


"Này cứ tọa uyên bác, vậy samadhi và prajña sẽ tương tự như những thứ gì ? Cả hai 
tương tự như một ngọn đèn và ánh sáng của nó. Có ngọn đèn thì có ánh sáng. Không có ngọn 
đèn thì chỉ là bóng tôi. Căn cứ vào tên gọi thì là hai thứ khác nhau, thế nhưng trên phương 
diện thực chất thì chỉ là một thứ (ngon đèn và ánh sáng chỉ là một thử). Đối với samadhi và 
prajña cũng vậy, chỉ là một thứ (chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong phân ghi chú dưới đây). 


Nói một cách khác samadhi, tức thể dạng cao nhất của dhyana, tự nó đã là tâm thức 
Giác ngộ, và praJña là sự vận hành khách quan của nó, tức là sự thực hiện (work / oeuvre / 
công trình, sự hoàn fất) của tâm thức Giác ngộ trong thế giới, nếu có thể nói như vậy. Người 
ta cũng có thê bảo rằng dhyana biểu trưng cho khía cạnh chủ quan của sự Giác ngộ và prajña 
là thể dạng khách quan, và dù cho có thực hiện được điều đó đi nữa (sưmadhi là prajña và 
prajJña là samadhi, hoặc "chánh niệm” là Giác ngộ và Giác ngộ là “chánh niệm, hoặc” trí 
tuệ" là Giác ngộ và Giác ngộ cũng là "trí tuệ") thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cách 
minh bạch là trong sự Giác ngộ sẽ không có chủ thể cũng không có đối tượng (đây là cách 
giải thích vô cùng kín đáo và khéo léo của nhà sư Sangharakshita nhằm nêu lên sự bất đông 
chính kiến đối với quan điểm của Huệ Năng về samadhi và prajña: samadhi là một thể dạng 
tâm thần mang tính cách chủ quan, prajña hay sự Giác ngộ mang tính cách khách quan, tức 
là vượt khỏi cái tôi, vì vậy hai thứ - samadhi và prajña - không thể là cùng một thứ được, Nói 
một cách khác, ngọn đèn mang chủ đích tạo ra ánh sáng tức là đối tượng của nó, ánh sáng thì 
soi sáng tất cả nhưng không hướng vào một đối tượng nhất định nào cả) 


Đến đây (ức là qua bài giảng trên với cách mô tả năm thể dạng trí tuệ, tượng trưng 
bởi năm vị Phậu) chúng ta cũng chỉ mới nhờ vào các khái niệm và hình ảnh để khám phá ra 
các cấp bậc cao siêu và các chiều sâu tột đỉnh mà phép thiền định và sự phát huy trí tuệ có thể 
mang lại cho mình (nói chung thì chỉ là các sự khám phá trên phương diện hiểu biết mang 
tính cách lý thuyết). Bước tiếp theo mới đúng thật là mục đích của sự khám phá đó, tức có 
nghĩa là chính chúng ta phải tự mình khám phá ra các cập bậc cao siêu và các chiều sâu đó từ 
bên trong chính mình. Chúng ta không phải chỉ biết đứng trước ngưỡng cửa của sự Giác ngộ 
(với một mớ khái niệm và hình ảnh) đề tưởng tượng, mà ft ra cũng phải gõ vào cánh cửa đó để 
cầu mong với thật nhiều hy vọng. Và nếu có đủ kiên nhẫn và quyết tâm, thì một ngày nào đó 
chúng ta cũng sẽ được đón nhận vào phía sau cánh cửa đó của sự Giác ngộ (có nghĩa là mở 
toang được cảnh cửa của sự Giác ngộ để bước vào bên trong sự Giác ngộ, hòa nhập với sự 
Giác ngộ). 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 
Ghi chú về Kinh Hoa Nghiêm 


Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu vài nét sơ lược về bộ kinh Avafamsaka Sutra ! Kinh 


 ¬-- 


Hoa Nghiêm / 3ä mà nhà sư Sangharakshita đã nói đến trên đây. Kinh Hoa Nghiêm là tên 


281 


gọi tắt, tên đầy đủ bằng tiếng Phạn là Mahavaipulya Buddhavatamsaka Sutra / Tập kinh lớn 
về Vòng hoa trang trí của Đức Phật" / Flower Ornament Garland Sura). Chữ "nghiêm" 
trong chữ Hoa nghiêm có thể chỉ mang ý nghĩa là tôn nghiêm hay trang nghiêm, trong khi đó 
ý nghĩa của các chữ " vòng hoa trang trí” trong tựa tiếng Phạn nói lên một sự tô điểm, trang 
hoàng hay trang trí nhằm làm sáng tỏ và nỗi bật Giáo huấn của Đức Phật. Thế nhưng sự tô 
điểm hay trang trí đó phải chăng cũng là những gì báo trước sự xuất hiện của Đại thừa? Kinh 
Hoa nghiêm cũng là bộ kinh đưa đến sự hình thành sau đó của hai học phái lớn tại Trung quốc 
là Thiên Thai tông và Hoa Nghiêm tông, đồng thời cũng tạo nhiều ảnh hưởng đối với các học 
phái thiền học Trung quốc. 


Kinh Hoa Nghiêm bắt đầu được hình thành vào khoảng 500 năm sau khi Đức Phật tịch 
diệt với một số bài kinh rời rạc, có nghĩa là được trước tác và phô biến riêng rẽ trước khi được 
gộp chung để trở thành Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh mang hình ảnh một vòng hoa kết lại 
từ nhiều bông hoa tuyệt đẹp. Kinh gồm nhiều chương, mỗi chương là một bài kinh riêng. 
Điểm đáng lưu ý nhất là bản gốc bằng tiếng Phạn đã bị thất truyền, chỉ còn lưu lại một vài vết 
tích liên quan đến vài phân đoạn rời rạc. Kinh bắt đầu được dịch sang tiếng Hán rất sớm, từ 
thế kỷ thứ II sau Tây Lịch, thế nhưng cũng chỉ là một vài chương hay phân đoạn lẻ tẻ, trong 
số này đáng kế hơn cả là kinh 2asabhumika Sutra / Thập Địa Kinh, được dịch vào thế kỷ thứ 
II, nêu lên mười cấp bậc thăng tiến của người bồ-tát. Bản dịch trọn bộ và đầu đầu tiên nhất 
sang tiếng Hán là do một nhà sư người Ấn là Buddhabhadra (Giác Hiền / ##, 359-429) thực 
hiện vào khoảng năm 420 gồm tất cả 60 quyền, xin lưu ý sách tiếng Hán thời bấy giờ là 
những cuộn giấy quấn tròn, không phải là sách đóng gáy như ngày nay. Bản dịch tiếng Hán 
thứ hai là do nhà sư Siksananda (Thật Xoa Nan Đà / #x#t, 652-710), sốc xứ Khotan (Vu 
điền) trong vùng Tây vực dịch trong khoảng thời gian từ năm 695 đến 704 dưới thời nhà 
Đường, gồm chung tất cả 80 quyền. Bản thứ ba do nhà sư Prajna (Bát Nhã / ###Z, thế kỷ thứ 
VIII, gốc người "Tây vực" vùng Gandhara, ngày nay là thủ đô Kaboul của xứ Afghanistan) 
dịch trong khoảng hai năm, từ năm 797 đến 798, thế nhưng thật ra bản dịch này cũng chỉ tập 
trung vào chương cuối cùng, và cũng là chương dài nhất gồm tất cả 40 quyền, và cũng là phần 
đúc kết toàn bộ tập kinh. 


Ngoài ra cũng có một bản dịch sang tiếng Tây Tạng vào thế kỷ thứ IX, dịch giả là 
Surendra, một nhà sư người Ấn. Bản dịch này dài nhất gồm 6 tập và 45 chương. Nói chung 
các bản dịch càng mới càng phong phú hơn, chẳng hạn như bản tiếng Hán thứ hai có nhiều 
phân đoạn mới không thấy có trong bản dịch thứ nhất, bản dịch tiếng Tây Tạng vào thế kỷ thứ 
IX có nhiều mới lạ hơn so với các bản dịch tiếng Hán vào các thế kỷ trước đó. Điều này cho 
thấy sự "tiến hóa" của một bộ kinh, nói một cách khác là tập kinh này ngày càng được thêm 
thắt và sửa đối. 


Thế nhưng diễn tiến của các câu chuyện cùng với các các nhân vật trong kinh thì lại 
thuộc vào thời đại của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Tuy vậy các học phái Thiên Thai và 
Hoa Nghiêm cũng như hầu hết những người tu tập Phật giáo khác đều nhất loạt tin rằng 
những gì trong kinh là do chính Đức Phật nói lên. Vậy phải hiểu sự kiện này như thế nào? 
Trước hết chúng ta có thể xem các kinh điển hậu Đức Phật là các trước tác của các vị đại sư 


282 


dựa vào hay nhờ vào các cảm ứng trực tiếp của Đức Phật, hoặc cũng có thể xem các vị đại sư 
đó là các "hóa thân" của Đức Phật - dưới hình thức các ứng thân hay biến hóa thân / 
nirmanakaya. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể xem sự kiện đó là một sự tiến hóa tự nhiên và 
tất yêu nhằm mục đích giải thích và mở rộng Giáo huấn của Đức Phật hầu thích ứng với các 
sự phát triển văn hóa và tư tưởng của xã hội nói chung. Cách nhìn với ít nhiều tính cách khoa 
học đó không phải là một sự lệch lạc hay phản bội Giáo huấn của Đức Phật, mà đúng hơn là 
một sự trang tri tạo ra một vòng hoa tuyệt đẹp, đưa Giáo huấn của Đức Phật sần hơn và thích 
nghi hơn với tư tưởng và con người trong các xã hội hiện đại hơn. 


Điểm đáng ghi chú thứ hai về Kinh Hoa Nghiêm là việc dịch thuật. Gần đây tập kinh 
này đã được một học giả Phật giáo người Pháp là Patrick Carré, rất thành thạo tiếng Hán, 
tiếng Phạn và cả tiếng Tây Tạng, dịch sang tiếng Pháp. Viện Phật học (IEB / Institut đÉtude 
Bouddhique) tại Pháp, tên cũ là Đại học Phật giáo Âu châu (UBE / Université bouddhique 
européenne), là một tổ chức bắt vụ lợi, giảng dạy và phố biến Phật giáo, có viết một bài giới 
thiệu bản dịch tiếng Pháp Kinh Hoa Nghiêm của Patrik Carré với các học viên của Viện và 
các độc giả khác trên mạng của Viện Phật học. Trong bài giới thiệu này có một câu thật đáng 
chú ý, nêu lên sự cố gắng của dịch giả Patrick Carré trong việc hoàn thành một bản dịch phù 
hợp và thích nghi với người đọc Tây phương trong thế kỷ XXI, hoàn toàn cách biệt với những 
người Đông phương sống cách nay 1400 năm. Nhìn lại trường hợp của Việt Nam thì kinh 
sách Phật giáo đường như vẫn chưa thoát ra khỏi tiếng Hán của hàng ngàn năm trước, điều đó 
cho thấy sự phát triển của Phật giáo tại mảnh đất này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nếu không 
muốn nói là một sự bế tắc hoàn toàn. 


Nói chung Kinh Hoa Nghiêm mở rộng nhiều khái niệm về triết học siêu hình trong nền 
tư tưởng Đại thừa, chăng hạn như thực thê của thế giới hiện tượng (dharmadatu / pháp giới), 
tính cách đồng nhất của tất cả mọi sự vật xuyên qua bản chất trồng không (sunyata / Tánh 
không) của chúng, sự độc nhất và cũng là sự đa dạng của mọi sự vật, sự thăng tiễn theo từng 
cấp bậc của sự Giác ngộ, v.v... Nói chung Kinh Hoa Nghiêm nêu lên các quan điểm trực tiếp 
ảnh hưởng từ hai học thuyết Trung quán (Madhyamaka) và Duy thức (Yogacara), chẳng hạn 
như khái niệm về sự trống không của sự hiện hữu nội tại nơi tất cả mọi hiện tượng, thế giới 
chỉ là sản phâm của tâm thức, tạo ra bởi tâm thức, v.v., nói chung là các quan điểm có thể 
giúp chúng ta bước vào thế giới một cách an nhiên và thanh thản, không một chướng ngại 
nào. 


Độc giả có thể xem bản dịch tiếng Pháp Kinh Hoa Nghiêm của Patrick Carrẻ: Sourra 
de l'Entrée dans la dimension absolue — Œandavyuhasutra qvec le commentaire de L¡ Tongxuan, 
Padmakara, 2019, gồm 2 quyên, 1459 trang. (ISBN 978-2-37041-113-6), hoặc bản dịch tiếng Anh của 
Thomas Cleary: The Flower Ornamenf Scripture : A TranslaHon oƒ the Avatamsaka Sutra, Boston, 
Shambala, 1984 (tái bản 1993 ), 1643 trang. (ISBN 978-0-87773-940-1). Ngoài ra cũng có một bản 
dịch tiếng Việt của HT Thích Trí Tịnh, 900 trang, có thể tìm được dễ dàng trên nhiều trang mạng. 


Ngoài ra, qua bài giảng trên đây nhà sư Sangharakshita cũng đã nêu lên một khái nệm 
quan trọng, thế nhưng tương đối ít quen thuộc với những người tu tập theo Phật giáo Hán ngữ 


283 


của Trung quốc, đó là khái niệm về năm vị Phật biểu trưng cho năm thể đạng trí tuệ. Khái 
niệm này phát sinh từ học phái Duy thức (Yogacara) dựa vào ý niệm về các hóa thân của Đức 
Phật. Khái niệm về năm vị Phật được triển khai rộng rãi qua các hình thức tu tập của Kim 
cương thừa. Năm vị Phật là: 


Akshobhya / ¿n2 /A Súc Bệ Như Lai 

Amoghasiddhi /ZE‡#‡¿n0zE / Bất không Thành Tựu Như Lai 

Amitaba / Jif£#IZK hoặc J*Jif£f# / A Di Đà Như Lai hay A Di Đà Phật 
Ratnasambhava / #2 / Bảo Sanh Như Lai 

Vairochana / XH#n# / Tỳ Lô Giá Na Như Lai 


Các tên gọi trong các bản gốc tiếng Hán cũng như cách dịch sang tiếng "Việt" trên đây 
lúc thì phiên âm, lúc thì dịch nghĩa. Cách gọi năm vị Phật mang tính cách biểu trưng này là 
năm vị Như Lai cũng là một cách gọi sal, bởi vì chữ Như la¡ chỉ có nghĩa là “C?ý là như thế" 
(tathagara). là cách mà Đức Phật lịch sử tự gọi mình, tự xưng hô mình trước các đệ tử. Cách 


r 
bí 


tự nhận diện “chỉ là như thế” nói lên một sự trồng không to lớn, một sự khiêm tốn mang đầy ý 
nghĩa sâu xa, do đó không mang ý nghĩa gì và cũng không liên hệ gì với năm vị Phật biểu 
trưng cho năm thê dạng trí tuệ trên đây. Ngoài ra cũng có một cách gọi khác về năm vị Phật 
này là năm vị Jina, j¡na là tiếng Phạn có nghĩa là người chiến thắng (victor), chiến thắng ở đây 
có nghĩa là chiến thắng vô minh hay sự u mê của chính mình về hiện thực. Tiếng Phạn cũng 
còn gọi khái niệm này là năm "Dhyani Buddha" (Ngũ Thiền định Phật), chữ đhyana ⁄ dhyani 
có nghĩa là các thể dạng lắng sâu của tâm thức trong phép hành thiền, kinh sách Hán ngữ gọi 
khái niệm này là Ngũ trí Như Lai / #®##%*, hoặc "Ngũ phương Phật" hay "Ngũ phương Như 
Lai", v.v. Xin mạn phép lưu ý thêm một lần nữa về cách dịch sai, dùng không đúng chỗ về 
chữ "Như Lai” trong các trường hợp trên này. 


Những gì nêu lên trên đây cho thấy tầm quan trọng của khái niệm về năm vị 
Vairochana, Ashobhya, Ratnasambhava, Amitaba và Amoghasiddhi, biểu trưng cho năm thể 
dạng trí tuệ của sự Giác ngộ. Chủ đích của việc tu tập Phật giáo nói chung là mang lại cho 
chúng ta Trí tuệ và sự Tỉnh ngộ hay Giác ngộ. Trí tuệ đó gồm có năm thê dạng hiểu biết, biểu 
trưng bởi năm vị Phật mang tính cách tượng trưng và khuôn mẫu (archetypal) với hình-tướng 
và màu sắc khác nhau. Nhà sư Sangharakshita cho rằng cách biểu trưng bằng phương tiện 
hình ảnh đó là cách tốt nhất và hữu hiệu nhất để biểu trưng cho Trí tuệ Phật giáo. 


Trí tuệ qua năm thể dạng hiểu biết trên đây sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ về những gì? 
Năm trí tuệ hay năm sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ về Sự thật của thế giới và của 
chính mình. Vậy sự tỉnh ngộ đó về Sự thật của thế giới và cả chính mình là để làm gì? Sự tỉnh 
ngộ đó là để giúp chúng ta hòa nhập với Sự thật đó của thế giới, và để trở thành chính Nó. 
Đấy là chủ đích và kết quả của việc tu tập Phật giáo bằng cách phát huy năm thứ trí tuệ. 


Ghi chú về quan điểm của Huệ Năng về Thiền định và Trí tuệ 


284 


Điểm sau hết cần lưu ý trong bài giảng trên đây của nhà sư Sangharakshita là quan 
điểm của nhà sư Huệ Năng về Samadhi / "Định" và "Prajña / “Trí tuệ”. Định là một sự luyện 
tập, Trí tuệ là kết quả, thế nhưng Huệ Năng thì lại cho rằng Định cũng chính là Giác ngộ và 
Giác ngộ cũng chính là Định. Điều này đưa đến ý niệm về một sự Giác ngộ mang tính cách 
đột khởi, bất thần và trực giác, tương tự như ngọn đèn và ánh sáng: hai thứ chỉ là một. 


Thật ra nếu muốn ngọn đèn tỏa ra ánh sáng thì phải có dầu, tìm đèn và môi lửa. Sự 
Giác ngộ đòi hỏi một sự khắc khoải và suy tư lâu dài nhằm mang lại một sự cảm nhận sâu xa 
về hiện thực trước khi có thể hòa nhập với nó và để trở thành chính nó. Đức Phật từng ray rứt 
và suy tư rất nhiều về thân phận con người từ khi Ngài còn là một hoàng tử, và sau đó cũng đã 
phải trải qua thật nhiều thử thách trước khi ngồi xuống để thiền định trong một đêm rằm và 
khám phá ra bản chất của thế giới và con đường thoát ra khỏi bản chất đó của thế giới. Ngọn 
đèn và ánh sáng chỉ là một hình ảnh đã được đơn giản hóa mà thôi. Một người hung dữ, tham 
lam, ích kỷ và thiên cận dù có gắng luyện tập thiền định cách mấy đi nữa thì cũng sẽ chẳng 
bao giờ đạt được một thể dạng dhyana nào cả. Lòng từ bị vô biên của một người tu tập Phật 
giáo là dầu, tìm đèn và mồi lửa làm cho ngọn đèn bừng sáng. 


Thế nhưng quan điểm cho rằng ngọn đèn và ánh sáng chỉ là một thứ của nhà sư Huệ 
Năng đã đưa đến sự hình thành của một khuynh hường tu tập đặc thù và tiêu biểu của Phật 
giáo Trung quốc, chủ trương sự Giác ngộ mang tính cách bất thần và đột khởi. Quan điểm này 
đã khiến nhiều vị Thầy trong các học phái Thiền học không thuyết giảng gì cả, không nói lên 
một lời nào cả, chỉ trợn mắt hoặc "hự" lên một tiếng với các đệ tử, hoặc cầm gậy đánh họ để 
giúp họ Giác ngộ. Ngoài ra cũng có một câu chuyện thuật lại một vị Thầy chặt tay (hay một 
ngón tay?) của một chú tiểu khiến chú tiểu vô cùng sợ hãi và bỏ chạy, vị Thầy cầm dao đuổi 
theo, và khi chú tiêu quay đầu lại trông thấy Thầy mình cầm dao thì vụt đạt được Giác ngộ. 
Những chuyện hung bạo, cực đoan và phóng đại như vậy chẳng có gì là Trí tuệ hay Phật giáo 
cả. 


Ngoài ra nhà sư Huệ Năng cũng cho rằng Dharma là độc nhất, không thể có hai thứ 
dharma khác nhau, Thật vậy, dù tư tưởng và Giáo huấn của Đức Phật là duy nhất trên dòng 
lịch sử nhân loại, thế nhưng Dharma do Ngài đưa ra thì ngoài bốn sự thật còn có 84000 
phương tiện thiện xảo. Vấn đề là đôi khi chúng ta không trông thấy một sự thật nào cả, mà chỉ 
ngụp lặn trong các phương tiện thiện xảo mà thôi. 


Nếu nhìn xa hơn về nguồn gốc hình thành của Thiền học tại Trung quốc thì vị sáng lập 
là Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma) cũng có thể chỉ là một nhân vật sáng tạo. Râu tóc xôm xoàm 
đôi mắt trợn trừng của vị này cũng chỉ là các cách tô điểm làm nổi bật nguồn gốc Ấn độ của 
vị này, và phải chăng chủ đích của sự sáng tạo đó là nhằm chính thống hóa một học phái được 
hình thành tại Trung quốc? Các tư liệu về Bồ-đề Đạt-ma không thống nhất về gốc gác, ngày 
tháng cũng như con đường nào đã đưa vị này vào Trung quốc, thế nhưng người ta lại biết rất 
rõ là Bồ-đề Đạt-ma nhìn vào một bức tường trong chùa Thiếu Lâm để thiền định trong chín 
năm liền để chinh phục người Hán. Chuyện một kẻ xa lạ không làm gì cả, nhưng được phụng 
dưỡng để nhìn vào một bức tường trong chín năm để chinh phục kẻ khác, quả là một chuyện 


285 


hiếm hoi. Thế nhưng sau đó thì cũng có một vị đại sư người Trung quốc là Huệ Khả phải 
đứng hầu dưới mưa tuyết ba ngày liền và tự chặt cánh tay trái để dâng lên Bồ-đề Đạt-ma để 
được nhận làm môn đệ. Câu chuyện đó có vẻ tạo dựng và thối phòng từ đầu đến đuôi, nói lên 
một sự hung bạo và cực đoan thật kinh hoàng, không có gì gọi là ahimsa (phi bạo lực) và 
upekkha (sự bình lặng của tâm thức) trong Phật giáo cả. 


Tóm lại Tịnh độ và Thiền học là hai cuộc phiêu lưu to lớn của của Phật giáo tại Trung 
quốc. Tuy nhiên các cuộc phiêu lưu đó cũng đã đưa đến sự thành đạt cá nhân của nhiều người 
tu hành. Dầu sao thì nền Phật giáo Trung quốc qua các công trình dịch thuật cũng đã bảo toàn 
được phần nào các kinh sách Phạn ngữ bị thất truyền, chăng hạn như trường hợp của Kinh 
Hoa Nghiêm nói đến trên đây. Ngoài ra các hình thức tu tập đại chúng và các phương tiện 
thiện xảo của Phật giáo Trung quốc cũng từng giúp đỡ được nhiều người trên phương diện 
tâm linh, ít nhất cũng có thê tạm thời làm nhẹ bớt những khổ đau của họ. Dầu sao thì ngày 
nay Thiền học Trung quốc cũng chỉ là vang bóng của một thời quá khứ, kể cả Phật giáo nói 
chung trên đế quốc này cũng đang trên đà suy thoái nặng nề. Sở dĩ Thiền học Zen của Nhật 
bản vẫn còn tồn tại và phát triển đến nay là nhờ vào các hình thức tu tập đặc thù và kỷ cương, 
thừa hưởng từ văn hóa và bản tính của dân tộc Nhật. Dù chủ trương SatorI hay sự Giác ngộ là 
một sự đột khởi, thế nhưng những người tu tập theo Phật giáo Zen vẫn luôn quan tâm và tìm 
hiểu Giáo huấn của Đức Phật. 


Nói chung việc tu tập Phật giáo, dù là bước theo con đường nào thì cũng phải trải qua 
những giai đoạn khắc khoải và suy tư lâu dài về thân phận và sự khổ đau của con người cùng 
tất cả chúng sinh, đồng thời cũng phải phát động một nghị lực thật mạnh thúc đây mình hy 
sinh tất cả để bước theo những vết chân trần trụi của Đức Phật trên một con đường đất đầy bụi 
bặm, gai góc và cam go. Mức đến đối với chúng ta trên con đường đó sẽ gồm có hai khía 
cạnh: hoặc là sự cảm nhận sâu xa về Sự trống không của thế giới, hoặc là sự quán thấy minh 
bạch về năm thê dạng hiểu biết về thế giới đó, theo như nhà sư Sangharakshita nêu lên trong 
bài giảng trên đây. 


Bures-Sur-Y vette, 29.07.21 


286 


Chương VI] 
Các cầp bậc của người bô-tát 
ti: 


Bài 44 - Các cấp bậc của người bồ-tát 

Bài 45 - Kalyana-mitra hay những người bạn tâm linh 
Bài 46 - Tam bảo 

Bài 47 - Bốn thể loại bồ-tát 

Bài 48 - Người bồ-tát không bao giờ thoái lùi. 

Bài 49 - Người bồ-tát với tư cáchPháp thân. 


287 


Bài 44 
Các cấp bậc của người bồ-tát 


Theo kinh điển Pali (ức là Tam TT: ạng Kinh, gộp chung những lời thuyết giảng của 
Đức Phật, các giới luật do cùng một số những lời bình giảng, làm nên tảng cho toàn bộ tư 
tưởng và giáo huấn của Đức Phật, đại: điện ng à,y nay là Phật giáo Theravada) thì sau khi 
đạt được Giác ngộ Đức Phật đã tức khắc tìm hiểu ngay các khía cạnh của sự cảm nhận đó của 
mình (ức là sự Giác ngộ mà Ngài vừa đạt được). Ngài ý thức được một khát vọng thật mạnh 
là phải cần đến một nhân vật hay một cái gì đó để tôn vinh và kính cần. Rất sớm sau khi đạt 
được Giác ngộ, dường như nơi Ngài đã hiện ra một sự thôi thúc thật căn bản của sự Giác ngộ 
là sự tôn kính: có nghĩa là nhìn lên cao, nhưng không nhìn xuống. Sau khi suy nghĩ Ngài nhận 
thấy ngay trong lúc này quả không có một người nào để hướng sự tôn kính của mình, bởi vì 
ngoài mình ra thì chẳng có một ai đạt được những gì mà mình đã đạt được. Tuy nhiên Ngài 
cũng nhận thấy có thê tôn kính Dharma (Đạo Pháp), là một quy luật thật to lớn trong lãnh vực 
tâm linh, và cũng nhờ vào chính quy luật đó mà mình đã đạt được Giác ngộ. Vì vậy, Ngài đã 
quyết định nên hướng sự tôn kính vào Dharma. 


Thế nhưng người ta lại thường hay quên mất điều đó (ức là cần phải có một cái gì đó 
để tôn kính), chăng qua là vì điều đó đi ngược lại với xu hướng hiện đại của những con người 
tân tiễn ngày nay là không thích tôn kính - kể cả biết ơn - đối với bất cứ một ai hay bất cứ một 
thứ gì cả. Đôi khi khá dễ cho chúng ta nhìn kẻ khác từ trên cao, và ngược lại khá khó cho 
chúng ta cảm phục một cách tự nhiên - kế cả có thể cảm thấy ganh ghét - nếu kẻ đó có vẻ hơn 
mình, dù là dưới hình thức nào cũng vậy, nhất là trong lãnh vực tâm linh (chẳng hạn như khó 
cho mình kính trọng một cách chân thật những người tu hành và những người hy sinh cho 
một lý tưởng cao đẹp nào đó, trái lại dễ cho mình thương hại những người có vẻ thua kém 
mình). 


Theo truyền thống từ xưa, trong Phật giáo có quá nhiều hệ thống phân chia thứ bậc 
(hierarchy). Ngay cả con đường tâm linh cũng gồm một loạt các giai đoạn hay các cấp bậc 
thăng tiến khác nhau và điều đó cho thấy nguyên tắc thứ bậc là thành phần bất khả phân của 
Phật giáo. Đối với trí tuệ cũng có một hệ thống cấp bậc: trước hết là sự hiểu biết trí thức (sự 
hiểu biết mang tính cách quy ước và công thức, tức là sự hiểu biết thông thường của chúng 
/a), tiếp theo đó là sự suy nghĩ (suy #z, lý luận và từn hiểu), và sau hết là thiền định và sự thực 
hiện [sự hiểu biết phát sinh từ sự suy nghĩ đó, nói một cách khác là sự giác ngộ]. 


Đối với lãnh vực hiện hữu cũng có một hệ thống phân chia thứ bậc: kamaloka (côn gọi 
là kamadhatu, tức là cõi tham dục hay dục giới), rupaloka (rupadhatu / cõi hình-tướng hay 
sắc giới), arupaloka (arupadhatu / cõi vô hình-tướng hay vô sắc giớ)). Đối với con người cũng 
vậy, cũng có một hệ thống thứ bậc: chăng hạn như trong Phật giáo Theravada thì có các vị 
arya-puggala (arya có nghĩa là cao quý, puggala có nghĩa là các cá thể hay con người) và 


288 


trong Đại thừa thì có các vị bodhisattva (bồ-rát, bodhi có nghĩa là giác ngộ, satva có nghĩa là 
chúng sinh), các vị này lại được phân định thành nhiều thứ bậc khác nhau. 


Sự phân định thứ bậc đó trong Phật giáo không khỏi khiến chúng ta, những người Tây 
phương, cảm thấy thắc mắc (người Tây phương ngày nay có xu hướng xóa bớt các hình thức 
đăng cáp), thê nhưng đối với những người Phật giáo Đông phương thì không có vấn đề gì cả, 
chẳng qua là vì họ sống trong một khung cảnh khác hơn và một sự hợp lý khác hơn, trên cả 
hai phương diện tâm lý và văn hóa. Theo tôi thì đường như tính cách không đồng đều 
(Inequality / không ngang hàng) là một trong các khía cạnh hiển nhiên nhất của sự sông. Tất 
nhiên là có những hệ thống thứ bậc đúng với ý nghĩa của nó, nhưng cũng có những hệ thống 
thứ bậc sai lầm (xin nhắc lại là chữ "hệ thống thứ bậc” là dịch từ chữ hierarchy trong các 
ngôn ngữ Tây phương). Tại Âu châu vào thê kỷ XVIII, nhất là tại Pháp, hệ thống phân chia 
giai cấp trong xả hội và cả trong giáo hội đều hoàn toàn sai lầm: không phù hợp với các sự 
kiện trên thực tế. Chăng hạn như những người được sủng ái trong triều đình, dù chăng có gì 
gọi là sùng đạo cả, thế nhưng đều được phong chức giám mục, và vua Louis XYVI thì chỉ say 
mê các loại đồng hồ (/hời báy giờ đông hồ là các máy móc "tỉnh vi", người thời bấy giờ thích 
đồng hô tương tự như người ngày nay thích các thứ điện thoại di động tối tân) nhưng không 
quan tâm gì đến việc điều hành chính phủ. Ông ta chăng có gì để gọi là một vị vua đúng nghĩa 
của nó. Sau cuộc cách mạng (cuộc cách mạng năm 1789, làm đảo lộn xã hội Pháp, ảnh 
hưởng đến cả Âu châu và thế giới) thì các hệ thông cấp bậc sai lầm thuộc lãnh vực quốc gia 
và cả giáo hội đều bị lật đồ. Dù không chấp nhận một hệ thống phân chia thứ bậc sai lầm, thế 
nhưng không phải vì thế mà quần chúng thay vào đó một hệ thống khác hợp lý hơn, mà chỉ 
không còn muốn trông thấy bất cứ một hệ thống thứ bậc nào nữa cả. Và đấy cũng là ý nghĩa 
của khẩu hiệu nỗi tiếng “Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ" (/à khẩu hiệu nêu lên trong cuộc cách 
mạng Pháp và sau đó đã được đưa vào Bản tuyên ngôn nhân quyền và cả Hiến pháp). Chúng 
ta được thừa hưởng rất nhiều từ thời kỳ đó, nhất là xu hướng chống lại các hệ thống thứ bậc - 
không những đối với các hệ thống sai lầm mà với tất cả các hình thức phân chia thứ bậc nói 
chung. Điều này quả đáng tiếc. 


(Đáng tiếc ở đây có nghĩa là theo nhà sư Sangharakshita thì sự nhận định thứ bậc 
cũng là một sự hợp lý trên thực tễ. Trong lãnh vực Phát giáo, sự “bắt đồng đều " đó phản ảnh 
các cấp bậc hiện hữu khác nhau, các trình độ tu tập và trí tuệ khác nhau. Ngày nay trong một 
số các nước dân chủ Tây phương chủ trương tự do và bình đẳng đôi khi được đẩy đi quá xa, 
khiến có thể gây ra sự xáo trộn. Sự tự do không phải là một hình thức nổi loạn mà là một sự 
kính trọng, kính trọng chính mình và kẻ khác, kính trọng một trật tự và một sự sinh hoạt 
chung. Đối với sự bình đẳng cũng vậy, tất cả mọi người đêu bình đẳng trên phương diện con 
người, tình thương, trách nhiệm và sự che chở, thể nhưng không bình đẳng trên phương diện 
hung bạo, độc tài và vô luật pháp. Đối với Phát giáo, sự tự do nằm bên trong nội tâm con 
người, và sự bình đẳng là tính cách ngang hàng của tình thương yêu đổi với tất cả chúng 
sinh, từ một con côn trùng nhỏ bé cho đến các vị thánh nhân trên khắp địa cầu hay trong vũ 
trụ). 


289 


Nếu hiểu được tâm trạng của những người sống trong bối cảnh của giai đoạn đó (ức 
là trong giai đoạn xảy ra cuộc cách mạng 1789 tại Pháp lật đổ tất cả các hệ thống thứ bậc dù 
là sai lầm hay không sai lẫm), thì trong những lúc an bình hơn (sưu cuộc cách mạng) thì 
chúng ta cũng không nên phủ nhận ý niệm về sự phân chia thứ bậc (sự bát đông đêu hay 
không ngang hàng với nhau là bản chất tự nhiên hay sự đa dạng của sự sống nói chung). Một 
số người tỏ ra phát triển hơn kẻ khác, thế nhưng sự nhận định theo từng cấp bậc đó không 
mang tính cách cố định và cứng nhắc. Những gì quan trọng hơn là tất cả mọi người đều phải 
được khích lệ (cổ vữ, khuyến khích) ngang hàng nhau trước mọi sự thăng tiến, không có bất 
cứ ai có quyền áp đặt một ý nghĩ (nội sự nhận định hay đánh giá) cỗ định về giá trị của 
chúng ta với tư cách là một cá thể con người. Giá trị của chúng ta nằm bên trong sự cố gắng 
mà chúng ta phát động giúp mình thăng tiến. Dù ở vào một cấp nào cũng vậy, chúng ta không 
hề gắn liền với một vị thế cỗ định thuộc bất cứ một hệ thống phân chia thứ bậc nào cả. Thật 
vậy, một hệ thống phân chia thứ bậc đúng với ý nghĩa nguyên thủy của nó cũng chỉ là một 
cách nói lên một cái gì đó tương tự như một sự biểu lộ (mamiƒestation / phát lộ) của một nhóm 
người thuộc vào các cấp bậc hiển lộ (expression / nhận định, bày tỏ) không đồng đều về hiện 
thực. Chăng hạn chúng ta có thê nêu lên một hệ thống thứ bậc mang tính cách tuần tự từ thấp 
đến cao về các thể dạng khác nhau của sự sống, trong đó có một số thê dạng rất thấp, diễn đạt 
hay biểu lộ hiện thực một cách thô thiên, và một số khác mang các khả năng cao hơn trong sự 
biểu lộ hiện thực. Nói chung có một hệ thống thứ bậc mang tính cách liên tục về các thê dạng 
khác nhau trong sự sống: chăng hạn như từ các con amip (sinh vật đơn bào, có thê hiểu là các 
con vỉ fràng) cho đến con người: một sinh vật ở một cấp bậc càng cao thì trình độ biểu lộ hiện 
thực cũng sẽ càng cao. 


Ngoài ra cũng còn có một hệ thống thứ bậc khác liên quan đến các thể dạng khác nhau 
của sự sống: đó là hệ thống phân chia thứ bậc từ một người không-giác-ngộ đến một người đã 
đạt được giác-ngộ, chăng hạn như Đức Phật. Một người không-giác-ngộ có khả năng thể hiện 
hay biểu lộ hiện thực hay sự thật, cao hơn so với một con amip; và một người giác-ngộ có khả 
năng thê hiện hay biểu lộ hiện thực trong cuộc sống, trong công ăn việc làm, và cả trong từng 
lời nói, cao hơn so với một người không-giác-ngộ. Người giác-ngộ cũng tương tự như một 
cánh cửa số chan hòa ánh sáng; qua cánh cửa đó ánh sáng của hiện thực sẽ bừng lên thật rạng 
rỡ. Xuyên qua chiếc cửa sô đó ánh sáng sẽ được trông thấy gần như trung thực với chính nó. 
Người ta cũng có thể xem cửa số đó như là một khối kim cương tập trung và phản chiếu sự 
rạng rỡ của luồng ánh sáng chan hòa đó. 


Giữa một người không-giác-ngộ và một người giác-ngộ, là Đức Phật, có cả một số cấp 
bậc trung gian, thể hiện bởi các các trình độ phát triển tâm linh khác nhau. Hầu hết mọi người 
dù vẫn còn ở vào cấp bậc thấp hơn sự Giác ngộ, thế nhưng cũng chỉ thấp hơn nhiều hay ít, 
nhưng không phải là hoàn toàn không-giác-ngộ. Họ năm vào một cấp bậc trung gian nào đó 
giữa thể dạng không-giác-ngộ và thể dạng hoàn-toàn-giác-ngộ, điều đó tạo ra một hệ thống 
thứ bậc tâm linh mang tính cách tuần tự từ thấp đến cao, và hệ thống đó cũng có thê được xem 
là hệ thống thứ bậc dành cho những người bồ-tát (một người dù không-giác-ngộ cũng hàm 
chứa Phật tính bên trong chính mình, do đó tắt cả mọi người đều thuộc vào hệ thống thứ bậc 
chung dành cho những người bồ-tát, chỉ thấp hay cao mà thôi). Đên đây chúng ta đã đạt được 


290 


một ý niệm khá rõ thế nào là một người bồ-tát, điều đó giúp mình hình dung ra các mức độ 
ước vọng và khả năng dắn thân của họ trong cuộc sống tâm linh. Tuy nhiên giữa họ với nhau 
cũng có các cấp bậc thành đạt tâm linh khác nhau (những người bô-tát không những khác biệt 
nhau về sức mạnh của sự ước vọng nơi mỗi con người của họ mà còn khác biệt nhau về các 
thành quả do sức mạnh ước vọng đó mang lại cho họ). 


Nguyên tắc phân định thứ bậc tâm linh thật hết sức quan trọng. Trên phương diện con 
người chúng có nhiều điểm tương đồng (rzesemblance / similarity) trực tiếp và cả gián tiếp với 
hiện thực tối hậu. Chúng ta trực tiếp tương đồng với hiện thực qua một cái gì đó tương tự như 
một sợi chỉ vàng thật mịn, mịn như sợi tơ của một mạng nhện; sợi chỉ đó luôn hiện hữu ở một 
nơi thật sâu kín bên trong con người của chúng ta, thường xuyên nối liền mình với hiện thực. 
Đối với một số người, sợi chỉ đó có thê to hơn và chắc hơn một tí xíu, đối với một số khác thì 
cũng là sợi chỉ đó thế nhưng to hơn và chắc hơn nhiều, tương tự như một sợi dây thừng thật 
chắc. Đối với những người giác-ngộ thì sợi dây nối kết đó không còn cần thiết nữa, bởi vì 
không có một sự khác biệt nào giữa những nơi sâu kín bên trong chính họ và những nơi sâu 
kín bên trong hiện thực (một người giác-ngộ là một người đã quán thấy được hiện thực, hội 
nhập với hiện thực và trở thành hiện thực). Đấy là cách mà chúng ta tự nối kết mình với hiện 
thực từ những nơi sâu kín nhất trong con người của mình, dù rằng phần đông chúng ta không 
hề ý thức được điều đó. Và dù không nhận biết được điều đó đi nữa, thế nhưng sợi chỉ vàng 
mảnh mai vẫn luôn óng ả bên trong sự u tối của chính mình, hoặc ít nhất thì nó vẫn luôn còn 
đó (dù Phật tính bị che khuất bởi các sự u tối trong tâm thức, thế nhưng nó luôn có đó, vẫn 
kín đáo và óng d từ một nơi thật sâu kín bên trong tâm thức mình). 


Chúng ta gián tiếp tương đồng với hiện thực bằng hai cách. Trước hết chúng ta tương 
đồng với hiện thực đúng từng li từng tí với những gì là chính mình, có nghĩa là chúng ta 
không khác gì với thiên nhiên, với đất đá, với nước, với lửa, với các thể dạng sinh tồn của cỏ 
cây và muôn thú, tức là những gì ít tiến hóa hơn chúng ta (»ói chung là chúng ta cảm nhận 
được mình cũng chỉ là đất, đá, cỏ cây và muôn thú, và đó cũng chỉ là một sự cảm nhận ở cấp 
bậc thấp). Sự liên kết đó có thể so sánh với cách nhìn ánh sáng qua một tắm vải màn. Đôi khi 
tắm vải quá dày - nhất là đối với trường hợp khi nhìn vào các thứ vật chất - khiến chúng ta 
không trông thấy được ánh sáng (nhìn vào vật chất tương tự như nhìn vào hiện thực qua một 
tám vải thật dày, chúng ta sẽ không trông thấy được ánh sáng của hiện thực rạng rỡ phía sau 
tám màn. Trong bài giảng tiếp theo - bài 45 - nhà sư Sangharakshi ta sẽ nói đến cách nhìn 
gián tiếp vào hiện thực, tức là cách nhìn ở cấp bậc cao hơn về hiện thực của những người bỏ- 
tát đã đạt được một cấp bậc thành đạt nào đó). 


Bures-Sur-Yvette, 19.08.21 


291 


Bài 45 
Kalyana mitra hay nhưng người bạn tâm linh 


Chúng ta gián tiếp tương đồng với hiện thực qua các thể dạng biểu trưng cho hiện thực 
cao hơn với chính mình (có nghĩa là cao hơn các thể dạng mà mình trực tiếp cảm nhận được 
hiện thực nơi con người của mình, chẳng hạn như cảm nhận được mình chẳng khác gì với đất 
đá, cỏ cây, nước, lửa, khí v.v., xin xem lại bài 44). Điều đó cũng tương tự như trông thấy ánh 
sáng qua một tắm màn mỏng hoặc bằng vải thưa, kể cả trường hợp tấm màn đó được vén lên 
hoặc rơi hắn xuống, khiến ánh sáng của hiện thực được trông thấy một cách trực tiếp, đúng 
thật với chính nó, không xuyên qua bất cứ một hình thức trung gian nào cả. Xuyên qua tấm 
màn đó [với các độ mỏng khác nhau] chúng ta trông thấy ánh sáng của hiện thực ở các mức 
dộ khác nhau, vì vậy tắm màn đó có thê biểu trưng cho một hệ thông thứ bậc tâm linh, nhất là 
đối với trường hợp của những người bồ-tát ở các cấp bậc [thăng tiến] khác nhau. Đối với 
chúng ta (là những người tu tập) thì thật hết sức quan trọng là phải tiếp xúc với những người 
ít nhất cũng phải tiến xa hơn chúng ta một chút trên phương diện tâm linh, có nghĩa là đối với 
họ ánh sáng của hiện thực xuyên qua con người của họ rạng rỡ hơn so với ánh sáng xuyên qua 
con người của chính mình. 


Theo truyền thống từ xưa trong Phật giáo, các vị ây được gọi là các người bạn tâm 
linh, tiếng Phạn là kalyana-mitra (chữ kalyana có nghĩa là đáng quý, khả ái, hoàn hảo, chữ 
mifra có nghĩa là một người bạn. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ này là "Thiện trì thức”. Cách 
dịch này không hàm chứa một ý nghĩa rõ rệt nào cả, bởi vì chữ trì thức (consciousness) - Ít 
nhất là theo cách định nghĩa ngày nay - đã được dùng không đúng chỗ, thiết nghĩ nên dùng 
chữ “tâm” thay vì chữ "tri thức” để tạm dịch chữ kalyana-mitra là “người thiện tâm". Thể 
nhưng ngày nay chúng ta cũng có các cách gọi khác khá quen thuộc là “bạn đạo" hay "đạo 
hữu ", các cách gọi này tương đối gân hơn với chữ kalyana-mitra. Nói chung kalyana-mitra có 
nghĩa là những người cùng bước đi với nhau trên con đường đưa đến Giác ngộ. Trên con 
đường đó có người ấi nhanh, có người chậm chạp hơn, họ dìu dắt nhau, giúp đỡ nhau. Tất cả 
đêu là những người bê-tát, chỉ khác nhau về sức mạnh ước vọng, khả năng chăm lo cho kẻ 
khác, kể cả khác nhau trước các kinh nghiệm và sự hiểu biết mà họ đã đạt được trên những 
đoạn đường mà họ đã đi qua. Trên đây là cách phải hiểu về chữ kalyana-mitra. Khái niệm 
Kalyana-miira là một khái niệm của Đại thừa và dường như chữ kalyana-miira xuất hiện lần 
đâu tiên (?) vào thế kỷ thứ II trong kinh Mahaprdjnaparamita Sutra / Kinh Đại Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa). Các vị ấy (tức là các kalyana-mitra hay các "người bạn tâm linh", các "người bạn 
đạo”) đối với chúng ta quan trọng hơn cả Đức Phật. Dù gặp được một vị Phật đi nữa thế 
nhưng chưa hắn là nhờ đó mà chúng sẽ học hỏi được gì nhiều, và cũng chưa hắn là dịp giúp 
mình thực hiện được một bản chất tương tự với vị Phật Ấy. Trong khi đó sẽ dễ dàng hơn cho 
chúng ta rút tỉa được nhiều điều bổ ích khi tiếp xúc với những người có một trình độ phát 
triển tâm linh chỉ cần hơn mình đôi chút (gặp được Trời hay một vị Phật cũng chưa hẳn là dịp 
giúp mình học hỏi được gì nhiễu, so với một dịp nào đó bất chợt chúng ta trông thấy một 
người đi đường lặng lẽ ngôi xuống kéo chiếc chiếu rách đắp cho một người hành khất đang 


292 


ngủ say dưới một mái hiện bên vệ đường vào một đêm mưa lạnh. Cử chỉ giản đị đó có thể 
khơi động lòng từ tâm ngủ yên bên trong chính mình, và biêt đâu cũng sẽ khiến mình cô găng 
trở thành giống như người kéo manh chiếu đấp lên thân người hành khát bên vệ đường). 


Trong một tập luận giáo khoa nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng là Vòng bảo châu trân 
quỷ của sự Giải thoát (The Jewel Ornamenf oƒ Liberarion), nhà sự Gampopa (1079-1153) 
từng nêu lên quan điểm trên đây như sau : 


"Khi mới bắt đầu tu tập, quả hết sức khó cho chúng ta tiếp cận với chư Phật hay chư 
bổ-tát sinh hoạt ở các cấp bậc tâm linh thật cao siêu. Vì vậy chúng ta chỉ nên tiếp xúc với 
những con người bình dị hơn với tw cách là những người bạn tâm linh (kalyana-mitra / đạo 
hữu, bạn đạo). Khi nào bóng lối (sự u mê, vô mình) tạo ra bởi các hành động của mình trở 
nên sáng súa hơn, thì khi đó chúng ta sẽ tiếp cận được với các vị bồ-tát ở các cấp bậc cao 
siêu hơn. Và khi nào vượt được hết "Con Đường Rộng lớn của Giai đoạn Chuẩn bị" thì chúng 
ta sẽ nhận biết được Nirmanakaya (nirmana có nghĩa là sinh ra, hóa thành hay biến hoá, 
kaya có nghĩa là thân thể, kinh sách Hán ngữ dịch chữ Nirmanakaya là Ứng thân hay Ứng 
hóa thân, tức là các hình thức biến hóa hay các thể dạng hiển hiện khác nhau của Đức Phật 
nhằm mục đích giúp đõ chúng sinh thích nghỉ và hữu hiệu hơn). Sau cùng, khi nào chúng t†a 
có thể sinh hoạt ở một cấp bác tâm linh thật cao siêu, thì khi đó chúng ta sẽ có thể tiếp xúc 
với Sambhogakaya như là một người bạn tâm linh (Sambhogakaya hay Thụ dụng thân, là 
thân kết tụ tất cả các phẩm tính của một vị Phật, và chỉ có các vị bô-tát cao thâm - vượt được 
hết mười địa giới của người bô-tát - mới có thể nhận biết được thể dạng Sambhogakaya đó 
của một vị Phật. Ngoài ra Đức Phật còn được biểu trưng bởi một thân thứ ba là Dharmakaya 
/ Thân Đạo Pháp, biểu trưng cho hiện thực tôi hậu hay sự trồng không tuyệt đối, và các sự 
cảm nhận siêu việt đó cũng chính là sự Giác ngộ. Khái niệm về ba thể dạng thân thể của Đức 
Phật trên đây gọi là Trikaya / Tam thân, và cách giải thích trên đây về khái niệm này là dựa 
theo quan điểm của Đại thừa, bởi vì theo Phát giáo Theravada và một học phái xưa là 
Sarvastivadin thì sự giải thích về ba thân thể của Đức Phật có phân khác hơn đôi chút) 


Nếu bạn nêu lên thắc mắc là trong số bốn vị ấy (một người bình đị hay một vị bồ-tát ở 
cấp bậc thấp, một vị bô-tát ở các cấp bậc cao siêu hơn, một vị hóa thân ở thể dạng 
ninnanakaya, và một vị hóa thân ở thể dạng sambhogakayaq) thì vị nào sẽ mang lại lợi ích cho 
mình nhiều hơn cả? Câu trả lời là trong giai đoạn khi mới bắt đầu tu tập thì sự sinh hoạt của 
chúng ta vẫn còn bị kiềm tỏa bởi các hành động và xúc cảm của mình, vì thế chúng ta không 
thể trông thấy được gương mặt của bất cứ một người bạn tâm linh cao siêu nào cả. Do vậy 
chúng ta chỉ nên tìm cách tiếp xúc với một người bình dị hơn; họ sẽ trỏ cho mình trông thấy 
con đường cân phải bước theo, tương quan với mức độ sáng suốt trong các lời khuyên của họ, 
và dân dân sau đó chúng ta sẽ gặp được các vị khác cao siêu hơn. Tóm lại người mang lại lợi 
ích nhiều hơn cho mình chính là người bạn tâm linh (kalyana-mitra / đạo hữu, bạn đạo, 
"thiện trí thức”) ở thể dạng một con người bình dị” 


Người Ấn gọi sự nối kết (association / liên kết, hợp tác, kết hợp) với các người bạn 
tâm linh là sz/sangh và gán cho sự nối kết đó một tầm quan trọng rất lớn. Chữ sa/sangh là 


293 


một từ ghép tiếng Phạn: sz/ có nghĩa là tốt, đúng đắn, đích thật, thật sự, đúng thật, thánh thiện, 
tâm linh; chữ sangh có nghĩa là nối kết, đồng hành, bạn hữu, bạn đồng tu. Tóm lại safsangh 
có nghĩa là "tình bạn hữu cao quý", "sự kết hợp với một người bạn tốt" hay "sự kết hợp thánh 
thiện" (và đó cũng là ý nghĩa của chữ "bạn đạo" hay "đạo hữu" rất cần đối với những người 
Phát giáo Việt Nam). 


Người Ấn xem trọng ý niệm về sự sa/sangh đó (sự liên kết giữa các đạo hữu) từ nghìn 
xưa, chăng qua là vì tất cả chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ để kiến tạo một cuộc sống tâm 
linh. Đơn độc một mình, chúng ta sẽ không thể đi xa được. Hết tuần này sang tuần khác, hết 
năm này sang năm khác, nếu chúng ta không có một dịp nào đề tham gia một buỗi hành thiền, 
hoặc tiếp xúc với một người Phật giáo nào, cũng không tìm được một quyền sách Phật giáo 
nào đề đọc - bởi vì đọc được một quyền sách tốt cũng là một hình thức sa/sangh - hoặc rơi 
vào cảnh hoàn toàn đơn độc, thì chúng ta sẽ không thê nào tiễn xa được, dù chúng ta có thành 
thật và nhiệt tâm cách mấy đi nữa. Qua sự nối kết với những người cùng chí hướng có một 
cuộc sống tương tự với mình, thì chúng ta tất sẽ nhận được sự khích lệ, nhiệt tình và cả sự 
nâng đỡ tinh thần của họ. Sự liên kết đó lại càng quý hơn nữa nếu chúng ta có thê liên kết với 
những người có một trình độ tâm linh chỉ cao hơn mình đôi chút, nói một cách khác đơn giản 
hơn là những người mang nhiều phẩm tính con người hơn đôi chút so với phần đông các 
người khác - có nghĩa là biết ý thức hơn mình đôi chút, khả ái hơn mình đôi chút, có lòng tin 
hơn mình đôi chút, v.v. (những người gân hơn với mình sẽ dễ cho mình làm bạn với họ). 


Trên thực tế, điều đó có nghĩa là chúng ta phải cô gắng cởi mở hơn, tiếp nhận dễ dàng 
hơn đối với những ai mà mình nhận thấy hơn mình trong hệ thống thứ bậc tâm linh, hoặc có 
một tầm nhìn sâu sắc, nhiều hiểu biết, khả ái và từ bi hơn hắn so với mình. Chúng ta phải sẵn 
sàng tiếp nhận họ, tương tự như một đóa hoa xòe cánh đón nhận ánh sáng và hơi ấm mặt trời. 
Đối với những người mà chúng ta cho rằng, ít nhất là theo sự xét đoán của mình - và thật ra 
thì mình cũng có thể lầm lẫn - là thấp hơn mình trong hệ thống thứ bậc tâm linh, thì mình phải 
có một cung cách hành xử cởi mở, thân thiện, nhiệt tình với tất cả sự khích lệ của mình, hầu 
giúp họ cảm thấy được tiếp đón một cách nồng nhiệt, v.v. Đối với những người ngang hàng 
hoặc chỉ khác với mình đôi chút, thì thái độ của mình sẽ là sự tương trợ, chia sẻ và trao đổi 
(reciprocity / sự hỗ tương). Ba cung cách hành xử đó mật thiết liên hệ đến ba thê loại xúc cảm 
tích cực thật quan trọng trong sinh hoạt Phật giáo. Trước hết là shraddha, là một hình thức 
xúc cảm thường được gọi là "đức tin" hay sự "tin tưởng", thế nhưng đúng hơn là một hình 
thức sùng kính (devofion / tôn kính, sùng đạo, mộ đạo), một sự thụ cảm đối với ánh sáng tỏa 
xuống từ trên cao - nếu có thê nói như vậy. Xúc cảm thứ hai là lòng từ bi mà mình được thừa 
hưởng từ những người cao hơn mình trong hệ thống thứ bậc tâm linh. Xúc cảm thứ ba là tình 
thương yêu gọi là mefa (tiếng Phạn là maitri / lòng từ tâm) mà chúng ta cùng chia sẻ với 
những người ngang hàng với mình. 


Trong tập luận Vòng bảo châu trân quý của sự Giải thoát (đã được nói đến trên đây), 
nhà sư Gampopa có nói: Chúng ta sẽ đạt được sự Giác ngộ của một vị Phật bằng cách phục vụ 
một người bạn tâm linh" (đạo hữu, bạn đạo hay kalyana-miira). Đó là một lời tuyên bó thật 
mạnh, nếu có thể nói như vậy. Lời tuyên bố đó có thể khiến nhiều người phật ý. Ngay cả chữ 


294 


phục vụ (serve) cũng tỏ ra khá xa lạ đối với chúng ta. Hy sinh và chăm lo cho con cái mình 
hay cha mẹ mình lúc tuổi già thì có thể hiểu được, thế nhưng quả khó áp đặt cảm tính đó cho 
các trường hợp khác. Điều đó không khỏi đưa đến sự sụp đồ của ý niệm về hệ thống thứ bậc 
tâm linh, hoặc bất cứ một hệ thống thứ bậc nào khác cũng vậy (chăm lo cho con cái, cha mẹ 
mình liên hệ sâu xa với bản năng truyền giống, phản ảnh tính cách hợp lý của một hình thức 
ích kỷ nào đó, nếu có thể nói như vậy, trong khi đó lòng vị tha giúp mình thương tất cả chúng 
sinh là một ý niệm đi ngược lại với sự ích kỷ bẩm sinh). Nếu tất cả chúng ta đều ngang hàng 
nhau, thì chúng ta nào có phải bắt buộc làm một cái gì đó cho kẻ khác ? Vì vậy tại sao mình 
lại không làm một cái gì đó cho mình? Tại sao chúng ta lại không làm một cái gì đó cho 
nhau? Tại sao chúng ta lại không làm một cái gì đó để cùng trao đổi với nhau? Hôm nay tôi 
làm cho bạn điều này, ngày mai bạn lại làm điều đó cho tôi (dù ngang hàng thể nhưng chúng 
ta vẫn có thể làm được một cái gì đó để cùng trao đổi với nhau). 


Hãy tự đặt mình vào vị thế phục vụ một kẻ nào đó, dù mình biết được kẻ mà mình 
phục vụ hơn mình về một vài khía cạnh nào đó. Quả không mấy người làm được điều đó. Thế 
nhưng nếu không đủ sức chấp nhận điều đó thì thật khó tạo được cho mình sự thăng tiễn tâm 
linh. Phục vụ những người bạn tâm linh sẽ càng giúp mình trở nên giống với họ, và sẽ càng 
tìm thêm được nhiều người bạn tâm linh khác để phục vụ đo dịp tiếp xúc với những người 
bạn đạo khác ngày càng cao hơn). Dù đã trở thành một người bồ-tát thượng thặng đi nữa, thế 
nhưng trong vũ trụ vẫn có vô số các vị Phật [cao hơn mình] để mình phục vụ với tất cả sự tôn 
kính của mình. Luôn luôn và lúc nào cũng có một con người nào đó để mình phục vụ. 


Nhà sư Gampopa cũng có nói rằng chúng ta hãy nên xem một người bạn tâm linh (đzo 
hữu, bạn đạo / kalyana-miira) như là một vị Phật. Điều đó không có nghĩa là tìm cách đè bẹp 
người bạn ấy của mình với tư cách là một con người bình dị, mà đúng hơn là cách cố gắng đối 
xử với người bạn ấy như là một vị Phật, tuy rằng lý trí của mình vẫn cho rằng không đúng là 
như vậy (không phải là một vị Phát). Không cần thiết phải xem tất cả những gì mà người bạn 
ấy nói hay làm là hành động của một vị Phật, điều quan trọng hơn cả là dù người bạn tâm linh 
ấy của mình vẫn còn rất xa so với một vị Phật, thế nhưng chỉ cần người ấy hơn mình một chút 
nào đó thì cũng đủ. Điều đó cũng tương tự như sau lưng người bạn tâm linh ấy ẩn nấp vị thầy 
của chính mình, và phía sau vị thầy ấy lại là một vị thầy khác, và cứ tiếp tục như thế cho đến 
một lúc nào đó thì phía sau tất cả các vị thầy ấy là Đức Phật. Đấy là cách Đức Phật tỏa sáng - 
nếu có thê nói như Vậy, xuyên qua tất cả các vị đó với một sự trong suốt ở các cấp bậc khác 
nhau. Ít nhất những gì trên đây cũng là một cách diễn đạt lời khuyên bảo của nhà sư 
Gampopa. Gampopa là một vị sư tu tập theo truyền thống Tan-tra (Kim cương thừa) và là một 
vị thầy tâm linh (gzu /pháp sư) thuộc học phái Kagyu (Ca Nhĩ Cư) của Tây Tạng, và cũng là 
đệ tử thân cận của vị đại sư trong học phái này là Milarepa (Mái-lặc Nhật-ba 1052-T135, và 
Gampopa là một trong số các đệ tử thân cận nhất của vị đại sư này và chính ông đã đứng ra 
thành lập dòng truyền thừa Dagpo Kagyu mà vị tổ là Milarepa) khuyên chúng ta nên hiểu 
một cách từ chương lời khuyên bảo đó của mình (có nghĩa là hãy nhìn xuyên qua tất cả các vị 
thây của mình để trông thấy Đức Phật phía sau lưng họ). 


Bures-Sur-Yvette, 23.08.21 


295 


Bài 46 
Tam bảo 


(Tam bảo là một từ gốc tiếng Hán, nhưng đã trở thành quen thuộc trong Phật giáo 
Việt Nam, nghĩa từ chương là "Ba viên ngọc quý", tiếng Phạn là Triratna, tri có nghĩa là ba, 
ratna có nghĩa là vật quý giá, viên ngọc, hay kho tàng. Ba viên ngọc quý biểu trưng cho Đức 
Phật, Dharma hay Giáo huấn của Ngài và Tập thể những người xuất gia cùng bước theo 
nên Giáo huấn đó, và họ được xem là những người có khả năng hướng dẫn kẻ khác. Tam bảo 
được xem là nên tảng của toàn bộ Phật giáo. Trong kinh Mahaparinibbana Suta / Đại bát 
Niễt-bàn Kinh, cho biết Đức Phật trước khi tịch diệt có đưa ra một lời dặn dò như sau : "Ta 
nhăn bảo với tất cả là sau khi ta ra đi thì hãy xem Dhamma (Dharma) và tập thể các Đệ tử 
của ta là Tỉ hây mình". Đáy chính là cách mà Đức Phật thiết đặt nên móng cho toàn bộ Giáo 
lý của Ngài mà ngày nay chúng ta gọi là Đạo Phật. Dưới đáy nhà sư Sangharakshita sẽ giải 
thích về ý nghĩa của Tam bảo theo truyền thống của Kim Cương thừa) 


Mỗi viên bảo châu đều biểu trưng cho một khía cạnh bí truyền (chữ bí truyền /eSoferic 
ở đây có nghĩa là sự truyền thụ mang tính cách giới hạn. Phép truyền thụ thu hẹp đó diễn ra 
giữa một vị thây và một hay vài đệ tử của vị thây ấy, tất cả tùy theo khả năng, trình độ, xu 
hướng và cá tính của mỗi đệ tử. Xin lưu ý trong Kim cương thừa cũng như trong việc tu tập 
noi chung, không có gì là bí mật cả. Chữ "Mật tông" là do người Hán đặt ra đề goi một học 
phái được hình thành dưới thời nhà Đường tại Trung quốc, ảnh hưởng bởi Kim Cương thừa,), 
khái niệm này vô cùng quan trọng trong Kim Cương thừa. Tỉnh cách bí truyền của khái niệm 
đó vô cùng thiết thực và hữu hiệu. Những người tu tập theo Kim Cương thừa cho rằng sự 
Giác ngộ của Đức Phật, Giáo lý về sự thật do Ngài khám phá và Tập thể các đệ tử đã đạt được 
giác ngộ, là ba viên bảo châu, và cả ba viên bảo châu đó đã được mọi người tôn kính từ những 
thời kỳ xa xưa suốt trên dòng lịch sử của Phật giáo. Nếu chúng ta không tạo dịp để tiếp xúc 
với Tam bảo thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp nhận được ảnh hưởng trực tiếp của Tam bảo. 
Thế nhưng thật ra trên thực tế chính chúng ta phải tự mình khám phá ra ba viên bảo châu ấy 
cho mình. Vậy thì ba viên bảo châu ấy đang ở đâu đề mà tìm kiếm? 


Câu trả lời là theo Kim Cương thừa thì chúng ta phải xem người thuyết giảng Dharma, 
là vị guru của mình (gưru là tiếng Phạn, có nghĩa là người giám hộ, người thây hay người 
hướng dẫn tâm linh, đôi khi chữ guru cũng được dịch là "pháp sư"), chắng hạn như trường 
hợp Đức Phật (/à một vị Thây), là vị biểu trưng cho sự Giác ngộ. 


Cũng vậy, trong khi thiền định chúng ta cũng phải xem vị y¿đzm - dưới hình thức một 
vị Phật hay một vị bồ-tát nào đó - là hiện thân của chính sự thật. 


(Yidam là tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn là istadevada, ista có nghĩa là yêu quỹ, tôn kính, 
devada có nghĩa là thiên nhân hay đẳng thiêng liêng. Yidam có thể là một vị Phật hay một vị 
đại bồ-tát nào đó làm đối tượng cho phép thiên định quán tưởng. Người hành thiển tự nhận 


296 


diện mình xuyên qua vị thiêng liêng ấy để quán thấy Phật tính - buddhahood / buddhatva hay 
buddhabhava - của vị ấy để đồng hóa Phật tính của vị ấy với Phật tính của mình bên trong 
chính mình, hầu tạo ra một "hiện thực" chung. Sau đó thì người hành thiền sẽ phá vỡ cái 
"hiện thực" đó đề quán thấy đấy cũng chỉ là một ảo giác mà thôi, không hê hàm chứa một sự 
hiện hữu tự tại nào cả, mà chỉ là một sự trống không. Tóm lại yidam không phải là một đẳng 
thiêng liêng mang tính cách cụ thể nào cả mà chỉ đơn giản là một sức mạnh, một thể dạng 
biến hóa - còn gọi là "hóa thân" / emanation - của tâm thức người hành thiên. Phép thiên 
định quán tưởng đó cần phải có một vị lạt-ma (Vị thây trong Phật giáo Tây Tạng) hướng dân) 


Hình thức quy y Tam bảo mang tính cách bí truyền là một sự gia nhập với các vị 
dakinl (là các vị nữ thân đã đạt được sự giác ngộ hoàn hảo, họ có thể hiển hiện dưới hinh 
thức nhân dạng hay bất cứ một thể dạng nào khác của sự giác ngộ), theo Kim Cương thừa thì 
chúng ta có thể tiếp xúc một cách cụ thê với các vị Ấy. 


Trong lãnh vực cá nhân (ức là đối với mối người tu tập) thì vị guru là vị thay mặt Đức 
Phật để giảng dạy cho mình, và đặc biệt hơn nữa là theo truyền thống Tantra thì vị guru cũng 
chính là Đức Phật. 


Ngoài ra cũng có một cách hiểu khác về câu châm ngôn của nhà sư Gampopa (xin xem 
lại bài 45 về câu "châm ngôn" này nếu cần. Ý nghĩa đại cương trong câu châm ngôn đó là 
nên xem người bạn đạo - đạo hữu, bạn đồng fu - là một vị Phật), cho rằng mỗi người trong tất 
cả chúng ta đều hàm chứa tiềm năng của một vị Phật. Hơn nữa theo một số học phái thì chỉ 
cần suy nghĩ thêm một chút thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là con người thì chúng ta đều là 
Phật, dù đã thật sự trở thành hay chưa cũng vậy. Vì thế trong trường hợp đối với một người 
bạn tâm linh (kalyana-mitra, bạn đạo, đạo hữu, người bạn đồng tu với mình), thì dù chỉ mới 
thực hiện được một phần rất nhỏ của một vị Phật đi nữa, thế nhưng cũng đủ để mình trông 
thấy được nơi người bạn ấy bản chất của một vị Phật, một bản chất mà tất cả chúng ta đều có. 


Hơn nữa nhà sư Gampopa còn khuyên chúng ta không những chỉ biết giúp đỡ các 
người bạn tâm linh của mình (bạn đạo, đạo hữu, những người cùng tu tập với mỉnh) mà còn 
phải mang lại niềm vui sướng cho họ. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bộc lộ như thế nào đề 
họ hiểu rằng niềm vui sướng mà mình mang lại cho họ thật chính đáng đối với các phẩm tính 
mà họ nhận thấy đang hiển lộ và phát triển bên trong chính mình. Nếu bạn mang lại niềm vui 
sướng cho một người bạn tâm linh và đồng thời họ cũng mang lại cho bạn một niềm vui 
sướng, thì cả hai đều mang lại cho nhau một niềm hân hoan thật hài hòa, và đó cũng chính là 
mudita (1à tiếng Pali và tiếng Phạn có nghĩa là sự vui thích, niềm vui sướng, hân hoan và 
thích thú), và nhờ đó sự trao đôi (commmunication / sự cảm thông, tương giao) giữa nhau sẽ trở 
nên hồn nhiên hơn. Người bạn ấy sẽ giảng dạy cho bạn dễ dàng hơn, và bạn cũng sẽ học hỏi 
được nhiều hơn. Mang lại niềm vui cho một người bạn tâm linh sẽ khiến cho sự trao đôi hữu 
hiệu hơn, trái lại sự nghi ky sẽ dựng lên một tắm rào cản ngăn chận mọi sự cảm thông. Mang 
lại niềm vui cho người bạn đạo của mình không có nghĩa là làm hài lòng cái tôi của người bạn 
ấy mà là để tạo ra một sự nối kết cởi mở, thoải mái, chân thật và nhiệt tình hơn, nói lên metta 
(tình thương yêu, lòng từ tâm), niềm vui mừng và cả sự thoải mái (equanimity / sự thanh thản, 


297 


an bình, hài hòa) nơi phẩm tính của nhau. Nếu mang lại được niềm vui sướng cho những 
người bạn đạo của mình thì đấy sẽ là cách giúp họ trao đổi với mình dễ dàng hơn, điều đó sẽ 
giúp họ bộc lộ bản chất đích thật của họ và cũng nhờ đó chính bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều 
hơn đất cả mọi người dù ở cấp bậc nào cũng đêu có một cái gì đó đề mình học hỏi). Dù tôi 
nêu lên những người ở cấp bậc "cao hơn" và những người ở cấp bậc "thấp hơn", thế nhưng 
điều đó không có nghĩa là một sự phân loại bất di dịch (cứng nhắc, không thay đổi). 


Nếu chúng ta tức khắc tập trung ngay sự suy nghĩ của mình hướng vào kẻ khác qua 
các cấp cao hơn hoặc thấp hơn của họ, thì điều đó sẽ cho thấy là mình chẳng hiểu gì cả về ý 
nghĩa của hệ thông phân chia thứ bậc trong lãnh vực tâm linh. Tất cả mọi hình thức xúc cảm 
phải xảy ra thật tự nhiên và tự phát (spontaneous), dù cho các xúc cảm ấy là sự tôn kính, lòng 
từ bi hay tình thương yêu (metta), và dù cho mình đang đứng trước bất cứ một người nào 
cũng vậy. Đấy là các thứ xúc cảm thật tự nhiên tạo ra các thứ bậc trong lãnh vực tâm linh, 
chẵng hạn như cảm tính tôn kính đột nhiên hiện lên khi mình tiếp xúc với một cái gì đó cao cả 
hơn mình (một pho tượng Phật hay một vị sư già có các cử chỉ và một phong thải thật đảng 
kính), hoặc một sự tuôn trào thật tự nhiên của cảm tính từ bị khi gặp phải cảnh khốn cùng hay 
không lỗi thoát của kẻ khác, hoặc sự dâng trào tình thương yêu và sự thân thiện khi tiếp xúc 
với những người ngang hàng với mình. Các xúc cảm đó phải thắm nhuần toàn bộ sự sinh hoạt 
của tất cả những người bước theo con đường Phật giáo. Tất cả mọi người trong tập thê đó 
cũng tương tự như những cánh hoa hồng sinh ra từ một gốc hồng duy nhất, trong số đó có 
những đóa hoa còn búp nhưng cũng có những đóa hoa nở rộ, hoặc cũng có thể xem tất cả các 
thành phần đó đều thuộc chung trong một gia đình tâm linh duy nhất mà người chủ gia đình là 
Đức Phật, và những người bồ-tát đều là anh chị em với nhau. Trong một gia đình như vậy, tất 
cả mọi người đều nhận được những gì mà mình mong muốn, bời vì tất cả đều hiến dâng 
những gì mình có, và nhờ đó toàn thể gia đình sẽ thấm đượm niềm hân hoan, sự thoải mái, 
lòng nhiệt tình, tạo ra một bầu không khí chan hòa ánh sáng. Trong trường hợp đó, hệ thống 
thứ bậc của người bồ-tát sẽ thu nhỏ lại để trở thành một điểm duy nhất, nói lên một sức mạnh 
rạng ngời. 


Kinh sách cho biết sự hiển lộ tuần tự của bodhicitta (/iển ngữ bodhi trong chữ 
bodhicitta có nghĩa là giác ngộ, cita là tâm thức, bodhicitta do đó có nghĩa là "tâm thức giác 
ngộ", kinh sách Hán ngữ gọi là bô-đề tâm) xuyên qua các bhumi (các địa giới hay các cấp 
bậc thăng tiễn tuân tự của người bô-tát) cũng tương tự như tình trạng vàng ròng còn bị pha 
lẫn với các cặn khoáng (slag / scorie), vàng ở thể dạng pha lẫn đó phải được tinh lọc dần dần 
bằng phương pháp nung chảy, trước khi có thể tạo ra một món trang sức thật đẹp, chăng hạn 
như chiếc vương miện của một vị đế vương. Vàng ròng chính là bodhicitta, luôn hiện hữu nơi 
mỗi con người trong chúng ta, thế nhưng chỉ là đưới các hình thức giả tạo (lệch lạc, méo mó), 
bị tràn ngập và phủ lấp bởi đủ mọi thứ ô nhiễm và bắn loạn. Vàng ròng tự nó tinh khiết một 
cách tự nhiên, thế nhưng đối với các chất cặn bã pha lẫn với nó thì phải tuần tự loại bỏ (reo 
mười cấp bậc hay mười địa giới của người bô-tát) hầu giúp cho bodhicitta (tâm thức giác 
ngộ) phát lộ được bản chất tỉnh anh của nó. 


Bures-Sur-Yvette, 11.09.21 


298 


Bài 47 
Bốn thể loại bồ-tát 


Có tất cả bốn thê loại bồ-tát: trước hết là các "sa-di bồ-tát" (novice-bodhisattva, xin 
hưu ý chữ sa-di ở đây không liên hệ gì đến tuổi tác mà chỉ có nghĩa là những người mới bước 
vào con đường tu tập). sau đó là các "bồ-tát đang còn bước đi trên con đường", tiếp theo là 
các "bồ-tát không thoái lui " (&hông còn quay trở lại) và sau hết là các"bồ-tát trong thể dạng 
dharmakaya" (pháp thân bổ-tát) 


Sa-di bồ-tát 


Người sa-di bồ-tát đôi khi cũng được gọi là người "bồ-tát đang còn học hỏi giới luật" 
(còn trong giai đoạn phải cô gắng tuân thủ giới luật). Họ là những người đã thật sự chấp nhận 
lý tưởng của người bồ-tát, tức là lý tưởng sẽ đạt được sự Giác ngộ cho mình, thế nhưng lý 
tưởng đó không phải chỉ nhằm giải thoát cho cá nhân mình, mà là góp phần mang lại sự Giác 
ngộ cho tất cả chúng sinh, dù họ là ai và ở bất cứ nơi nào. Sự chấp nhận đó rất sâu xa. Các sa- 
di bồ-tát không phải chỉ đơn giản là những người có dịp đọc một quyền sách về Phật giáo Đại 
thừa và hiểu thế nào là lý tưởng của người bồ-tát; cũng không phải là những người đã được 
chính thức tiếp nhận lễ thụ phong bồ-tát một cách công khai (rước những người thân thuộc 
hoặc các bạn đồng tu trong Tăng đoàn), mà là những người, từ những nơi sâu kín của con tim 
mình, quyết tâm cống hiến đời mình vì lý tưởng của người bồ-tát và dồn toàn lực vào việc tu 
tập. Thế nhưng trong lúc vẫn còn là một người sa-di bồ-tát, thì dù từ trong thâm tâm nhất 
quyết bước theo lý tưởng của người bồ-tát và dù hăng say luyện tập đến đâu đi nữa, thì 
bodhicitta (âm thức giác ngộ /bô-đề tâm) cũng chưa có thê hiện lên với mình được. Chúng ta 
vẫn chưa cảm nhận được một cách thật mãnh liệt - gần như là một sự choáng váng - niềm 
thiết tha mong sao đạt được sự Giác ngộ toàn năng vì sự an lành của tất cả chúng sinh. Người 
ta có thê bảo rằng người sa-di bồ-tát cũng đã thật sự là một người bồ-tát qua tất cả mọi khía 
cạnh, ngoại trừ một điều thật quan trọng chưa đạt được. Người sa-di bồ-tát dù đã tạo được cho 
mình đầy đủ hành trang, thế nhưng bodhicitta (âm thức giác ngộ / bô-đề tâm) - tức là quyết 
tâm thực hiện sự Giác ngộ như là một sự cảm nhận trực tiếp và sinh động - thì vẫn chưa hiện 
lên với họ. Dầu sao thì người sa-di bồ-tát cũng đã bước được vào con đường. Tất cả những 
người tu tập Đại thừa chân chính (chân thật, nghiêm túc) đều có thê được xem như là các sa- 
di bồ-tát (dù họ chỉ là cư sĩ hay Phật tử tại gia cũng vậy. Xin hiểu chữ sa-di bổ-tát với ý nghĩa 
thật rộng). 


Ngươi sa-di bồ-tát phải dành thật nhiều thì giờ học hỏi kinh sách Đại thừa, nhất là các 
kinh sách nói về sự trống không (Tánh không), về lý tưởng của người bồ-tát và paramita (các 
sự hoàn hảo, còn gọi là ba-la-mậi-đa). Không nhất thiết là phải đọc thật nhiều sách mà chỉ 
cần đọc một số phân đoạn hoặc vài trang, thế nhưng phải đọc đi đọc lại, hầu giúp cho ý nghĩa 
của các đoạn văn đó ăn sâu vào tâm thức và con tim mình. Tại nhiều nước theo Phật giáo Đại 


299 


thừa, trong giai đoạn tập tành này, người sa-di bồ-tát phải học thuộc lòng các đoạn văn sâu 
sắc đó (các bài kinh ngắn hoặc các đoạn luận giải nổi tiếng trong các kinh sách Đại thừa) đề 
tụng sau khi chấm dứt các buôi hành thiền. Ngoài ra cũng còn một phép luyện tập khác, và 
cũng đã trở thành một thông lệ, đó là cách bắt buộc người sa-di bồ-tát phải tự tay sao chép 
kinh sách. Việc sao chép đó không phải là để tạo ra thêm nhiều bản sao mới mà là một 
phương pháp thiền định. Người sa-di bồ-tát phải tập trung thật mạnh để viết các dòng chữ thật 
đẹp, không được thiếu sót, cũng không được phạm lỗi chính tả. Trong khi sao chép chúng ta 
phải nghĩ đến ý nghĩa của từng chữ, từng câu. Từng chút một, các ý nghĩa đó sẽ ăn sâu vào 
phần vô thức, kín đáo tác động đến tâm thức và biến cải toàn thê con người của mình. Theo 
truyền thông từ ngàn xưa, việc sao chép và nắn nót từng chữ một rất quan trọng, phải say mê 
và xem đó như là sadhana (sadhana là tiếng Pali và tiếng Phạn, có nghĩa là một cách phát lộ 
sự cao đẹp), một phương pháp tu tập tâm linh. 


Là một người sa-di bồ-tát, tất nhiên chúng ta phải luyện tập thiền định, nhất là thiền 
định về bốn bhrama vihara (bốn thể dạng vô biên của tâm thức, kinh sách Hán ngữ gọi là "Tứ 
võ lượng tâm”): sự từ tâm (meffa / tình thương / "fừ”), lòng từ bị (karuna / "bL"), niềm hân 
hoan (mudira / “hỉ”) và sự bình lặng (upeksha / sự thanh thản, thăng bằng và vững vàng của 
tâm thức / "xả"). Phép luyện tập này rất quan trọng và được xem là nền tảng khơi động lòng 
từ bi vô biên nơi người bồ-tát ở các cấp bậc thành đạt thật cao. 


Giai đoạn tiếp theo là tập trung vào việc luyện tập các paramita (các thể dạng hoàn 
hảo). Tất nhiên và nếu có thê, thì mỗi ngày phải thực thi bảy phép nghỉ lễ (xin xem lại bài 35 
trong chương V, bảy phép nghỉ lễ / puja đã được giải thích trong phần ghi chú của bài này), 
Ngoài ra cũng phải trau dồi bốn yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển bodhicitta (âm thức giác ngộ / 
bô để tâm) theo sự chỉ dẫn của Vasubhandu (Thể Thân, một vị luận sư người Ăn thể kỷ thứ YV, 
từng sóp phần sáng lập học thuyết Yogakara / Duy thức) và phải luôn cố gắng giữ một nếp 
sống đơn sơ, ân cần, thân thiện, khả ái, và trong sự sinh hoạt hằng ngày phải luôn nghĩ đến 
việc giúp đỡ những người chung quanh. Đấy là phẩm tính của người sa-di thắm nhuần sâu xa 
lý tưởng của người bồ-tát và thực thi lý tưởng đó một cách thành thật, dù rằng bodhicitta (âm 
thức giác ngô) vẫn chưa hiện lên với mình. 


Người bồ-tát đang còn bước đi trên con đường 


Cấp bậc cao hơn cấp bậc sa-di bồ-tát là cấp bậc của những "người bồ-tát đang còn 
bước đi trên con đường" (xin nhắc lại người bô-tát với ý nghĩa thật rộng, tức là không buộc 
phải là người xuất gia mà có thể là một người thê tục). Họ là những người đang cô gắng vượt 
qua sáu bhumi (kinh sách Hán ngữ gọi là "địa giới") đầu tiên trong số mười bhumi 
(dasabhumi / "thập địa", là một khái niệm nêu lên mười cấp bặc thăng tiễn của người bồ-tái). 
Sau khi đạt được địa giới thứ nhất thì tất cả các sa-di bồ-tát sẽ cảm nhận được sự thức tỉnh của 
con tim giác ngộ, họ ý thức được ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong các lời nguyện của người bồ- 
tát và bắt đầu hăng say luyện tập các paramita (các sự hoàn hảo. Xin mạn phép nhắc lại 


+ +?ỉ 


paramita nguyên nghĩa là "vượt sang bờ bên kia", và cũng có nghĩa là "mục đích" hay "bờ 


300 


bên kia" hay sự "hoàn hảo". Phát giáo Theravada nêu lên mười paramita; Phát giáo Đại thừa 
gom chung trong sáu param114). 


Nhiều học phái Đại thừa cho rằng những người "bước vào dòng chảy" (sofapanna / 
à "sơ quả tu-đà hoàn", hoặc "nhập lưu" hay "nhất quả", và 
ở cấp bậc này người tu tập sẽ còn phải tái sinh), "những người sẽ còn quay lại thêm một lần" 
(sakadagami / "nhị quả tư-đà-hàm" hay "nhất lai", có nghĩa là còn phải tái sinh ít nhất thêm 
một lần nữa), "những người không còn quay lại" (anagami / "tam quả a-na-hàm" hay "bất 
lai", có nghĩa là không còn tái sinh nữa) và kế cả các vị A-la-hán (Arahant), là những người 


SOtapafi, kinh sách Hán ngữ gọi là 


được nói đến trong Phật giáo Theravada, tất cả đều thuộc thê loại những "người bồ-tát đang 
còn bước đi trên con đường" (ức là cấp bậc thứ hai trong hệ thống thứ bậc của người bô-tát). 
Theo quan điểm của nhiều trường phái Đại thừa thì trong giai đoạn tu tập này, các vị trên đây 
dù đã thực hiện được mục đích giác ngộ mang tính cách cá nhân đi nữa, thế nhưng bất cứ lúc 
nào họ cũng có thê rơi vào tình trạng đổi thay, hoặc đánh mất lý tưởng giác ngộ vì sự tốt lành 
của tất cả chúng sinh, và có thê cả lòng quyết tâm bước theo con đường lý tưởng của người 
bô-tát. 


Trong tập luận Vòng bảo châu trân quý của sự Giác ngộ (đã được nói đến trong bài 
45) nhà sư Gampopa đã dựa vào bản kinh Aksayørmaripariprocha để mô tả các cấp bậc thăng 
tiến của những người "bồ-tát đang còn bước đi trên con đường" như sau: 


«Người ta có thể nhận thấy được lòng từ tâm (metta tình thương yêu, sự qu mến, kinh 
sách Hán ngữ gọi là "từ") đối với chúng sinh của những người bô-tát qua phong cách 
(attitude / thải độ, tác phong) giác ngộ khi vừa mới bắt đầu hiện lên với họ (tức là cấp bậc 
thứ nhất của những người sa-di bồ-tát); hoặc qua bản chất của hiện thực nơi những người 
bổ-tát đã hoàn toàn sống với nó bằng cách thực thỉ những điều tốt lành (tức là cấp bậc thứ 
hai của những người bô-tát đang còn bước đi trên con đường); hoặc bằng cách thực hiện và 
chấp nhận mang lại mọi điều tốt lành cho chúng sinh, nhưng không nhằm vào bất cứ một chủ 
đích nào của người bô-tát, khi họ đã thực hiện và chấp nhận sự kiện tát cả mọi thực thể 
(emtity / thực trạng) của hiện thực không hê hàm chứa một nguồn gốc (nguyên nhân, điều 
kiện) nào cả (tức là cấp bậc cao nhất của người bổ-tát, vượt lên trên thế giới trói buộc của 
các hiện tượng do điều kiện mà có, và đó cũng là thể dạng " "trồng không tuyệt đối" của hiện 
thực, nói một cách khác là sự giải thoát tối thượng. Nói chung những lời thuyết giảng trên 
đây của nhà sư Gampopa vô cùng khúc triết và sâu sắc, nêu lên sự thăng tiễn của người bổ- 
tát theo ba cấp bậc : 1- khi lòng từ tâm hiện lên với mình ; 2- khi ý thức được bản chất của 
hiện thực là gì để sống với nó hâu thực thi những điễu tốt lành vì tất cả chúng sinh ; 3- khi đã 
thực hiện được bản chất trồng không của hiện thực để sống VỚI nỗ và tiếp tục thực thi những 
điều tốt lành đó cho tất cả chúng sinh, nhưng không vì một chủ đích nào cả. Ngoài ra chúng 
ta cũng không khỏi khâm phục sự uyên bác của nhà sư Sangharakshita khi trích dẫn câu trên 
đáy trong một tập luận được trước tác cách nay đã 9 thế kỷ!) 


Sự kiện cho rằng "lòng từ tâm đối với chúng sinh" (xin nhắc lại : lòng từ tâm hay tình 
thương yêu - metta - là phẩm tính thứ nhất trong số bốn phẩm tính vô biên gọi là "tứ vô lượng 


301 


tâm”) chỉ có thể phát sinh nơi người bồ-tát khi nào bodhicitta (âm thức giác ngộ) đã hiện lên 
với họ, điều đó cho thấy lòng từ tâm thật hết sức khó thực hiện. Khi nào chúng ta tạo được 
cho mình một thái độ hành xử từ tâm khá bền vững đối với các chúng sinh khác, thì khi đó 
chúng ta mới thật sự - hoặc có vẻ - trở thành một người bồ-tát, và nếu nói theo Phật giáo 
Theravada thì đây là "một người đã bước được vào dòng chảy". Điều này cho thấy tầm quan 
trọng vô cùng to lớn của thái độ tích cực đối với tất cả kẻ khác, bất chấp các khiếm khuyết 
của họ và cả của mình, đồng thời cũng bất chấp tất cả những sự rắc rối (complication / phức 
tạp, khó khăn) có thê sẽ xảy ra sau đó như là một sự thách đồ đối với sự kiên nhẫn của mình. 


Theo Gampopa, thì những "người bồ-tát đang còn bước đi trên con đường" có đủ khả 
năng phát động lòng từ tâm (metta) của mình "trước bất cứ một hiện thực nào" (đối với tất cả 
chúng sinh trong bất cứ bối cảnh nào hay hoàn cảnh nào). Tuy nhiên, là những người sa-di 
bồ tát, các bạn cũng có thê phát huy metta (fình thương, lòng từ tâm, sự khả ái / "ử") đỗi với 
tất cả chúng sinh, thế nhưng đồng thời các bạn vẫn cảm thấy họ khác với mình (ức là một sự 
tách biệt hiện ra giữa chủ thể và đối tượng). Thế nhưng khi đã trở thành những "người bồ-tát 
đang còn bước đi trên con đường" (cấp bác thứ hai) thì các bạn sẽ bắt đầu vượt lên trên cảm 
nhận về sự khác biệt đó. Điều này không có nghĩa là mọi sự đều bị thu hẹp để trở thành một 
cái gì đó mang tính cách đồng nhất và siêu hình, mà đúng hơn là một sự cảm nhận về con 
người của mình tách rời với kẻ khác trở nên lu mờ một cách rõ rệt. Điều này thật hết sức khó 
giải thích bằng chữ nghĩa, chẳng qua là vì chữ nghĩa chỉ là những gì phát sinh từ các sự cảm 
nhận nhị nguyên (dualistic) (giữa chủ thể và đối tượng, giữa mình và mọi sự vật mà mình cảm 
nhận được chung quanh mình), bởi vì đó là một sự cảm nhận giữa mình và cả kẻ khác thấm 
đượm một cái gì đó vượt lên trên cả hai thứ (/ức là mình và kẻ khác, chủ thể và đổi tượng), thê 
nhưng đồng thời cũng không hắn là xóa bớt hay gạt bỏ bớt phía này hay phía kia (không hắn 
là hoàn toàn quên mình và chỉ nghĩ đến người khác mà là một sự cảm nhận thật gân với kẻ 
khác qua một mối dáy thân thiện thật sâu xa). Sự phân biệt không còn mang tính cách tuyệt 
đối nữa (mình và kẻ khác, chủ thể và đổi tượng không còn là hai thực thể hoàn toàn khác biệt 
nhau), sự căng thắng (sự phân tách) giữa mình và kẻ khác giảm bớt đi (sự tách biệt giữa mình 
và kẻ khác trở nên lu mở), và mở ra một khung cảnh hiện thực rộng lớn hơn. Chăng hạn một 
người nào đó đứng ra bố thí, và nếu người này là một "sa-di" thì vẫn có thể xảy ra một sự 
lưỡng lự ở một mức độ nào đó: "tôi có nên giữ lại một phần hay mang ra cho hết ?". Thế 
nhưng sau đó thì người này cũng có thê nghĩ rằng tốt hơn hết nên biến mình trở thành một con 
người cao quý hơn, bèn phát động một sự cô gắng thật to lớn giúp mình hiến dâng tất cả. Khi 
nào đạt được cấp bậc thứ hai đó của lòng từ tâm, thì sự đối nghích trên đây (giữa mình và kẻ 
khác) sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy không có một sự khác biệt đáng kể nào giữa 
hành động giữ lại một phần cho mình và quyết tâm mang ra hiến dâng tắt cả, sự cảm nhận đó 
sẽ khiến chúng ta mang ra hiến dâng tất cả một cách thật hồn nhiên và vui sướng. 


Lòng từ tâm "không nhằm vào một chủ đích đặc biệt nào cả" chỉ hiện lên với người 
bồ-tát khi nhận thấy và chấp nhận sự kiện "tất cả mọi thực thê (ewi£y / thực trạng) của hiện 
thực không hề hàm chứa một nguyên nhân (øguồn gốc, điểu kiện) nào cả", và điều đó chỉ có 
thể xảy ra trong địa giới (bhumi) thứ tám trong số mười địa giới ( "thập địa" hay mười cấp bậc 
thăng tiễn của người bồ-tát). Sự kiện đó được gọi là anupaftika-dharma-kshamri, có nghĩa là 


302 


sự chấp nhận thật kiên trì ("pafience" / kiên nhẫn, không xao động) sự kiện tất cả mọi đharma 
(rong trường hợp này chữ dharma không có nghĩa là Đạo Pháp, mà có nghĩa là các "hiện 
tượng”) không thật sự hiện ra cũng không thật sự biến mắt (nguyên nghĩa của chữ anupaffica- 
dharma-kshanfi là "sự hiểu biết trí thức về sự thật của sự hiện hữu không mang một nguôn 
sốc phát sinh nào cả. Nếu phân tích từng chữ một thì tiền ngữ an-utpatti có nghĩa là không do 
một điều kiện hay nguồn gốc nào cả ; chữ dharma có nghĩa là hiện tượng; shanti có nghĩa là 
là sự kiên nhân). Nói một cách khác, trên thực tế người ta sẽ nhận thấy không hề có bất cứ 
một thứ gì do điều kiện mà có (conditionality) hay phát sinh từ các nguyên nhân (causuality), 
nhờ đó người ta sẽ đủ sức đương đầu với các sự kiện trái ngược hẳn lại với những gì mà mình 
cho rằng đúng ra phải là như thế (phải đương đầu và giữ vững tâm nhìn hướng vào một thể 
giới "giải thoát", phi-điểu-kiện và phi nguyên nhân, trái ngược lại với thế giới "nô lệ", chỉ 
phối bởi sự vận hành trói buộc của mọi hiện tượng do nguyên nhân và điều kiện mà có, tức là 
những gì mà chúng ta ngõ rằng đúng thật là như thế: tức là cái này sinh ra cái kia, cái kia 
sinh ra cát nọ). Người ta sẽ nhận thấy bất cứ một sự hiện hữu nào cũng chỉ là ảo giác, không 
thật sự phát sinh từ một sự hiện hữu nhất định nào cả, cũng không thật sự tách rời ra khỏi một 
sự hiện hữu nào khác (không hình thành cũng không tan biến, một thể dạng thoát khỏi sự vận 
hành do nguyên nhân và điều kiện mà có, tức là một sự hiện hữu phi-điều-kiện, ý nghĩa mở 
rộng là sự tỉnh thức hay giác nøô). Và những gì chứng thực (seal / đánh dấu, chứng nhận) 
cho sự huyền bí đích thật của sự thực hiện đó (/ức là sự cảm nhận về bản chất phi-nguyên- 
nhân và phi-điêu-kiện của thể giới hiện tượng) chính là sự kiện cho thấy chúng ta ngày càng 
trở nên từ bi hơn (ý nghĩa của câu này khá khúc triết: nhận thấy chúng sinh vướng mắc trong 
sự vận hành trói buộc của thể giới hiện tượng, trong khi mình cảm nhận được và thực hiện 
được bản chất phi-nguyên-nhân và phi-điều-kiện của thế giới và ra thoát khỏi thế giới, sẽ 
không khỏi khiến mình phát động lòng từ bi ngày càng mãnh liệt hơn đổi với chúng sinh còn 
đang quay cuông với sự vận hành của thế giới. Lòng từ bỉ ngày càng trở nên mãnh liệt trong 
lòng mình, đôi khi có thể khiến mình không chịu đựng nổi, sự kiện đó chính là sự huyền bí sâu 
xa và cũng là bằng chứng xác nhận sự thăng tiến của mình trên đường tu tập. Trong hai bài 
48 và 49 tiếp theo bài này, nhà sư Sangharakshita sẽ tiếp tục nói đến hai thể loại bồ-tát khác 
là "người bô-tát không còn thoái lui" và "người bô-tát dưới thể dạng dharmakaya" / pháp 
thân). 


Bures-Sur-Yvette, 22.09.21 


303 


Bài 48 
Người bồ tát không bao giờ thoái lui 


Cấp bậc thứ ba trong hệ thống thứ bậc của người bồ-tát là một cấp bậc không đánh 
dấu bởi một sự thăng tiến mới lạ nào mà trái lại toàn bộ các cảm nhận của người bồ-tát đều bị 
đảo ngược. Tất cả mọi tín hiệu bình thường nói lên các cảm nhận cũng như các cách nhìn 
quen thuộc trước đây của người bồ-tát về mọi sự vật đều bị lỗi thời, kế cả lòng từ bị nơi họ 
cũng vậy, cũng trở nên hết sức khó mô tả. Chăng qua là vì cách nhìn của người bồ-tát vào sự 
hiện hữu đã trở thành khác hắn (thật ra cấp bác thứ ba của người bồ-rát là một cấp bác hoàn 
toàn đổi mới, tạo ra cho họ mỘt sự hiểu biết hoàn toàn mới lạ về thể giới và cả con người của 
chính họ, một sự hiểu biết ẩi ngược lại với sự hiểu biết mang tính cách nhị nguyên và quy ước 
trước đây của họ. Nhà sư Sangharakshita gọi sự hiểu biết mới lạ đó là một sự cảm nhận đảo 
Hgược của người bồ-tát đối với hiện thực). Các thê loại ( cafegory) về cái tôi của mình và của 
các kẻ khác vụt trở thành một giấc mơ hay một ảo giác (sự khác biệt giữa các thể dạng về cái 
tôi của mình và của kẻ khác trở thành một cái gì đó không thật, hoàn toàn lu mờ hay giả tạo). 
Thế nhưng chính điều đó lại là cách xác nhận sự thăng tiễn tâm linh của mình. Theo quan 
điểm của Đại thừa và nếu bạn là một người bồ-tát, thì điều sẽ cho thấy bạn đã vượt được điểm 
mốc "không còn quay trở lại nữa", tức là đã bước được vào bên trong cửa ngõ của dòng chảy 
(nếu nói theo Phật giáo Theravada). Thế nhưng trước khi bước được vào địa giới thứ tám 
(rong số mười địa giới / buhmi của người bổ-tát, theo quan điểm của Đại thừa) thì bạn vẫn 
có thê còn bị đánh lạc hướng trước lý tưởng của người bồ-tát. Chỉ khi nào bắt đầu bước được 
hắn vào bên trong địa giới thứ tám, thì khi đó bạn mới thật sự trở thành một người bỒ-tát 
không còn quay trở lại (không còn thoái iui). Điều đó cho thấy con đường rất dài. Trên đoạn 
đường đó vẫn còn rất nhiều hiểm nguy, tức là không những bạn có thê bị đánh lạc hướng 
trong cuộc sống tâm linh của mình, mà còn có thể rơi vào tình trạng tu tập mang tính cách cá 
nhân. Các nguy hiểm đó chính là sự buông bỏ quyết tâm có gắng đạt được sự Giác ngộ vì sự 
an lành của tất cả chúng sinh, để chỉ biết nghĩ đến sự giác ngộ của cá nhân mình. 


Dầu sao đi nữa, các bạn cũng nên hiểu rằng một khi đã bước theo lý tưởng của người 
bồ-tát một cách nghiêm chỉnh, thì lý tưởng đó sẽ trở thành cả một sự thách đồ phi thường đối 
với các bạn. Niềm thiết tha đạt được Giác ngộ vì sự an lành của tất cả chúng sinh hầu giúp 
mình cảm nhận được lòng từ bi đối với họ, chính là ước nguyện của người bô-tát. Thật hiển 
nhiên, điều đó cho thấy không những bạn sẽ phải tiếp cận với vô tận chúng sinh mà còn phải 
tỏ lộ cả lòng từ bi đối với những người mà sự tiếp xúc trước đây với họ từng gây ra đủ mọi 
thứ khó khăn cho mình. Phải nói rằng con người lắm khi rất khó chịu, đần độn, yêu đuối hoặc 
quá đại đột. Ngay cả đối với những người bồ-tát còn đang bước đi trên con đường, có nghĩa là 
trước khi đạt được địa giới thứ tám, đôi khi cũng có thể phó mặc những kẻ đang trong cảnh 
tuyệt vọng. Họ có thể tự nghĩ như thế này : "Tôi chẳng có cách nào khác giúp họ được cả. 
Thôi thì cứ mặc kệ họ, họ muốn làm gì thì làm, tôi chỉ biết nghĩ đến sự giải thoát cho cá nhân 


304 


tôi mà thôi". Thế nhưng đối với chủ đích ban đầu của mình (có nghữa là tu tập vì tất cả chúng 
sinh) thì điều đó sẽ là một sự thoái lui, một sự thất bại. 


Vậy người bồ tát sẽ phải làm gì để không bị thoái lui? Đến một lúc nào đó sự thắc mắc 
trên đây có thê không đặt thành vấn đề đối với cá nhân mình (bởi vì rước khi đạt được thể 
dạng không còn thoái lui, thì tất nhiên mình hiểu rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị 
thoái lui, do đó mình sẽ không thắc mắc gì cả về điều này, thế nhưng sau khi đã đạt được thể 
dạng không thoái lui thì thắc mắc đó biết đâu cũng có thể hiện lên với mình), tuy nhiên ít nhất 
chúng ta cũng thử tìm hiểu xem kinh sách nói về điều này như thế nào. Nói chung khi một 
người bồ-tát đã thực hiện được sự trồng không (rán không) rộng lớn, thì sẽ không còn thoái 
lui nữa (khi đã quán thấy sâu xa được sự trồng không của thể giới và của chỉnh mình thì 
người bô-tát sẽ không còn bám viu vào thể giới và cả chính mình). Như chúng ta đã thấy trên 
đây, yếu tố quan trọng nhất trong sự thực hiện về sự trống không đó chính là khía cạnh liên 
quan đến sự tách biệt 2á» biệi) giữa những gì do-điều-kiện-mà-có (conditioned ⁄ duyên 
khởi, tức là những gì bị trói buộc bởi quy luật nguyên-nhân-háu-quả trong nguyên lÿ tương 
liên, tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng / interdependence) và phi-điều-kiện 
(unconditioned / phi-duyên-khởi, tức là thoát ra khỏi nguyên lý tương liên). Khi nào sự cảm 
nhận về sự trống không rộng lớn bùng lên với mình, thì chúng ta tất sẽ phải nhận thấy thật 
minh bạch sự tách biệt giữa hai thứ đó ( "do-điŠ-kiện-mà-có" và "phi-điều-kiện ") cũng chỉ đơn 
giản là một phương cách (ohương (thức) tiện lợi (giúp mình phân biệt giữa hai thứ đó: do- 
điều-kiện và phi-điểu-kiện), nhưng không mang một giá trị nào cả trên phương diện tối hậu. 
Khi đi sâu vào những gì "đo-điều-kiện-mà-có" (tức là tìm hiểu thật sâu xa về các hiện tượng 
chỉ phối bởi nguyên lý tương liên) thì người ta sẽ chạm trán với những gì "phi-điều-kiện" 
(phi-duyên-khởi, vượt thoát khỏi quy luật nguyên-nhân-hậu-quả), và ngược lại nễu đi sâu vào 
những gì "phi-điều-kiện" thì người ta sẽ chạm trán với những gì "do-điều-kiện-mà-có" (nững 
gì trên đây là một cách nhìn khác hơn về ý niệm "hình-tướng là trồng không, trồng không là 
hình-tướng" / "sắc tức thị không, không tức thị sắc "). 


Chủ trương cá nhân trong lãnh vực tâm linh (ức là fu tập cho riêng mình) được dựa 
vào cách suy nghĩ nhị nguyên (dualistic thinking), một sự suy nghĩ cho rằng có một cái gì đó 
phí- điều-kiên "ở trên cao" hay "ở tận phía đằng kia", và người ta ước mong nơi đó sẽ là một 
lỗi thoát (một cửa ngô) giúp mình thoát khỏi những gì do-điều-kiện-mà-có. Thế nhưng khi 
thực hiện được sự trống không rộng lớn (Tánh không), thì các bạn sẽ nhận thấy không đúng là 
như vậy (sự (rồng không nằm sẵn trong con người của mình và cả trong tâm thức mình). Các 
bạn sẽ nhận thấy mọi vấn đề, chắng hạn như giữa những gì do-điều-kiện-mà-có (conditioned / 
do-duyên-khởi mà sinh ra) và phi-điều-kiện (unconditioned / không-do-duyên-khởi mà có), 
hoặc giữa "nơi này" và "nơi kia", đều không thật. Cũng tương tự như vây, quyết định bước đi 
một mình hay cùng đi với nhiều người khác, hoặc đi ngược về phía sau, hay đứng dừng lại, 
thì cũng chăng khác gì như một trò chơi, một giấc mơ hay một sự giả đò. 


Các bạn thức tỉnh trước cơn mơ của sự suy nghĩ nhị nguyên để trông thấy ánh sáng và 
thực thê (zealify / thực tánh) của một tâm thức đơn thuần, một tâm thức phi-đối-nghịch, hoặc 
các bạn cũng có thê gọi điều đó bằng bất cứ một thuật ngữ nào khác tùy theo sở thích của các 


305 


bạn" (âm thức phi đối nghịch là một tâm thức trong đó tất cả các hình thức nhị nguyên: chủ 
thể và đối tượng, mình và kẻ khác, nơi này và nơi kia, trên trời và dưới đất, nirvana và 
samsara, v.v, đêu bị xóa mờ và hoà lẫn với nhau, nói một cách khác là tất cả cũng “chỉ là nhự 
thế" / tathagafa), Các bạn sẽ nhận thấy trong những nơi tột cùng của tâm thức mình, những gì 
"do-điều-kiện" [mà có] cũng là những gì "phi-điều-kiện". Bản 7m Kinh nói lên sự kiện đó 
bằng các thuật ngữ như sau : rupa (thân xác hay hình-tướng) là shunyafa (sự trồng không hay 
tánh không) và shunyafa cũng là rupa (hình-tướng là trồng không, trồng không là hình-tướng 
/ sắc tức thị không không tức thị sắc). [Tóm lại] chăng có bất cứ một thứ gì đề mình phải lần 
tránh nó, và thật ra thì cũng chẳng có một nơi nào khác hầu giúp mình lần tránh. Các bạn sẽ 
nhận thấy sự phi lý hoàn toàn của ý niệm về sự giải thoát mang tính cách cá nhân. Các bạn sẽ 
không thể nào còn rơi vào sự giải thoát cá nhân được nữa, bởi vì chắng có một sự giải thoát cá 
nhân nào cả để mà rơi vào đó. Sự thực hiện (guán £hấy) đó sẽ khiến người bồ-tát "không còn 
thoái lui" (không còn thụt lài hay quay trở lại nữa. Khi đã nhận thấy trước mặt mình, sau 
lưng mình và cả chính mình chỉ là trồng không, thì làm thể nào đề mà thoái lui? Sự thăng tiễn 
hay thoái lui không còn mang một ý nghĩa nào nữa cả). 


Nếu tò mò muốn biết thêm xem mình đã đạt được cấp bậc không còn thoái lui hay 
chưa, thì trong tập kinh Hoàn thiện Trí tuệ (Prajnaparamita sutra / Kinh Bát-nhã-ba-la-mật- 
ấa) có nêu lên nhiều cách giúp chúng ta nhận thấy được điều đó. Tập kinh này cho biết khi đã 
trở thành một "người bồ-tát không còn thoái lui", thì khi đó nếu có ai hỏi mình về bản chất 
của mục đích tối hậu [trong sự tu tập của mình] là gì, thì mình sẽ không còn sử dụng các thuật 
ngữ như zøvana (niết-bàn) hay sự giải thoát cá nhân để trả lời họ nữa, mà nhất thiết chỉ nói 
với họ về thể dạng từ bi trong cuộc sống tâm linh của mình (câu này có nghĩa là khi nào mình 
đã trở thành một người bầ-tát không còn thoái lui và nếu có ai hỏi mình về mục đích tối hậu 
trong việc tu tập cúa mình là gì, thì khi đó mình sẽ không còn sử dụng các thuật ngữ mang 
tính cách nhị nguyên và đối nghịch để trả lời họ mà chỉ nêu lên cho họ biết là mục đích của 
sự fu tập đó của mình là lòng từ bi vô biên và sâu kín bên trong con tìm và tâm thức mình. 
Nirvana / niết bàn chỉ là một hình thức phóng tưởng về lòng từ bi đó bên trong con người của 
mình). Ngoài ra chúng ta cũng có đủ mọi thứ ước mơ mang tính cách khuôn mẫu (archefypal / 
mẫu mực, lý tưởng), và qua các ước mơ đó biết đâu chúng ta cũng có thể cảm thấy mình trở 
thành một vị phật, đứng ra thuyết giảng dharma cho các vị bồ-tát và những người tu tập 
paramita (luyện tập các phẩm tính hoàn hảo) đang vây quanh mình. Hoặc đặc biệt hơn nữa, 
chúng ta cũng có thể cảm thấy mình đang hy sinh đời mình vì tất cả chúng sinh, thế nhưng 
mình vẫn cứ cảm thấy thật hạnh phúc trong lòng. Sau hết cũng có một dấu hiệu khác báo cho 
mình biết là mình không còn thoái lui nữa, đó là khi nào đã trở thành một người bồ-tát không 
còn thoái lui, thì chính sự thắc mắc ( ởi) đó sẽ không còn hiện lên trong tâm thức mình 
nữa. 


Bures-Sur-Yvette, 10.10.21 


306 


Bài 49 
Người bồ-tát với tư cách pháp thân 


Cấp bậc thứ tư và cũng là cấp bậc cao nhất trong hệ thống thứ bậc là người bồ-tát ở thê 
dạng dharmakaya ( tiễn ngữ dharma trong trường hợp này có nghĩa là "Giáo lý” hay “Giáo 
huấn" của Đức Phật, hậu ngữ kaya có nghĩa là thân thể, thân xác hay hình-tướng. Kinh sách 
Hán ngữ dịch chữ dharmakaya là "pháp thân", 
gân với tiếng Việt hơn chăng?). Thật hết sức khó mô tả cấp bậc này của người bồ-tát, bởi vì 
cấp bậc này vượt lên trên mọi cách diễn đạt bằng tư duy và ngôn từ. Điều này quả hết sức lạ 
lùng, bởi vì các thuật ngữ Phật giáo dùng vào việc mô tả hiện thực tối hậu rất phong phú. 
Trong tiếng Anh chúng ta có các chữ như "reality" (iện thực), "truth" (sự (hái), "absolute" 
(sự tuyệt đói), và cũng chỉ có thế. Trong khi đó, trong tiếng Pali và tiếng Phạn lại có rất nhiều 
thuật ngữ khác nhau dùng để nói lên hiện thực, mỗi thuật ngữ mang một ý nghĩa và một sắc 
thái riêng. Chữ đharmakaya là một trong số các thuật ngữ phong phú đó (dharmakaya - thân 


nhưng cũng có thể dịch là "thân đạo pháp", 


đạo pháp - là một thuật ngữ đặc thù, mang ý nghĩa rất đa dạng và bao quát, thuộc chung 
trong toàn thể nên tư tưởng và văn hóa Ấn độ. Chữ dharma trong chữ dharmakaya cũng vậy, 
cũng là một chữ không thể nào dịch được một cách trung thực sang các ngôn ngữ khác. Vì lý 
do đó kinh sách Tây phương dùng thẳng thuật này bằng tiếng Phạn là dharma, hoặc bằng 
tiếng Pali là dhamma, sau khi các thuật ngữ này được viết bằng ngữ tự La tỉnh. Thế nhưng 
tiếng Hán, với ngữ tự tượng hình và độc âm, không thỂ nào trực tiếp thu nạp được tiếng Phạn 
và tiếng Pali đa âm với chữ viết ngoằn ngoèo gọi là devanagari trong tiếng Phạn và brahmi 
frong tiếng Pali. Do đó kinh sách Hán ngữ bắt buộc phải dịch nghĩa hoặc dịch âm tất cả các 
từ tiếng Phạn và tiếng Pali, dù là các danh từ riêng, chẳng hạn như các từ về địa lý, tên 
người, hoặc các thuật ngữ chuyên biệt không có từ nào tương đương trong tiếng Hán. Trong 
trường hợp thuật ngữ dharma / dhamma thì chữ này được dịch nghĩa sang tiếng Hán là 
"Pháp" (šš), với ý nghĩa gốc là pháp luật, hoàn toàn xa lạ với ý nghĩa của chữ dharma. Tuy 
nhiên cũng thấy các chữ dharma / dhamma được dịch âm sang tiếng Hán là "Đạt-ma" (3šE8) 
, "Đàm-ma" (®I§) hay "Đàm-mô" (###), thế nhưng các từ dịch âm này không mấy khi thấy 
được sử dụng). Người ta thường dịch chữ dharmakaya (hân đạo pháp hay pháp thân) sang 
tiếng Anh là ”“Iruth Body" (và nếu dịch chữ này sang tiếng Pháp thì sẽ là "Corps de Vérité", 
và sang tiếng Việt là "Thân Sự thật". Đôi khi chữ dharmakaya cũng thấy được dịch sang tiếng 
Anh là "Absolute Body" / "Thân tuyệt đối", thế nhưng các từ này cũng như từ tiếng Hán là 
"Pháp thân” không nói lên được ý nghĩa của chữ dharmakaya), chữ này (“Truth Body") 
không có gì liên hệ với ý nghĩa đích thật của chữ dharmakaya trong tiếng Phạn. Dầu sao thì 
các thuật ngữ Tây phương cũng chỉ có bấy nhiêu đó (không có một từ nào có thể nói lên được 
ý nghĩa của chữ dharmakaya). Qua một cách nhìn nào đó, chữ đharmakaya cũng có thể tạm 
hiểu là "hiện thực tối hậu” (ultimate reality), tức là một cái gì đó tương tự như là thành phần 
tinh anh làm hiện lên Phật tính (buddhabhava), tức là bản thê của người bồ-tát, hay cội nguồn 
đưa đến sự hình thành của một chúng sinh giác ngộ, hay thực tính (personality / bản tính, bản 
thể, thực thể) của sự giác ngộ, và từ các thể dạng đó (dharmakaya) sẽ làm phát sinh ra vô SỐ 


307 


chư Phật và chư bô-tát. Trong chương VIII (ép theo chương này) chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 
về ý nghĩa của chữ dharmakaya đối với giáo lý Đại thừa, qua một khái niệm chung gọi là 
trikaya (tam thân). 


Người bồ-tát dưới thể dạng dharmakaya (hân đạo pháp, pháp thân) gồm có hai thể 
loại khác nhau (xin ưu ý về một điểm đã được nói đến trên đây là ở cấp bậc cao nhất của 
người bô-tát sẽ không còn có một ý niệm nào hay một ngôn từ nào có thể hình dung hay mô tả 
được sự hiện hữu của họ qua vô số các thể dạng biến hóa khác nhau, nói một cách khác là 
người bồ-tát ở thể dạng dharmakaya có thể hiện lên với chúng ta dưới đủ mọi thể dạng hay 
mọi hình thức khác nhau. Các thể dạng hay hình thức hiển hiện đó được xếp theo hai thể 
loại). Thê loại thứ nhất là những người bồ-tát sau khi thành Phật vẫn tiếp tục giữ nguyên 
hình-tướng của một người bồ-tát để có thê tiếp tục thực hiện các lời nguyện ước của mình 
trong thế giới. Ít ra thì đấy cũng là một cách nhìn vào vấn đề trên đây qua một khung cảnh 
huyền thoại (exoferic / mâu nhiệm, huyện bú). Chẳng hạn như theo Phật giáo Tây Tạng thì 
Đức Phật Sakyamumi (Thích Ca) từng hiện ra dưới thê dạng Avalokitesvara (Quán Thế Âm) 
nhằm tiếp tục thực hiện công trình của mình trong thế giới. Điều đó không có nghĩa là 
Avalokitesvara (Quán Thế Âm) chỉ hiện ra sau khi Đức Phật Sakyamuni tịch diệt, mà đúng 
hơn những gì mà chúng ta gọi là Avalokitesvara (Quán Thế Âm) đã bắt đầu hiện hữu từ bên 
trong Đức Phật ngay từ khi Ngài vừa đạt được Giác ngộ. Trong giây phút parinrvana (đạ¡-bát 
niễt-bàn / sự nhập diệ£) chỉ có thân xác vật chất của Đức Phật là năm xuống, nhưng thành 
phần Avalokitesvara (lòng từ bỉ dưới thể dạng Quán thế âm) bên trong Ngài vẫn tiếp tục tồn 
tại, nếu có thê nói như vậy. Nói chung những gì nêu lên trên đây là quan điểm của Đại thừa 
(Phật giáo Theravada không nêu lên Phật tính, Bồ-tát Quán-thế-âm, v.v., mà chỉ nói đến 
parinirvana / đại-bát niễt bàn hay sự nhập điệt của Đức Phật. Cũng xin nhắc thêm là các pho 
tượng điêu khắc biểu trưng cho Bồ-tát Avalokitesvara chỉ bắt đầu được tìm thấy vào hậu bán 
thế kỷ thứ II, cùng lúc với các pho tượng đâu tiên biểu trưng cho Đức Phật Sakyamuni. Các 
pho tượng này đều chịu ảnh hưởng ít nhiều từ nghệ thuật tạc tượng của Hy Lạ; Bồ-tát 
Avalokitesvara cũng là vị bô-tát quan trọng nhất và cũng được thờ phượng nhiễu nhất trong 
Phật giáo Đại thừa. Trong Kim Cương thừa, Bồ-tát Avalokitesvara thường được xem là một 
vị yidam, một vị thân linh trong phép thiên định quán tưởng). Thê loại thứ hai của các vị bằ- 
tát ở thê dạng dharmakaya là các sự hiển hiện (emanarion / biến hóa, hóa thân) trực tiếp phát 
sinh từ dharmakaya và không còn giữ nguyên sự hiện hữu trước đây dưới hình thức một nhân 
vật có thật nào cả (mà có thể chỉ là bóng mát của một cội cây, một chiếc cầu hay một con đò 
“hiện ra” với một người lữ hành lỡ bước). Tất cả các sự hiển hiện siêu việt và tuyệt vời đó là 
các hiện thân dưới thể dạng này hay thể dạng khác của Phật tính (buddhatta / buddhabhava...); 
và các thể dạng biến hóa đó nhiều vô kể. Chăng hạn có một số phương pháp thiền định giúp 
các bạn quán tưởng một bầu trời mênh mông và xanh biếc, trong đó có hàng trăm mandala, 
(mandala / mạn-đà-la là tiếng Phạn, nguyên nghĩa là một vòng tròn, ý nghĩa mở rộng là một 
bằu không gian hay một môi trường gợi lên một khung cảnh thiêng liêng. Mandala là một 
khái niệm bắt nguồn từ Ấn giáo, ảnh hưởng đến Phật giáo qua Kin Cương thừa). Trong các 
mandala đó sẽ hiện lên hàng ngàn và hàng ngàn các vị bồ-tát, chiếm toàn thể bầu trời vô tận 
đó (Mandala là một khái niệm và cũng là một phép tu tập đặc thù của Ấn giáo. Nói chung 
trong thung lũng sông Hằng, Kim Cương thừa và Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng ít nhiễu 


308 


từ Ấn giáo, trái lại Phát giáo tại Trung quốc, ít nhất là dưới các hình thức tu tập đại chúng, 
chịu ảnh hưởng khá đậm nét từ Khổng giáo và Lão giáo. Mặc dù hoàn toàn khác biệt với các 
tín ngưỡng và các nên tr tưởng tại các nơi này, thế nhưng sự phát triển của Phật giáo cũng 
không hoàn toàn tách ra khỏi các bối cảnh đó. Nhìn vào Phật giáo ngày nay tại phương Tây 
chúng ta cũng không khỏi trông thấy các đường nét khoa học và duy lý của nễn văn minh Tây 
phương, ảnh hưởng đến Phật giáo, khoác lên cho Phật giáo một chiếc áo duy lý, khoa học và 
triết học thật sâu sắc. Dâu sao giữ được sự tỉnh anh của một tín ngưỡng lâu đời và cũng là 
MỘT trong số những nên tư tưởng quan trọng nhất của nhân loại là một việc thật hết sức khó 
khăn và tế nhị X 


Các vị bồ-tát ở thể dạng đharmakaya nói đến trên đây là các vị bồ-tát thuộc vào cấp 
bậc cao nhất trong hệ thống thứ bậc của người bồ-tát. Hầu hết trong SỐ họ, dù là nam hay nữ 
giới cũng vậy, hầu hết đều có dáng vẻ dịu dàng, khả ái, tóc dài và mượt, đeo nhiều trang sức 
bằng vàng, bằng bạc, v.v. Các chỉ tiết này là nhằm mục đích làm gia tăng thêm vẻ đẹp bên 
ngoài cũng như sự giàu có của họ, thế nhưng đồng thời cùng là một cách nói lên các sự biểu 
lộ vô cùng phong phú qua nhiều thể dạng biến hóa khác nhau (Bồ-át Quán Thế Âm cũng 
thường được biểu trưng bởi một người phụ nữ'). 


Sau khi phân tích và tìm hiểu cần thận thì các thứ ấy (dáng vẻ khả ái và dịu dàng của 
người phụ nữ cùng các trang sức của họ) cũng chỉ là các thê dạng tâm thức của chính mình, 
một tâm thức hoàn toàn giác ngộ, và cũng là tâm thức [rất phụ nữ] của chính Đức Phật tiềm 
tàng bên trong con người của mỗi chúng ta. Tất cả các cách hình dung khác biệt đó cũng chỉ 
là để nói lên các khía cạnh khác nhau của một người bỗồ-tát duy nhất, gộp chung vào một 
quyền năng tâm linh duy nhất, với chủ đích thực hiện ý nguyện của người bồ-tát trong vũ trụ. 
Trên nguyên tắc, nếu trong các nước mang truyền thống Phật giáo từ xưa có nhiều vị bồ-tát 
từng xuất hiện - và vẫn còn tiếp tục xuất hiện -, thì không có lý do gì trong khung cảnh Phật 
giáo Tây phương ngày nay lại không có các hình thức (/hể loại, khuôn mẩu) bồ-tát khác xuất 
hiện. 


(Trong thời đại của Đức Phật có những vị "bô-tát" vô cùng quyết tâm và lỗi lạc, chẳng 
hạn như vị đệ tử thân cận của Đức Phật là Ananda, và sau đó trong thung lũng sông Hằng 
vào thế kỷ thứ LH trước Tây lịch là vua Azoka /A-dục. Sau đó khi Đại thừa được hình thành 
vào thể kỷ thứ I trước Tây lịch thì trên đất Ấn có các nhà sư Nagarjuna / Long Thụ (khoảng 
thế kỷ thứ II và IH), Asanga / Vô Trước (thể kỷ thứ IV) , Vasubandhu / Thể Thân (thế kỷ thứ 
IV), Santideva / Tịch Thiên (thể kỷ thứ VII-VIHI); tại Trung quốc có nhà sư Huyền Trang (thế 
kỷ thứ VI), trên quê hương Tây Tạng có các vị Padmasambhava (gốc người Ấn, thế kỷ thứ 
VII), Millarepa / Mật-lặc Nhật-ba (thế kỷ XI-XHI), tại Nhật có nhà sư Dogen / Đạo Nguyên 
(thế kỷ XIH)... Ngày nay tại Mỹ có nhà sư Thanissaro Bhikkhu, và tại Pháp có nhà sư 
Matthieu Ricard, một vị bô-tát tiêu biểu và nổi bật nhất trong khung cảnh Phật giáo Tây 
phương ngày nay. Ngoài ra chúng ta cũng thấy có một người tu hành khiêm tốn gốc Phương 
đông, tuy đánh mất quê hương nhưng đã trở thành một vị bô-tát của toàn thể thể giới. Vị bô- 
tát đó chính là Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV, một vị bồ-tát đã đạt được tất cả sáu paramiia 


309 


của Đại thừa, tức là sự hoàn hảo và tròn đây của thể dạng dharmmakaya, và đã trở thành một 
vị Phật sống giữa thế giới đảo điên của chúng ta ngày nay). 


Thật vậy, người ta có đầy đủ lý do để chờ đợi sự xuất hiện của các vị bồ-tát qua các 
thể dạng mới lạ hơn trong thế giới Tây phương, bởi vì người ta (sgười Tây phương) sẽ nhìn 
vào họ qua các cảm nhận (các góc nhìn) khác hơn (người Tây phương thừa hưởng một nên 
văn hóa, giáo dục và xã hội khác với Đông phương, vì vậy cách nhìn của họ vào người bồ-tát 
cũng sẽ phải khác hơn. Ngoài nhà sự Thanissaro Bhikkhu và nhà sư Matthieu Ricard nói đến 
trên đây, thì nhà sự người Anh Sangharakshita (1918-2016), tác giả của quyển sách này cũng 
có thể được xem là một nhà sư thượng thặng. Thể nhưng tất cả ba vị đó dường nhự cũng 
mang cùng các khía cạnh lý tưởng khá "cổ điển" của người bổ-tát trong Phật giáo nói 
chung). Chúng ta (người Tây phương) phải dựa vào các sự cảm nhận của riêng mình đề thiết 
lập hay sáng tạo ra một hình thức mới, kể cả tạo dựng một nguyên tắc khác hơn, quy định cho 
người bồ-tát nói chung (rong khi đó tại Phương đông, nhất là trong các nước theo truyễn 
thống Đại thừa, những người tu hành đôi khi dường như bị rơi vào vết bánh xe lâu đời của 
một nên Phật giáo đại chúng, loanh quanh với các việc lễ lạc và quên mất lý tưởng cao đẹp 
của người bô-tát mà mình đã chọn). 


Những người bồ-tát ở thể dạng dharmakaya biểu trưng cho một mục đích thật cao cả, 
thật khó cho chúng ta với tới. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là gợi lên cho 
mình một sự kiên quyết không lay chuyền, giúp mình thu ngắn và vượt hết được khoảng cách 
vô tận, phân cách mình với các thể dạng rạng ngời đó. Sự quyết tâm đó sẽ biến chúng ta trở 
thành các sa-di bồ-tát, và sau đó cũng có thê sẽ thúc đây chúng ta chính thức và công khai tiếp 
nhận một nghi lễ thụ phong đề trở thành một người bồ-tát đích thật. Nghi lễ đó sẽ gồm có các 
lời nguyện của người bồ-tát - chủ yếu nhất là bốn lời nguyện trọng đại (J- ¿ôi nguyện sẽ giải 
thoát cho tất cả chúng sinh, dù chúng sinh nhiều vô tận; 2- tôi nguyện sẽ chiến thắng mọi ảo 
giác, dù ảo giác thật mênh mông; 3- tôi nguyện sẽ cố găng học hỏi tất cả những lời giảng 
dạy, dù những lời giảng dạy đó nhiêu vô kế; 4- tôi nguyện sẽ đạt được thể dạng của Phật, dù 
thể dạng đó không có bất cứ một thứ gì cao siêu hơn) - và chấp nhận tuân thủ các giới luật 
quy định cho người bỗ-tát. Lý tưởng nhất là nghi thức thụ phong đó là hiện thân của sự biểu 
lộ tự nhiên của lòng thiết tha mong cầu đạt được sự giác ngộ, thuộc vào cấp bậc địa giới 
(bhumi) thứ nhất (có nghĩa là người tiếp nhận nghỉ lễ thụ phong đã phát động được lòng 
IOng câu đạt được sự giác ngộ VÌ sự tốt lành của tất cả chúng sinh trước khi tiếp nhận lễ thụ 
phong). Tuy nhiên chúng ta cũng có thể tiếp nhận nghi lễ đó sớm hơn, tức là trước khi phát 
động được sự ước mong đó, bởi vì các nghi thức thụ phong cũng là một cách tạo điều kiện 
giúp cho việc phát huy bodhicitta (âm thức giác ngộ / bồ-đề tâm) được dễ dàng hơn. 


Ngoài ra cũng phải nhắn mạnh thêm một điều nữa là phép thụ phong bồ-tát không phải 
là một cách chứng nhận (5aø ăng) một cương VỊ (s/4fus / cấp bậc, địa vị, tước vị) nào cả trên 
phương diện tâm linh (1Ế thụ phong chỉ là một nghỉ thức "chứng nhận" một người bước theo 
con đường Phật giáo, nhưng không có nghĩa là "thừa nhận" người ấy đã đạt được một cấp 
bác tâm linh nào cả). Một cuơng vị tâm linh (rình độ fu tập) thật ra không thể nào ban tặng 
được (cương vị hay tước vị và trình độ tu tập là hai thứ khác nhau, chẳng hạn như trường hợp 


310 


của người đệ tử thân cận của Đức Phát là Ananda, sau khi Đức Phật tịch điệt vẫn chưa đạt 
được cấp bậc a-la-hán, và đã phải biệt tu và cô gắng thật nhiều để trở thành một vị a-la-hán 
với đây đủ ý nghĩa của nó, hâu hội đủ điều kiện cần thiết để tham dự Đại hội kết tập Đạo 
pháp lân thứ nhất). Phép thụ phong bồ-tát chỉ là một cách chứng nhận công khai - có nghĩa là 
trước sự chứng kiến của tập thê những người tu tập (/ăng đoàn) - quyết tâm của mình sẽ làm 
tất cả những gì mà mình có thê làm được để xứng đáng với lý tưởng của người bồ-tát. Phép 
thụ phong cũng không xác nhận người được thụ phong đương nhiên sẽ đạt được bodhicitta 
(tâm thức giác ngộ / bồ-đề tâm) vào một lúc nào đó trên đường tu tập của mình. Thật hết sức 
khó có thể biết được bodhicitta sẽ hiện lên hay không hiện lên với một người tu tập nào đó. 
Dù cho bodhicitta đã hiện lên hay chưa hiện lên với mình, hoặc dù mình nghĩ rằng mình đã 
sẵn sàng hay chưa sẵn sàng tiếp nhận phép thụ phong của người bồ-tát, hoặc dù tự nhận mình 
đã là một người sa-di bồ-tát hay không, thì trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy, tất cả chúng 
ta đều không khỏi cảm phục - kỀ cả cảm thấy mình vẫn còn cách biệt thật xa - trước sự rạng 
ngời của các vị bồ-tát dù là ở cấp bậc nào trong hệ thống thứ bậc quy định cho họ. 


Bures-Sur-Yvette, 12.10.21 


311 


Chương VIHI 


Đức Phật và người bồ-tát - vĩnh cửu và thời gian 
t:‡£3 


Bài 50 - Đức Phật và người bô-tát - vĩnh cửu và thời gian 
Bài 51 - Con đường đúng đắn 

Bài 52 - Spinoza và Thượng đề; không gian và thời gian 
Bài 53 - Nirmanakaya hay Thân xác sáng tạo 

Bài 54 - Ngũ Phật và Sambhogakaya 

Bài 55 - Bản chất của Dharmakaya trong Kinh Hoa Sen 
Bài 56 - Lãnh vực vô biên và khung cảnh tạm thời. 


312 


Bài 50 


Đức Phật và người bồ-tát - vĩnh cửu và thời gian 


Tâm thức giác ngộ (bodhicira / bồ-đề tâm), tức là quyết tâm mang lại sự giải thoát cho 
tất cả chúng sinh, luôn là chủ đích kiên trì của chúng ta (nững người bồ-rár), thế nhưng trước 
đây chúng ta cũng từng cho biết là có một sự khác biệt giữa tâm thức giác ngộ "tuyệt đối" và 
tâm thức giác ngộ "tương đối" (độc giả có thể xem lại cách định nghĩa về hai thể dạng tương 
đổi và tuyệt đối của bodhicita / tâm thức giác ngộ trong các bài I1 và 15 trong chương II và 
bài 16 trong chương IIJ), và thật ra trong các dịp đó chúng ta cũng chỉ nói đến tâm thức giác 
ngộ thuộc thể dạng tương đối mà thôi. Vì vậy, đến đây chúng ta sẽ đề cập đến tâm thức giác 
ngộ ở thê dạng tuyệt đối, hoặc ít ra cũng tìm cách hình dung về một sự "hình dung" nào đó về 
tâm thức giác ngộ tuyệt đối (câu này có nghĩa là chúng ta sẽ mượn một vài hình ảnh ẩn dụ để 
hình dung thể nào là sự giác ngộ, bởi vì tìm cách mô tả, nói lên hay giải thích sự giác ngộ là 
một điểu vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là nan giải bởi vì giác ngộ chỉ có thể hiểu 
được bởi những người giác ngộ, có nghĩa là đã tiếp cận được nó hay đạt được nó một cách 
thật sự). 


Đến đây, tất cả những gì mà chúng ta thấy nhất định sẽ phải tạo được cho chúng ta 
một ý niệm nào đó về cung cách sống của người bồ-tát. Chúng ta hình dung một người bô-tát 
- hay một người bồ-tát tương lai - như là một người đứng ra hành trì bảy phép nghỉ lễ (puja) 
(độc giả có thể xem lại bài 35 chương V, nói về bảy pháp nghỉ lễ của người bô-tát trong cuộc 
sóng) cùng thốt lên bốn lời nguyện (nói lên bốn quyết tâm của người bồ-tát) làm bùng lên tâm 
thức giác ngộ (bodhicttta / bồ-đẻ tâm) bên trong họ, đồng thời họ cũng cố sẵng phát huy các 
phẩm tính paramita (ba-la-mát-äa, các phẩm tính hoàn hảo và siêu viỆtf), V.V., hầu tạo cho 
mình một cung cách sống và làm việc giúp mình trau dồi các phẩm tính tích cực đó ngày càng 
hoàn hảo hơn. Nói một cách khác thì đấy là cách mà chúng ta hình dung người bồ-tát như là 
một người đang bước theo một con đường nào đó nhằm đạt được một mục đích nảo đó, và 
mục đích đó chính là sự Giác ngộ vì sự tốt lành của tất cả chúng sinh. 


Các cảm gíác (các cách hình dung) trên đây về người bồ-tát, dù chỉ mang tính cách 
bao quát, thế nhưng hoàn toàn đúng. Tuy nhiên dù có đúng đến đâu đi nữa, thì các cảm giác 
đó vẫn cho thấy một mối nguy hiểm (dễ đưa đến một sự hiểu biết lệch lạc), điều đó chẳng 
khác gì như khi chúng ta suy nghĩ, diễn đạt bằng những câu như “bước theo một con đường", 
"đạt được mục đích", v.v., các cách diễn đạt đó chỉ là để nêu lên các hình thức ân dụ 
(metaphor), Vì vậy, không nên hiểu các hình thức ân dụ đó một cách từ chương: bởi vì chúng 
chỉ hàm chứa một khả năng gợi ý, chăng hạn như khơi động hay gợi lên các cảm ứng, nhưng 
không truyền đạt được một sự hiểu biết chính xác và khoa học nào cả. Mối nguy hiểm là 
chúng ta có thể quên mắt điều đó (các cách ẩn dụ nhất thiết chỉ là để gợi ý) và cứ tìm cách rút 


313 


tỉa từ các hình ảnh ân dụ đó những gì mà mình cho là hợp lý (điều đó có nghĩa là chỉ biết nhìn 
vào con đường để tạo ra cho mình một lối sống quy ước và công thức, phù hợp với lý tưởng 
của mình, thế nhưng sự "hợp lý" đó có thể khiến mình quên mất mục đích của con đường là 
sự Giác ngộ. Tóm lại, người bồ-tát không phải chỉ biết tạo cho mình một cung cách sống phù 
hợp với lý tưởng của mình, mà còn phải ý thức được việc bước theo cuộc sống đó là để giúp 
mình đạt được một mục đích cao cả và thiêng liêng hơn nơi mức đến của con đường). 


Thật vậy, chăng có khó khăn gì khi hình dung con đường của người bồ-tát trên phương 
diện chữ nghĩa, chẳng hạn như xem con đường đó tương tự như một con đường mòn trong 
một khu vườn, đưa mình đến tận cửa của ngôi nhà mình. Chúng ta nghĩ rằng cứ bước theo con 
đường đó, hết chặng này đến chặng khác, thì một ngày nào đó chúng ta tất sẽ thấy hiện ra 
chiếc cửa công tuyệt vời của cõi Niết-bàn, toàn bằng vàng ròng sáng chói. Và cứ thế mà bước 
vào. Cách suy nghỉ đó thật hết sức tự nhiên đối với chúng ta, thế nhưng thật ra thì không đúng 
là như vậy. Khi đi đến cuối con đường của người bồ-tát, thì bạn sẽ chăng trông thấy một 
khung cửa, một cái công, hay một lâu đài nào trên cõi trời đang chờ đợi bạn. Bạn sẽ chăng 
trông thấy bất cứ một thứ gì cả. Hoàn toàn chăng có gì cả. Chỉ đơn giản là điểm chấm dứt của 
con đường, và bạn thì đang đứng ở đó, nơi chấm dứt đó của con đường thế thôi (ihể giới 
chung quanh mình, những gì bên trong tâm thức mình, kể cả toàn thể con người của mình, tất 
cả chỉ là một sự trống không và vắng lặng, tương tự như đặt xuống cái quang gánh của muôn 
nghìn kiếp trước đang đè nặng trên vai. Kể cả con đường mà mình từng bước đi trước đó 
cũng biến mát. Chúng ta không còn tìm được bất cứ một mốc định hướng nào trong không 
gian và thời gian, và cũng có thể là mình cũng sẽ không còn ý thức được là mình đang ở cuối 
con đường: tắt cả và hoàn toàn tất cả chỉ là một sự tĩnh mịch, êm ảd và mênh mông. Mức đến 
trên con đường của người bồ-tát cũng đơn giản chỉ có vậy. Dâu sao, cũng như nhà sư 
Sangharakshita đã nói đến trên đây, các hình ảnh ẩn dụ cũng chỉ là các hình ảnh ẩn dụ, 
chúng chỉ giữ vai trò gợi ý mà thôi, sự Giác ngộ là một sự cảm nhận cá nhân, mỗi người phải 
tự cảm nhận sự giác ngộ đó của chính mình). 


Bên bờ vực thắm 


Nếu mượn một hình ảnh ân dụ khác - vì vậy cũng không nên hiểu một cách quá từ 
chương - thì bạn sẽ thấy mình đang đứng bên bờ một vực thắm (chăng có gì cả ở cuối con 
đường ngoại trừ một vực thẳm thât sâu ). Bạn kiên nhẫn bước từng bước một, vượt hết giai 
đoạn này đến giai đoạn khác, từ cây số này đến cây số khác. Bạn đếm từng chiếc cọc cây số 
và cứ nghĩ rằng rồi đây con đường sẽ đưa mình đến công của một ngôi nhà to lớn. Thế nhưng 
nào có phải là như vậy đâu, bạn sẽ nhận thấy con đường chấm dứt bên bờ một vực thắm. Bạn 
nhận thấy mình đang đứng bên bờ vực thắm đó, nếu có một giọt nước rơi xuống thì không 
phải chỉ là vài thước, mà dường như là rơi xuống một đáy vực sâu hàng nhiều cây số dưới 
chân bạn. Nói một cách khác là bạn có cảm giác vực thắm đó không có đáy, sâu đến vô tận. 
Vậy bạn phải phản ứng như thế nào đây ? 


Đối với những người tu tập theo học phái Zen thì họ hình dung sự kiện đó (ức là cuối 
con đường chỉ là một vực thẳm) một cách khác hơn. Họ cho rằng cuộc sống tâm linh (sự fu 


314 


tập) chăng khác gì như trèo lên một chiếc cột thật cao và trơn trợt, đỉnh cột có treo một phần 
thưởng. Với thật nhiều cố gắng, bạn trèo lên được đỉnh cột, thế nhưng chẳng thấy một lối 
thoát nào cả. Bạn không trẻo thêm được, bạn cũng không tụt xuống được vì ở chân cột có một 
vị thiền sư Zen đang cầm một chiếc gậy chờ bạn. Trên đầu cột cũng chẳng có chỗ nào bằng 
phẳng và an toàn để ngồi, không như trường hợp của vị Simeon-the-Stylite (là một vị thánh 
Ki-tô giáo, 390-459, người xứ Syria, từng sống và thuyết giảng suốt 39 năm trên đỉnh một 
chiếc cột chỉ đủ chỗ ngôi nhưng không nằm được. Theo các tư liệu từ xưa thì chiếc cột cao 
khoảng 20 thước và theo hình vẽ thì có các bậc thang để trèo lên, nơi đỉnh cột là một chỗ ngồi 
có bệ bao quanh. Vào thời bấy giờ đề quốc La-mã đã bị cắt làm đôi, một nửa phía Đông, gồm 
Hy lạp và vùng Trung đông, trở thành để quốc Byzamine, thủ phủ là Constantinople, ngày 
nay là thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, tín ngưỡng của để quốc Byzantine thời bấy giờ là 
Chính thống giáo / Orthodox). Trên đỉnh cột chẳng có bất cứ một thứ gì ngoài không gian 
trống không. Tất nhiên bạn không còn nhảy xuống được vì quá cao. Bạn cũng không thể trèo 
thêm, cũng không tụt xuống hay nhảy xuống được, cũng không có phương cách nào để bám 
vào đầu cột. Vậy bạn phải xoay sở ra sao ? Tình trạng đó quả không thể nào mô tả được bằng 
lời. 


Sở dĩ tình trạng nan giải đó xảy ra là vì giữa "con đường” và "mục đích” có một sự đứt 
quãng (đứt đoạn, không liên tục. Theo quan điểm của thiên học nói chung thì Giác ngộ là một 
sự đột phát mang tính cách trực giác). Điều đó cho thấy sự Giác ngộ (theo thiên học) không 
thể nào đạt được bằng cách bước theo một con đường, tức là cách mô tả ân dụ thường thấy 
(cho rằng sự Giác ngộ là kết quả mang lại từ một sự cố gắng lâu dài, môt quá trình diễn tiễn 
tuân tự biểu trưng bởi hình ảnh một con đường). Thế nhưng điều đó (sự giác ngộ đột khởi) 
cũng không có nghĩa là không cần phải bước theo một con đường. Quả là một điều nghịch lý, 
bạn bước theo một con đường thế nhưng đồng thời bạn cũng hiểu rằng con đường sẽ không 
đưa mình đến một nơi nào cả (đáy chính là điểm "bất nhất" và "lúng túng" của Thiên học nói 
chung: mục đích là "đốn ngộ”, thể nhưng việc tu tập thì lại là cả một con đường gốm nhiêu 
giai đoạn và cấp bác khác nhau, nói lên một sự thăng tiễn tuân tự. Trên đáy là một cách nêu 
lên thật khéo léo của nhà sư Sangharakshikta về quan điểm "đồn ngộ" của thiên học. Chúng 
ta sẽ trở lại vấn đề này trong phân ghi chú dưới đây). 

Ngay cả con đường "đúng đắn" cũng không đưa chúng ta đến Giác ngộ được. Bởi vì 
con đường mang kích thước thời gian - nếu có thê gọi như vậy - trong khi đó mục đích lại là 
vô tận. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được vô tận bằng cách cứ tiếp tục tiến bước mãi mãi 
với thời gian. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thê đạt được vô tận bằng cách 
cứ tiếp tục kéo dài bất tận thời gian, điều đó cũng chẳng khác gì như-chúng ta kéo dài một 
hình ảnh nào đó theo một chiều duy nhất, sự kéo dài đó sẽ chẳng bao giờ tạo được một hình 
ảnh hai chiều (bởi vì nếu kéo dài một hình ảnh đến vô tận sẽ biến nó trở thành một đường 
thăng). Trên nguyên tắc và trong lãnh vực toán học, vĩnh cửu và thời gian, mục đích và con 
đường, là hai thứ đứt quãng nhau (đ/sconmfinowus / đứt đoạn, không liên tục), có nghĩa là hai 
thành phần tách rời nhau. Người bồ-tát biểu trưng cho kích thước thời gian, vì vậy bước theo 
con đường cũng là cách cùng tiến bước với thời gian. Đó là một cái gì "đang trải qua" (đang 
luân chuyển, đang diễn riến), hàm chứa một quá khứ, một hiện tại và một tương lai, có nghĩa 


315 


là cái gì đó không sao vượt thoát ra khỏi thời gian được. Thế nhưng Đức Phật thì lại mang 
kích thước vô tận. Đức Phật là mục đích cần phải đạt được, vì vậy chúng ta chỉ có thể đạt 
được mục đích đó (ức là thể dạng vô tận của một vị Phát) bên ngoài thời gian. Chúng ta đi 
hết con đường trong khung cảnh thời gian (/ernporal /tạm thời), thế nhưng tại sao chúng ta lại 
không được phép cho rằng mình đã đạt được mục đích bên trong thời gian, và cũng có nghĩa 
là cả bên ngoài thời gian, nói một cách khác là trở thành vô tận. (con đường tức là việc fu tập 
gắn liền với kích thước thời gian, con đường khi chấm dứt thì theo đó nó cũng sẽ chấm dứt 
với thời gian, đấy là cách con đường vượt thoát khỏi thời gian để trở thành vô tận. Trong 
phân ghi chú cuối sách chúng ta sẽ mở rộng thêm ý niệm vô cùng quan frọng này vỀ sự giác 
ngộ, trực tiếp liên quan đến các các yếu tố không gian và thời gian). 


Tựu trung có hai cách hình dung về việc phát huy tâm linh: hoặc xem đó là một sự 
thăng tiễn tuần tự theo từng cấp bậc một (7z nñgó)., hoặc là một sự cảm nhận cá nhân về một 
cái gì đó thật sâu kín có sẵn [bên trong chính mình] (đốn ngó). Trên thực tế chúng ta cần đến 
cả hai phương cách tiếp cận đó. Nếu chỉ hướng cuộc sống tâm linh (sự / rập của mình) duy 
nhất vào phương cách thăng tiến theo từng giai đoạn một, thì chúng sẽ có thể gặp phải nguy 
cơ tập trung quá đáng vào mục đích (có nghĩa lúc nào cũng nghĩ đến sự giác ngộ và luôn thắc 
mắc tìm hiểu xem mình đã đạt được một cấp bác cao hơn hay chưa). Ngược lại nếu chỉ biết 
tìm cách tập trung sự cảm nhận thật sâu hướng vào giây phút hiện tại, hiện lên từ một nơi thật 
sâu kín bên trong chính mình, thì chúng ta sẽ có thể trở thành tê liệt (rmerf / khô căn, bắt động, 
tất cả đều dừng lại, bởi vì mình có thể sẽ không thấy có một sự cảm nhận sâu xa và thiêng 
liêng nào nào hiện lên với mình cả). Vì vậy thiết nghĩ tốt hơn hết nên nghĩ đến một sự vận 
hành chung, kết hợp cả hai phương cách đó (đồn ngộ và tiệm ngộ), hoặc đưới hình thức một 
sự diễn tiến xen kẽ nhau tùy theo từng giai đoạn một trong cuộc sống tâm linh của mình (có 
những lúc chúng ta cảm thấy việc fu tập của mình bị đình trệ, không có một chút tiễn bộ nào 
cả, thể nhưng cũng có những lúc dường như sự hiểu biết của mình bất chợt bùng lên một cách 
đột ngột. Sự diễn tiến theo từng giai đoạn xen kẽ nhau là một quá trình tự nhiên trong việc 
phát huy trí tuệ, bởi vì quá trình đó có lúc diễn tiến thật kín đáo, âm thẩm và yên lặng trong 
phần "vô thức" còn gọi là tiềm thức hay alayavinana / a-lại-gia-thức, thế nhưng cũng có lúc 
hiện lên trong phân "tri thức nổi" tức là phân "tri thức nhận biết" của mình, tức là trong 
những lúc sinh hoạt tỉnh giác của mình). 


Vài lời ghi chú của người chyến ngữ 


Quan điểm trên đây của nhà sư Sangharakshita về sự giác ngộ gồm chung cả hai khía 
cạnh tuần tự ("tiệm ngộ") và đột khởi ("đốn ngộ") thật hết sức tuyệt vời, không những gạt bỏ 
được sự tranh biện triỀền miên về hai phương cách giác ngộ mang tính cách đối nghịch nhau. 
Thật ra sự phân biệt giữa "đốn ngộ” và "tiệm ngộ” trên đây chỉ là một khái niệm đặc thù trong 
Phật giáo Trung quốc, được nêu lên vào cuối thế kỷ thứ VII cùng với sự hình thành của một 
học phái mới gọi là "Nam phái" do thiền sư Huệ Năng thiết lập. Căn bản giáo lý của học phái 
mới này được dựa vào bản kinh Pháp Bảo Đàn (3š5lãf& ! Pháp Bảo Đàn Kinh), gộp chung 
các câu thuyết giảng của thiền sư Huệ Năng, các câu này thường mang các chủ đề khá rời rạc. 


Nếu muốn tìm hiểu nguyên nhân đưa đến sự hình thành và phát triển của học phái này thì 


316 


thiết nghĩ phải đặt nó vào khung cảnh xã hội, văn hóa và giai đoạn phát triển tột đỉnh của Phật 
giáo Trung quốc nói chung vào thời đại bấy giờ. 


Nhìn xa hơn ra bên ngoài lãnh thổ Trung quốc thì chúng ta sẽ nhận thấy Phật giáo 
trong thung lũng sông Hằng cũng như trên đảo Tích Lan và sau đó trên cao nguyên Tây Tạng, 
nhất thiết chỉ quan tâm đến việc phát huy sự hiểu biết tối thượng gọi là "Trí tuệ", giúp chúng 
ta nhìn vào hiện thực và biến cải con người của mình. Sự hiểu biết cũng như sự biến cải đó 
được hướng dẫn bởi một Con Đường, và Con Đường đó là Sự Thật Thứ Tư trong Bốn Sự 
Thật làm nền tảng cho toàn bộ Phật giáo. 


Sự Thật Thứ Nhất là Dukkha / Khổ đau. Sự Thật Thứ Hai là Dukka-Samudaya ! 
Nguyên nhân gây ra khổ đau, Sự Thật Thứ Ba là Dukkha-Nirodha ! Sự chấm dứt của khổ 
đau và Sự Thật Thứ Tư là Magga / Con Đường. Con đường đó rất dài và gay go, gồm Tám 
Yếu Tó còn gọi là Bát chánh Đạo. Chúng ta bước từng bước một trên Con Đường đó để biến 
cải toàn thể con người của mình, từ sự suy nghĩ, các xúc cảm, thái độ hành xử và cả cung cách 
sống, hầu mang lại cho mình một sự hiểu biết đúng đắn hơn về hiện thực, về chính mình và 
thế giới. Vì thế Con Đường biểu trưng cho một quá trình luyện tập lâu dài. Trong Phật giáo 
Tây Tạng có một học phái lớn là Lamrim, chủ trương thật dứt khoát một phép luyện tập theo 
từng chặng một, giúp người tu tập phát huy thật hoàn hảo và trọn vẹn sức mạnh tâm linh của 
mình. 


Thế nhưng, nền tảng của Phật giáo trên đây, trước khi được đưa vào Trung quốc qua 
các nẻo đường tơ lụa, đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các nền văn hóa và tín ngưỡng khác trong 
vùng Trung đông, còn gọi là vùng Tây vực. Chữ Amitaba / A-di-đà lần thứ nhất được nêu lên 
trong một bản kinh mang tựa Prafyufpanna-samadhi-sutra (Đại-phương-đẳng Đàa-la-ni kinh), 
bản kinh này được trước tác vào thế kỷ thứ I tại Gandhara, một vùng nằm vắt ngang hai nước 
Afghanistan và Pakistan ngày nay. Bản kinh này đã được nhà sư Lokasema (Chi-câu La-sắm), 
người xứ Kouchan (Kushan / Kusana / tiếng Hán là Khuất-đan, Vu-điền, Hòa-điền, v.V...), là 
một trong các xứ Hung nô trong vùng Tây vực, đưa vào Trung quốc và sau đó được dịch sang 
tiếng Hán tại kinh đô Lạc Dương vào năm 179. Bản kinh này là một trong các bản kinh đầu 
tiên nhất đưa đến sự hình thành của học phái Tịnh Độ trên lãnh thổ Trung quốc. Tịnh độ phát 
triển rất nhanh bắt đầu từ thế kỷ III và đã trở thành một tôn giáo lớn vào các thế kỷ thứ IV và 
thứ V. Việc tu tập của học phái này chủ yếu dựa vào đức tin, sự sùng kính và việc tụng niệm, 
giáo lý thì dựa vào sự tiếp dẫn của vị Phật A-di-đà qua những lời hứa hẹn về một cõi Cực-lạc 
tại phương Tây. Phép tu tập mang tính cách tín ngưỡng và những lời hứa hẹn về một cõi cực 
lạc là những gì "cụ thể" và mới lạ mà Không giáo và Lão giáo không đáp ứng được. Hơn nữa 
Tịnh độ còn thu nạp thật khéo léo các ảnh hưởng của Không giáo và Lão giáo, chăng hạn như 
tình mẫu tử với lễ Vu lan, các phép cầu an, cầu siêu, v.v., nhờ đó đã chinh phục dân tộc Hán 
thật ngoạn mục. 


Sau đó vào các thế kỷ thứ V và thứ VI, khi các nhà sư dịch giả người Ấn bắt đầu đến 
Trung quốc và nhất là các nhà sư Trung quốc hành hương và tu học tại Ấn độ trở về nước, đặc 
biệt hơn cả trong số họ là hai nhà sư Nghĩa Tịnh và Huyền Trang dưới thời nhà Đường, đã 


317 


góp phần mang lại các hiểu biết sâu sắc, mở rộng hơn nền tư tưởng của Phật giáo tại Trung 
quốc. Trong khung cảnh phát triển phong phú và cao độ đó, nhiều học phái mới được hình 
thành, trong số này tiêu biểu nhất là Thiền học Chan. 


Thiền học Chan chủ trương một đường hướng tu tập ngược hắn lại với các cách tu tập 
dựa vào sự tôn kính, các nghi lễ mang nặng tín ngưỡng của Tịnh Độ, đồng thời cũng đi ngược 
lại xu hướng chú trọng vào lý thuyết và triết học của các học phái lớn đang phát triển nhanh 
chóng thời bấy giờ là Hoa Nghiêm Tông (Huayanzong / ###Z£), Thiên Thai Tông 
(Tiantaizong / #%R), v.v.. Ngoài ra thiền học Can cũng là một học phái chịu ảnh hưởng 
đậm nét nhất từ Lão giáo, do đó học phái này cũng có thể được xem như là một phong trào 
bảo thủ có xu hướng quay về với truyền thống văn hóa và tín ngưỡng lâu đời của dân tộc Hán. 


Qua một góc nhìn khác, thiền học Chan cũng có thể được xem như là một hình thức 
phản ứng của một số nhà sư chống lại các học phái mang nặng các khía cạnh tín ngưỡng hoặc 
quá chú trọng đến lý thuyết khúc triết và có thể là quá "rườm rà", đang phát triển ào ạt và chỉ 
phối sự sinh hoạt xã hội và chính trị thời bấy giờ. Qua khía cạnh đó, thiền học Chan đã được 
các giới nho sĩ, trí thức và quan lại theo Khổng và Lão giáo ủng hộ. Phải chăng đó cũng là 
một trong các nguyên nhân kín đáo đưa đến pháp nạn khủng khiếp cuối thời nhà Đường, dưới 
triều đại của hoàng đế Đường Vũ Tông vào thế kỷ thứ IX. Tóm lại thiền học CJzn là một 
phong trào vừa tín ngưỡng vừa xã hội. Điều đó cũng khá tương tự với phong trào phát triển 
của Tịnh độ tại Việt Nam vào tiền bán thế kỷ XX trước sự ưu đãi và bành trướng của đạo Ki- 
tô dưới thời thuộc địa. Dầu sao những gì nêu lên trên đây cũng chỉ là quan điểm của người 
viết các dòng này, độc giả tùy theo quan điểm và vị trí của mình có thể nhìn vào các sự kiện 
trên đây một cách khác hơn. 


Huệ Năng (638-713) xé bỏ kinh sách 
Tranh Lương Khải (Liang Kai / 3##, 1140-1210) 


318 


Đến đây chúng ta hãy tìm hiểu sâu xa và chỉ tiết hơn về thiền học Chan qua một khái 

niệm về giáo lý rất gần với Lão giáo. Trong Lão giáo có một khái niệm thật chủ yếu như sau: 
"vô vi nhi vô bất vi" (#&ñ##£3), câu này có nghĩa là "không làm gì cả" Cvô vi") nhưng 
thật ra là "không có gì là không làm được"" ("vô bất vi"). Câu này phản ảnh rất rõ nét phép 
hành thiền của học phái Cñzn là chỉ cần ngồi yên và bất động, không suy nghĩ, tìm hiểu hay 
phân giải gì cả, sự giác ngộ sẽ đột khởi tự nhiên từ "thực tánh" của tâm thức mình. Hơn thế 
nữa thiền học Chan còn xem tư thế ngồi yên thật nghiêm túc và tỉnh giác, thường được hiểu là 


HÃI 


"chánh niệm", tự nó cũng đã là sự giác ngộ. Cách tập trung sự chú tâm vào hiện tại, vượt lên 
trên chữ nghĩa, lý thuyết, luân hồi, tái sinh do thiền học Chan nêu lên thật ra cũng là chủ 
trương của Lão giáo, ít nhất là qua khái niệm "vô vi nhi vô bất vi" trên đây. Quan điểm này 
cũng được nêu lên qua bốn câu thơ được xem là do Bodhidharma / Bồ-đề Đạt-ma trước tác: 


Giáo ngoại biệt truyễn, 
Bất lập văn tự, 
Trực chỉ chân tâm, 
Kiến tánh thành Phật 


Có nghĩa là "Việc tu tập vượt khỏi giáo lý, bất chấp kinh sách, hướng thẳng vào tâm 
thức, khi nào quán thấy được thực tánh của nó thì tất sẽ thành Phật" (độc giả có thể xem thêm 
về ý niệm này theo địa chỉ liên kết: hftps://thuvienhoasen.org/a29537/Iruc-chi-chan-tam-kien- 
tanh-thanh-phar). Quan điểm bắt chấp giáo lý và chữ nghĩa trên đây đưa đến khái niệm về sự 
giác ngộ đột khởi và trực giác gọi là "đốn ngộ", trái ngược lại với quan điểm thường thấy hơn 
cho rằng. Sự giác ngộ là một quá trình tuần tự gọi là "tiệm ngộ”, tức là một sự giác ngộ nhờ 
vào sự có gắng học hỏi và luyện tập lâu dài. Thiền học Chan của Trung quốc sau khi được 
đưa vào Nhật bản vào thế kỷ XII, đã thích ứng với xã hội và văn hóa cũng như tánh khí kỷ 
cương của dân tộc Nhật và đã biến thành thiền học Zen. Thiền học Zen xem trọng kinh sách 
hơn thế nhưng vẫn giữ quan điểm về sự giác ngộ "đột khởi" của thiền học Chan và gọi đó là 
Safori / Ngộ. 


Suốt trong lịch sử phát triển của thiền học Chan cũng như thiền học Zen các vị thiền 
sư của cả hai học phái này luôn bảo vệ quan điểm về sự giác ngộ đột phát kể cả vị thiền sư lỗi 
lạc trong thời cận đại là Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966). Đặc biệt hơn cả là trên dòng 
phát triển của thiền học Can tại Trung quốc, người ta thấy thuật lại những chuyện như chặt 
tay (hay một ngón tay?) của một chú tiêu, hoặc trợn mắt hay dùng gậy để đe dọa các đệ tử 
nhằm mục đích chận đứng sự suy nghĩ của họ, hầu giúp họ bất thần đạt được giác ngộ. Các 
câu chuyện đại loại như thế đường như chỉ là các hình thức phóng đại khá cực đoan và hung 
bạo nhằm bảo vệ quan điểm về sự giác ngộ bất thần của học phái Chan. 


Bất cứ một sự kiện nào cũng vậy, nhất thiết phải phát sinh từ một nguyên nhân từ 
trước và đồng thời tùy thuộc và liên hệ với thật nhiều điều kiện khác cùng dự phần làm phát 
sin ra sự kiện đó. Sự giác ngộ cũng vậy, cũng đòi hỏi một sự luyện tập chuyên cần, một khả 
năng chú tâm cao độ, một sự quán thấy sắc bén về hiện thực, và cũng cần phải có một số vốn 
liếng trí tuệ và đạo đức lưu lại từ các hành động trong quá khứ. Đức Đạt-lai Lạt-ma sau khi 


319 


được xác nhận là hóa thân của vị tiền nhiệm, đã phải rời gia đình từ lúc lên ba để trở thành 
một người "tu hành" dưới sự giám hộ của các nhà sư lỗi lạc nhất trong nước. Khi lớn lên phải 
theo học khóa tiến sĩ kéo dài 12 năm gọi là geshé, với một chương trình gồm rất nhiều môn 
học, nếu thi trượt môn nào thì phải học lại. 


Thế nhưng qua một góc nhìn thu hẹp hơn thì sự giác ngộ cũng có thể xem như là một 
sự hiểu biết "đột khởi", thế nhưng sự hiểu biết "đột khởi" đó cũng bắt buộc phải phát sinh từ 
một nguyên nhân trước đó. Nguyên nhân đó có thê là sự học hỏi, suy tư và các kinh nghiệm 
sống của một cá thê, thế nhưng các sự hiểu biết mang lại từ các thể loại nguyên nhân đó dù 
sắc bén đến đâu đi nữa cũng không phải là sự giác ngộ theo quan điểm Phật giáo. Sự giác ngộ 
của Phật giáo là một sự quán thấy sâu xa về hiện thực của chính mình, về sự sống nói chung 
và cả sự vận hành của cả thế SIỚI. 


Sự quán thấy đó đòi hỏi một sự suy tư và chiêm nghiệm thật lâu dài qua cả hai thê 
dạng sinh hoạt của tâm thức một cá thể. Thể dạng thứ nhất liên hệ với sinh hoạt của phần "tri 
thức nổi", tức là phần "tri thức giữ vai trò nhận biết và lý luận" liên quan đến tư duy, xúc cảm 
và các sự cảm nhận về sự chuyển động của thế giới bên ngoài xuyên qua lục giác. Thể dạng 
thứ hai của sự sinh hoạt tâm thần là tiềm thức hay alayavijnana / a-lại-da-thức, tức là phần "tri 
thức chìm” hay "vô thức”. Sự sinh hoạt của nó rất sâu kín và yên lặng, liên quan đến các vết 
hẳn tạo ra bởi các tác ý, xúc cảm phát sinh từ các hành động trong quá khứ, được tôn lưu trên 
dòng luân lưu của nó. Cả hai thể dạng tri thức nhận biết và tiềm thức hay alayavijnana đó 
cùng vận hành chung và thường xuyên trao đổi với nhau gữa các dấu vết của quá khứ cất chứa 
trong tiềm thức và các xúc cảm, các sự nhận thức hiện tại đang diễn tiến trong phần tri thức 
nhận biết. Các tác động phát sinh từ sự vận hành chung của cả hai thể dạng tri thức đó sẽ đưa 
đến những sự hiểu biết mới. Trong một số trường hợp và qua một thể dạng nào đó thì sự hiểu 
biết mới đó có thể rất trong sáng, siêu vIỆt, năm bắt được hiện thực về sự hiện hữu của con 
người mình và cả thế giới. Sự hiểu biết vượt bực đó thuộc nhiều cấp bậc khác nhau và có thể 
được xem như là các trình độ giác ngộ khác nhau. Dầu sao như đã được nói đến trên đây, 
quan điểm của nhà sư Sangharakshita xem "đốn ngộ” và "tiệm ngộ” như là một sự vận hành 
chung hay xen kẽ nhau, quả hết sức tuyệt vời, vượt lên trên sự đối nghịch giữa hai quan điểm 
"đốn ngộ” và "tiệm ngộ”. 


Bures-Sur-Y vette, 03.01.22 


320 


Bài 51 
Con đường đúng đắn 


Trên đây (rong bài 50) chúng ta đã nêu lên là dù mình đang bước theo con đường 
(của người bồ-tát) thế nhưng đồng thời thì mình cũng hiểu rằng con đường sẽ chẳng đưa mình 
đến một nơi nào cả (mục đích con đường của người bồ-rát là mang lại sự giải thoát cho tắt cả 
chúng sinh, thế nhưng chúng sinh thì vô tận, vì vậy con đường cũng sẽ bắt tận, không bao giờ 
chấm dứt, không có một điểm đến, cũng không thể tiên đoán được một sự kết thúc nào cả 1, 
Chúng ta bước theo con đường nhưng không thê đoan chắc con đường có "đúng" hay "không 
đúng". Tuy nhiên sự nghịch lý và thiếu vững chắc đó có thể giải quyết thỏa đáng bằng cách 
xem nó như một mô hình nêu lên một sự nây nở [tâm linh]. Một số người đôi khi vì quá thắc 
mắc nên thường tự hỏi xem mình có đủ khả năng hay không [hầu đi hết con đường đó], vị 
thầy mình có đúng là một vị thầy tốt hay không, hoặc quyên sách này hay câu mantra (câu 
niệm hay câu chú) kia thật sự có giúp mình bước "đúng" theo con đường đưa mình đến Giác 
ngộ hay không? Qua một góc nhìn nào đó thì các thắc mắc trên đây quả là nan giải (không thể 
nào biết được chắc chắn là con đường mà mình đang bước đi có "đúng" hay "không đúng"). 
Nếu có một người nào đó bảo bạn như sau: "Này bạn, con đường mà bạn chọn là con đường 
sai. Con đường đó không khỏi đưa bạn xuống địa ngục". Vậy bạn sẽ phải làm gì ? Bạn không 
thể chứng minh được là người ấy nói sai, cũng không thể "biết được" lời mà người ấy nói với 
bạn có hữu lý và chứng minh được hay không, nhất là sự hữu lý đó có thê mang lại cho bạn 
sự Giác ngộ, hoặc ít nhất cũng mở ra con đường đưa bạn đến Giác ngộ hay không ? 


Nếu muốn biết được con đường mà mình đang bước đi có "đúng" là con đường đưa 
mình đến Giác ngộ thì chỉ có cách là phải dựa vào một cái gì đó có sẵn từ bên trong con người 
của mình - dù cái gì đó chỉ là một hạt mầm nhỏ bé - nhưng thật ra tương quan với một cái gì 
đó to lớn hơn và đã từng nây nở thật trọn đầy bên trong con người của Đức Phật. Thiếu tiếng 
âm vang (resonance) đó, sự giao cảm (communion) đó [giữa mình và Đức Phật] thì chúng ta 
sẽ không thể nào bước đúng theo con đường và sẽ không bào giờ đạt được Giác ngộ (/hiếu 
tiếng âm vang của Phật tính trong lòng mình đưa mình đến gần với Đức Phật thì mình sẽ 
không thể nào bước đúng theo con đường. Việc tu tập đơn thuần dựa vào các phương tiện 
thiện xảo chỉ là một con đường song song mang xu hướng tách ra ngày càng xa hơn với con 
đường đưa mình đến Giác ngộ). Một người giác ngộ và một người không giác ngộ cả hai đều 
là những con người như nhau; vì vậy chúng ta đều có một cái gì đó giống với (in common 
with / cùng chung một thứ với) Đức Phật và Đức Phật cũng có một cái gì đó giống với chúng 
ta (lòng từ bi nóng bỏng đang bốc lên trong con tìm mình chẳng hạn). Điều mà chúng ta cần 
phải cố gắng thực hiện là phát huy những gì bên trong con người của mình, giống với những 
gì bên trong con người của Đức Phật, và đấy cũng là cách ngày càng làm giảm bớt đi sự khác 
biệt giữa mình và Đức Phật. Khi nào không còn một chút khác biệt nào [giữa mình và Đức 
Phật] thì mình cũng sẽ trở thành một con người Giác ngộ [như chính Đức Phật] (Đức Phát 
hiện ra với mình như một tắm gương để khuyến khích mình trở thành như chỉnh Ngài. Với đôi 


321 


mắt thật nhân từ Ngài đang đứng nhìn mình và gọi mình từ bên trong tắm gương sáng đó. 
Đức Phật không hiện ra trong tắm gương để mình van vái và cầu xin Ngài. Sự Giác ngộ là 
cách bước vào bên trong tấm gương, nhưng không phải là một món quà mà Đức Phật đưa ra 
từ tắm gương để ban tặng mình). 


Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là nói lên "tôi đây cũng là một vị Phật", 
hay ít nhất là một người mà mình tưởng tượng qua các bằng chứng còn lưu lại bên trong 
chính mình. Khi tôi quan sát các bằng chứng đó thì tôi có thể nhận thấy trong tôi có những cái 
gì đó giống với Đức Phật, và dù cho các phẩm tính đó nơi Đức Phật ở vào một cấp bậc cao 
siêu hơn gấp bội so với cấp bậc của tôi đi nữa, [thế nhưng] những lời giáo huấn (Dharma ⁄ 
Đạo Pháp) cho biết là tôi cũng có thể phát huy được các phẩm tính như vậy. Vì thế, tôi cứ 
tạm chấp nhận những lời ấy [và cho đó là hữu lý] để cố gắng xem tôi có thể thực hiện được 
như thế hay không? Chăng hạn như môt bản văn (2ảø kinh) cho biết Đức Phật có một tắm 
lòng nhân từ thật to lớn, đối với tôi cũng vậy, thỉnh thoảng tôi cũng phát động được lòng nhân 
từ, và đồng thời tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể làm hơn như thế, và tôi có gắng thử xem tôi có 
thể biến tôi trở thành nhân từ hơn như thế hay không ? Sau khi thử cố gắng và nhận thấy tôi 
có thể làm được thì khi đó tôi sẽ có thể kết luận "nếu tôi có thể mở rộng lòng nhân từ thêm 
một chút, thì nhất định tôi sẽ còn có thể tiếp tục mở rộng thêm một chút nữa, và cứ thế tôi sẽ 
mở rộng hơn và rộng hơn nữa". Và cứ thế mà chúng ta tiếp tục (đó là con đường đúng, con 
đường đó của người bô-tát tuy xa tắp thể nhưng dường như ngày càng ngăn lại). 


Những điều nêu lên trên đây hướng thăng vào việc tu tập của chúng ta. Dù Đức Phật 
đã được chứng minh là một con người sống thật [như chính chúng ta hôm nay], thế nhưng khi 
nào chúng ta chưa đủ sức phát động được một sự cố gắng nhỏ nhoi nào để thu ngắn khoảng 
cách giữa mình và Đức Phật, thì dù mình có phát lộ được lòng tin của mình nơi Đức Phật, thì 
lòng tin đó cũng sẽ chăng mang một ý nghĩa nào cả. Tóm lại việc tu tập là một sự cải thiện 
liên tục, xuyên qua sự cải thiện đó chúng ta sẽ dần dần cảm thấy hạnh phúc hơn và hợp nhất 
hơn (chúng ta thường xuyên ở trong tình trạng phân tâm thật trầm trọng, thể nhưng chúng ta 
không hê ý thức được điều đó. Tâm thức chúng ta bung ra khắp hướng, biến đổi liên tục, chưa 
suy nghĩ xong chuyện này đã nhảy sang chuyện khác, xúc cảm này chưa giảm xuống đã dấy 
lên xúc cảm khác. Năng lực tâm thân của chúng ta do đó sẽ bị phân tán khắp nơi. Tu tập là 
hợp nhất năng lực đó bên trong nội tâm mình, mang lại cho mình một tâm thức cô đọng, 
thăng bằng, và thanh thản hơn. Có gắng tập trung vào Đức Phật, đến gần với Đức Phật hầu 
thu ngắn khoảng cách giữa mình và Đức Phật, là cách tạo ra cho mình một thể dạng tâm thần 
hợp nhất và hạnh phúc hơn). Bên trong chúng ta luôn có một cái gì đó giúp mình nhận biết 
được con đường mà mình đang bước theo có đúng hay không đúng, và cái gì đó chính là các 
xúc cảm bên trong chúng ta ngày càng trở nên tích cực hơn, và theo đó chúng ta cũng sẽ ngày 
càng trở nên ý thức hơn (các phương tiện thiện xảo thường chỉ tạo ra các tác động tạm thời 
và hởi hợt mà thôi). 


Khi nào bạn cảm thấy mình khỏe mạnh, thì sẽ không có bất cứ ai có thể bảo với bạn 
rằng "Này bạn, tại sao trông bạn có vẻ bệnh hoạn đến thế!", Cũng vậy, tương tự như trường 
hợp bạn cảm thấy khỏe mạnh - dù chỉ được một lúc nào đó cũng vậy - chẳng hạn như cảm 
thấy trong lòng tràn đầy tình thân thiện, các cảm xúc từ bi và các mối quan tâm đến kẻ khác, 


322 


thì sẽ không có bất cứ ai có thể bảo bạn là không đi đúng con đường. Khả năng tự nhiên của 
một con người ý thức là vượt lên trên chính mình, vì vậy khi nào bạn cảm thấy mình vượt 
được lên trên chính bạn thì có nghĩa là con đường mà bạn đang bước theo là con đường đúng, 
bởi vì con đường đó phù hợp với bản chất nội tâm sâu kín nhất bên trong chính bạn. 


Có lúc bạn cảm thấy mình nở rộ như một đóa hoa, thế nhưng cũng có lúc bạm cảm 
thấy cuộc sống tâm linh của mình (sự # tập của mình) chăng khác gì như trèo lên một đỉnh 
núi. Hai cách vận hành đó phản ảnh bản chất của bodhicitta đâm thức giác ngộ / bô-đề tâm). 
Bodhicitta tuyệt đối là sự Giác ngộ (ñà đóa hoa nở rộ). trong khi đó bodhicitta tương đối 
(tương tự như trèo lên đỉnh núi), là bodhicitta trong tình trạng kéo dài chờ đạt được sự Giác 
ngộ. Sự kết hợp giữa cả hai thể dạng bodhicitta đó chính là sự thực hiện tối hậu (sự Giác ngộ). 
Vì vậy trong cuộc sống tâm linh (sự ứu lập), chúng ta thường xuyên ở trong tình trạng đang 
thực hiện một cái gì đó mà chúng, ta đã có sẵn (bodhicitta ở thể dạng nở rộ và sự cô gắng trèo 
lên một đỉnh núi, cả hai đếu có sẵn bên trong chính mình). Chúng ta phải thực hiện cả hai thứ 
đó cùng một lúc, tức là ý thức được những gì mình đã có, đồng thời mình cũng phải vượt 
thoát ra khỏi chính mình đề thực hiện nó. Nếu chỉ thực hiện được một trong hai thứ thì chúng 
ta sẽ bị mất thăng bằng. Chúng ta chỉ có thể hình dung sự kết hợp giữa hai thể dạng đó qua sự 
tưởng tượng hay trong một giấc chiêm bao (oneiric, dreamlike / một hình thức siêu thực, ảo 
giác hay cõi mộng). Chằng hạn như khi bạn vừa thức giấc và nhớ lại trong giấc ngủ vừa qua 
bạn nằm mơ thấy mình đang đi du lịch tại Ấn độ, thế nhưng đồng thời thì bạn cũng thấy mình 
đang vẽ một cành hoa. Bạn không hiểu gì cả mà chỉ biết là phải chấp nhận có hai chuyện khác 
nhau xảy ra trong cùng một giấc mơ đó. Phần tri thức trong lúc tỉnh táo của bạn nhận thấy có 
một sự xen kẽ giữa hai thứ Ấy, thế nhưng qua sự cảm nhận siêu thực (oneiric / tương fự như 
trong cõi mộng) thì thật hết sức lạ lùng, bạn nhận thấy hai thứ xảy ra cùng một lúc, khiến tri 
thức bạn không sao nắm bắt (øhận (ức) được. Cuộc sống tâm linh (1/ệc /u rập) thường là như 
vậy (có lúc sự Giác ngộ vụt hiện lên với mình một cách tự nhiên, thế nhưng cũng có lúc sự 
giác ngộ ấy cũng chỉ đơn giản là một ý niệm, một sự cảm nhận phản ảnh một sự cố gắng nào 
đó. Sự hòa lần giữa hai thể dạng đó có thể là do dòng tri thức của mình chưa hoàn toàn thoát 
ra khỏi sự hiện hữu vật chất của mình, bởi vì thế giới hiện tượng chung quanh mình đang còn 
trực tiếp liên hệ với sự hiện hữu ở thể dạng vật chất đó của chính mình. Nói một cách khác là 
mình đã đạt được giác ngộ thế nhưng sự giác ngộ đó chưa hoàn toàn trọn vẹn bởi vì mình vẫn 
còn "sống" với thân xác vật chất này của mình còn đang bị trói buộc trong thể giới hiện 
tượng). Lúc nào bạn cũng phải ý thức một điều là mình phải tiến lên phía trước, hết chặng này 
đến chặng khác, tương tự như trèo lên một đỉnh núi. Thế nhưng đồng thời bạn cũng phải giữ 
một sự bình lặng tuyệt đối, chỉ duy nhất tập trung sự ý thức ngày càng sâu xa hơn về vị trí của 
mình trong hiện tại (ý hức mình hiện đang ở trong giai đoạn nào, cấp bậc nào trên đường tu 
tập của mình). 


Một vị trí bên ngoài thời gian 
Khi nào bạn đạt được một vị trí nằm bên ngoài thời gian - nếu có thể nói như vậy - thì 


bạn sẽ ý thức được là mình luôn ở vị trí đó (không còn vướng mắc với thời gian). Cũng vậy, 
khi nào bạn đạt được Giác ngộ, thi bạn cũng sẽ cảm nhận được mình luôn ở trong thể dạng 


323 


Giác ngộ. Người ta cho biết một số vị thầy Zen khi vừa đạt được sự Giác ngộ thì bật cười... và 
cứ thế mà cười, bởi vì họ nhận thấy một điều vô cùng phi lý là ngoài sự Giác ngộ ra chăng có 
bất cứ một thứ gì có thê gọi là thật cả (/hể giới chỉ là ảo giác). [Sự suy nghĩ của mình trước 
đây] quả là một sự sai lầm vô cùng ngu xuân! (họ cứ nghĩ rằng sự Giác ngộ sẽ mang lại cho 
họ một cái gì đó tuyệt vời và mới lạ, thế nhưng sự Giác ngộ chẳng mang lại một thứ gì cả, mà 
chỉ là như thế). Sự [suy nghĩ| sai lầm đó đã bắt họ phải trả một cái giá quá đắt, gồm toàn 
những thứ khổ đau vô ích. Đôi khi trong cuộc sống thường nhật cũng vậy, sau những lúc quá 
sức Ìo lắng về một chuyện gì đó, thì một sự kiện phụ thuộc (5ê cạnh) thật tầm thường vụt 
hiện ra khiến chúng ta nhận thấy trước đây mình không cần phải quá sức lo lắng đến như vậy. 
Sự cảm nhận Giác ngộ cũng chỉ là một thứ cảm tính trong cuộc sống thường nhật tương tự 
như trên đây, thế nhưng với một cường độ mạnh hơn nhiều. Bạn sẽ nhận thấy trước đây mình 
ngu xuân đến mức độ nào khi phải chiến đấu và gánh chịu mọi nỗi khổ đau, phải vật lộn với 
mọi thứ khó khăn hoàn toàn tưởng tượng. Tắt cả chăng qua là vì chúng ta cứ nghĩ rằng mình 
là một người như thế này hay như thế kia, thế nhưng ngay trong lúc này thì bạn... có thê tha 
hồ mà cười. Bạn đang mình biến thành một vị Phật vô cùng khôi hài (chẳng phải Đức Đạf-lai 
Lạt-ma lúc nào cũng tươi cười, dí dỏm, khôi hài và hóm hình hay sao ?). 


Bures-Sur-Y vette, 05.01.22 


324 


Bài 52 
Spinoza và Thượng để - không gian và thời gian 


Spinoza, triết gia Hòa Lan thế kỷ XVII có nói như sau: "Thượng đề (God, Dieu, Chúa 
Trởi) là một chất liệu vô tận, mang các phẩm tính vô tận (câu này trích từ tập luận Fthics / 
Đạo đức học, 1677, Phần I, Chương 6), hơn nữa Spinoza còn nói thêm là chúng ta chỉ có thê 
biết được hai trong số các phẩm tính đó là không gian và thời gian. Là người Phật giáo, chúng 
ta nhìn vào hiện thực xuyên qua hai phương cách cảm nhận khác nhau liên quan đến hai yếu 
tố căn bản đó. Vì vậy chúng ta không sao tránh khỏi nêu lên một mô hình về hiện thực thuộc 
hai thể dạng khác nhau: hoặc không gian hoặc thời gian. Tất cả những gì mà chúng ta có thể 
làm được là chuyền từ thể dạng này sang thê dạng kia, không có một mô hình thứ ba nào có 
thê "kết hợp hài hòa" ecociliation / thỏa hiệp) giữa hai thứ ấy (bắt cứ ai trong chúng fq cũng 
"hiểu" được không gian và thời gian là gì, đó là hai "kích thước" hay hai "yếu tổ" gắn liên với 
hiện thực. Thế nhưng chưa có một ai "biết" được bản chất của không gian và thời gian là gì, 
kế cả các khoa học gia, triết gia và các nhà toán học. Nêu lên điều này có thể khiến một số 
độc giả ngạc nhiên, bởi vì đối với nhiều người không gian và thời gian là những gì thật hiển 
nhiên, gắn liên với từng tư duy, xúc cảm và từng động tác trên thân thể họ, và cả sự chuyển 
động của toàn thể vũ trụ chung quanh họ. Tóm lại không gian và thời gian thật sự là gì thì trí 
thông mình của con người chưa giải đáp được. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này qua tắm nhìn 
của Phật giáo trong phân ghi chú cuối sách). Dường như sự "kết hợp hài hòa" đó (giữa không 
gian và thời gian) chỉ có thê thực hiện được qua các cảm nhận trong lãnh vực tâm linh của 
chúng ta, một lãnh vực vượt xa hơn và cao hơn lãnh vực chi phối bởi các hình thức đối 
nghịch, và tất nhiên trong lãnh vực đó cũng phải có một sự đối nghịch thật sự nào đó. Qua 
cách nhìn trên đây thì sự đối nghịch nan giải hay sự khác biệt không thể thỏa hiệp (àn gắn) 
được giữa hai mô hình hiện thực đó - một thuộc thể loại không gian và một thuộc thê loại thời 
gian - có thể được xem như là một công án (koan) [trong Thiền học] mà giải đáp (sự nắm bắt 
hay quán thấy) chỉ có thể thực hiện được bằng một sự bừng tỉnh mang tính cách trực giác. 

Khi tôi nêu lên thuật ngữ "vô tận" thì đây là cách mà tôi muốn nói đến một hiện thực 
vượt lên trên kích thước thời gian, đúng hơn là một sự kéo dài bất tận của thời gian. Thế 
nhưng ngay cả ý nghĩa đó cũng có thê là một hình thức đánh lừa (//ø phỉnh), bởi vì thuật ngữ 
"vượt lên trên" m1... / siêu việt, siêu nhiên) có thể khiên chúng ta tưởng tượng (hình 
dung) "thời gian" và "vô tận" như là những thứ gì đó hiện hữu bên trong không gian (“vượi 
lên trên" có nghĩa là phải có một cái gì đó "ở bên dưới", vì vậy nếu muốn "có trên" và "có 
dưới" thì phải nhờ vào yếu tổ không gian. Chúng ta phải luôn ý thức ngôn từ chỉ là các quy 
ước và công thức dùng vào việc trao đổi sự hiểu biết, nhưng không phản ảnh được hiện thực 
một cách chính xác), và đây là cách [mà tôi muốn] nói lên một cái gì đó "vượt thoát” ra khỏi 
thời gian và đồng thời cũng là cách xem thời gian như là một hình thức (/ay ¿hể dạng) không 
gian. Chúng ta luôn bị giới hạn bởi sự gò bó của ngôn từ là như vậy. Vì thế, không nên hiểu 
các cách diễn đạt [quy ước] trên đây một cách từ chương, mà chỉ nên nhìn vào tính cách gợi ý 


325 


của những thứ ấy, chẳng hạn như nhờ vào [sự quán thấy trong phép] thiền định hay bằng bất 
cứ một phương tiện nào khác (chiêm nghiệm và suy ft về sự vận hành của các hiện tượng 
trong không gian và thời gian qua các khám phá hiện đại của Khoa học cũng có thể gợi lên 
với chúng ta một ý niệm nào đó về bản chất và cả sự vô tận của không gian và thời gian như 
là hai kích thước hay hai yếu tổ của hiện thực). Ngay cả các khái niệm hoàn hảo nhất cũng 
không thể nói lên được hiện thực một cách thích đáng, vì vậy phải luôn tìm cách làm "bùng 
lên" một sự cảm nhận mang tính cách "trực giác", dù việc thiết lập các khái niệm có dễ dàng 
hơn cách mấy cũng vậy (các khái niệm tương đổi dễ tạo ra và cũng có thể dễ hiểu cho nhiễu 
người thế nhưng không thể mô tả hiện thực một cách chính xác và trung thực được, hiện thực 
chỉ có thể cảm nhận được nó qua những thoáng hiểu biết bùng lên thật sâu từ bên trong tâm 
thức mình. Dấu sao thì sự hiểu biết nội tâm này cũng rất khó tránh sự chủ quan, do vậy các 
"thoáng hiểu biết" mang tính cách trực giác vụt hiện lên với mình luôn phải được chứng 
nghiệm, suy nghĩ và đào sâu thêm trước khi có thể hòa nhập với nó như là một cấp bậc giác 
ngô). 


Cũng vậy chúng ta thường hình dung Đức Phật như là một nhân vật lịch sử, điều ấy rất 
đúng và chính đáng, thế nhưng chỉ ở một cấp bậc nào đó mà thôi, kế cả trường hợp khi chúng 
ta cho rằng sự Giác ngộ của Đức Phật cũng là một sự kiện lịch sử (cách nhìn đó cũng chỉ 
đúng ở một cấp bác nào đó, bởi vì sự Giác ngộ cũng như sự hiện hữu của Đức Phật vượt ra 
khỏi "khung cảnh" hay các "kích thước" không gian và cả thời gian). Vì vậy, khi chúng ta vẫn 
còn khẳng định thật rõ ràng và chính xác sự đạt được Giác ngộ của Đức Phật như một sự kiện 
mang kích thước thời gian (ức có nghĩa là một sự kiện lịch sử) thì đây là một điều hoàn toàn 
sai lầm (cho đến ngày nay dường như sự Giác ngộ đó của Đức Phật vẫn còn bàng bạc trong 
những nơi sâu kín nhất trong mỗi con người của chúng ta, từ Đông sang Tây, và biết đâu 
cũng có thể là trong cùng khắp vũ trụ. Ý niệm đó có thể giúp chúng ta hình dung sự hiện hữu 
và sự Giác ngộ của Đức Phật vượt ra khỏi các kích thước trôi buộc của không gian và thời 
gian để trở thành vô tận). 


Đức Phật mang kích thước vô tận 


Dù rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử và từng hiện hữu trong khung cảnh thời 
gian, thế nhưng Phật tánh hiện hữu bên ngoài khái niệm thời gian, trong khung cảnh của vô 
tận. Thật ra chúng ta cũng có thể cho rằng Đức Phật hiện hữu cùng một lúc ở hai cấp bậc khác 
nhau: một mang tính cách thời gian với tư cách là một con người, và một mang tích cách vô 
tận với tư cách là hiện thực [tối hậu] (/ức là sự thật tuyệt đối của thể giới và vũ trụ và cũng có 
nghĩa là Dharma). Hơn nữa, ngoài hai cấp bậc đó, chúng ta cũng có thê hình dung Đức Phật 
hiện hữu ở một cấp bậc trung gian, chẳng hạn như lãnh vực mang tính cách khuôn mẫu 
(archetypal / lý tưởng, quy ước và công thức, đôi khi mang ít nhiễu tính cách đại chúng). 


Trikaya hay tam thân của Đức Phật 


326 


Những gì trên đây đưa đến một khái niệm gọi là 7rikaya trong giáo lý Phật giáo, tức là 
là giáo lý nêu lên "ba thể dạng thân thể của Đức Phật" (kinh sách Hán ngữ gọi là "Tam 
Thân”), Một số học giả [Phật giáo] uyên bác thường xem trọng giáo lý này. Thật vậy Trikaya 
là nền tảng tư tưởng chủ yếu nhất đối với phép tu tập của Đại thừa nói chung, thế nhưng lại 
thường bị hiểu sai. 7rikaya nghĩa từ chương là "ba thân thể" (“fz¡" là ba, "kaya" là thân thể 
hay thân xác, tức là ba nhân dạng hay ba thể dạng hiện hữu khác nhau của Đức Phật), nhưng 
cũng có thể hiểu là "ba cá thể" (personalities) hay "ba cá tính" (individualities / thể tính) khác 
nhau của Đức Phật. Thế nhưng giáo lý đó không hề có ý nêu lên ba thê loại thân thể [của Đức 
Phật], và lại càng không phải là cách dùng để chỉ định ba vị Phật khác nhau. Giáo lý đó thật ra 
là để nêu lên sự vận hành theo ba cấp bậc khác nhau của Đức Phật hay Bản-thế-của-Phật. 
Theo sự giải thích thường thấy thì 7rikaya / Tam Thân gồm có Dharmakaya ! Thân đạo pháp 
(Dharma có nghĩa là Đạo Pháp hay Giáo lý hay Giáo huấn của Đức Phá), được so sánh với 
một bầu trời xanh biếc, thật tinh khiết, không một bóng mây; tiếp theo đó là $ambhogakaya ! 
Báo thân (còn gọi là Thụ dụng thân, chữ sambhoga có nghĩa là "cùng ăn uống với" hay "cùng 
sinh sống với..." tóm lại sambhogakaya là thân xác hình-tướng, tức là thể dạng con người 
của Đức Phật) được biểu trưng bởi một áng mây hiện ra giữa bầu trời xanh biếc nói đến trên 
đây, đồng thời áng mây sambhogakaya đó cũng được bao quanh bởi các cầu vồng (các vầng 
hào quang đủ màu); sau hết là Nirmanakaya ! Ứng thân hay Ứng hóa thân (tức là Thân biến 
hóa, chữ mana là tâm thần hay tâm thức, từ ghép nirmana có nghĩa là biến hóa), biều trưng 
bởi một cơn mưa rót xuống từ đám mây sambhogakaya (xin lưu ý cách gọi và cách định nghĩa 
về "ba thân" trên đáy là theo Đại thừa, bởi vì Phật giáo Theravada và một học phải xưa là 
Sarvastivadin giải thích về "ba thân" với đôi chút khác biệt về cả tên gọi cũng như ý nghĩa. 
Có thể đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến đưa đến sự hiểu sai và lầm lần về khái 
niệm trikaya / Tam thân. Khác hơn với Phật giáo Theravada và học phái xưa Sarvastivadin, 


^ †F 


giáo lý "ba thân" đặc biệt được chủ trọng nhiễu hơn trong phép tu tập của Đại thừa. Chẳng 
hạn như khái niệm về Thân biến hoá (Nirmanakaya / Ứng thân / Ứng hóa thân) đưa đến sự 
hình thành của vô số các vị bô-tát, các vị thần linh, kể cả các vị Phật khác, cũng như các hình 
thức thiêng liêng dưới mọi thể dạng). Ngoài ra trong Kim cương thừa khái niệm "ba thân" 
cũng được biểu trưng bởi ba hình ảnh của chính Đức Phật, các hình ảnh này được chồng lên 
nhau từ trên xuống dưới. Ở vị thế trên hết là Dharmakaya (Thân đạo pháp) là hình ảnh của 
một vị Phật hoàn toàn không mặc quần áo, thường được vây quanh bởi các vị thần linh, tuy 
nhiên đôi khi cũng được biểu trưng một cách đơn độc. Sau đó là Sambhogakaya (Thân hình- 
fướng) là một vị Phật ăn mặc thật trang trọng, đội mão và mang thật nhiều trang sức. Sau hết 
là Nưmakaya (Thân biến hoá ! Ứng hoá thân) biểu trưng cho chính vị Phật [lịch sử] 
Shakyamuni (Thích-ca Mâu-m)), đầu cạo trọc, tay cầm gậy và chiếc bình bát của người khất 
thực, quần áo thì gồm những mảnh vải vụn khâu đùm với nhau. 


Bures-Sur-Y vette, 06.01.22 


327 


Bài 53 
Nirmanakaya hay Thân xác sáng tạo 


Nirmanakaya hay "Thân xác sáng tạo", còn được gọi là "Thân biến hóa", là tên gọi nói 
lên sự dẫn thân [cụ thẻ] của Đức Phật trong lãnh vực con người, có nghĩa là trong lãnh vực 
lịch sử, và trong lãnh vực đó (ức là với thể dạng con người) thì Đức Phật tất phải gánh chịu 
sự sinh, sự già nua và cái chết. Thế nhưng điều này thì lại khó tin đối với phần đông những 
người tu tập Phật giáo: làm thế nào mà Đức Phật lại còn phải gánh chịu thêm sự già nua và cái 
chết như vậy (ức là đối với họ Ngài không hoàn toàn biến mất sau khi thân xác vật chất 
không còn nữa, dù rằng kinh sách cho biết Đức Phật đã tịch diệt và hòa nhập vào 
Parinirvana / Đại-bát Niết-bàn). Điều sau đây lại còn khó hiểu hơn nữa [đối với họ]: Đức 
Phật từng xót thương thế giới đến độ như thế thì không có lý do nào mà Ngài lại không tái 
sinh trở lại trong thế giới này? Câu trả lời của Đại thừa là chuyện đó không thể nào lại không 
có thê xảy ra được (đói với phân đông những người Phật giáo sự hiện hữu của Đức Phật là 
một sự hiển nhiên, Đức Phật luôn ở bên cạnh họ, dù là dưới hình thức này hay hình thức 
khác). Người ta thường nói có vô số chư Phật trong khắp các miền vũ trụ, vậy không có lý do 
gì để không tin là vị Shakyamuni / Thích-ca Mâu-ni lại không tái sinh trong một thế giới mà 
nơi đó đang cần đến sự xót thương của Ngài? Trên đây là đại loại các cách trả lời của Đại 
thừa, và dù cho các cách trả lời đó không hoàn toàn thỏa đáng đi nữa, thế nhưng câu hỏi tự 
nơi nó và bởi chính nó cũng không hoàn toàn đúng nghĩa (sự hiện hữu của Đức Phật là một 
cái gì đó thật tự nhiên và chính đáng, không phải là một chủ đề thắc mắc. Chẳng phải 
Dhamma / Dharma của Ngài vẫn còn sinh động trong thế giới ngày nay hay sao? Qua 
Dhamma / Dharma đó, người Phật giáo luôn cảm thấy sự hiện diện của Ngài, không những 
bên cạnh họ mà cả bên trong tâm hôn và sự hiểu biết của họ) 


Theo một cách hiểu nào đó thì đúng ra vấn đề là phải làm thế nào để có thể dung hòa 
sự dị biệt giữa Phật giáo Theravada và Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Theravada khăng định 
thật rõ rệt - và điều này thật ra cũng có vẻ phù hợp với quan điểm của chính Đức Phật - là sau 
khi thân xác vật chất của Ngài tan biến hết (không còn nữa) thì người ta sẽ không còn xác 
định được (nh dưng được) thể dạng hay bản thê của Ngài [sau đó] sẽ là như thế nào. Đó là 
một trong các câu hỏi không có câu giải đáp (chính Đức Phật cho biết Ngài sẽ "trở thành" 
hay "không trở thành" như thế nào sau khi tịch diệt trong bài kinh Aggi-Vaccha-gotta Sutta 
MMN 72, bài kinh này sẽ được chuyển ngữ dưới đây trong phần phụ lục. Trong bài kinh này có 
một câu rất sâu sắc thể nhưng dường như không mấy ai chú ý). Thắc mắc nêu lên là sau cái 
chết của thân xác vật chất, thì Đức Phật vẫn tiếp tục hiện hữu, thế nhưng hoặc Ngài trở nên vô 
cảm trước thực trạng của thế giới, hoặc không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng Phật giáo 
Theravada phủ nhận cả hai trường hợp đó bằng cách cho rằng Đức Phật "không còn hiện 
hữu", cũng "không phải là không còn hiện hữu”, cũng "không phải cả hai" (vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu), cũng không phải là "một trong hai trường hợp đó". Phật giáo Tharavada rất 
thận trọng, không đưa ra một giải đáp [dứt khoát] nào về các câu hỏi mà chính Đức Phật cũng 


328 


không trả lời (sở đĩ Đức Phật không đưa ra một lời giải đáp mang tính cách khẳng định nào 
là để giúp các đệ tử của Ngài thoát ra khỏi mọi hình thức bám víu, bởi vì bắt cứ một hình thức 
bám víu nào cũng đều tạo ra sự trói buộc, và bất cứ một sự trói buộc nào cũng đều đưa đến 
khổ đau. Quan điểm này sẽ được giải thích thêm dưới đây). 


Đại thừa có vẻ bạo dạn hơn, tìm cách trả lời dứt khoát thắc mắc trên đây (heo Đại 
thừa thì Đức Phật vẫn tiếp tục hiện hữu sau khi đã hòa nhập vào Parinirvana), mặc dù các 
câu trả lời [đứt khoát đó] chỉ đơn giản xoay quanh các phương tiện thiện xảo. Thật hết sức 
quan trọng là phải ý thức được là nếu dựa vào căn bản tu tập do Đại thừa chủ trương và nhất 
là nếu chỉ biết nghiên cứu (đơn hiểu, phân tích) kinh sách của tông phái này một cách từ 
chương từng chỉ tiết một, thì tất sẽ khó tránh khỏi các trở ngại (hó ø¿ểu) trên phương diện 
triết học (nói một cách khác là trong kinh sách Đại thừa có những sự nghịch lý, hoặc thiếu 
lôgic). Chăng hạn như trường hợp Đại thừa cho rằng người bồ-tát không hề mong cầu đạt 
được sự Giác ngộ nhằm mang lại sự giải thoát cho cá nhân mình, mà chỉ ước mong sẽ quay lại 
và mãi mãi quay lại [với thế giới này] để giúp đỡ kẻ khác, thì tất chúng ta sẽ có đủ lý do để 
nghĩ rằng chính Đức Phật cũng sẽ hành xử như vậy. Điều này thật hết sức hiển nhiên. 


Kinh Hoa Sen 


Đại thừa, chăng hạn như trong Kinh Hoa Sen, cho biết Đức Phật sở dĩ cho thấy là 
mình sẽ rút lui sau khi hòa nhập vào Parinirvana (Đại-bát Niết-bàn), là vì Ngài nhận thấy nêu 
cứ tiếp tục cùng sống với các đệ tử của mình, thì họ sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào mình, đây là 
lý do khiến Ngài cố ý buông bỏ thân xác vật chất của Ngài. Thế nhưng chúng ta cũng có thể 
nghĩ khác hơn: không lẽ Ngài lại buông bỏ hết không tiếp tục hành động, dù bằng cách này 
hay cách khác, vì lòng từ bi của Ngài hay sao? Điều đó nhất định là không. Đức Phật có thể 
thoát ra khỏi sự hiện hữu vật chất của Ngài, thế nhưng nhất định Ngài vẫn còn tiếp tục hiện 
hữu dưới các hình thức khác, ở các cấp bậc khác (/hiêng liêng và mâu nhiệm hơn). Thật vậy, 
theo Kinh Hoa Sen thì Ngài vẫn còn đó, thế nhưng ở vào một cấp bậc hiện hữu cao siêu hơn, 
và Ngài vẫn tiếp tục thuyết giảng Kinh Hoa Sen ở cấp bậc đó (Kinh Hoa Sen xuất hiện sớm 
nhất là vào thể kỷ thứ I sau Tây lịch tức là sau khi Đức Phật đã tịch diệt hơn sáu thể kỷ, thể 
nhưng bản kinh này vẫn thuật lại trường hợp Đức Phật thuyết giảng cho các đệ tử thán cận 
của Ngài trên đỉnh "Linh thứu" / Đỉnh Chim Ủng). 


Ngay cả lúc còn tại thế Đức Phật cũng từng nêu lên là rất khó thấu triệt được bản thể 
của Ngài, bản thê đó lại càng trở nên khó thăm dò hơn nữa sau cái chết của thân xác vật chất 
của Ngài. Nếu nhìn vào các truyền thống (các học phái, tông phái) khác nhau qua một sự 
phân tích từ chương từng chỉ tiết một, thì các bạn tất sẽ phải nhận thấy đủ mọi thứ mâu thuẫn 
trên phương diện trí thức, thế nhưng các bạn nên đặt các sự mâu thuẫn đó vào một khung cảnh 
mở rộng hơn, tức là thuộc vào lãnh vực tâm linh và siêu-lý-trí (supra-intellectual). Các bạn 
không thể bảo rằng Đức Phật đã chết (đã hoàn toàn tịch diệt, không còn hiện hữu nữa), dù 
rằng nhiều người Phật giáo Theravada cũng nói như vậy (cũng cho rằng Đức Phật không biến 
mát), dù họ hiểu điều đó đi ngược lại với kinh sách của họ (kinh sách Theravada cho rằng 
Đức Phật đã hoàn toàn hoà nhập vào Parinirvana / Đại-bát Niết-bàn, thế nhưng nhiêu người 


329 


Phật giáo Theravada vẫn van vái, cầu xin và bày ra các thứ lễ lạc để tôn vinh Ngài). Thế 
nhưng các bạn cũng không thê bảo rằng Đức Phật vẫn còn sống, tương tự như sự khẳng định 
của một SỐ người tu tập Đại thừa. Cả hai góc nhìn đó đều là hai cách đây mọi sự rơi vào tình 
trạng cực đoan. 


Sambhogakaya hay Thân xác cùng tận hưởng 


Sambhogakaya có nghĩa từ chương là "Thân xác cùng tận hưởng " (Mufual enjoymenf 
body, nhưng cũng có thể dịch là "Thân xác cùng chia sẻ một niềm vui chung", ý nghĩa của các 
cách gọi này rất sâu sắc: Đức Phật cùng chia sẻ và chung hưởng với chúng ta sự Giác ngộ 
của chính Ngài. Tiền ngữ sambhoga trong chữ sambhogakaya có nghĩa từ chương là "cùng 
ăn uống với nhau", hậu ngữ kaya có nghĩa là "thân xác", tóm lại chữ sambhogakaya có nghĩa 
là "Thân xác cùng hưởng thụ", và đấy cũng chính là "Thân xác hình-tướng của Đức Phật", 
tức là thân xác mà Đức Phật hiện ra - qua muôn ngàn thể dạng và hình-tướng khác nhau - để 
lúc nào cũng có thể ở bên cạnh chúng ta, cùng chia sẻ với chúng ta sự Giác ngộ của chính 
Ngài. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ Sambhogakaya là "Báo thân" 
thay cách dịch đó không nói lên được ý nghĩa trên đây). Thể nhưng đôi khi chữ 
Sambhogakaya cũng được dịch là "Thân vinh quang” của Đức Phật, cách dịch này mang 
nhiều thi vị, thế nhưng không được hoàn toàn trung thực, tuy nhiên cũng có thể là gần với 
hiện thực hơn chăng? Đó là thể dạng mang tính cách khuôn mẫu (archetypal) của Đức Phật, 
khuôn mẫu đó sở dĩ được nêu lên là đề các vị bồ-tát cao thâm nhìn vào, đó là các vị bồ tát đã 


hay "Thụ dụng thân”, tiếc 


thực hiện được các cấp bậc tri thức cao hơn nhiều so với các cấp bậc vận hành của tri thức 
chúng ta. Thể dạng khuôn mẫu đó của Đức Phật được xem là thể dạng mà những người bồ-tát 
[cao thâm] được "thụ hưởng" qua sự quán thấy chính Ngài (ếông thấy Đức Phật đang hiện 
hữu, đang sống thật qua sự quán thấy sâu xa và siêu nhiên của họ), và đây cũng là thể dạng 
mà Đức Phật tiếp tục thuyết giảng Kinh Hoa Sen cho đến vô tận, như đã được nêu lên trong 
bản kinh này (7 nhắc lại, Kinh Hoa Sen là một bản kinh xuất hiện muộn, thể nhưng vẫn tiếp 
tục thuật lại Đức Phật thuyết giảng cho các đệ tử cao thâm bên cạnh Ngài giống như khi Ngài 
còn tại thế. Các kinh trong Kim Cương thừa xuất hiện muộn hơn nhiêu so với Kinh Hoa Sen, 
thế nhưng vẫn được những người tu tập theo Kim Cương thừa cho rằng là do chính Đức Phật 
thuyết giảng). 


Sambhogakaya biểu trưng cho nền tảng phong phú của một khuôn mẫu vượt ra ngoài 
ranh giới lịch sử, dù là dưới khía cạnh nào. Qua góc nhìn đó, Đức Phật khuôn mẫu sẽ không 
còn vướng mắc bởi các kích thước không gian và thời gian, có nghĩa là vượt lên trên lịch sử. 
Khuôn mẫu đó gộp chung tất cả các sự hoàn hảo của tất cả chư Phật lịch sử và cả hơn như thế 
nữa (các nhân vật trong lãnh vực huyễn thoại chẳng hạn). Nếu các bạn muốn phác họa một 
con người hoàn hảo, một con người đẹp nhất mà trí tưởng tượng có thê hình dung được, thì 
rất có thể là các bạn sẽ không thê nào có thê dựa vào một hiện thực sinh động duy nhất được 
(ức là một con người có thật nào đó). Có thể là các bạn sẽ phải vẽ đôi mắt của người này, 
mái tóc của người kia, đôi bàn tay của một người khác nữa, thì mới có thể tạo ra một "khuôn 
mẫu hoàn hảo" về con người [nói chung]. Trái lại Đức Phật khuôn mẫu hay Đức Phật dưới thể 


330 


dạng Sambhogakaya, biểu trưng cho khuôn mẫu mang tính cách hoàn hảo đó, thế nhưng 
thuộc vào một cấp bậc siêu việt hơn nhiều [so với cấp bậc con người của chúng ta]. 


Vài lời ghỉ chú của người chuyển ngữ 


Bài giảng trên đây của nhà sư Sangharakshita nêu lên một thắc mắc khá bất ngờ: Đức 
Phật còn hiện hữu hay đã hoàn toàn tịch diệt như chính Ngài đã nêu lên trong một số bài kinh 
khi Ngài còn tại thế. Thế nhưng có thê là câu hỏi hay sự thắc mắc này không hề hiện lên trong 
tâm trí của hầu hết những người Phật giáo, vì đối với họ sự hiện hữu của Đức Phật trong thế 
giới ngày nay là điều thật hiển nhiên. Thế nhưng thật ra vấn đề tế nhị hơn như thế rất nhiều. 


Sự dừng lại, sự chấm dứt, sự buông bỏ, sự tắt nghỉ... luôn bàng bạc trong Giáo huấn 
của Đức Phật, bởi vì đó chính là sự Giải thoát. Thế nhưng vúng ta thì lại làm ngược lại: không 
thích dừng lại, không thích chấm dứt, không thích buông bỏ và rất sợ tắt nghỉ. Thế nhưng các 
thứ ấy lại chính là Sự Thật Cao Quý Thứ Tư gọi là Magga, là Con Đường mang lại Sự Chẳm 
Dứt Khổ Đau. Sự chấm dứt khổ đau cũng được gọi là sự “Tắt nghỉ”, và sự tắt nghỉ đó chính là 
Sự Thật Cao Quý Thứ Ba gọi là Nirodha (extinction, cessation, ceasing...). Sự tắt nghỉ hay 
dừng lại đó cũng tương tự như một ngọn lửa tắt vì nó không được châm thêm nhiên liệu. 


Giáo huấn của Đức Phật dạy chúng ta không nên châm thêm nhiên liên liệu cho ngọn 
lửa. Thế nhưng nhiên liệu là những thứ gì ? Đó là sự "bám víu" - kế cả "không bám víu" bởi 
vì "không bám víu" qua một góc nhìn nào đó cũng có thể là một "hình thức bám víu" - vào sự 
hiện hữu của Đức Phật sau sự tắt nghỉ của thân xác vật chất của Ngài. Đức Phật thuyết giảng 
sự không bám víu đó trong rất nhiều bài kinh thuộc tất cả các cấp bậc hiểu biết từ thấp đến 
thật cao. Chúng ta hãy nêu lên một trong SỐ các cập bậc thật cao đó. 


Có một bài kinh thuật lại câu chuyện về một người tỳ-kheo tên là Malunkyaputta, rất 
hay thắc mắc về những vấn đề siêu hình hoặc viễn vông. Người tỳ-kheo này nêu lên với Đức 
Phật các thắc mắc như sau : "Vữ ứrụ có trường tôn hay không trường tôn, có giới hạn hay 
không giới hạn; linh hôn (soul) và thân xác là cùng một thứ, hay linh hồn là một thứ và thể 
xác là một thứ khác; sau khi chết Như lai / Tathagata còn hiện hữu hay không còn hiện hữu; 
san khi chết Như Lai còn hiện hữu và [đông thời] cũng không còn hiện hữu; sau khi chết Như 
Lại không còn hiện hữu nhưng cũng không phải là không còn hiện hữu”. Đoạn trên đây được 
trích từ bản kinh Cula-Malunkyaputta Sutta ! Bài kinh ngắn giảng cho Malunkyaputa - MN 
63, Maljhima Nikaya / Trung Bộ Kinh, dựa theo bản dịch của nhà sư Thanissaro Bhikkhu 
(độc giả có thể xem thêm về bài kinh này trong một bài viết mang tựa là "Sự yên lặng của 
Phật" theo địa chỉ liên kết : htps://thuvienhoasen.org/a6217/su-yen-lang-cua-phar). Đức Phật 
gạt bỏ tất cả các thắc mắc đó, không chấp nhận bất cứ một sự thắc mắc nào mà người tỳ-kheo 
Malunkyaputta nêu lên, kế cả các quan điểm hay vị thế nào liên hệ với các thắc mắc đó. Đức 
Phật cho rằng tất cả các thắc mắc ây đều vô ích, đều là các sự bám víu mang lại mọi thứ khổ 
đau. 


331 


Ngoài ra cũng có một bài kinh khác khá tương tự với bài kinh trên đây, mang tựa là 
Aggi-Vaccha-gotta Sutta / Bài kinh giảng cho một người mang tên Vaccha bằng cách nêu lên 
một ngọn lứa - MN 72, Maljhima Nikaya / Trung Bộ Kinh. Bài kinh thuật lại câu chuyện Đức 
Phật thuyết giảng cho một người chất phác về sự dừng lại hay sự tắt nghỉ của một vị Như Lai. 
Sự tắt nghỉ đó, sự dừng lại đó, cũng tương tự như một ngọn lửa không được châm thêm cỏ lá 
và củi khô. Ngọn lửa sau khi tắt sẽ đi về hướng nào: Đông 2 Tây 2 Bắc ? Nam ?, đó cũng là 
câu hỏi mà Đức Phật nêu lên với một người chất phác tên là Vaccha. Qua bài kinh này Đức 
Phật cũng phủ nhận tất cả các thắc mắc mang tính cách tự biện và viễn vông. 


Sự phủ nhận hoàn toàn đó là một cách cắt đứt mọi sự bám víu hiện lên trong tâm trí 
một người khất thực không nhà mang tên là Vaccha và cũng có thê là trong tâm trí của hầu 
hết chúng ta. Sự đứng ra ngoài đó của mọi quan điểm mang tính cách tự biện đã được một nhà 
sư người Ấn vô cùng lỗi lạc là Nagarjuna (Long Thụ), khoảng thế kỷ thứ II và thứ III sau Tây 
lịch, nhận thấy và dựa vào đó để thiết lập một học thuyết là Madhyamaka, kinh sách Hán ngữ 
gọi là "Trung quán ". Thế nhưng trung quán không có nghĩa là một "vị thế" hay một "sự hiểu 
biết" ở giữa, nói một cách nôm na là "nửa này nửa kia" hay là "ba phải", không nghiêng vào 
bên này hay bên kia, mà là một vị thế hay một sự hiểu biết không vướng mắc vào một quan 
điểm tự biện nào cả. Học thuyết này vừa nói lên sự giải thoát ra khỏi tất cả mọi khái niệm hay 
quan điểm, nhưng cũng vừa nói lên sự trống không của chúng. Tóm lại đấy là cách giúp 
chúng ta không bám víu vào bất cứ một thứ gì cả, kế cả sự "hiện hữu" và "không hiện hữu" 
của Đức Phật sau khi thân xác vật chất của Ngài đã tan biến. 


Tuy nhiên qua một câu thuyết giảng trong bài kinh Aggia-Vaccha-gotta Suffa nói đến 
trên đây thì Đức Phật cũng hé mở cho chúng ta trông thấy một vị Như Lai sẽ trở thành như 
thế nào, sau khi vượt ra ngoài tất cả các vị thế và các quan điểm ấy. Vậy chúng ta hãy thử tìm 
hiểu câu thuyết giảng này trong bản chuyên ngữ của bài kinh này. 


Phụ Lục 
ti: 
Bài kinh về ngọn lửa 
giảng cho một người tên là Vaccha 


Aggr- Vaccha-gotta Sutta 
(Majjhima Nikaya / Trung Bộ Kinh - MN 72) 


Lời mở đầu của người chuyên ngữ 


Chữ zggøi trong tựa bài kinh có nghĩa là ngọn lửa, chữ vaccha theo các tự điển tiếng 
Pali có nghĩa là con bê (czjƒ, với nghĩa bóng là một người ngốc nghếch, thật thà, chất phác, 
chữ gø//a có nghĩa là íhj tộc hay gia tộc (clan). Chữ Vaccha-gotta do đó có nghĩa "một người 
chất phác thuộc một thị tộc [nào đó]”, vì vậy tên gọi này có thể chỉ là một biệt danh. 


332 


Bài kinh thuật lại câu chuyện về người thật thà này tìm gặp Đức Phật tại tự viện 
Jetavana / Kỳ viên sần thị trấn Savatthi / Xá vệ, để nêu lên các thắc mắc của mình. Đức Phật 
khuyên người này không nên vướng mắc vào các quan điểm tự biện (speculative) đó, và đã 
mượn hình ảnh ngọn lửa tắt vì hết nhiên liệu để giảng cho người này thế nào là sự chấm dứt 
của sự hiện hữu. Những lời Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh cũng là những lời giải đáp 
cho vấn đề Đức Phật còn hay không còn hiện hữu sau khi tịch diệt mà nhà sư Sangharakshita 
nêu lên trong bài giảng trên đây về khái niệm Sambhogakaya. 


Thật ra Vaccha không hắn là một người quá đỗi thật thà, mà là một người được sinh ra 
trong một gia đình Bà-la-môn, từng tu tập theo tín ngưỡng này, thế nhưng sau đó thì bất đồng 
chính kiên với giáo lý của tín ngưỡng Bà-la-môn bèn bỏ đi lang thang và sống bằng cách khất 
thực. Một hôm người này tìm gặp Đức Phật và sau khi được nghe Ngài thuyết giảng thì tỉnh 
ngộ, bèn xin được làm đệ tử của Ngài. Nhân vật Vaccha được nói đến trong nhiều bài kinh, 
ngoài ra Tạng luật cũng cho biết thêm là người này sau đó đã đạt được cấp bậc a-la-hán. Dưới 
đây là bản chuyền ngữ của bài kinh này: 


Aggi-Vaccha-gotta Sutta 
(MN 72) 


Tôi từng được nghe như vây, lúc đó Đắng Thế Tôn đang ngụ gần thành Savatthi (Xá vệ) 
trong khu rừng chồi Jeta (Jetavana), nơi tự viện do Anathapindica (Cấp Cô Độc) xây dựng. 
Hôm đó có một kẻ lang thang (paribbajaka / wanderer, một người khát thực sống không nhà) 
tìm Đắng Thế Tôn [để tham vắn], khi đến nơi thì trao đổi vài lời chào hỏi với Đắng Thế Tôn. 
Sau khi trao đôi những lời chào hỏi thân thiện và lễ độ đó, thì người này ngồi sang một bên. 
Sau khi an tọa thì người này cất lời hỏi Đắng Thế Tôn: "7a Thây Gotama / Cô-đàm, có 
đúng thật là Thầy chủ trương quan điểm: 'Vũ trụ là trường tôn (thường hằng), duy nhất chỉ có 
điều đó là chính đáng (thiết thực và đúng thật), ngoài ra các điều khác đều là vô nghĩa 
(worthless / vô ích, không thiết thực) hay không ?" 


“.. Không..." (câu này đã được rút ngắn nhằm tránh bớt sự lập đi lập lại) 


"Vậy thì có đúng thật là Thầy Gotama chủ trương quan điểm: 'Vũ trụ không trường tôn, 
duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điễu khác đêu là vô nghĩa hay không?'" 


“4... 


"Vậy thì có đúng là Thầy Gotama chủ trương quan điểm: 'Ưũ trụ có giới hạn, duy nhất 
chỉ có điểu đó là chính đáng, ngoài ra các điêu khác đêu vô nghĩa hay không?"” 


“,. Không..." 


333 


"Vậy thì có đúng là Thây Gotama chủ trương quan điểm: 'Vũ trụ là vô tận : duy nhất chỉ 
có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điều khác đều vô nghĩa hay không?" 


".. Không..." 


"Vậy thì có đúng là Thây Gotama chủ trương quan điểm: 'Linh hôn (soul /jiva, có nghĩa 
cái tôi mang tính cách cá nhân) và thể xác là cùng một thứ, duy nhất chỉ có điều đó là chính 
đáng, ngoài ra các điều khác đêu vô nghĩa hay không?!" 


““‹.... su 


"Vậy thì có đúng là Thây Gotama chủ trương quan điểm: 'Linh hôn là một thứ và thể xác 
là một thứ khác, duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điều khác đều vô nghĩa 
hay không ?'” 


".. Không..." 


"Vậy có đúng là Thây Gotama chủ trương quan điểm: "Sau khi chết một vị Tathagata / 
Như Lai sẽ còn hiện hữu, duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điều khác đều 
võ nghĩa hay không?"” 


".. Không..." 


"Vậy thì có đúng là Thầy Gotama chủ trương quan điểm: "Sau khi chết một vị Tathagata 
sẽ không còn hiện hữu nữa, duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điều khác đêu 
vô nghĩa hay không?"” 


".. Không..." 


"Vậy thì có đúng là Thấy Gotama chủ trương quan điểm: 'Sau khi chết một vị Tathagata 
còn hiện hữu và cũng không còn hiện hữu, duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra 
các điều khác đêu vô nghĩa hay không ?'" 


".. Không..." 


"Vậy thì có đúng là Thầy Gotama chủ trương quan điểm: 'Sau khi chết một vị Tathagata 
không còn hiện hữu cũng không phải là không còn hiện hữu, duy nhất chỉ có điều đó là chính 
đáng, ngoài ra các điều khác đêu vô nghĩa hay không?!" 


".. Không..." 


" Vậy là thế nào, thưa Thây Gotama, nếu hỏi Thây là có đúng là Thầy chủ trương quan 
điểm 'vũ trụ là trường tôn...'.., sau khi chết một vì Tathagata không còn hiện hữu cũng không 


334 


phải là không hiện hữu, duy nhất chỉ có điều đó là chính đáng, ngoài ra các điều khác đều vô 
nghĩa', và dù là trong trường hợp nào Thây đều trả lời là '.. Không... ". Trước các sự nan giải 
đó phải chăng Thầy Gotama chỉ đơn giản tìm cách tránh né từng quan điểm một, trong số 
mười quan điểm nêu lên hay không ?" 


"Này Vaccha, quan điểm cho rằng Vũ trụ là trường tôn' là đám bụi rậm của các quan 
điểm, sa mạc của các quan điểm (có nghĩa là không có quan điểm nào), sự bóp méo các quan 
điểm, sự hành hạ (writhing / đè bẹp, nghiên nát) các quan điểm, một hình thức gông cùm trói 
chặt các quan điểm. Đấy chỉ là cách mang lại khổ đau, lo buồn, tuyệt vọng và đớn đau, không 
hệ đưa đến sự tỉnh ngộ, sự chấm dứt thèm khát, sự dừng lại, sự thanh thản, sự hiểu biẾt trực 
tiếp, sự Giác ngộ hoàn hảo và sự Giải thoát. 


"Quan điểm cho rằng Vũ trụ không trường tôn"... 

"Quan điểm cho rằng Vũ trụ có giới hạn'... 

"Quan điểm cho rằng "vũ trụ là vô tận'... 

"Quan điểm cho rằng linh hôn và thể xác là một thứ"... 

"Quan điểm cho rằng linh hôn là một thứ, thân xác là một thứ khác'... 

"Quan điểm cho rằng sau khi chết, một vị Tathagata sẽ còn hiện hữu'... 

"Quan điểm cho rằng sau khi chết, một vị Tathagata sẽ không còn hiện hữu ' 

"Quan điển cho rằng sau khi chết, một vị Tathagata không còn hiện hữu, nhưng cũng 
không phải là không còn hiện hữu. 

" ... tất cả (các thắc mắc ấy] không đưa đến sự tỉnh ngộ, sự chấm dứt thèm khát, sự 
dừng lại, sự thanh thản, sự hiểu biết trực tiếp, sự Giác ngộ hoàn hảo và sự Giải thoát. 


"Không lẽ Thây Gotama chẳng có một quan điểm nào hay sao ? 


"Quan điểm, này Vaccha, là một cái gì đó mà một vị Tathagatha phải làm cho nó biến 
mắt. Những gì mà một vị Tathagata cẩn phải trông thấy là: "Đây là hình-tướng, đây là 
nguyên nhân làm phát sinh ra hình-tướng; đây là nguyên nhân đưa đến sự biến mất (chấm 
dứt) của hình-tướng. Đáy là cảm giác, đáy là nguyên nhân làm phái sinh ra cảm giác; đây là 
nguyên nhân đưa đến sự biến mất của cảm giác. Đây là sự cảm nhận...; đây là các sự tạo tác 
[tâm thânJ...; đây là trì thức; đây là nguyên nhân làm phát sinh ra trì thức; đây là nguyên 
nhân đưa đến sự biến mắt của tri thức. Chính vì vậy mà ta bảo rằng: một vị Tathagafa - với 
sự chấm dứt, xóa mờ, từ bỏ mọi giả định (supposition / giả thiết), mọi suy diễn (excogitation / 
diễn đạt, lập luận), cùng tất cả những gì tạo dựng ra tôi, tạo dựng ra cải của tôi, cùng mọi 
hình thức ám ảnh, mang tính cách tự cao (cho rằng chính đây là "tôi") - sẽ thoát khỏi mọi sự 
bám víu dai dăẳng hâu đạt được sự Giải thoát"... 


"Thế nhưng, thưa Thầy Gotama, một người tu hành mà tâm thức đã được giải thoát như 
thế thì sẽ xuất hiện trở lại (reappear / tái sinh) nơi nào ? 


"Xuất hiện trở lại, này Vaccha, điều đó không đúng (doesnT apply / không thích nghỉ, 
không chính đáng, không mang ý nghĩa gì cả). 


335 


"Trong trường hợp đó, thưa Thầy Gotama, thì người ấy với tâm thức đã được giải thoát 
sẽ không còn xuất hiện trở lại nữa?" 


"Không còn xuất hiện trở lại, này Vaccha, điều đó không đúng". 


".. còn và cũng không còn xuất hiện trở lại"..., "... điều đó không đúng". 
“.. không xuất hiện cũng không phải là không xuất hiện trở lại"... "... cũng là điều không 
đúng”. 


"Vậy là thế nào, thưa Thầy Gotama, khi hỏi Thây Gotama nếu một người tu hành xuất 
hiện trở lại..., không xuất hiện trở lại..., xuất hiện và cả không xuất trở lại..., không xuất hiện 
trở lại nhưng cũng không phải là không xuất hiện trở lại..., tất cả đêu là không đúng, dù là 
trong bất cứ một trường hợp nào cũng vậy. Trước tình trạng đó, thưa Thầy Gotama, tôi thật 
bối rối, trước tình trạng đó tôi cảm thấy thật hoang mang. Một chút minh bạch mà trước đây 
tôi nhận thấy khi mới bắt đầu đàm thoại vụt trở thành tối nghĩa”. 


"Tất nhiên Vaccha không tránh khỏi bối rồi. Tất nhiên Vaccha không tránh khỏi hoang 
mang. Này Vaccha, các hiện tượng đó (các "dhamma" đó) rất khó nhận thấy, rất khó thực 
hiện (khó năm bái, thấu triệt), thật bình lặng, tỉnh vi, vượt lên trên khả năng phỏng đoán 
(scope oƒ conjecture), thật tỉnh tế, chỉ có thể cảm-nhận-được bởi những người sáng suốt 
(wise). Đối với những người chủ trương các quan điểm khác, tu tập theo các phương pháp 
khác, hướng vào các sự thỏa mãn khác, các mục đích khác, các vị thây khác, thì điều đó quả 
đúng thật là khó hiểu. Đến đây ta sẽ nêu lên một số câu hỏi về vấn đê này. Vậy, này Vaccha, 
hãy cứ thăng thắn trả lời ta đúng theo sự suy nghĩ của mình. Vậy Vaccha nghĩ thế nào? Nếu 
có một ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt, thì Vaccha có nghĩ rằng: 'Ngọn lửa ấy đang bùng 
cháy trước mặt tôi" hay không 2?" 


Fy | NMỮ Quy” 
"Và nếu có một người nào đó hỏi Vaccha nhự thê này: "Ngọn lửa đó đang bóc cháy 
trước mặt Vaccha là nhờ vào những gì mà nó bóc cháy?) thì trước câu hỏi đó, Vaccha sẽ trả 


lời như thể nào?” 


”,. Tôi sẽ trả lời : Ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi là nhờ có và củi khô làm nhiên 
liệu ”. 


"Nếu ngọn lửa đang cháy trước mặt Vaccha không còn cháy nữa, thì Vaccha có nhận 
thấy được là 'Ngọn lửa trước mặt tôi đã tắt hay không ?" 


".. Thưa có..." 


336 


“Và nêu có một người nào đó hỏi Vaccha như thê này: "Nếu ngọn lửa đó đã tắt trước 
S ÿ S 

mặt Vaccha, thì nó đi về hướng nào? Đông? Táy? Bắc? Nam? Trước câu hỏi đó, Vaccha sẽ 

trả lời như thê nào 2” 


"Thựa Thây Gotama, tôi sẽ trả lời: 'Điều đó không đúng thật là như vậy' (that doesn' t 
apply). Bắt cứ một ngọn lửa nào sở đĩ bốc cháy là nhờ vào nhiên liệu là cỏ lá và củi khô được 
châm thêm, và nếu nhiên liệu đã cháy hết mà không được châm thêm thì ngọn lửa được xem 
là đã tắt (không còn bị trói buộc bởi có khô và củi nữa, không còn lệ thuộc vào nhiên liệu 
nữa, có nghĩa là thoát ra khỏi mọi sự bám ví) ”. 


"Cũng vậy, này Vaccha, dù là bất cứ một hình-tướng nào mà một người nào đó nêu lên 
để mô tả Tathagata (Như Lai (chữ Tathagata / Như Lai trong trường hợp này là cách mà 
Đức Phật tự xưng mình) thì hình-tướng đó Tathagata cũng buông bỏ nó, cội rễ của nó đã bị 
hủy diệt, trơng tự như một cây cọ (cây dừa) đã bị bật gốc, mất hết điều kiện (cơ may) để phát 
triển trở lại, không còn đưa đến sự sinh trong tương lai. Này Vaccha, khi đã không còn được 
nhận diện như là một hình-tướng [cụ thể] nữa, này Vaccha, thì Như Lai sẽ trở thành sâu 
thắm, không còn bị ngăn cách bởi bắt cứ một ranh giới nào nữa cả (boundless), [do đỏ] rất 
khó để thăm dò, tương tự như đại dương (một ghênh thác, một con suối hay một dòng sông 
phải tùy thuộc và địa hình, đại dương trái lại là một vùng nước mênh mông, không trông thấy 
bờ cũng không thăm dò được đáy). 'Xuất hiện trở lại' không đúng là như thế. 'Không xuất 
hiện trở lại' không đúng là như thế. Cả hai 'xuất hiện' và 'không xuất hiện trở lại, cũng không 
đúng là như thế (sau khi tịch diệt Đức Phật hòa nhập vào hiện thực và trở thành hiện thực, 
một hiện thực tuyệt đối, hiện hữu cùng khắp và vô tận, không còn được xác định bởi một hình- 
tướng nào nữa cả, "sự xuất hiện trở lại" hay "không xuất hiện trở lại" hoặc cả hai đễu trở 
thành vô nghĩa. Sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới hiện tượng cũng tương tự như các 
ghênh thác, các con suối, các mương lạch tùy thuộc vào địa hình trên mặt đất, do đó có thể 
xác định, mô tả và hình dung được. Sự hiện hữu của Đức Phật trái lại bàng bạc và cùng khắp, 
tương tự như đại dương mênh mông, không thăm dò được, không xác định được, không mô tả 
được hay hình dung được bằng sự hiểu biết nhị nguyên và quy ước của chúng t4). 


"Bát cứ một cảm giác nào... Bát cứ một sự cảm nhận nào... Bát cứ một sự tạo tác ltâm 
thán] nào (lập lại ý của câu trên đây đổi với ba câu hợp thứ hai, thứ ba và thứ tư trong số 
năm thứ cáu hợp / ngũ uấn)...tát cả không còn mang một ý nghĩa nào nữa cả. 


(Câu tiếp theo dưới đây là một câu đây đủ liên quan đến cầu hợp thứ năm là tri thức) 


"Đối với bắt cứ một [thể dang] trì thức nào mà một người nào đó nêu lên để mô tả Như 
Lai / Tathagata, thì Như Lai cũng sẻ gạt bỏ nó (không chấp nhận nó), cội rễ của nó đã bị hủy 
diệt, tương tự như một cây cọ đã bị bật gốc, mắt hết điều kiện để phát triển trở lại, không còn 
đưa đến sự sinh trong tương lai Này Vaccha, khi đã không còn xác định (classffication / 
quy định, nhận định) được là một [thể dạng] trỉ thức nào nữa, thì Như Lai sẽ trở thành sâu 
thắm, không còn bị ngăn cách bởi bất cứ một ranh giới nào, [do đój rất khó để thăm dò, 
tương tự như đại dương. 'Xuất hiện trở lại' không mang một ý nghĩa nào. 'Không xuất hiện 


337 


trở lại' không mang một ý nghĩa nào. Cả hai 'xuất hiện' và 'không xuất hiện trở lại' cũng 
không mang một ý nghĩa nào ”. 


Sau khi được nghe những lời giảng đó Vacchagotta, người khất thực lang thang bèn nói 
với Đẳng Thế Tôn như sau : "Thưa Thây Gotama, điều đó cũng tương tự như một cội cây sala 
to lớn bên cạnh một xóm làng hay một đô thị. Vì tính cách vô thường (inconstancy / sự biến 
đổi) sẽ khiến cành và lá của nó rơi xuống, vỏ của nó rơi xuống, các phân mên nơi thân cây 
rơi xuống - đến độ không còn cành lá, vỏ cây, các phần mêm - chỉ còn lại phần gỗ cứng. 
Cũng tương tự như vậy, những lời thuyết giảng của Thây Gotama, sau khi đã loại bỏ được 
cành lá, vỏ cây và các phần mễm, duy nhất chỉ còn lại cốt lỗi của cội cây" (sau khi các 
phương tiện thiện xảo rơi xuống thì cội cây cô thụ sum suê của Đại thừa cũng sẽ trở thành 
Dhamma / Dharma của Đức Phật hơn hai mươi lăm thế kỷ trước). 


"Tuyệt vời thay, thưa Thây Gotamal Tuyệt vời thay! Điều đó cũng chẳng khác gì như 
Thây dựng lên một vật đã bị đổ xuống, khám phá ra một vật bị che dấu, chỉ đường cho một 
người đi lạc, thắp lên một ngọn đèn trong chỗ tối tăm giúp những ai có mắt trông thấy được 
hình-tướng. Cũng tương tự như vậy, Thầy Gotama, qua các phương pháp lý luận nêu lên, đã 
khiến Dhamma / Dharma trở nên mình bạch hơn (rong trường hợp này chữ Dhamma / 
Dharma có nghĩa là bản thể của vạn vật, sự vận hành của hiện thực). Tôi xin Ti hây cho phép 
tôi được quy y nơi Dhamma / Dharma (trong trường hợp này chữ Dhamma / Dharnma có 
nghĩa là Giáo huấn của Đức Phật. Xin chú ý chữ Dhamma / Dharma có rất nhiều nghĩa, 
trong khi đó chữ Pháp trong kinh sách Hán ngữ bắt nguôn từ chữ Luật Pháp không phản ảnh 
được ý nghĩa vừa bao quát, vừa đa dạng và vừa uyễn chuyển của chữ Dhamma trong tiếng 
Pali hay Dharma trong tiếng Phạn), quy y nơi Tăng đoàn các tỳ-kheo. Xin Thây Gotama hãy 
chấp nhận tôi là một đệ tử thể tục đã quy y với Thây, kề từ hôm nay và cả sau này, trong suốt 
cuộc đời tôi ”. 


(Bản kinh trên đây trong Đại Tạng Kinh mang tựa là "Kinh dạy Vacchagotta về lửa", 


độc giả có thể xem thêm bản dịch này trên nhiều trang mạng, hoặc theo địa chỉ liên kết : 
hftps:/thuyvienhoasen.org/a892/72-kinh-day-vacchagoffa-ve-lua-aggivacchagofta-sutta) 


Bures-Sur-Yvette, 16.02.22 


338 


Bài 54 
Nøũ Phật và Sambhogakaya 


Sambhogakaya (Báo thân, Thụ dụng thân hay Thân hình-tướng của Đức Phật) được 
hình dung dưới nhiều thể dạng khác nhau. Năm thể dạng chủ yếu nhất được gọi là Năm Jina 
hay Năm vị chiến thắng (chữ jina có nghĩa là vị chiến thắng hay vinh quang / the conqueror, 
the victor. Xin lưu ý chiến thắng ở đây không có nghĩa là chiến thắng một kẻ thù hay một sức 
mạnh bên ngoài, mà là sự chiến thắng u mê - còn gọi là vô mình - trong tâm thức mình, khí 
giới giúp mình chiến thắng sự u mê hay vô mình của mình là trí tuệ của chính mình), hoặc 
đơn giản hơn cũng có thê gọi năm thê dạng đó là Năm Vị Phật (kinh sách Hán ngữ gọi là Ngũ 
Phật, Ngũ Trí Phật, Ngũ Trí Như Lai, v.v.). Như chúng ta thường thấy năm thể dạng đó là 
năm thê dạng hay năm khía cạnh trí tuệ của Tâm thức Giác ngộ. Thật hết sức quan trọng phải 
luôn ghi nhớ là năm thể dạng đó không phải là các cách biểu trưng Đức Phật dưới thể dạng 
con người, có nghĩa là mang tính cách lịch sử, mà là để nói lên năm khía cạnh khác nhau của 
thân xác vinh quang của Đức Phật dưới hình thức các khuôn mẫu (archetypal), hiện hữu trong 
lãnh vực khuôn mẫu, giữ vị trí trung gian giữa sự sinh hoạt bình dị của chúng ta và Hiện thực 
tuyệt đối (độc giả có thể xem thêm về khái niệm này trong bài 43 chương VI, mang tựa 
"nrajna hay năm thể dạng trí tuệ"). 


Vairocana hay Vị Phật Chiếu Sáng 


Jina (vị chiến thắng) thứ nhất là Vairocana, có nghĩa là "Vị Chiếu Sáng" (Đại Nhật 
Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nguyên nghĩa của chữ vairocana trong tiếng Phạn là 
"sinh ra từ mặt trời”). Như chúng ta đã thấy, vị này đôi khi cũng được gọi là "VỊ Phật Mặt 
Trời To Lớn", chiếu sáng toàn thể vũ trụ tâm linh, tương tự như mặt trời chiếu sáng toàn thể 
thái dương hệ. Vị này có thân hình màu trắng rạng rỡ, cử chỉ nơi hai bàn tay của vị này gọi là 
muảdra (ấn, thủ ấn, pháp ấn hay mâu-đà-la), biểu trưng cho việc thuyết giảng, và đặc biệt 
trong trường hợp này là để nói lên Dharmacakrapravartana (kinh Chuyển Pháp luân hay sự 
khởi động bánh xe Dharma. Vị này cầm trong hai tay một chiếc bánh xe bằng vàng gồm tám 
nan hoa, thật rõ ràng chiếc bánh xe biểu trưng cho mặt trời, và như chúng ta thường thấy 
chiếc bánh xe đó đồng thời cũng biểu trưng cho Giáo huấn của Đức Phật. Trong trường hợp vị 
Vairocana được biểu trưng trong một mandala (mạn-đà-la) - có nghĩa là một "vòng tròn" gồm 
các hình ảnh mang tính cách khuôn mẫu nói lên một ý nghĩa nào đó - thì vị này thường được 
đặt vào vị trí trung tâm của vòng tròn đó (&hi trông thấy một vị Phật được trình bày trong 
trung tâm của một mạn-đàả-la thì đấy là vị Wairocana, Vị chiếu sáng khắp vũ trụ, một vị Phật 
khuôn mẫu, không phải là Đức Phát Gotama / Cô-đàm, với tư cách là một vị Phật lịch Sử). 


339 


Tượng Phật Thích-ca Mâu-ni trong tư thế hoa-sen và thủ Ấn đharmachakra-mudra, 
khoảng năm 475 (triều đại Gupta), sa thạch, chiều cao 1.6m, Bảo tàng viện Sarnath (hình Internet). 


(Pho tượng được tìm thấy tại Sarnath (Lộc Uyển), một thánh địa của Phật giáo tại tiểu bang Utar 
Pradesh, nơi này cũng là nơi Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên, Sarnath cách thị trấn Varanasi (Ba-la-nại) 
khoảng 10km. Vào tháng ba năm 1997, người viết các dòng này may mắn được đứng yên lặng trước pho tượng 
này để chiêm ngưỡng và thâm lặng suy tư. Pho tượng là một thanh niên còn trẻ đã tìm đến nơi này, tại khu rừng 
Sarnath này, để khởi động chiếc Bánh xe của sự Hiểu biết siêu việt mà mình vừa thực hiện được, hầu cùng chia 
sẻ với năm người bạn đông tu với mình trước đây. Chiếc Bánh xe đó vẫn còn lăn đều cho đến ngày nay. Bàn tay 
phải của pho tượng để ngữa hướng lên phía trên, bàn tay trái úp vào bên trong, đâu ngón tay cải và đầu ngón 
tay trỏ của hai bàn tay chạm vào nhau tạo thành hai vòng tròn liên kết với nhau, nói lên sự chuyển động của 
bánh xe Hiểu biết goi là Dharmachakra. Pho tượng được đặt trên một chiếc bệ thấp, hai gan bản chân, hai đầu 
gối, và cả hai cánh tay bóng loáng và đen đúa vì tay người sờ mó. Điều đó quả đáng tiếc và đáng trách, thế 
nhưng qua một góc nhìn khác thì hình bóng của người thanh niên đó vẫn còn bên cạnh chúng ta hôm nay. Màu 
của bức hình của pho tượng cũng không trung thực vì đã được "có ý" (?) chuyển thành màu vàng, trên thực tế 
thì màu đá sa thạch dùng để tạc pho tượng là màu xám xanh. Bảo tàng viện bé tí xíu, vắng vẻ, không biết ngày 
nay có khác hơn hay không? Điểm đáng lưu ÿ sau cùng là pho tượng trên đây biểu trưng cho Đức Phật lịch sử 
Thích-ca Mâu-ni khi mới đạt được Giác ngộ, trong khi đó vị Phật Vairocana nêu lên trong bài giảng trên đây 
chỉ đơn giản là một vị Phật mang tính cách "khuôn mẫu", biểu trưng cho một thể dạng, một phẩm tính của Đức 
Phật lịch sử) 


Akshobhya hay Vị Phật Không Nao Núng 


Jina thứ hai là Akshobhya hay "VỊ Không Nao Núng" (4 Sức Bệ Như Lai), vị này có 
thân hình màu xanh dương đậm, sâu thắm và rạng rỡ, tương tự như màu trời giữa đêm khuya, 
hoặc bầu trời trong một đêm trong trẻo tại các xứ nhiệt đới. Mudra ( ấn) nơi tay phải được 
gọi là Phưưnisparsha, có nghĩa là chạm vào Địa cầu, (bhumi có nghĩa là mặt đất hay địa câu, 
soarsha có nghĩa là chạm vào), đó là cách nói lên sự chứng giám của Địa cầu. Biểu hiệu của 
vị này là vajra (là tiếng Phạn có nghĩa là kim cương, tiếng Tây Tạng là dorje) là một cái chùy 
kim cương, biểu trưng cho sức mạnh và một quyền lực vững chắc, không hề lay chuyền. 
Vajra (cái chùy kim cương) biểu trưng cho trí tuệ đập vỡ sự u mê (vô minh), phá tan mọi sai 
lầm và ảo giác (chữ vajra cũng có nghĩa là tiếng séi). VỊ trí của vị Akshobhya thuộc phương 
Đông. 


340 


Chùy kim cương 
biểu trưng cho tiếng sét hay sự rắn chắc đập tan sự u mê 


Ratnasambhava hay Vị Phật Sinh Ra Từ Một Viên Bảo Châu 


Jina thứ ba là Ratnasambhava, là "VỊ Sinh Ra Từ Một Viên Bảo Châu" (“Báo Sanh 
Như Lai"), hay "Cội nguồn của viên Bảo Châu". Vị này có thân hình màu vàng ròng, mudra 
(thủ ấn) nơi tay phải gọi là varada, biểu trưng cho sự hiến dâng (nguyên nghĩa của chữ 
varada là "hiến dáng một cái gì đó tốt đẹp nhất" hay "thực hiện lời nguyện ước của một 
người nào đó”), đặc biệt hơn cả là hiến dâng Dharma (Đạo Pháp / Giáo huấn của Đức Phát). 
Biểu hiệu của sự hiến dâng này là một viên Bảo châu (viên ngọc). VỊ trí của vị 
Ratnasambhava thuộc phương Nam. 


Amitabha hay Vị Phật Ánh Sáng Vô Tận 


Jina thứ tư là Amitabha, là "Vị Ánh Sáng Vô Tận" (“Vô Lượng Quang Như Lai" tức là 
Phát 4-di-đà). VỊ Amitabha có một vẻ đẹp thật sâu xa, thân hình màu đỏ rạng rỡ, tương tự 
như mặt trời lúc hoàng hôn. Mudra (/ở ấn) nơi hai bàn tay biểu trưng cho phép hành thiền: 
bàn tay này đặt lên bàn tay kia (hông thường trong khi ngôi thiên thì bàn tay trái để ngữa 
nằm bên dưới, bàn tay phải đặt lên trên trong lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái của hai bàn 
tay chạm vào nhau). Biểu hiệu của vị Amitaba là một đóa hoa sen, biểu trưng cho sự nây nở 
tâm linh. VỊ trí của vị này thuộc phương Tây. 


Amoghasiddhi hay Vị Chắc Chắn Thành Công 


Sau hết là Jina thứ năm là Amoghasiddhi hay "Vị Chắc Chắn Thành Công" (Bá: 
Không Thành Tựu Nhự Lai). VỊ Amoghasiddhi có thân mình màu xanh lá cây thật đậm, 
mudra (thủ ấn) nơi tay phải biểu trưng cho sự bình lặng (hăng bằng, thanh thản, không xao 
xuyến, không sợ hãi). Biều hiệu của vị này là hai dorje (dorje là tiếng Tây Tạng có nghĩa là 
kim cương, đã được nói đến trên đây), gồm hai chiếc chùy kim cương bắt chéo vào nhau (ao 
thành một hình chữ thập). Vị trí của vị Amoghasiddhi thuộc phương Bắc. 


341 


Hình mạn-đà-la biểu trưng cho Năm Vị Phật 


(Trong trường hợp của mạn-đà-la trên đây thì vị Phật Amitaba (màu đỏ) được đặt vào phương Bắc, vị Phật 
Amoghasiddhi (màu xanh lá cáy) vào phương Đông, vị Phát Akshobhya (màu xanh dương đậm) vào phương 
Nam, vị Phật Ratnasambhava (màu vàng ròng) vào phương Tây, trong khi dó vị Phật chiếu sáng Vairocana thì 
luôn luôn được đặt vào giữa. Tắt cả các vị này không phải là các vị Phật lịch sử mà chỉ là các biểu hiệu nói lên 
các phẩm tính hay các thể dạng khuôn mẫu của Đức Phật lịch sử) 


Trên đây là năm thể dạng chủ yếu nhất của Sambhogakaya (Thân hình-tướng / Báo 
thân); Ngoài ra Sambhogakaya cũng còn được biểu trưng bởi hàng trăm thể dạng khác nữa 
(xin nhắc lại Sambhogakaya là Thân xác hình-tướng, tức thân xác cùng thụ hưởng và cùng 
chia sẻ sự Giác ngộ với chúng 14a), tất cả đều là các hình thức khuôn mẫu, hiện hữu ở một cấp 
bậc thật cao, làm trung gian giữa tri thức bình dị của chúng ta và Hiện thực tối hậu và tuyệt 
đối. Vì vậy, tất cả các thể dạng [khuôn mẫu đó] đều vượt lên trên các kích thước thời gian và 
cả các sự cảm nhận thông thường của chúng ta (có nghĩa là các thể dạng mang tính cách 
khuôn mẫu của Sambhogakaya vượt lên trên khung cảnh lịch sử và cả các sự cảm nhận quy 
ước và công thức của chúng ta về thời gian và không gian. Đấy là lý do cho thấy tại sao các 
kinh sách hậu Đức Phật - tức là xuất hiện sau khi Đức Phật đã nhập diệt - vẫn được Đại thừa 
xem là do chính Đức Phật thuyết giảng. Các vị Phật và các vị Bồ-tát nêu lên trong các kinh 
sách Đại thừa đó không phải là các thể dạng "cụ thể" mà chỉ là các thể dạng “khuôn mẫu" 
(archetypal) của Sambhogakaya / Báo thân). Trong một số trường hợp chúng ta cũng có thể 
hòa nhập và thật sự tiếp cận với thế giới khuôn mẫu đó của Sambhogakaya, chẳng hạn như 
nhờ vào phép thiền định sâu xa (phép thiên định quán tưởng hay quán thấy của Phật giáo Tây 
Tạng), hoặc các khuôn mẫu hiện lên trong các giấc mơ (chẳng hạn như mơ thấy mình đang 
hiện hữu trong một khung cảnh huyễn diệu, hoặc trông thấy chư Phát hay các vị Bồ-tát... kb 
hoặc nhờ vào các sự cảm nhận thẩm mỹ (esthetic) mang tính cách quán thấy (visionary) 
( chẳng hạn như ngắm nhìn các ảnh tượng nghệ thuật và cảm nhận được vẻ đẹp thiêng liêng 
và huyễn điệu toát ra từ các tác phẩm đỏ). 


Theo tôi thì các vị bồ-tát khuôn mẫu (Quán T1; hế Âm, Dược sư, Địa tạng, Dị lặc...) là 
các thể dạng Dharmakaya (Pháp Thân, Thân Đạo Pháp). tuy nhiên cũng có thể xem các vị ấy 
là các vị bồ-tát ở thể dạng Sambhogakaya (Báo thân hay Thụ dụng thân). Chúng ta không thê 
nhận biết được sự khác biệt giữa hai thế giới hình-tướng (các hóa thân) và phi-hình-tướng 


342 


(các khuôn mâu). Từ bên trong con người của họ - nếu có thê nói như vậy - thì các vị bồ-tát 
khuôn mẫu ấy và Dharmakaya (Pháp :hân) là một thứ, thế nhưng đồng thời họ vẫn tiếp tục 
hiển lộ dưới thể dạng Sambhogakaya (họ là Dharmakaya từ "bên trong" chính họ, thế nhưng 
hiện ra "bên ngoài" qua các thể dạng Sambhogakaya / Báo thân, Thụ dụng thân). [Tóm lại] 
họ vừa là Dhamakaya nhưng cũng vừa là Sambhogakaya, tương tự như chính Đức Phật: lúc 
còn tại thế Ngài vừa là Dharmakaya, Sambhogakaya và cả Nirmanakaya (7m thân của Đức 
Phật). Các vị bỒ-tát ở cấp bậc Dharmakaya, có nghĩa là đã thực hiện được cho mình thể dạng 
Dharmakya, thế nhưng - qua một cách nói nào đó - thì họ vẫn còn tiếp tục giữ lại cho mình 
một thê dạng Sambhogakaya nào đó. Khi họ bắt đầu tạo được cho mình một thê tính (identity 
/ bản sắc, cá tính) vững chắc xác nhận mình là một vị bồ-tát [đích thật], thì họ sẽ thuộc vào 
cảnh giới Sambhogakaya (Thự dụng thân), thê nhưng trong trường hợp khi họ đã thực hiện 
được cấp bậc Dharmakaya (Pháp Thân) và hiển hiện ở thể dạng này, thì không phải vì thế mà 
họ sẽ không còn tách ra khỏi cảnh giới Dharmakaya của họ nữa (mà họ vẫn giữ nguyên thể 
dạng Dharmakaya sau khi đạt được, thế nhưng vẫn có thể hiển hiện trở lại dưới thể dạng 
Sambhogakaya trước đó của họ). Trong trường hợp một vị bồ-tát, ngoài thể dạng thuộc cấp 
bậc Sambhogakaya (Báo hân) [mà mình đã thực hiện được] vẫn có thể chọn cho mình (tạo ra 
cho mình) thể dạng Nirmanakaya (Ứng thân, Biến hóa thân), và [trong trường hợp này] thì vị 
ấy sẽ trở thành một vị bồ-tát hóa thân (hiển hiện dưới thể dạng con người / embodied / 
incarnate body /incarné), người Tây Tạng gọi vị bồ-tát hóa thân này là Tulku (có ngiữa là vị 
hóa thân hay biến hóa thân của một vị lama / lạt-ma tiền nhiệm, thuộc một dòng truyền thừa 
nào đó. Chữ tuÌNu - tiếng Táy Tạng là sprul sấu - là một. thuật ngữ bắt nguồn từ chữ 
nirmanakaya / thân biến hóa trong tiếng hạn). Nếu vị bồ-tát ấy đúng thật là một vị tulku với 
đầy đủ ý nghĩa của thuật ngữ này, thì vị ấy cũng sẽ vẫn còn g1ữ được bên trong con người của 
mình ít nhất một phần nào đó các cảm nhận ở cấp bậc Sambhogakaya và cả cấp bậc 
Dharmakaya (vị hóa thân - tulku, ngoài thể dạng Nirmanakaya / Hóa thân của vị tiền nhiệm, 
vẫn còn tiếp tục giữ được ít nhất một phân nào đó các thể dạng Sambhogakaya / Báo thân và 
Dharmakaya / Pháp thân của chính vị ấy, tức là của chính mình. Chẳng hạn như trường hợp 
Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV vừa là hóa thân của vị Bồ-tát Avalokitesvara / Quán Thế Âm vừa 
là hiện thân của cả ba thể dạng Dharmakaya, Sambhogkaya và Nirmanakaya của vị ấy qua 
hình-tướng của một con người mang tên là Tenzin Gyatso. Nói một cách khác thì Ngài là một 
vị Phật sống, hiện ra ở thể dạng Nirmanakaya trong thế giới chúng ta, thế nhưng ngoài thể 
dạng Nirmanakaya đó, Ngài vẫn giữ được từ bên trong chính mình các phẩm tính 
Sambhogakaya và cả Dharmakaya của vị Bồ-tát Quán Thể Âm, một thể dạng lý tưởng mang 
tính cách khuôn mẫu của một vị Phát). 


Dharmakaya hay Thân Sự Thật 


Chữ Dharmakaya (Pháp Thân) như chúng ta đã thấy thường được dịch là "7hân Sự 
Thật", thế nhưng đúng ra thì phải dịch là “7; hề dạng của Hiện thực tuyệt đối". Dharmakaya 
biểu trưng cho Phật tính bên trong con người của mình, và thật ra thì cũng là vị Phật bên trong 
chính mình. Vì thế Dharmakaya không hắn biểu trưng cho Đức Phật ở thể dạng con người, 
cũng không phải là Đức Phật dưới một hình thức khuôn mẫu nào cả, mà là Đức Phật thật sự 
và duy nhất, đúng thật và tối hậu (Đức Phật không hẳn là vị Gotama / Cô Đàm với 32 tướng 


343 


tốt chính yếu và 80 tướng tốt thứ yếu, cũng không hẳn là các khuôn mẫu lý tưởng và cũng 
không hẳn là các biểu tượng nói lên một quyển năng siêu phàm và huyễn diệu nào cả, mà 
Ngài chỉ là Dharmakaya, hiện thân của một Sự Thật tối hậu và tuyệt đối, hòa nhập vào thế 
giới, cùng vận hành với thể giới, nhưng đồng thời cũng vượt lên trên thể giới). 


Kinh Kim Cương 


Trong Kinh Kim Cương, qua các câu thơ nổi tiếng dưới đây, Đức Phật từng tuyên bố 
về Dharma như sau : 


Những ai trông thấy ta qua hình-tướng của ta, 

Những ai bước theo ta bằng cách nghe thấy tiếng nói của ta, 
Thì các sự cô găng ấy của họ cũng chỉ là vô ích. 

Họ sẽ chẳng bao giờ trông thấy ta. 


Nếu muốn trông thấy chư Phật thì phải nhìn vào Dharma (Đạo Pháp), 

[Bởi vì] các giáo huấn của họ đều xuất phát từ thân xác Dharma (Dharmakaya) 
Thế nhưng bản chất đích thật của Dharma thì lại không thể nào trông thấy được nó. 
Không bắt cứ ai có thể hình dung được Dharma như là một vật thể (sự vật) nào cả. 


(Dharma là một cái gì đó biến hóa không cùng, vượt lên trên mọi cách hình dung cụ 
thể cũng như các sự hiểu biết quy ước và khái niệm. Tát cả mọi hiện tượng hiện ra chung 
quanh chúng ta, cũng như tắt cả mọi xúc cảm, tư duy và các sự tạo dựng bên trong tâm thân 
chúng fa đều là các hiện tượng, chỉ toàn là các hiện tượng. Sự hiện hữu của chúng tùy thuộc 
vào sự níu kéo và trói buộc giữa chúng với nhau, sự chuyển động đó của chúng tạo ra thế giới 
hiện tượng mà chúng ta đang sống trong đó. Vì vậy không thể nào dựa vào sự chuyển động đó 
của các hiện tượng để hình dung ra Dharma. Xin mạn pháp nhắc lại là chữ Dharma dịch 
sang Hán ngữ là "Pháp" với ý nghĩa gốc của thuật ngữ này trong tiếng Hán là "luật pháp", 
do đó không phản ảnh trung thực được ý nghĩa của chữ Dharma trong nên tư tưởng Phật 
giáo và văn hóa Ấn độ nói chung. Tốt hơn hết nên dùng thẳng chữ Dharma trong tiếng Phạn 
hoặc chữ Dhamma trong tiếng Pali). 


Đức Phật không đúng là thân xác vật chất, cũng không phải là một hình thức khuôn 
mẫu (archetypal) nào cả. Đức Phật là Dharmakaya. Đức Phật là Hiện thực. 


Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 


Khái niệm về Tam thân và các biến dạng của khái niệm này - chăng hạn như khái 
niệm về năm Jina - có thê gợi lên với chúng ta một ý niệm tiên khởi và bao quát nào đó về sự 
khác biệt giữa các tông phái Phật giáo. Các cách giải thích về Tam thân nêu lên trong các bài 
53, 54 và cả bài 55 tiếp theo bài này, chủ yếu dựa vào quan điểm của Đại thừa. Khái niệm về 
Dharmakaya (Pháp thân) được nêu lên trước nhất trong kinh Bát-nhã (Prajñãpãramitã-sutra) 
và cũng là tạng kinh đầu tiên của Đại thừa, xuất hiện vào khoảng thế kỳ thứ I sau Tây lịch. 


344 


Sau đó toàn bộ khái niệm Tam thân gồm đầy đủ Dharmakaya, Sambhogakaya và Nirmakaya, 
chỉ được các học Phái Duy thức và Du-già hành tông (Yogakara) của Đại thừa nêu lên vào 
khoảng thế kỷ thứ IV. 


Tuy nhiên nếu nhìn vào kinh điển Pali thì chúng ta cũng có thể tạo được hay hình dung 
được một ý niệm nào đó về khái niệm Tam thân, thế nhưng ý nghĩa có đôi chút khác biệt với 
Đại thừa. Theo Phật giáo Theravada thì Tam thân gồm có: l) Thân hình-tướng 
(caturmahabhitihaya) tức là thân tứ đại (đất, nước, lửa, khí) của Đức Phật ; 2) Thân tâm thần 
(manomayakäya) tức là thê dạng tâm thức Giác ngộ của Đức Phập nơi cõi thiêng liêng: Thân 
Dhamma (đhamnakãya) tức là "Pháp thân" hay Giáo huấn của Đức Phật. 


Ngoài ra trong một trường phái xưa gọi là Sarvastivada, xuất hiện khoảng ba trăm 
năm sau khi Đức Phật tịch diệt, người ta cũng thấy nói đến khái niệm Tam thân. Trường phái 
Sarvastivada cũng được gọi là Sarvastivadin, có nghĩa là "Những người bước theo học phái 
Sarvastivada", hoặc đôi khi cũng được gọi là Vaibhasika. Sở dĩ nêu lên các chi tiết này là vì 
tầm quian trọng của nó đối với kinh điển Hán tạng, bởi vì hầu hết các kinh điển gốc - tức là 
các bài kinh hay bài giảng của Đức Phật - bằng tiếng Phạn lưu lại đến nay là do trường phái 
này dịch lại từ các kinh điển "nguyên thủy" bằng tiếng Pali của Phật giáo Theravada. Các bản 
dịch sang tiếng Hán và tiếng Tây Tạng nhiều thế kỷ sau đó đã được dựa vào các bản "kinh 
gốc" bằng tiếng Phạn này. Theo trường phái Sarvastivada thì Tam thân gồm: I) Thân Dharma 
(dhammakaya) hay "Pháp thân” là một thể dạng của Đức Phật mang tính cách siêu-thế-tục, 
tức là vượt lên trên thế giới vật chất; 2) Thân vật chất (vipãkakãya), tiền ngữ vipaka có nghĩa 
là kết quả hay sự xứng đáng, đôi khi thể dạng này cũng được gọi là Rupakaya, chữ rupa có 
nghĩa là hình-tướng hay hình tuớng vật chất; 3) Thân biến hóa (zmãnakäya), là các thê dạng 
biến hóa của Đức Phật nhằm mục đích giúp đỡ chúng sinh được hữu hiệu hơn. 


Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào các cách định nghĩa về Tam thân theo các 
trường phái trên đây, mà chỉ nhìn vào khái niệm Tam thân qua một góc nhìn khác hơn, liên 
quan đến sự tiễn hóa của tư tưởng Phật giáo qua không gian và thời gian. 


Kinh Mahäparinibanna Sutta (Đại-bát Niễt-bàn Kinh) cho biết trước khi nhập diệt 
Đức Phật đã dặn dò người đệ tử thân cận của mình là Ananda như sau : ”.., này Ananda, hãy 
sống như một hòn đảo, và xem hòn đảo đó là nơi an trú cho mình. Dhamma cũng vậy, cũng 
tương tự như một hòn đảo, vậy hãy xem Dhamma là nơi an trú độc nhất và duy nhất cho 
chính mình". Những lời của Đức Phật trên đây cho thấy khái niệm Dhammakaya (tiếng Phạn 
là Dharmakaya) là chủ đích tối hậu trong việc tu tập, thế nhưng sau đó quan điểm này đã 
được mở rộng và trở nên đa dạng hơn, đưa đến vô số các hình thức và các chủ đích tu tập 
khác nhau, qua các học phái và tông phái khác nhau. Trước hết và sớm nhất là sự xuất hiện 
của các khái niệm Vipakakäya và Nirmanakaya trong trường phái Sarvastivada như đã được 
nói đến trên đây, và tiếp theo sau đó là các khái niệm Sưmbhogakaya và Nirmanakaya trong 
Đại thừa nói chung. Sự biến dạng của các khái niệm này lại tiếp tục được giải thích và khai 
triển phong phú hơn sau đó. 


345 


Đối với Phật giáo Theravada Đức Phật là một vị hoàng thân, một con người mang 
nhiều tướng tốt, gần với con người hơn. Thế nhưng sau đó Đức Phật đã phát huy được một 
Trí tuệ siêu việt giúp mình thoát ra khỏi thế giới hiện tượng, đánh dấu kiếp nhân sinh cuối 
cùng của Ngài trong thế giới đó, và cũng là thế giới của tất cả chúng ta. Sự chấm dứt kiếp 
nhân sinh đó của Ngài được xem như là một sự tắt nghỉ hoàn toàn gọi là Parinirvana (Đại-bát 
Niết-bàn). Trái lại đối với Đại thừa, nhất là Kim cương thừa và Phật giáo Trung quốc, Đức 
Phật vụt trở nên thiêng liêng, siêu nhiên, và mầu nhiệm hơn. Ngài từng là một vị Phật từ vô 
tận, và từ cõi thiên đã hiện ra trong thế giới này để cứu độ chúng sinh. Sau khi tịch diệt Ngài 
vẫn tiếp tục hiện hữu qua muôn ngàn thể dạng Sambhogakaya và Nirmanakaya khác nhau 
hầu lúc nào cũng ở bên cạnh chúng sinh để giúp đỡ chúng ta. 


Đối với Phật giáo Theravada thì Đức Phật đã cắt đứt chuỗi níu kéo bắt tận giữa sự sinh 
và cái chết, tức là /hoát ra khỏi cõi samsara (luân hồi). Sự chấm dứt đó của sự sinh cũng 
tương tự như một ngọn lửa tắt khi nó không được châm thêm nhiên liệu, sự hiện hữu của Ngài 
trở thành "một tri thức vô biên, rạng ngời và cùng khắp, tương tự như đại dương mênh mông, 
không thăm đò được”( Kinh Agg1-Vaccha-gottfa - Sutta / MN 72, Kinh Kevatta - Sutta DN 11, 
v.v.). Đối với Đại thừa thì Đức Phật vượt lên trên samsara và cả nirvana, có nghĩa là vượt 
thoát mọi hình thức đối nghịch để trở thành “một sự trồng không tuyệt đối" (sunyata) và sự 
trống không đó cũng chính là bản thê đích thật của Hiện thực tối hậu. Qua một góc nhìn khác 
cụ thể hơn, thì trong Đại thừa Đức Phật cũng trở thành hạt mầm của sự Giác ngộ 
(tathagatagarbha / Như lai tạng) hay Phật tính hay Bản thể của Phật (buddhata, buddha- 
svabhava, tiếng Anh là buddhahood) bên trong mỗi con người chúng ta chúng và tất cả chúng 
sinh. Ngoài ra theo Đại thừa, Đức Phật cũng có thể hiện ra qua năm thể dạng của trí tuệ siêu 
nhiên là Vairocana, Ratnasambhava, Amitaba, Amoghasiddhi và Akshobya. “Đức Phát không 
phải là thân xác vật chất, cũng không phải là một hình thức khuôn mẫu nào cả. Đức Phật là 
Dharmakaya. Đức Phật là Hiện thực", câu này cũng là câu kết luận cho bài giảng trên đây 
của nhà sư Sangharakshita. 


Bures-Sur-Yvette, 22.02.22 


346 


Bài 55 
Bản chất của Dharmakaya trong Kinh Hoa Sen 


Quan điểm về Dharmakaya (Pháp thân) trong Kinh Hoa Sen cũng tương tự như đã 
được giải thích trên đây (rong bài 54), nhưng cũng có thê là rõ ràng hơn. Như chúng ta thấy, 
có hai phương cách truyền đạt sự hiểu biết: cách thứ nhất dựa vào các khái niệm và sự trừu 
tượng, cách thứ hai dựa vào các sự ngụ ý nêu lên trong các câu chuyện ngụ ngôn (parable) và 
huyền thoại (myth). Kinh Hoa Sen chủ yếu sử dụng các thuật ngữ phi-khái-niệm (0ượ: khỏi 
các ý niệm quy ước, gân với sự ngụ ý hơn), và trong kinh này có một phân đoạn giải thích cặn 
kẽ về bản chất của Dharmakaya (Pháp thân) là gì. 


Kinh Hoa Sen nêu lên một cảnh tượng thật tiêu biểu, thường thấy mô tả trong các kinh 
sách Đại thừa nói chung, đó là cảnh tụ họp của hàng ngàn đệ tử của Đức Phật, gồm các nam 
và nữ tu sĩ, các cư sĩ tại gia, các vị a-la-hán, các vị bồ-tát, kỂ cả các chúng sinh không thuộc 
cõi con người (non-humain beings), chẳng hạn như các loài rồng (øaga / long xà, các con rắn 
thân), các nhạc công nơi cõi thiên, các thiên nhân, các thần linh hung dữ... (các huyễn thoại 
Phật giáo thường nêu lên các vị thân linh hiển hòa và cả hung dữ, thường được gọi là các 
"ông thiện", "ông ác"), nói chung là một đám đông gồm mọi thê loại chúng sinh. Trong cảnh 
tụ họp đó diễn ra đủ mọi hiện tượng huyền diệu, và sau hết là sự xuất hiện đột ngột của hàng 
triệu vị bô-tát vọt lên từ mặt đất, khiến toàn thể đại hội phải kinh ngạc! Sau khi trông thấy 
hàng triệu vị bồ-tát hiện lên từ các khe nứt trên mặt đất, thì Đức Phật hướng vào các đệ tử của 
mình và nói với họ như sau: "7rông đấy, tất cả các vị bô-tát ấy đều là các đệ tử của ta, chính 
ta đã giảng dạy và đào tạo họ”. 


Qua những gì được mô tả trong kinh thì cũng đủ hiểu là sự xuất hiện bất ngờ của hàng 
triệu vị bồ-tát đó không khỏi mang lại cho các đệ tử bình dị ở cấp bậc con người của Đức Phật 
không những là một sự đột ngột mà là cả một sự kinh ngạc. Làm thế nào mà Đức Phật lại có 
thể giảng dạy và đào tạo được hàng triệu vị bồ-tát đang hiện lên trước mặt họ một cách mầu 
nhiệm như vậy? Họ bèn nói với Đức Phật như sau: “Ngài chỉ mới đạt được Giác ngộ bốn 
mươi năm nay, và dù Ngài đã tận lực giảng dạy cho đủ các thể loại chúng sinh, không sao 
lãng một giây phút nào, thế nhưng quả là một điều khó hiểu khi Ngài đòi hỏi chúng tôi phải 
tin rằng chính Ngài đã đào tạo tất cả các vị bô-tát ấy. Hơn nữa trong số họ, nào phải chỉ toàn 
là các vị bô-tát sa-di, mà là những người đã từng bước theo con đường của người bô-tát qua 
hàng trăm kiếp sống, trong suốt hàng ngàn năm. Làm thế nào mà tất cả họ lại có thể là các 
đệ tử của Ngài được? Điều đó chẳng khác gì như một người mới hai mươi lăm tuổi trỏ tay 
vào một cử tọa gâm các bô lão già hàng trăm tuổi và gọi họ "này các con của ta". Chuyện đó 
không thể xảy ra được". 


Trước sự thắc mắc đó, Đức Phật tiết lộ một điều vô cùng quan trọng, phản ảnh ý nghĩa 
của toàn bộ bản kinh. Ngài nói lên như sau : "Không nền nghĩ rằng ta đạt được Giác ngộ từ 


347 


bón mươi năm nay. Đây chỉ là cách nhìn (quan điểm, sự nhận biết) của quý vị mà thôi. Ta đã 
đạt được Giác ngộ từ vô tận”. 


Thật hết sức rõ ràng, câu phát biểu trên đây không phải là do Nirmanakaya (Ứng fhân, 
Biến hóa thân của Đức Phật) hay Sambhogakaya (Thụ dụng thân, Thân tận hưởng sự Giác 
ngộ, Thân hình-tướng của Đức Phát) thốt lên, mà là lời phát biểu của Dharmakaya (Pháp 
thân, Thân Đạo Pháp, Thân của Sự Thật tuyệt lối, biểu trưng cho Hiện thực), lời phát biểu đó 
là của Đức Phật đích thật, của Đức Phật vô tận, của Phật-tính (Buddhata / Buddhahood), có 
nghĩa là không do một cá nhân nào nói lên, dù cá nhân ấy có vĩ đại đến đâu đi nữa. 


Khi Kinh Hoa Sen nêu lên các thuật ngữ như "Đức Phật vô tận", thì không nên hiểu 
chữ "vô tận" là sự "kéo dài" bất tận của thời gian mà phải hiểu là sự "vượt thoát" khỏi thời 
gian, tức là một cách hiểu mở rộng mang tính cách ẩn dụ. Trong Kinh Hoa Sen cũng như 
trong Kinh Kim Cương, Đức Phật biểu trưng cho các kích thước vô biên, một hiện thực thuộc 
"bên ngoài" thời gian. [Trong khi đó] các vị bồ-tát cũng biểu trưng cho hiện thực, kế cả Phật 
tính, thế nhưng hiện thực đó chỉ [đơn giản] là một sự vận hành "bên trong” thời gian. 


Theo chúng ta hiểu thì người bồ-tát bước theo con đường, hướng vào một số sinh hoạt 
nào đó và tạo ra một chuỗi diễn tiến tuần tự gồm tư duy, ngôn từ và hành động. Nói một cách 
khác thì người bồ-tát là sự hiển lộ của Tâm thức giác ngộ (8odhiecita / Bồ-đề tâm) tương đối, 
diễn tiến một cách trường kỳ (ái ứận), tức là một quá trình nằm bên trong thời gian (mang 
tính cách thời gian, liên hệ và gắn liên với thời gian). Tuy nhiên chúng ta cũng có thể mở 
rộng tầm nhìn đó hầu giúp mình hình dung người bồ-tát như là một biểu hiện biểu trưng cho 
toàn bộ một quá trình tiến hóa của sự sống, gồm. các thể dạng ở mọi cấp bậc từ thấp đến cao. 
Người bồ-tát là biểu hiện của một sự diễn tiến về con người của chính mình, khởi đầu là các 
thể dạng đơn sơ nhất của sự sống (các vì sinh vật đầu tiên) đưa đến thể dạng con người 
không-tinh-thức („hững người tiên sử và bán khai), trước khi đưa đến một cấp bậc tiến hóa 
cao hơn (con người trong các xã hội văn mình và tân tiến hơn), dần dần đưa họ đến sự Giác 
ngộ. Tất cả [các giai đoạn đó] đều thuộc vào một quá trình tuần tự và duy nhất; tóm lại và ít 
nhất thì quá trình tiễn hoá cao siêu (đưa đến sự Giác ngó) đó phải chăng cũng bắt buộc phải 
khơi sự từ một quá trình thấp kém hơn chăng? 


Jataka hay Bản sinh kinh 


Chúng ta cũng thấy sự thăng tiến trên đây được nêu lên trong kinh Jafaka (Bản sinh 
kinh trong Khuddaka Nikaya / Tỉ yêu Bộ Kinh, là một bản kinh gồm 347 câu chuyện thuật lại 
các tiền kiếp của Đức Phật. Nguyên nghĩa của chữ jataka trong tiếng Pali là "sự sinh" hay 
"câu chuyện về sự sinh"). Như chúng ta thấy, kinh Ja/aka là một nhánh (một phẩn) tách riêng 
ra khỏi các văn bản nòng cốt (các kinh điển gốc hay "nguyên thủy" bằng tiếng Pali) của Phật 
giáo. Dù rằng không thật sự là một bản kinh nòng cốt (chính ihức), thể nhưng một số các câu 
chuyện đó cũng tường thuật lại lịch sử các tiền kiếp của Đức Phật, nhằm nêu lên một sự 
chuyên tiếp hết kiếp sống này sang kiếp sống khác của Đức Phật trước khi đạt được Giác ngộ. 
Các học giả (0hường là các học giả Tây phương) nhận thấy một số các câu chuyện trong kinh 


348 


chỉ là các chuyện cô tích dân gian (chịu ảnh hưởng từ các chuyện cổ tích, ngụ ngôn, huyễn 
thoại trong nên văn hóa Ấn đ2) được chuyền thành các câu chuyện tiền thân của Đức Phật 
trong kinh Jataka. Trong các câu chuyện đó Đức Phật được nhận diện như là các nhân vật hào 
hùng theo truyền thống văn hóa Ấn độ. Sự nhận diện đó cũng chăng khác gì như vay mượn 
các câu chuyện ngụ ngôn của Aesope (các câu chuyện được xem là do Aesope trước tác. 
Aesope - cũng được viết là Esope - là một tác giả Hy lạp sống vào các thế kỷ thứ VII và thứ VI 
trước Tây lịch) đề nhận điện Chúa Giê-su qua các nhân vật chính yếu nêu lên trong các câu 
chuyện đó. 


Tình trạng trên đây không khỏi đưa đến nhiều sự tranh cãi, nhất là đối với một số các 
chuyện ngụ ngôn liên quan đến sự tích các con thú. Vậy thì người Phật giáo có nên tin một 
cách từ chương sự hiện hữu của các nhân vật chủ yếu ấy, các vị hào hùng ấy, dưới hình thức 
một con thỏ, một con hươu, một con sư tử hay một con đê, lại có thể biểu trưng cho các tiền 
kiếp của Đức Phật hay không? Trong một số các nước Phật giáo Đông phương người ta vẫn 
tin rằng các câu chuyện trong kinh Ja/aka đúng thật là các câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật. 
Thế nhưng nào có ai bắt buộc chúng ta phải tin vào các câu chuyện đó một cách từ chương 
đâu. Những gì nêu lên trong kinh Jataka thật ra chỉ là một quá trình tiến hóa. Mỗi câu chuyện 
nêu lên một vị hào hùng, dưới thể dạng một con người hay một con thú, nhưng tiến hóa hơn 
so với đồng loại. Tóm lại chỉ nên xem mỗi thể dạng đó biểu trưng cho một cấp bậc tiến hóa 
cao hơn thế thôi. Cách nhận diện Đức Phật xuyên qua các vị hào hùng trong các câu chuyện 
đó hàm chứa thật nhiều ý nghĩa: các nhân vật (một vị hào hùng, một con người hay một con 
thú) đều phản ảnh một sự mong cầu khẩn thiết, nói lên một sự phát triển mà "kết quả" tối hậu 
là trở thành một vị Phật. 


Bures-Sur-Yvette, 15.02.22 


349 


Bài 56 
Lãnh vực vô biên và khung cảnh tạm thời 


Nếu kết quả cuối cùng (czo øhất) mang lại từ việc tu tập là một vị Phật, thì trước đó 
cũng phải có một sự thăng tiễn ở thể dạng một vị bồ-tát. Do vậy chúng ta có hai nguyên tắc 
[tu tập] : nguyên tắc thứ nhất là Phật tính (buddhahood) mang kích thước vô tận, nguyên tắc 
thứ hai là "bồ-tát tính" hay "bản-thể bồ-tát" (bodhisattvahood) thuộc khung cảnh thời gian: 
một mang tính cách siêu nhiên (của mmột vị Phát), một mang tính cách tự tại (hay nội tại / 
Iiẽmmanent, của một Vị bổ-tát); một biêu trưng cho sự hoàn hảo tròn đầy được thực hiện một 
cách vô tận (một vị Phát), một biểu trưng cho sự hoàn hảo của một quá trình thực hiện kéo dài 
bất tận đ»ó¿ vị bồ-zár). Thế nhưng nguyên tắc này không đưa đến nguyên tắc kia; giữa hai 
nguyên tắc đó là một sự đứt đoạn. 


Vậy có phải điều đó là một sự bề tắc hay không? (một đẳng là một vị Phật biểu trưng 
cho sự vĩnh cứu, vượt lên trên các kích thước thời gian, một đằng là người bầ-tát vẫn cứ tiếp 
tục là một người bô-tát cho đến vô tận, vì thế phải chăng người bô-tát sẽ chẳng bao giờ trở 
thành một vị Phật?) Đỗi với Đại thừa và nhất là Tantra thừa thì nhất định điều đó không thể 
Xảy Ta (đối với các tông phái và học phái này thì tu tập là nhằm vào mục đích trở thành Phật, 
không phải chỉ là để mãi mãi làm người bồ-tát). Thế nhưng không có một giải pháp nào là dễ 
dàng cả (hấu giúp mình biến thời gian tự tại của người bâ-tát trở thành thời gian vô tận của 
một vị Phái). Không phải chỉ cần nghĩ rằng "thời gian là hư ảo để hòa tan nó vào bên trong vô 
tận", hoặc "vô tận là hư ảo để hoà tan nó vào bên trong thời gian". Thứ này hoặc là thứ kia, 
không thể nào rút ngăn hay đơn giản hóa chúng [để biến chúng trở thành một thứ]. Theo 
Tantra thừa thì phải thực thi cả hai cùng một lúc. Chúng ta phải nhìn vào tất cả mọi sự như đã 
được thực hiện vĩnh cửu, nhưng đồng thời cũng [là một quá trình] đang được thực hiện một 
cách bất tận. Đức Phật ngồi vô tận dưới cội bồ đề; Ngài từng ngồi xuống nơi ấy và Ngài vẫn 
còn ngồi nguyên tại nơi ấy. Trong khi đó người bồ-tát không ngừng luyện tập Sự hoàn hảo 
(Pararnita / Ba-la-mậti), hết kiếp sống này sang kiếp sống khác, cho đến vô tận, nếu có thê nói 
như vậy. Đức Phật và người bồ-tát biểu trưng cho hai thể dạng của một hiện thực duy nhất. 
Chính sự nhận thức đó sẽ góp phần đưa đến sự hiển lộ của Tâm thức giác ngộ (Bodhicitta / 
Bồ-đề tâm) tuyệt đối, cho đến khi nào chưa khám phá ra một giải pháp (øột cách giải thích) 
khác hơn. 


Bản thể của Tâm thức giác ngộ (Bồ-đề tâm) tuyệt đối được diễn tả qua các vần thơ 
tuyệt đẹp nêu lên trong một phép tu tập của Phật giáo Tây Tạng gọi là "Người đánh lừa địa 
ngục" hay "Kẻ chiến thắng địa ngục". Cách gọi "Kẻ thách đồ địa ngục" cũng là một trong các 
danh hiệu của người VajJrasattva (có nghĩa là "người tu tập theo Kim cương thừa”, chữ này 
tương đương với chữ bodhisattva / bằ-tát, là danh hiệu của những người tu tập theo Đại thừa 
nói chung. Tiên ngữ vajra trong chữ vajrasattva có nghĩa là Kim cương, hậu ngữ sattva có 
nghĩa là chúng sinh). Các câu thơ này nói lên một sáng kiến (một phát mình, một phương 


350 


fiện) rât hữu hiệu trong việc tu tập, tât nhiên là cho đên khi nào chưa có một sáng kiên nào 
khác hơn. 


"E MA HO" là một mantra (một câu tụng hay câu niệm, tiền ngữ "mana" của chữ 
mantra trong tiếng Phạn có nghĩa là tâm thân, chữ "tra" có nghĩa là che chở, mantra là một 
câu tụng che chở tâm thức mình), đôi khi cũng có thể xướng lên thật nhanh gần như là một 
tiếng thốt (exclamation) duy nhất nói lên một sự kinh ngạc. Câu mantra này thường được đặt 
trước các câu thơ theo truyền thống thi phú Tây Tạng (các chữ E MA HO /Ê MA HÔ có thể 
tạm dịch sang tiếng Việt là : "Ô ! Trông kìa !" hay "Ô ! Tuyệt vời thay!", nhằm biểu lộ sự kinh 
ngạc và thán phục của mình trước một sự kiện, một sự khám phá hay một sự hiểu biết phi 
thường và huyên diệu nào đó). Platon (riết gia Hy Lạp, thế kỷ thứ IV và thứ III trước Tây 
/;ch) từng cho biết ý nghĩa đầu tiên nhất của triết học là sự kinh ngạc, nói lên một sự thán 
phục to lớn (một sự khám phá mới lạ và kinh ngạc trên phương diện hiểu biết). Khi tiếp cận 
được một cái gì đó siêu nhiên vượt lên trên chính mình, khiến mình phải thán phục, thì tất 
mình sẽ khó tránh khỏi thốt lên sự kinh ngạc và sửng sốt. Mỗi câu thơ đều bắt đầu bằng lời 
thốt lên đó như là một cách nói lên sự thán phục trước một sự hiển hiện mang tính cách quán 
thấy nào đó, chẳng hạn như quán thấy Tâm thức giác ngộ (Bồ-đề tâm) tuyệt đối đang hiện lên 
với mình. Dưới đây là các tiết thơ đó : 


E MA HO - Ô! Trông kìa! 

Lạ lùng và tuyệt vời thay, Dharmal 

Một cái gì đó huyền bí và sấu xa nhất nơi những vị Giác ngộ vẹn toàn. 
Bên trong cối vô-sinh tất cả mọi thứ đều sinh ra, 

Thể nhưng những gì sinh ra không hè biết đến sự sinh là gì. 


E MA HO - Ô! Trông kìa! 

Lạ lùng và tuyệt vời thay, Dharmal 

Một cái gì đó huyền bí và sâu xa nhất nơi những vị Giác ngộ vẹn toàn. 
Trong sự không-chấm-dứt, tất cả đêu chấm dứi, 

Thế nhưng sự chấm dứt đó không hè biết đến sự chấm dứt là gì. 


E MA HO - Ô! Trông kìa! 

Lạ lùng và tuyệt vời thay, Dharmal 

Một cái gì đó huyền bí và sâu xa nhất nơi những vị Giác ngộ vẹn toàn. 
Trong sự phi-an-trú tất cả đêu an-trú, 

Thế nhưng trong sự an-trú đó chỉ là phi-an-trú. 


E MA HO - Ô! Trông kìa! 

Lạ lùng và tuyệt vời thay, Dharma! 

Một cái gì đó huyền bí và sấu xa nhất nơi những vị Giác ngộ vẹn toàn. 
Trong sự phi-cảm-nhận tắt cả mọi thứ đều được cảm-nhận, 

Thế nhưng trong sự cảm-nhận đó, gân như tất cả chỉ là phi-cảm-nhận. 


351 


E MA HO - Ô! Trông kìa! 

Lạ lùng và tuyệt vời thay, Dharmal 

Một cái gì đó huyền bí và sấu xa nhất nơi những vị Giác ngộ vẹn toàn. 
Trong sự phi-chuyển-động, tất cả mọi thứ đêu đến và ra đi, 

Thế nhưng bên trong sự chuyển-động đó chỉ là phi-chuyển-đông. 


(Theo dịch giả trong bản dịch tiếng Pháp thì các câu thơ trên đây là do nhà sư 
Sangharakshita dịch lại từ một sadhana Đại thừa của chính ông. Sadhana là tiếng Phạn và 
tiếng Pali, có nghĩa là gia tài, phương tiện hay phương pháp giúp đưa đến một sự thực hiện 
nào đó, do vậy cũng có thể hiểu như là một gia tài truyền thụ giữa thây và đệ tử. Trong một 
quyển sách của Đức Đạt-lai Lạt-ma mang tựa "Tâm điểm của thiên định" / Le Coeur de la 
Méditation - cũng có nêu lên tiếng thốt giác ngộ trên đây trong một bài thơ của nhà sư Dza 
Patrul Jigme Chokyi Wangpo. Đọc giả có thể xem cách giải thích của Đức Đạt-lai Lạt-ma vê 
bài thơ này trong Phân IV của quyển sách trên đây, hoặc cũng có thể xem thăng bài thơ này 
trong phân phụ lục theo địa chỉ liên kết : hps:/thuvienhoasen.org/p30a29195/phu-luc) 


Các câu thơ trên đây nói lên bản thể của Tâm thức giác ngộ (Bồ-đề tâm) tuyệt đói, tất 
nhiên là cho đến khi nào chưa có một cách diễn đạt nào khác hơn. Đấy là cách gộp chung qua 
một tầm nhìn duy nhất - một hình thức hòa lẫn nào đó nhưng không hề xảy ra sự lẫn lộn - 
giữa hiện thực hiện hữu "bên ngoài thời gian" thuộc lãnh vực "vô tận" và hiện thực dưới hình 


H 
-T^x v1 


thức một sự "thăng tiễn" tuần tự "trong khung cảnh thời gian". 


Thật hết sức khó vượt xa hơn điểm đó (điêu đó, cấp bậc đó, cách mô tả đó) hay đạt 
được nó (/hực hiện được nó), kế cả bằng cách tưởng tượng (sự ¡ác ngộ rất khó mô tả hay 
hình dung). Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Tâm thức giác ngộ (Bồ-đề tâm) khó xảy ra 
và quá đỗi xa lạ, khiến chúng ta không làm hiển hiện được nó, ít nhất là ở một cấp bậc nào đó, 
trên đường tu tập của mình. Trước hết phải ý thức được là dù cho thời gian có mênh mông và 
kéo dài đến đâu đi nữa, thì nó cũng sẽ chăng bao giờ đạt được vô tận. Thời gian không thê đi 
xa hơn thời gian được, nó chỉ có thể kéo đài và tiếp tục kéo dài thế thôi (/hời gian luồn là thời 
gian không thể trở thành vô tận được). Vì vậy vẫn đề tiếp cận với sự tuyệt đối hay Bồ-đề tâm 
không hề đặt ra [trong khung cảnh thời gian], chẳng qua là vì Bồ-đề tâm thuộc lãnh vực vĩnh 
cửu. Trong một triệu năm nữa, chúng ta cũng sẽ không thể tiến đến gần hơn với vô tận hay sự 
Giác ngộ bằng chính lúc này trong thời điểm hiện tại này của chúng ta. 


Dầu sao thì điều đó cũng không hắn là một sự tuyệt vọng. Chúng ta có thể nhìn vào nó 
theo một hướng ngược lại bằng cách tự nhủ là chưa bao giờ mình lại tiến đến gần hơn với sự 
Giác ngộ như trong thời điểm này của chính mình. Kể cả một vị bồ-tát đang đứng trước 
ngưỡng cửa Giác ngộ cũng không thê gần hơn so với mình đang trong lúc này. Mỗi giây phút 
đều là giây phút cuối cùng, dù đó là giây phút trong hiện tại này, hay giây phút tiếp theo sau 
đó, kế cả giây phút sẽ xảy ra qua hàng triệu năm sau đó. Sau giây phút cuối cùng đó, duy nhất 
chỉ còn lại Buddhatva (Buddhabhava ⁄ Buddhahood / Phát tính). Vì vậy, trong từng giây phút 
một, dù không nghĩ đến nó hoặc nhận biết được nó một cách rõ rệt, thì điều đó đều tạo ra cho 
mình một sự kinh ngạc thật kinh hoàng! Chúng ta vụt nhận thấy mình đang ở tột đỉnh của 


352 


chiếc cột treo giải thưởng, và tất cả những gì mà mình còn phải làm là... Vậy việc đó là gì ? 
(không nhảy xuống được, cũng không tìn được một chỗ bằng phẳng nào để bám vào đâu 
chiếc cột, vì vậy những gì cần phải làm trong giây phút đó là một sự buông bỏ, một sự dừng 
lại hoàn toàn, một sự chấm dứt cuối cùng. Độc giả có thể xem lại bài 50 mang tựa "Đức Phật 
và người bồ-tát - vĩnh cửu và thời gian". Trong bài này có mô tả tình trạng người b-tát trèo 
lên đến đỉnh chiếc cột treo giải thưởng) 


Chúng ta đã đi trọn con đường. Chúng ta đạt được mức đến trên con đường của người 
bồ-tát, ít nhất cũng bằng cách tưởng tượng. Thế nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm thấy là 
mình chưa hề cất bước. Mục đích của cuộc hành trình đã đạt được từ vô tận, thế nhưng đồng 
thời cũng đang được thực hiện một cách vô tận. Đức Phật hay Tâm thức giác ngộ, vô tận và 
thời gian, cả hai chỉ là một, không hè là hai thứ. Sự quán thấy đó chính là điểm chấm dứt, và 
cũng có thể là điểm khởi hành trên con đường khám phá ra lý tưởng của người bô-tát. 


VÀI LỜI GHI CHÚ CUỒI SÁCH 


(của người chuyển ngữ) 


Điểm độc đáo và nỗi bật nhất trong quyền sách 7ý đưởng của người bồ-tát của nhà sư 
Sangharakshita là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành cũng như sự dung hòa giữa các xu 
hướng đa dạng và dị biệt của tất cả các tông phái và học phái. Lý tưởng của người bồ-tát được 
nêu cao như là một biểu tượng đại diện cho toàn thể Phật giáo. 


Theo nhà sư Sangharakshita thì Ananda, người đệ tử thân cận bên cạnh Đức Phật, luôn 
chăm lo cho Đức Phật, là vị "bồ-tát" đầu tiên biểu trưng cho lý tưởng đó. Thật vậy Ananda 
không hề nghĩ đến sự giác ngộ cho cá nhân mình, mà chỉ một lòng xả thân vì Dharma và Đức 
Phật. Sau khi Đức Phật tịch diệt thì khi đó Ananda mới thật sự rút lui, dồn tất cả nghị lực để 
tu tập để đạt được thể dạng A-la-hán hầu hội đủ điều kiện tham dự kỳ kết tập Đạo Pháp lần 
thứ nhất. Nhà sư Sangharakshita cho rằng con đường của người tỳ-kheo Theravada khi "bước 
vào dòng chảy" đưa mình đến thể dạng A-la-hán cũng tương tự như con đường của người bồ- 
tát Đại thừa mở rộng lòng vị tha giúp mình thực hiện “Tâm thức giác ngộ” (Bodhictitta / Bò-đề 
tâm). Dù tên gọi khác nhau, thế nhưng hai con đường đó thật ra chỉ là một. 


Ngoài ra các ý niệm song đôi hoặc tương phản cũng như các phương pháp tu tập đa 
dạng, tất cả đều được nhà sư Sangharakshita nêu lên và giải thích thật minh bạch. Chắng hạn 
như Trí tuệ (Przjna) và lòng Từ bi (Karuna) là hai đường hướng tu tập tương phản nhau, thế 
nhưng thật ra chỉ là một "cặp bài trùng" không thê tách rời nhau. Trí tuệ là cách nhìn vào bên 
trong chính mình để trau đồi và phát huy sự hiểu biết, từ bi trái lại là cách nhìn vào kẻ khác, 
hy sinh vì kẻ khác. Thế nhưng hai phép tu tập đó không mang tính cách đối cực mà là một sự 
bổ khuyết: không có trí tuệ thì không thể phát động được lòng từ bi, thiếu từ bi thì không sao 
phát huy được trí tuệ. Sự tương kết giữa trí tuệ và từ bi là động cơ chủ yếu giúp người tu tập 
phát huy Tâm thức giác ngộ (Bodhicitta / Bồ-đề tâm), và đồng thời Tâm thức giác ngộ, ở thể 


353 


dạng hoàn hảo và tròn đây của nó, lại là một sự cảm nhận phi-cá-nhân, có nghĩa là vượt lên 
trên trí tuệ và cả lòng từ bi. 


Ngoài ra cũng có các phẩm tính song đôi khác, chẳng hạn như: 


- Đạo đức (Si/z) và Bồ thí (Dana): đạo đức là để biến cải chính mình, bố thí là để 
hướng vào kẻ khác; 


- Nhẫn nhục (Ksham#i) và NÑ ghị lực (Virya): nhẫn nhục là sức mạnh bên trong nội tâm, 
nghị lực là sức mạnh gúp mình đương đầu với các cảnh huống bên ngoài; 


- Thiền định (Dhyana) và Trí tuệ (Prajna): thiền định là cách trở về với con người của 
mình, trí tuệ là cách giúp mình nhìn vào hiện thực. 


Các phẩm tính "song đôi" vừa đối cực vừa bổ khuyết trên đây là các phẩm tính căn 
bản trong phép tu tập của Phật giáo Theravada, thế nhưng đồng thời cũng được gộp chung 
trong sáu phép tu tập của Đại thừa gọi là Paramita (Ba-la-mật-đa / sự Hoàn hảo). 


Sự kết hợp hài hòa giữa các ý niệm và các phép tu tập đa dạng trên đây còn được mở 
rộng hơn nữa, bao trùm toàn thể các "xu hướng" và "giáo lý" dị biệt giữa các học phái, tông 
phái Phật giáo, và cả các luồng tư tưởng và văn hóa từ Đông sang Tây. Sự kết nạp hài hòa và 
rộng lớn đó là "kim chỉ nam" hay "tiền đề" của toàn bộ quyên sách, và đồng thời cũng cho 
thấy sự uyên bác và khả năng tổng hợp của nhà sư Sangharakshita về toàn bộ nền tư tưởng 
phong phú và sâu sắc của Phật giáo. Nói chung nhà sư này đã kết hợp được cả hai khía cạnh 
của Dharma: trí tuệ và sự sùng kính: trí tuệ là sự hiểu biết, sự sùng kính là lòng nhiệt tâm. Đôi 
khi chúng ta thấy có những người rất uyên bác, thao thao bất tuyệt, nhưng không hề nghĩ đến 
việc tu tập để biến cải chính mình, trái lại có những người chỉ loanh quanh với các việc thực 
nghỉ lễ, nhưng không hề nghĩ đến là phải phát huy trí tuệ hầu mang lại cho mình sự giải thoát. 
Phối hợp được cả hai khía cạnh đó thật hết sức cần thiết đối với một người bước theo con 
đường Phật giáo. 


Ngoài sự tổng hợp thật tài tình trên đây thì dường như không thấy nhà sư 
Sangharakshita giải thích và triển khai rộng rãi về hai khái niệm vô cùng quan trọng và căn 
bản của Dharma là Nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo giữa mọi hiện tượng 
(Paticcasamuppäda / pratityasamutpada) và khái niệm về sự Trống không (suññata / sũnyat8) 
về cái tôi và cả hiện thực. Thấu triệt được hai khái niệm này trong Dharma thật căn bản và 
chủ yếu, có thể giúp người tu tập bước những bước vững chắc hơn trong cuộc sống tâm linh 
của mình. 


Điều đáng lưu ý sau hết và cũng quan trọng hơn hết đối với Đại thừa là tính cách đối 
cực hay nghịch lý giữa người bồ-tát và một vị Phật, được nêu lên trong bài giảng 56, và cũng 
là phần kết luận của toàn bộ quyền sách. Việc tu tập của người bồ-tát kéo dài bất tận trong bối 
cảnh thời gian, thế nhưng sự Giác ngộ của một vị Phật thì lại mang tính cách vô tận, vượt ra 


354 


ngoài khung cảnh thời gian. Con đường "hun hút" không bao giờ chấm dứt là của người bồ - 
tát, sự "vô tận" là của một vị Phật. Giữa hai thể dạng đó là một sự bắt liên tục, một sự "đứt 
đoạn". Đó là sự đối cực và tương phản to lớn nhất đối với những người bước theo con đường 
Đại thừa. Người bồ-tát tiếp tục mãi mãi là người bồ-tát, thời gian tiếp tục là thời gian, vì vậy 
làm thế nào mà người bồ-tát có thể trở thành một vị Phật, bởi vì thời gian không thê thoát ra 
khỏi thời gian để trở thành vô tận? 


Nhà sư Sangharakshita hóa giải sự nghịch lý đó bằng cách đồng hoá "Tâm thức giác 
ngộ" (Bodhicitta / Bồ-đề tâm) bên trong người bồ-tát với một "vị Phật", cả hai chỉ là một; đối 
với người bồ-tát cũng vậy "con đường" và "mức đến" chỉ là một. Bên trong "Tâm thức giác 
ngộ" (Bodhicitta / Bồ-đề tâm) của người bồ-tát thời gian trở thành vô tận, thời gian và vô tận 
chỉ là một thứ, giữa hai thứ đó không có một sự tách biệt hay tương phản nào cả. 


Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu sự Giác ngộ "vô tận" và con đường mang kích thước 
"không gian” và cả "thời gian” qua một góc nhìn khác hơn. Thánh Thomas Aquinas (Thomas 
đ'Aquin), tu sĩ và triết gia người Ý thế kỷ XIII, có nói một câu nồi tiếng như sau: “Vậy rhời 
gian là gì? Nếu không có ai nêu lên với tôi câu hỏi đó thì tôi hiểu được thời gian; thế nhưng 
nếu có ai yêu câu tôi giải thích thời gian là gì, thì tôi sẽ không còn hiểu được nó nữa ?". (cƒ 
"Confessions", XI, xx, 26). Kê cả vào thời đại khoa học và tân tiễn ngày nay cũng vậy, mọi 
người đều hiểu thời gian và không gian là gì, thế nhưng không ai biết được bản chất của các 
thứ ấy thật sự là gì cả. Các khoa học gia, các nhà thiên văn, các nhà toán học có thể đo đạt 
được không gian và thời gian, thế nhưng họ không biết được các kích thước mà họ đo đạt hay 
ước tính đó thật sự là gì, bản chất của chúng là gì. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta sống 
với tư duy và xúc cảm của mình qua từng giây phút một, chúng ta sống với không gian qua 
từng cử động trên thân thể mình, thế nhưng không mấy khi chúng ta lưu ý đến các sự liên hệ 
mật thiết và chặt chẽ đó với sự hiện hữu của chính mình. 


Thế giới hiện tượng gồm có hai lãnh vực: tâm linh và vật chất. Đối tượng khảo cứu 
của Khoa học là thế giới vật chất, hoặc ít nhất cũng phải trực tiếp liên hệ đến vật chất, có 
nghĩa là những gì có thể cân đo được, mô tả được và lập lại được, vì vậy bất cứ một "sự kiện" 
hay một "sự hiểu biết" nào không mang các đặc tính đó đều không phải là khoa học. 


Tâm linh là thế giới của tư duy sâu kín, của các sự cảm nhận trực giác, nằm bên ngoài 
lãnh vực khoa học. Các khoa học gia có thể nhận biết được sự sinh hoạt của não bộ dựa vào 
các làn sóng phát ra từ các tế bào não nhờ vào một số máy móc, thế nhưng không nhận biết 
được "nội dung" hay "ý nghĩa" của các làn sóng ấy là gì. Trái lại một người hành thiền có thể 
thực hiện được các cảm nhận phi-vật-chất thuộc lãnh vực tâm linh, ý thức được ý nghĩa của 
các sự cảm nhận ấy, có nghĩa là những gì nằm bên ngoài lãnh vực khoa học. Thế nhưng các 
cảm nhận của người hành thiền cũng như các kết quả ghi nhận và cân đo được của các khoa 
học gia tất cả đều mật thiết liên hệ với không gian và cả thời gian. 


Vậy thời gian và không gian thuộc vào lãnh vực nào: vật-chất hay tâm linh ? Khoa học 
biết được, ý thức được sự chỉ phối toàn cầu của thời gian và không gian đối với thế giới vật 


355 


chất, chủ động được các đặc tính vật lý của chúng, mô tả, đo đạt được chúng, nhưng không 
hiểu được chúng là gì. Trái lại trong lãnh vực tâm linh, người ta có thể cảm nhận được chúng 
bằng trực giác, nhận biết được sự hiện hữu siêu thực của chúng, nhưng không năm bắt được 
chúng một cách cụ thể như là các thành phần vật lý. 


Điều đó có thể cho phép chúng ta nghĩ rằng thời gian và không gian là các thành 
phần hay yếu tổ liên kết giữa hai thế giới vật chất và tâm linh, có nghĩa là thời gian và 
không gian vừa là vật chất nhưng cũng vừa là phi-vật-chất. Chăng hạn chúng ta cảm nhận 
được tuổi thơ của mình, nhớ lại được cha mẹ mình, và cả thời gian và không gian quá khứ 
liên quan đến các sự cảm nhận đó của mình. Dù là phi-vật-chất, thế nhưng các cảm nhận đó 
trực tiếp liên hệ đến sự vận hành của não bộ ở thể dạng vật chất của chúng ta trong hiện tại. 


Chúng ta hãy nêu lên một thí dụ khác, chăng hạn chúng ta đang đứng im và sau đó thì 
bước tới một bước, động tác đó cho thây chúng ta vừa để lại sau lưng một phần không gian 
mà mình vừa chiếm hữu trước đó, và đồng thời chúng ta cũng chiếm hữu một phần không 
gian mới. Hai phần không gian đó liên hệ với hai điểm mốc của thời gian. 


Vậy chúng ta hãy nêu lên thêm một thí dụ khác nữa, chẳng hạn khi còn bé chúng ta 
chiếm giữ một không liên quan với thân xác nhỏ bé của mình, ngày nay chúng ta chiếm giữ 
một không gian mang kính thước lớn hơn. Thật hiển nhiên "không gian ngày bé" liên hệ với 
một "mốc thời gian quá khứ", mốc thời gian quá khứ đó khác hơn với mốc thời gian hiện tại 
mà mình đang hiện hữu. Thế nhưng thời gian và không gian vẫn là không gian và thời gian, 
dù là ở thời điểm nào cũng vậy trong qua khứ hay hiện tại. 


Thomas Aquinas sau khi cho biết là mình không hiểu được thời gian là gì cả, thì ngay 
sau đó còn cho biết thêm : "Nếu cho rằng có ba thứ thời gian: quá khứ, hiện tại, và tương lai, 
thì đáy là một sự sai lẫm. Đúng hơn phải xem là có ba thứ thời gian: hiện tại của quá khứ, 
hiện tại của hiện tại, và hiện tại của tương lai [...|. Hiện tại của quá khử là trí nhớ ; hiện tại 
của hiện tại là trực giác; hiện tại của tương lại là sự chờ đợi" (cƒ. "Conƒessions”, ¡đ). Tóm lại 
hiện tại của hiện tại chính là cột mốc hay điểm chuẩn giúp mình nhìn vào thời gian và cả 
không gian, dù là các thứ ấy thuộc "quá khứ" hay "tương lai". 


Thời gian và không gian quá khứ chỉ là những sự cảm nhận của tâm thức mình trong 
hiện tại, thời gian và không gian trong tương lai chỉ là những sự phóng tưởng của tâm thức 
mình từ hiện tại. Khi hồi tưởng lại thời gian và khung cảnh ngày bé của mình chăng hạn, thì 
đây chỉ vỏn vẹn là trí nhớ. Tưởng tượng rồi đây mình sẽ trở thành một cụ già gầy nhom và 
lom khom thì đấy chỉ đơn giản là một sự phóng tưởng. 


Cảm nhận hiện tại bên trong hiện tại là sự trực nhận về sự hiện hữu của chính mình 
trước hiện thực và bên trong hiện thực, đó là cách giải thoát mình khỏi các kích thước không 
gian và thời gian. Cảm nhận được sự hiện hữu của mình trong "hiện tại của hiện tại" là sự 
"Giải thoát". Và đó cũng là cách hiểu về những lời kết luận trong quyên sách ⁄ÿ ứởng của 
người bổ-tát của nhà sư Sangharakshita : “Vô rán và thời gian chỉ là một thứ, không phải là 


356 


hai thứ khác nhau; con đường và mức đến chỉ là một, mức đên cũng chính là điêm khởi 
hành”. 


Những gì trên trên không hắn là một sự tự biện, bởi vì khoa học tân tiến ngày nay qua 
các ngành vật lý lượng tử có thể giúp chúng ta tiếp cận gần hơn với thế giới tâm linh, nếu có 
thể nói như vậy. Điều đó có nghĩa là khoa học dù không chạm vào hay thâm nhập được vào 
thế giới tâm linh, thế nhưng có thể giúp chúng ta nhận biết được rõ ràng hơn sự liên hệ và 
tương kết giữa hai thế giới vật chất và phi-vật-chất. Vật lý lượng tử là ngành khoa học khảo 
cứu các thể dạng cực vi của vật chất gọi là lượng tử (quantum). Vật chất ở thể dạng lượng tử 
có thê là các hạt "cụ thể", nhưng cũng có thể là các "làn sóng" hay "năng lượng", chẳng hạn 
như ánh sáng có thể là các làn sóng nhưng cũng có thê là các hạt photon (quang tử). Dù ở thê 
dạng nào các lượng tử đó đều mật thiết liên hệ với không gian và thời gian. Giác ngộ hay Giai 
thoát là cách vượt lên trên thời gian và cả không gian, hoặc nói một cách khác là hòa nhập vào 
cả hai yếu tố đó của hiện thực đề trở thành Hiện thực ở thể dạng tuyệt đối của nó. 


H.1- Nhà sư Sangharakshita và Đức Đạt-lai Lạt-Ma. Ảnh chụp tháng 5, 1957 tại Kalimpong (Sikkim- 
Darjiling) trên đất Án, dưới chân núi Hy-mã Lạp-sơn, sát biên giới Tây Tạng. 
H.2- Nhà sư Sangharakshita và Thiền sư Nhất Hạnh tại Berlin (nước Đức) năm 1992. 


Bures-Sur-Yvette, 14.03.22 
Hoang Phong chuyên ngữ 


